
HỘI LUẶT GIA VIỆT NAM 

• • • 

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 
65 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc65@gmail.com; nhaxuatbanhongduc@yahoo.com 

Điện thoại: 024.3 9260024 Fax: 024.3 9260031 



Dịch giả: Thích Tâm Quang 


Chịu trách nhiệm xuât bản: 
Chịu trách nhiệm nội dung: 

Biên tập: 
Sửa bản in: 
Hiệu đính: 
Trình bày: 
Bìa: 


Giám đốc Bùi Việt Bắc 
Tổng hiên tập Lý Bả Toàn 
Nguyễn Thị Hồng Tủ 
Trung Hiếu 
Pháp Minh, Linh Lan 
Bảo Hòa 
La An 


Đối tác liên kết: 

Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Xã hội SAMANTA 
Địa chỉ: 16 Dưong Quảng Hàm - cầu Giấy - Hà Nội 
Tel: (+84)904 325 449; Website: www. samanta.vn 


ỉn 3000 cuốn, khổ 16x24 cm, tại Công ty TNHH Tuệ Tâm 
Địa chỉ: 14 Hàn Mặc Tử, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP HCM 
SỐXNKHXB: 2785-2018/CXBỈPH/Ỉ7-6Ỉ/HĐ 
Số QĐXB của NXB: 0299/QĐ-NXBHĐ ngày 21/08/2018 
ỉn xong và nộp lưu chiểu nẫm 2018 
Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-89-5008-8 



THERAVÃDA (PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY) 



Nguyên tác: K. Sri Dhammananda 
Dịch giả; Thích Tâm Quang 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 




5 


MỤC LỤC 

Lời Giới Thiệu Của Hòa-Thượng Thích Hộ Giác.13 

Lời Người Dịch.15 

Đại Lão Hoà Thượng Dhammananda (1919-2006).17 

Lời Tác Giả.31 

PHẦNI 

ĐỜI SỐNG VÀ THÔNG ĐIỆP 
CỦA ĐỨC PHẬT 

CHƯƠNG 1 

Cuộc Đời Và Con Người Của Đức Phật.35 

Đức Phật Cổ Đàm, Vị Khai Sáng Đạo Phật.35 

Từ Bỏ Thê Tục.40 

Con Người Của Đức Phật - Ánh Sáng Của Thế Giới.43 

Phải Chăng Đức Phật Là Hóa Thân Của Thượng Đế?.47 

Ân Đức Của Đức Phật.50 

Bằng Chứng Lịch Sử Về Đức Phật.53 

Giải Thoát Qua Quả Thánh A La Hán [Arahant].55 

Bổ Tát [Boddhi Satva].58 

Đạt Phật Quả.60 

Ba Thân Phật [Trikaỵa].63 

















6 


CHƯƠNG 2 

Thông Điệp Của Đức Phật 

Thông Điệp Cho Tất Cả.66 

Thẩn Thông Phép Lạ.70 

Đức Phật Im Lặng.73 

Cách Trả Lời Các Câu Hỏi.76 

Thái Độ Của Đức Phật Với Kiến Thức Thế Gian.77 

Thông Điệp Cuối Cùng Của Đức Phật.80 

CHƯƠNG 3 

Sau Khi Đức Phật Nhập Diệt.82 

Đức Phật Có Hiện Hữu Sau Khi Nhập Diệt Không?.82 

Người Nối Nghiệp Đức Phật.85 

Đức Phật Tương Lai.86 


PHẦN II 
PHẬT GIÁO: 

CỐT TỦY - SO SÁNH VỚI CÁC CÁCH TIẾP CẬN KHÁC 


CHƯƠNG 4 

Chân Lý Bất Diệt Của Đức Phật.91 

Sư Tử Hống.91 

Phật Giáo Là Gì?.93 

Ảnh Hưởng Của Phật Giáo Với Nển Văn Minh.96 

Sự Đóng Góp Của Phật Giáo Cho Nhân Loại.99 

Chân Lý Tối Thượng.100 

Hai Trường Phái Chính Trong Phật Giáo.103 

CHƯƠNG 5 

Học Thuyết Căn Bản.108 

Tam Tạng Kinh Điển [Tipitaka].108 





















7 


Luật Tạng.110 

Kinh Tạng.111 

Luận Tạng.112 

Luận Tạng (Vi Diệu Pháp: Abhidhmama Pitaka) Là Gì?.115 

Danh Và sắc (Nama-Rupa).122 

Bốn Chân Lý Cao Quý (Tứ Diệu Đế).124 

Sự Nguy Hiểm Của Vị Kỷ.127 

Bát Chánh Đạo - Con Đường Trung Đạo.128 

Phát Huy Từng Bước Một.130 

Đời Sống Chính Đáng.130 

Mọi Vật Đêu Thay Đổi.136 

Nghiệp Là Gì?.139 

Những Quan Niệm Sai Lầm Về Nghiệp.141 

Kinh Nghiệm Bản Thân.144 

Những Yếu Tố Hỗ Trợ Nghiệp.146 

Có Thể Thay Đổi Nghiệp Được Không?.147 

Năng Lực Vô Tư/ Không Thiên Vị.149 

Phân Loại Nghiệp.150 

Có Phải Tất Cả Mọi Thứ Đều Do Nghiệp?.153 

Tại Sao Kẻ Ác Lại Vui Hưởng 

Trong Khi Người Tốt Lại Đau Khổ?.154 

Tái Sinh.155 

Tái Sinh Diễn Ra Như Thế Nào? .159 

Tái Sinh Có Đổng Thời Không?.161 

Lúc Sắp Chết.162 

Niết Bàn [Nibbana].163 

Niết Bàn Và Luân Hổi [Samsara].165 

Lý Nhân Duyên.167 

Thường Kiến Và Đoạn Kiến.173 

Có Thể Biết Được Nguyên Nhân Đầu Tiên Không?.176 

Linh Hổn Có Bất Diệt Không?.178 
































8 


Thuyết Vê Linh Hồn.178 

Vô Ngã [Anatta]: Giáo Lý Về “Không Có Linh Hổn”.181 

CHƯƠNG 6 

Đạo Phật Đối Chiếu Với Các Cách Tiếp Cận Khác.186 

Đạo Phật Có Giống 

Những Giáo Lý Đương Thời Khác Tại Ấn Không?.186 

Đạo Phật Là Một Lý Thuyết Hay Một Triết Lý?.188 

Phật Giáo Có Bi Quan Không?.191 

Đạo Phật Có Vô Thẫn Không?.195 


PHẦN III 

SỐNG THEO CHÁNH PHÁP 


CHƯƠNG 7 

Nền Tảng Đạo Đức Cho Nhân Loại.199 

Mục Đích Của Đời Sống Là Gì?.199 

Hiểu Rõ Bản Chất Của Con Người.199 

Hiểu Rõ Bản Chất Của Đời Sống.201 

Sự Cần Thiết Có Một Tôn Giáo.202 

Đi Tìm Một Mục Đích Cho Đời Sống.204 

Chứng Nghiệm.204 

Phật Giáo Với Con Người Trong Xã Hội.208 

Người Cư Sĩ Sống Theo Chánh Pháp.211 

CHƯƠNG 8 

Giới Hạnh Và Sự Tu Tập Của Người Phật Tử.215 

Đạo Đức.215 

Đạo Đức Phật Giáo Được Thiết Lập Trên Ý Muốn Hay Tác Ý ...218 

Giới Luật Là Gì?.. 219 

Phát Triển Cộng Đổng Tăng Già.222 






















9 


Xã Hội Thay Đổi.224 

Pháp [Dhamma] Và Luật [Vinaỵa].226 

Đặc Trưng Của Một Nhà Sư.227 

Mười Thiện Nghiệp Và Mười Bất Thiện Nghiệp.229 

Mười Ác Nghiệp.232 

Giới Luật.235 

Năm Giới.237 

Tám Giới (Bát Quan Trai Giới).238 

Lòng Từ Ái (Thương Yêu).240 

Lòng Nhân Từ Thực Sự.244 

Thái Độ Phật Giáo Với Việc Hiến Tặng Cơ Thể Người.247 

Thái Độ Phật Giáo Với Đời Sống Của Loài Vật.249 

Lòng Khoan Dung Cần Thiết Cho Thời Đại Này.253 

Lề Nghi Tang Chê Phật Giáo.255 

Ngày Tang Lê.255 

CHƯƠNG 9 

Lấy Giáo Pháp Và Chính Mình Làm Nơi Nương Tựa.258 

Tại Sao Chúng Ta Nương Tựa (Quy Y) Nơi Đức Phật?.258 

BQiông Tự Đầu Hàng.263 

Không Có Kẻ Phạm Tội.264 

Hãy Tự Làm.267 

Con Người Chịu Trách Nhiệm Mọi Thứ.268 

Con Người Là Cai Ngục Của Chính Mình.269 

Tự Bảo Vệ.272 

Làm Thế Nào Để Tự Cứu Mình?.275 

CHƯƠNG 10 

Cầu Nguyện, Hành Thiền và Tu Tập.283 

Niểm Tin, Tin Tưởng Và Thành Tâm.283 

Ý Nghĩa Của Sự Cẩu Nguyện.284 





























10 


Hành Thiền [Bhavana].287 

Bản Chất Của Đời Sống Hiện Đại.289 

Ý Nghĩa Và Tụng Kinh Paritta [Kinh Hộ Trì].294 

Phật Tử Có Tôn Thờ Thần Tượng Không?.299 

Ý Nghĩa Của Sự Tiết Độ Ăn Uống.305 

Ăn Chay.306 

Ngày Trăng Tròn (Rằm) Và Các Tập Tục Tôn Giáo.310 

PHẦN IV 

ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI TRONG XẢ HỘI 

CHƯƠNG 11 

Đời Sống Và Văn Hóa.317 

Truyển Thống, lầp Tục Và Lễ Hội.317 

Nghi Thức Va Nghi Lề.318 

LeHội.318 

Phật Giáo Và Phái Nữ.319 

Phật Giáo Và Chính Trị.321 

CHƯƠNG 12 

Hôn Nhân, Hạn Chế Sinh Đẻ Và Cái Chết.332 

Quan Điểm Phật Giáo Về Hôn Nhân.332 

Ly DỊ.333 

Phương Pháp Hạn Chế Sinh Đẻ, Phá Thai Và Tự Tử.334 

Tự Tử...336 

Tại Sao Dân Số Trên Thế Giới Lại Gia Tăng?.337 

Sinh Lý Và Tôn Giáo.339 






















11 


PHẦNV 
MỘT TÔN GIÁO 

CHO Sự TIẾN BỘ THựC sự CỦA NHÂN LOẠI 

CHƯƠNG 13 

Bản Chất, Giá Trị Và Sự Chọn Lựa Niêm Tin Tôn Giáo.345 

Con Người Và Tôn Giáo.345 

Xuyên Tạc Tôn Giáo.350 

Tôn Giáo Nào Đích Thực?.353 

Phát Triển Đạo Đức Và Tinh Thán.356 

Ý Niệm Thượng Đê.357 

Sự Phát Triển Ý Niệm Thượng Đế.358 

Ý Niệm Thượng Đế Và Sự Sáng Tạo.359 

Nhược Điểm Của Loài Người Và Quan Niệm về Thượng Đế....361 

Đổi Đạo Trước Khi Chết.365 

Con Đường Tắt Tới Thiên Đường.367 

CHƯƠNG 14 

Đê Xướng Một Nên Văn Hóa Nhân Bản Thực Sự.369 

Tôn Giáo Hiện Đại.369 

Tôn Giáo Trong Thời Đại Khoa Học.371 

Phật Giáo Và Khoa Học.372 

Giới Hạn Của Khoa Học.374 

Có Học Vẫn Ngu Dốt.376 

Vượt Qua Khoa Học.377 

Khoa Học Không Tôn Giáo.379 

Vinh Danh Phật Giáo.380 

Tôn Giáo Của Tự Do.381 

Những Nhà Hoằng Truyền Giáo Pháp.385 























12 


CHƯƠNG 15 

Chiến Tranh Và Hòa Bình.390 

Tại Sao Không Có Hòa Bình?.390 

Có Biện Hộ Cho Chiến Tranh Được Không?.393 

Thái Độ Người Phật Tử.395 

Người Phật Tử Có Thể Gia Nhập Quân Đội Được Không?.398 

Sát Sinh Vì Nhân Đạo.400 

Sát Sinh Để Tự Vệ.402 

PHẦN VI 

THẾ GIỚI NÀY VÀ THẾ GIỚI KHẤC 

CHƯƠNG 16 

Những Cảnh Giới.405 

Nguồn Gốc Của Thế Giới.405 

Các Hệ Thống Thế Giới Khác.408 

Quan Niệm Phật Giáo Vê' Thiên Đường Và Địa Ngục.412 

Niềm Tin Vào Các Chư Thiên.415 

Thê Giới Quỷ Thần.416 

Ý Nghĩa Của Việc Hồi Hướng Công Đức Cho Người Quá Cố.418 

Tặng Phẩm Cao Cả Nhất Cho Người Quá Vãng.420 

CHƯƠNG 17 

Bói Toán Và Mộng Mị.424 

Thuật Chiêm Tinh Và Thiên Văn Học.424 

Thái Độ Phật Giáo Với Chiêm Tinh.428 

Bói Toán Và Bùa Ngải.432 

Tin Coi Đổng Cốt.435 

Những Giấc Mộng Và Ý Nghĩa Vê' Mộng.436 

Chữa Bệnh Bằng Đức Tin.442 

Mê Tín Và Giáo Điểu.443 

THUẬT NGỮ TRA cứu.446 


























13 


LÒI GIỚI THIỆU 

CỦA HÒA-THƯỢNG THÍCH HỘ GIÁC 


Đức Phật truyền dạy giáo pháp nhằm mang lại an lạc và giác 
ngộ. Nếu Phật Pháp chỉ là những tiền đê' lý luận thỏa mãn tri 
thức thì Đạo Phật đã không có khả năng tồn tại qua bao nhiêu 
thế kỷ, trải rộng trên nhiều phần đất khác nhau. 

Dịch phẩm này có hai giá trị to lớn đối với người Phật Tử 
Việt Nam trong việc tu học: 

Thứ nhất Hòa-Thượng K. Sri Dhammananda đã khéo trình 
bày những đê' tài của thời đại theo giáo lý căn bản truyền thống 
của Đức Phật. Đây là một việc làm đòi hỏi kinh nghiệm cao độ 
cả hai lãnh vực đạo và đời. Một người mới vào ngưỡng cửa Đạo 
Phật sẽ dễ dàng làm quen với những lời dạy đã được Đức Phật 
nói cách đây hai mưoi lăm thế kỷ khắp lưu vực sồng Hằng mà 
đến nay vẫn trực tiếp liên hệ đến mỗi cá nhân trong cuộc sống 
hàng ngày. 

Giá trị thứ hai phải nói đến là cồng trình dịch thuật. Dịch 
giả đã không làm tổn hại mảy may tinh thẩn trong sáng, bác lãm 
của nguyên tác. Trái lại bản dịch khiến chúng ta tăng thêm niềm 
thích thú để đọc trọn tác phẩm này. 


14 


Thầy Thích Tâm Quang vốn không phải là một dịch giả xa 
lạ. Nhìn những công trình chuyển dịch ngày một quy mô của 
thầy khiến chúng ta nức lòng chờ đợi các dịch phẩm cồng phu 
khác tiếp nối sau này 

Cảm nhận giá trị giáo khoa lớn lao của tác phẩm và với cả 
tấm lòng quý mến đối với tác giả lẫn dịch giả, chúng tôi trân 
trọng giới thiệu dịch phẩm này đến độc giả xa gần. 

Chùa Pháp Luân, Houston, Hoa Kỳ, 

Đầu Hạ 1997 

Tỳ-Kheo THÍCH HỘ GIÁC 


15 


LÒI NGƯỜI DỊCH 


“What Buddhists Believe” của Đại Lão Hòa Thượng Tiến Sĩ 
K. Sri Dhammananda được tái bản đến lần thứ năm và dịch ra 
nhiều thứ tiếng, đã trả lời xác đáng hầu hết những câu hỏi thực 
tiễn nhất của những ai muốn hiểu và học Phật. 

Đồng thời quyển sách này cũng đáp ứng kịp thời nhu cẩu 
cấp bách cần phải có một phương cách giải thích Phật Pháp với 
quan niệm hiện đại để có thể làm sáng tỏ một cách khách quan 
và rốt ráo những ngộ nhận hay diễn dịch sai lầm vê' Đạo Phật từ 
bấy lâu nay 

Nhằm vào người đọc có kiến thức mới làm quen với Phật 
Pháp, “What Buddhists Believe” bao quát tất cả khía cạnh cốt tủy 
của Phật Giáo được trình bẩy theo một hệ thống chặt chẽ, khúc 
chiết và trên một quan điểm khoa học chính xác. Ngoài ra tác 
giả còn lồng vào rất nhiều đê' tài tế nhị và hiện đại mà các nhà 
nghiên cứu hệ thống kinh sách thường ít khi đê' cập đến. 

Nhận thấy đây là một tác phẩm hết sức hữu ích và cẩn thiết, 
người dịch không ngại tài hèn trí thiển, lại một lần nữa, mạo 
muội đem tất cả tấm lòng thành ra dịch soạn, chỉ với tâm nguyện 
mong đưa giáo pháp chân thật đến cho những người muốn học 
Phật mà chưa có duyên đọc được nguyên bản. 


16 


Chúng tôi xin hồi hướng công đức hoằng pháp này lên Ngôi 
Tam Bảo và cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo thùy từ gia hộ Như 
Lai Thiển Viện thành cồng trong việc hoằng truyền Chánh Pháp 
và Quý Đạo Hữu cùng Bửu Quyến thân tâm thường an lạc và 
hạnh phúc. 

Cũng như các lẩn trước, do giới hạn của loại sách song ngữ 
nên chắc chắn có rất nhiều số sót, kính mong Chư Tôn Thiển 
Đức, các bậc thức giả cao minh, các bậc thiện trí thức, các bạn 
đạo ân nhân hoan hỉ bổ chính những sai lầm thiếu sót để cuốn 
sách được hoàn chỉnh hon trong kỳ tái bản. 

Phật Đản 2541, Ngày 15-5-1997 
Chùa Tam Bảo, Calỉỷornỉa, Hoa Kỳ 

Tỳ-Kheo Thích Tâm Quang 


17 


ĐẠI LÀO HOÀ THƯỢNG DHAMMANANDA 

(1919-2006) 

Thích Tâm Quang dịch 


Để thừa nhận và tuyên dương các công đức hoằng pháp 
của Hòa Thượng. Dhammananda tại Malaysia, Táng thống 
Phật giáo Thái Lan, Đại lão Hòa thượng Amunugama Rajag- 
uru Sri Vipassi Maha Nãyaka Thera ở Chùa Ráng Phật (Bud- 
dha Tooth Relic), đã phong ban cho Ngài danh hiệu “Táng 
thống” (Chieí Sangha Nãyaka Thera) của Phật giáo Malaysia 
vào nám 1965. 

Sau khi thiết lập ngôi Tam Bảo tại vườn Lộc Uyển, cổ thành 
Ba La Nại, Đức Thê Tôn đã gửi 60 vị Tỳ kheo A La Hán đến 
các tỉnh thành Ấn Độ để giáo hóa chúng sinh, mang ánh sáng 
của Chánh Pháp để làm an lạc cuộc đời. Trước đó, Đức Phật đã 
khuyên nhủ các đệ tử nên cống hiến cuộc đời của mình cho mục 
đích giáo hóa độ sinh: “Hãy ra đi này các Tỳ kheo, vì sự an lạc và 
hạnh phúc cho số đông, vì sự tốt đẹp cho đời, vì an lạc và hạnh 
phúc cho chư thiên và loài người. Khống nên đi hai người cùng 
một chỗ... (Go forth, o monks, for the beneht and happiness of 
the many, for the good of the world, for the welfare and happi- 
ness of gods and men! Let not the two of you go the same way...)”. 


18 


Vì sao tin Phât 




Hơn hai nghìn năm sau, bức thỏng điệp cao quý ấy vẫn được 
duy trì và thực hiện tốt đẹp bởi các đệ tử của Ngài, trong đó có 
những nhà truyền giáo Tích Lan (Sri Lanka) ở thế kỷ XX như: 
Pháp sư Anagarika Dharmapala, Narada Maha Thera, Sayad- 
aw ư Thitilla và Piyadassi Maha Thera,... Đặc biệt tại Malaysia, 
các nhà truyền giáo tiên phong có Hòa thượng A. Pemarata- 
na - tổ khai sơn chùa Mahindarama, tỉnh Penang, Hòa thượng 
Tiến sĩ Sumangala, Hòa thượng K Gunaratana Nãyaka Thera, 
Hòa thượng Kim Beng, Hòa thượng Chuk Mor và Hòa thượng 
Dhammananda. Cả ba vị đầu đểu đã viên tịch, chỉ còn lại Hòa 
thượng Dhammananda, 81 tuổi, một người vẫn hoạt động tích 
cực để chấn hưng Phật Giáo tại Malaysia và cũng được xem là 
người có công tạo dựng nền tảng cho Phật Giáo Nam Tông tại 
Malaysia [đến nay, ngài Dhammananda cũng đã viên tịch năm 
2006]. 

Thuở thiêu thời: 

Hòa thượng Dhammananda, thế danh Martin (vì ra đời 
trong thời gian bị Thực dân Anh đô hộ, nên phải dùng tên tiếng 
Anh), sinh ngày 18 tháng Ba năm 1919 trong một gia đình trung 
lưu, cha là cụ ông K. A. Garmage, tại làng Kirinde, tỉnh Matara, 
miền Nam Tích Lan (Ceylon), Ngài là người con trưởng trong 
một gia đình có sáu anh chị em. 

Ngài bắt đầu học tiểu học năm 7 tuổi tại trường làng Ki- 
rinde. Khống giống những ngôi làng khác ở Tích Lan, Kirinde 
chưa bị tác động bởi chiến dịch truyền đạo của Ky Tỏ giáo. Nhờ 
thế, Phật Giáo vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến sinh hoạt của 
người dân và ngỏi chùa địa phương nơi đây. Bên cạnh người mẹ 


K. Srỉ. Dhammananda 


19 


mộ đạo, ngài được người cậu ruột là Tăng sĩ trụ trì ngôi chùa của 
địa phương này giúp đỡ và hướng dẫn ngài học Phật. Chẳng bao 
lâu ý tưởng xuất gia học đạo phát khởi trong tâm hồn của ngài. 

Năm 12 tuổi, Ngài xuất gia làm chú tiểu (sãmanera) cùng 
Hòa thượng K Dhammaratana Maha Thera ở chùa Kirinda với 
pháp danh là Dhammananda - Pháp Hỷ, nghĩa là “người chứng 
nghiệm hạnh phúc qua giáo Pháp” (one who experiences happi- 
ness through the Dhamma). Tiếp đó, Ngài được gửi vào trường 
để học Phật Pháp trong mười năm trước khi Ngài đăng đàn thọ 
Tỳ kheo giới (Bhikkhu) vào năm 22 tuổi (1940). Hòa thượng 
đàn đầu trong giới đàn này là Trưởng lão K. Ratanapala Maha 
Thera tại chùa Kotawila. 

Tu học tại Tích Lan: 

Ngài đã ghi danh vào học trường Dhammarama Pirive- 
na, rồi Học viện Phật giáo Vidyawardhana tại thủ đỏ Colom- 
bo, niên khóa 1935-1938. Giáo sư chính thức của Ngài là Hòa 
thượng Kotawila Deepananda Nãyaka Thera. Năm 1938, Ngài 
tốt nghiệp tại trường này và tiếp tục học tại trường Vidyalankara 
Pirivena, ở Peliyagoda, là một đại học Phật giáo rất nổi tiếng ở 
Tích Lan vào thời bấy giờ. Trong bảy năm lưu học này ngài đã 
học Pãịi, Sanskrit, Triết học, Tam Tạng Kinh Điển và nhiều môn 
học xã hội khác để trang bị cho chương trình giáo dục phổ cập 
và hoằng dương Phật Pháp của ngài vê' sau. ở tuổi 26, Ngài đã 
hoàn tất chương trình học tại nơi đây. 

Bảy năm được đào tạo trong môi trường Phật học và lối 
sống nghiêm khắc của Tu viện tại đây đã mang lại những hữu 
ích vê' sau trong sứ mạng truyền giáo của Ngài. Vị Pháp sư tinh 


20 


Vì sao tin Phât 




thần của Ngài tại đại học này là Trưởng lão Lunupokune Sri 
Dhammananda Nãyaka Thera, một bậc học giả uyên bác của 
Phật giáo Tích Lan. 

Tu học tại Ấn Độ: 

Vào năm 1945, Hòa thượng Dhammananda được đại học 
Hindu, Ấn Độ cấp học bổng và Ngài đã lên đường du học. Bạn 
cùng khóa với ngài lúc ấy hiện nay còn Hòa thượng p. Pannanan- 
da Nãyaka Maha Thera, (đang ở Tích Lan); Hòa thượng Tiến sĩ. 
H. Saddhatissa Maha Thera (ở Luân đôn); Hòa thượng Tiến sĩ 
ư. Dhammaratana (Chủ tịch Hội Đại Bồ Đề, Ấn Độ) và Hòa 
thượng Tiến sĩ Amritananda Thera (Chủ Tịch Hội Đồng Tăng 
Già Nepal). Sau bốn năm học tại đây, Hòa thượng Dhammanan- 
da đã tốt nghiệp với tấm bằng Cao học vê' Triết học Ấn Độ vào 
năm 1949. Một trong số những giáo sư nổi tiếng của Ngài tại đại 
học này là cố Tiến sĩ s. Radhakrishnan, cũng là vị Tổng thống 
đẩu tiên của Cộng hòa Ấn Độ. 

Hoằng Pháp tại quê nhà: 

Sau khi tốt nghiệp, Ngài trở về Tích Lan và mở trường Phật 
giáo Sudharma tại Kotawila để giúp cho dân chúng học Phật. 
Ngài cũng cho phát hành một tờ báo tiếng Tích Lan để phổ biến 
giáo lý. Những lớp giáo lý, những bài thuyết pháp và nhiều hoạt 
động giáo dục khác của ngài đểu truyền cảm hứng tốt đẹp cho 
dân làng quy hướng vê' Chánh Pháp. Trong số những vị phụ giúp 
Ngài lúc đó có Đại đức K.Pemaloka và Đại đức K. Hemasiri, 
những người vê' sau vẫn theo Ngài đến Malaysia để tiếp tục công 
việc truyền giáo tại Brickhelds. 


K. Srỉ. Dhammananda 


21 


Sứ mạng truyền giáo tại Malaysia: 

Năm 1952, Hòa thượng K. Sri Pannasara Nãyaka Thera, 
Viện trưởng Tu viện Vidyalanakara Pirivena, đã nhận một lá 
thư từ Hội Phật giáo Sasana Abhiwurdhi Wardhana, Malaysia. 
Hội này có một ngôi chùa ở Brickhelds, được xem là một Hội 
Phật giáo lâu đời nhất trong cộng đồng Tích Lan tại Malaysia. 
Hội muốn thỉnh cầu một vị Tăng Malaysia để hướng dẫn đời 
sống tâm linh cho cộng đổng Tích Lan tại xứ sở này. 

Trong 400 tăng sĩ ở tu viện Vidyalankara Pirivena, Tỳ kheo 
Dhammananda đã được chọn để đi hoằng Pháp tại Malaysia. 
Ngài đã sẵn lòng tiếp nhận lời thỉnh cầu này dù Ngài rất muốn 
ở lại quê nhà để hoằng Pháp. Tuy nhiên Ngài ý thức được rằng 
tại quê nhà còn nhiều vị tăng khác có thể làm công việc hoằng 
Pháp, trong khi ấy tại Malaysia, nhu cầu chấn hưng Phật pháp 
là việc khẩn thiết. Vì vào thời điểm lúc đó, tình hình Phật giáo 
tại Malaysia, dù có nhiều chùa người Trung Hoa, nhưng phần 
lớn không giảng dạy giáo lý và tổ chức tu học mà chỉ nặng phần 
lễ nghi và thờ cúng. Do đó, Hòa thượng Dhammananda quyết 
định lên đường trong một thời gian ngắn. Ngài đã xuống tàu 
thủy vào sáng ngày mùng 2 tháng Giêng năm 1952. Ba ngày sau, 
con tàu trở Ngài đã cập cảng Penang, miền Bắc Malaysia. 

Sự nghiệp hoằng Pháp tại Malaysia: 

Khi đến Penang, Ngài lưu trú tại chùa Mahindarama trước 
khi đón máy bay đến chùa Brickhelds ở Kuala Lumpur. Tháng 
Ba năm 1952, Ngài nhận được một lá thư của Tổng Toàn quyển 
Anh tại Malaysia, ông Gerald Templer, yêu cầu được gặp Ngài 
để tìm hiểu xem Phật pháp có mối liên hệ nào với hoạt động 


22 


Vì sao tin Phât 


chính trị khống. Vì nhiều nguồn tin khi đó cho rằng sẽ có những 
cuộc nổi dậy chống chính quyển từ các cộng đổng Phật giáo 
người Hoa. Những ý tưởng sai lầm vê' Phật giáo của ông Toàn 
quyển Gerald đã được Hòa thượng Dhammananda đả thông và 
hướng dẫn ông ta trở vê' nghiên cứu Đạo Phật. Ngài nói với ông 
ta rằng: “Đạo Phật là một tỏn giáo từ bi và không bạo động vì 
Đức Phật hướng dẫn con người sống trong hòa hỢp và hòa bình 
với chính mình và người khác.” (Buddhism is a non-violent and 
compassionate religion taught by the Buddha to show Man to 
live in peace and harmony with oneself and others). Hòa thượng 
Dhammananda nhấn mạnh thêm rằng Đạo Phật dạy cho con 
người tu tập tâm linh và sống có đạo đức, không phải một phong 
trào chính trị. Khi biết rõ Hòa thượng Dhammananda khống có 
ý đổ hoạt động chính trị, Toàn quyển Gerald đã mời Hòa thượng 
giúp đỡ chính quyển về mặt tâm lý để trấn an quần chúng, nhất 
là cộng đồng di dân người Hoa tại Malaysia, vì chính quyển hồ 
nghi rằng cộng đồng này đang có khuynh hướng hoạt động 
chính trị chống chính quyển. 

Hòa thượng Dhammananda đã nắm ngay lấy cơ hội để mở 
rộng chương trình hoằng Pháp của Ngài trên khắp Malaysia. 
Ngài đã giúp cho Hội Phật giáo Sasana Abhiwurdhi Wardhana 
và Trung tâm Phật giáo Selangor cũng như Hội Liên Hữu Phật 
giáo Thế giới tại Malaysia đẩy mạnh cỏng tác truyền giáo. Kết 
quả cho thấy cộng đồng người Hoa đã quy hướng vê' với đạo 
Phật rất nhiều. 

Trong hai thập niên 1950 và 1960, Phật giáo Malaysia rất 
nghèo nàn ở hầu hết các cộng đồng. Phật giáo trong thời kỳ này 


K. Srỉ. Dhammananda 


23 


chỉ là một vỏ bọc đầy những sinh hoạt mê tín dị đoan tràn khắp 
Malaysia. Phần lớn người Hoa trí thức đểu chán ngán và bỏ 
theo đạo Ky Tô (Thiên Chúa giáo) vì họ nhìn thấy Ky Tồ giáo có 
nhiều sinh hoạt tôn giáo tích cực, rõ ràng, hỢp lý hOn được các 
nhà truyền giáo nước ngoài mang tới. 

Hòa thượng Dhammananda cố gắng loại bỏ những quan 
điểm sai lầm vê' Phật giáo trong tâm trí của quần chúng ở Ma- 
laysia. Ngài đã phát động một phong trào diễn thuyết Phật giáo 
rầm rộ trên toàn Malaysia, phụ tá của Ngài bây giờ có các vị Tỳ 
kheo như K Gunaratana, Chuk Mor và Tỳ kheo Tiến sĩ người 
Mỹ Sumangalo đã làm cho phong trào ngày càng thêm thu hút 
cùng nhiều kết quả khả quan. 

Sự phát triển của tổ chức hoằng Pháp: 

Năm 1961, Hòa thượng Dhammananda đã thảo luận với 
các nhà lãnh đạo cư sĩ Phật giáo Malaysia để thành lập một tổ 
chức truyền bá lời Phật dạy nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết 
của Malaysia. Năm 1962, Hội Truyền bá Chánh pháp (Buddhist 
Missionary Society, viết tắt là BMS) đã được thành lập tại chùa 
Phật giáo Brickhelds với các mục tiêu: học hỏi, quảng bá Phật 
giáo và văn hóa Phật giáo; khuyến khích và cổ vũ mọi người học 
hỏi và hành trì Phật Pháp; in ấn và phát hành Kinh sách Phật 
giáo; cung cấp những pháp môn phù hỢp để mọi người thực 
hành; an ủi, hướng dẫn, giúp đỡ mọi Phật tử trong các trường 
hợp đau bệnh hay bị chết, v.v... 

Hòa thượng Dhammananda nghĩ rằng một trong những 
phưong cách để truyền bá Phật giáo là viết sách vê' nhiều lĩnh 
vực khác nhau để các tín đồ có thể nương theo đó hành trì trong 


24 


Vì sao tin Phât 


đời sống hằng ngày. Vì thế Ngài bắt đầu viết những bài báo, rồi 
những cuốn sách nhỏ bỏ túi, nội dung của sách phản ánh những 
thắc mắc của người Malaysia. Một trong những cuốn sách đầu 
tiên là hướng dẫn cách trì tụng Kinh tiếng PãỊi của Đạo Phật sao 
cho tương hợp với thời đại khoa học và tâm lý học. Từ đó Ngài 
tiếp tục viết nhiều tác phẩm khác để đáp ứng cho nhu cầu học 
Phật của tín đồ tại Malaysia. Tính đến nay Ngài đã viết khoảng 
50 tác phẩm, trong số này có nhiều tác phẩm đặc sắc như: “Vì 
sao tin Phật?” (What Buddhists believe?); “Cách sống khỏng sỢ 
hãi và lo âu” (How to live without fear and worry); “Bạn có tin 
tái sinh không?” (Do you believe in Rebirth); “Hốn nhân hạnh 
phúc” (A happy married life); “Thiền - Con đường duy nhất” 
(Meditation, the Only way); “Kho báu của Chánh Pháp” (Trea- 
sures of the Dhamma), v.v... Các tác phẩm này đã nhanh chóng 
thu hút giới Phật tử Malaysia và đến nay đã được dịch ra nhiều 
thứ tiếng trên thê giới như: Ấn Độ, Nam Dương, Triều Tiên, Mỹ, 
Nam Phi, Bangladesh, Hòa Lan, Việt Nam, V.V.... 

Đây là lần đầu tiên nền giáo dục Phật giáo bằng tiếng Anh 
được phổ biến trong giới Phật tử ở Malaysia, trước đó chỉ có 
những Kinh sách được viết bằng tiếng Trung Quốc. Sự tác động 
mạnh này nhanh chóng ảnh hưởng đến giới thanh thiếu niên 
Malaysia. Kết quả, Hòa thượng Dhammananda đã nhận được 
hàng núi thư từ mọi giới, đặc biệt là học sinh và sinh viên để tìm 
hiểu vê' Phật học. 

Mặc dù không phải là một Pháp sư hùng biện, nhưng Hòa 
thượng Dhammananda đã làm say đắm giới trẻ với những bài 
giảng mang tính khoa học, trong sáng và rõ ràng của Ngài. Điểu 


K. Srỉ. Dhammananda 


25 


này đã giúp cho nhiều hội đoàn thanh niên Phật tử ra đời trong 
thập niên sáu mươi. Rất nhiều thanh niên do đã nghe giảng hoặc 
đã đọc sách của Ngài mà quy hướng vê' với Chánh Pháp. 

Ngoài những ảnh hưởng từ xã hội, Hòa thượng Dham- 
mananda cũng có công đưa Phật giáo vào trong học đường Ma- 
laysia. Hòa thượng Dhammananda đã kết hợp với Thượng tọa 
Tiến sĩ Sumangalo, một Tăng sĩ người Mỹ, thành lập một Học 
viện Phật giáo để làm việc với Đại học Malaya, Đại học Sains 
Malaysia, Đại học Pertanian, Cao đẳng Kỹ thuật Malaysia, Viện 
Ngôn ngữ Malaysia, Đại học Sư phạm Malaysia, Cao đẳng Tunku 
Abdul Rahman, Cao đẳng Quân sự Hoàng gia (Royal Military 
College) và gần đây nhất là Đại học Utara Malaysia ở Kedah. Tất 
cả sinh viên của các trường trên đều có những giờ học về căn 
bản giáo lý Phật giáo do Hòa thượng Dhammananda và nhiều 
Pháp sư khác giảng dạy. 

Để khuyến khích và cổ động tầng lớp trẻ học và làm việc 
theo lời Phật dạy, tổ chức của Ngài đã thu nhận giới trẻ vào làm 
việc cho các cơ sở hoằng Pháp, Học viện, in ấn và phát hành 
kinh... Đã có rất nhiều cư sĩ tham gia và trở thành nhà lãnh đạo 
các hội đoàn cư sĩ Phật tử, nổi bật trong số đó hiện nay có những 
đạo hữu như: Mess Tan Gin Soon, Leong Kok Hing, Ang Choo 
Hong, Charlie Chia và Victor Wee, tất cả đều chịu ảnh hưởng vê' 
đạo đức và tác phong làm việc của Hòa thượng Dhammananda. 

Sự thừa nhận và tán dương vê' công hạnh hoằng Pháp: 

Để thừa nhận và tuyên dương các công đức hoằng Pháp của 
Hòa thượng Dhammananda tại Malaysia, Tăng thống Phật giáo 
Thái Lan, Đại lão Hòa thượng Amunugama Rajaguru Sri Vipassi 
Maha Nãyaka Thera ở Chùa Răng Phật (Buddha Tooth Relic), 


26 


Vì sao tin Phât 




đã phong ban cho Ngài danh hiệu “Tăng thống” (Chief Sangha 
Nãyaka Thera) của Phật giáo Malaysia vào năm 1965. 

Ngài cũng được cung thỉnh vào Ban chứng minh cho Đại 
hội lần thứ 9 của Hội Liên Hữu Phật giáo Thế giới (World Bud- 
dhist Followship) tổ chức tại Kuala Lumpur từ ngày 13 đến ngày 
20 tháng Tư năm 1969. Tại đại hội, Ngài cũng được tuyên dương 
là một danh tăng của Phật giáo Malaysia. 

Vào năm 1970, Hòa thượng Dhammananda khởi xướng và 
làm cố vấn tinh thần cho Hội Thanh niên Phật tử Malaysia (The 
Young Buddhist Association of Malaysia - YBAM). Đây là một 
tổ chức đại diện cho tất cả các hội đoàn Phật tử trẻ tuổi tại Ma- 
laysia, hiện nay vẫn còn hoạt động rất mạnh. 

Từ năm 1970 đến 1975, Hòa thượng Dhammananda khởi 
đầu những chuyến đi hoằng Pháp thế giới. Trước hết, ngài đến 
Anh quốc giảng tại Đại học Lancaster, Đại học Hull, Đại học 
Manchester và Đại học Oxford. Sau đó, Ngài đến Hoa Kỳ và được 
thỉnh giảng tại Đại học Phật giáo Dharma Realm và Đại học 
Oriental Studies; cũng trong dịp này, Đại học Phật giáo Dham- 
ma Realm đã phong tặng Ngài bằng Tiến sĩ danh dự (Honorary 
Doctor of Philosophy degree) để ghi nhận và tán thán cỏng hạnh 
hoằng Pháp cùng những công trình sáng tác của ngài. Bằng cấp 
này cũng được các đại học khác phong tặng cho ngài: Đại học 
Oriental Studies năm 1975, đại học Nalanda ở Pháp năm 1976 
và đại học Benares Hindu, Ấn Độ năm 1980. Vào năm 1991, đại 
học ở Sri Lanka đã tặng Ngài bằng Tiến sĩ văn chương (D. Litt.) 
công nhận những tác phẩm Phật học giá trị của Ngài đã mang lại 
nhiều lợi ích thiết thực cho nền giáo dục tỏn giáo tại Tích Lan. 


K. Srỉ. Dhammananda 


27 


Thiết lập chương trình đào tạo táng tài ở Malaysia: 

Tháng Mười hai năm 1976, Hòa thượng Dhammananda đã 
khởi xướng và trở thành Giám đốc chương trình Đào tạo tăng 
tài cho Phật giáo Malaysia, chương trình đã được áp dụng và 
thành công đáng kể trên khắp Malaysia, ngay cả ở Singapore 
cũng làm theo mô hình này. Đến nay chương trình vẫn được 
duy trì và số thanh niên Malaysia phát tâm xuất gia gieo duyên 
ngày càng đỏng. 

Vào ngày 25 tháng Ba năm 1977, Hòa thượng Dhammanan- 
da đã thành lập Viện Phật Học Paramadhamma ở Tích Lan để 
tăng sĩ khắp nơi trên thế giới vê' tu học. Chương trình đào tạo 
từ ba đến năm năm, hoặc có những khóa ngắn hạn cho các tăng 
sĩ hoặc cư sĩ lớn tuổi để đưa đi hoằng pháp ngay sau khóa học. 

Những đóng góp cho xã hội: 

Ngoài những hoạt động Phật sự, Hòa thượng Dhammanan- 
da còn có nhiều đóng góp vào việc phát triển cộng đồng. Năm 
1960, Ngài là một trong những vị lãnh đạo Phật giáo Malaysia 
đứng lên đê' nghị Chính phủ Malaysia tuyên bố ngày Lễ Phật 
Đản là ngày nghỉ của toàn dân. Lời yêu cầu đã được chấp thuận 
và vẫn duy trì cho đến ngày nay. Giữa những năm 1960, Ngài 
hoạt động tích cực với Tổ chức Liên Tôn giáo Malaysia (Malay- 
sian Inter-Religious Organisation - MIRO) để kêu gọi các tỏn 
giáo có mặt ở Malaysia nên sinh hoạt trong sự hài hòa và tương 
kính lẫn nhau. 

Năm 1984, Ngài là một trong những thành viên sáng lập của 
Hội đồng Tư vấn Tôn giáo (Religious Consultative Council), bao 
gồm: Phật giáo, Hồi giáo, Ky Tô giáo để giúp cho chính quyển 


28 


Vì sao tin Phât 


có những chính sách đúng đắn đối với các tỏn giáo. Do những 
hoạt động tích cực đóng góp cho xã hội này mà ngày 7 tháng Sáu 
năm 1991, Hoàng đế của Malaysia đã phong tặng cho Ngài tước 
vị cao quý “Johan Setia Mahkota”. 

Sự nghiệp trước tác: 

Ngoài những thời thuyết giảng giáo lý sâu sắc, rõ ràng và dễ 
hiểu, Hòa thượng Dhammananda còn cống hiến cho hàng vạn 
độc giả trên khắp thế giới qua những tác phẩm Phật học của ngài. 
Từ những tập sách nhỏ bỏ túi cho đến những cuốn sách dày hàng 
trăm trang với nội dung phổ cập cho mọi tầng lớp, từ học giả uyên 
bác cho đến học sinh tiểu học đểu có thể đọc và tiếp nhận lời dạy 
của ngài. Qua ngòi bút của ngài, giáo lý thâm diệu của Đạo Phật 
trở nên dễ hiểu, gần gũi và giải quyết thỏa đáng từng vần đê' của 
đời sống hiện tại. Các tác phẩm của ngài đã được chuyển ngữ ra 
nhiều thứ tiếng trên thê giới, không những được Phật tử tìm đọc 
mà cả những người không phải là Phật tử cũng say mê không 
kém. Sau đây là một số tác phẩm của ngài: 

Sao phải lo lắng! (Why worry!) 

Hôn nhân hạnh phúc (A Happy Married life) 

Tại sao phải có Đạo Phật? (Why Buddhism?) 

Tại sao phải có Tôn giáo? (Why Religion?) 

Vì sao tin Phật (What Buddhists believe?) 

Nhân loại hướng vê' đâu (Whither Mankind) 

Hãy tìm hiểu tôn giáo này (What is this Religion?) 

Kho báu của Chánh pháp (Treasure of the Dhamma) 

Phật giáo như một Tốn giáo (Buddhism as a Religion) 


K. Srỉ. Dhammananda 


29 


Kinh Nhật Tụng của Phật Tử (Daily Buddhist Devotions) 

Bạn có tin tái sinh không? (Do you believe in Rebirth?) 

Thiển - Con đường duy nhất (Meditation, the only way) 

Cẩm nang của Phật tử (Handbook of Buddhists) 

Tôn giáo trong thời đại khoa học (Religion in a Scientihc 
Age) 

Những viên ngọc của trí tuệ Phật giáo (Gems of Buddhist 
Wisdom) 

Tại sao phải có bao dung về Tôn giáo? (Why Religion toler- 
ance?) 

Địa vị của Nữ giới trong Phật giáo (Status of Women in 
Buddhism) 

Các vấn đê' của xã hội hôm nay (Human life and Problems) 

Phật giáo và những nhà Tư tưởng Tự do (Buddhism and the 
Pree Thinkers) 

Những nhân vật vĩ đại trong Phật giáo (Great personalities 
on Buddhism) 

Cách sống không sỢ hãi và lo âu (How to live without fear 
and worry) 

Phật giáo dưới con mắt của các nhà trí thức (Buddhism in 
the Eyes of Intellectuals) 

Nguyên tắc đạo đức của Phật giáo đối với phẩm cách của 
con người (Buddhist Principles for Human Dignity). 

Kinh Pháp Cú với tranh minh họa và truyện tích (The 
Dhammapada with illustrations and stories) 


30 


Vì sao tin Phât 




Mục đích cuộc đời và đường lối sống. Hòa thượng Dham- 
mananda. Thích Tâm Quang dịch. 

Làm sao thực hành giáo lý của Đức Phật. Hòa thượng. 
Dhammananda. Thích Tâm Quang dịch. Việt 

Một tỏn giáo hiện đại. Hòa thượng Dhammananda. Thích 
Nguyên Tạng dịch. 


31 


LÒI TÁC GIẢ 


Với số sách Phật quá nhiều hiện nay, câu hỏi đặt ra là có cẩn 
thêm một cuốn nữa hay không. Mặc dù có rất nhiều sách Phật 
Giáo, nhưng đa số đều được viết nhằm cho những người đã có 
căn bản Phật Pháp. Một số được viết theo văn chưong lối cổ, 
dịch nghĩa theo nguyên bản. Loại viết như vậy không lôi cuốn 
được các độc giả hiện đại, vì khiến họ có cảm nghĩ Phật Giáo là 
một vấn đê' khô khan. Cũng có những sách do những học giả 
sưu tẩm, trình bày giáo lý ở cấp đại học, bút pháp thâm thúy. 
Ngoại trừ một số độc giả có kiến thức có thể hiểu được, những 
sách này tạo nhiều khó khăn cho đại chúng vì họ cho rằng Phật 
Giáo quá phức tạp không thực tế. Có một số sách nêu những 
dị biệt giữa những trường phái trong Phật Giáo, kết quả làm 
cho một số độc giả không được hướng dẫn càng thấy hoài nghi 
nhiều vê' cái gọi là sự “tranh chấp giữa các hệ phái” mà không 
nhận thức được rằng thực ra có nhiều tương đồng hơn là dị biệt 
giữa những hệ phái này. Cũng có những sách do những người 
không phải là tín đồ Phật Giáo viết, trong đó vì hữu ý hay thiếu 
kiến thức, đã bóp méo và xuyên tạc giáo lý chân chính của Đức 
Phật. 

Cuốn sách này được viết ra với mục đích chính là giới thiệu 
giáo lý Phật Pháp nguyên thủy một cách rõ ràng, không diễn tả 


32 


Vì sao tin Phât 




quá mức, không một ẩn ý, hay coi rẻ các trường phái Phật Giáo, 
để độc giả có thể hiểu Phật Pháp theo quan niệm hiện đại. Thế 
giới ngày nay chú ý rất nhiều đến Phật Giáo vì đại đa số quần 
chúng càng ngày càng hiểu biết, chán ngán những giáo điều và 
mê tín, và mặt khác, những tật xấu của con người như tham lam 
và ích kỷ càng ngày càng tăng trưởng vì chủ nghĩa vật chất. Phật 
Giáo dạy nhân loại đi vào con đường Trung Đạo, con đường của 
sự điểu độ, của sự hiểu biết đúng đắn hơn và làm thế nào để có 
một cuộc sống dồi dào bình an và hạnh phúc. 

K. Sri Dhammananda, 

18 - 03-1987 


PHANI 


ĐÒI SỐNG VÀ THỒNG ĐIỆP 
CỦA Đưc PHẬT 





Chương 1 

CUỘC ĐỜI VÀ CON NGƯỜI 
CỦA ĐỨC PHÂT 


ĐỨC PHẬT CỒ ĐÀM, VỊ KHAI SÁNG ĐẠO PHẬT 

Đức Phật Cồ Đàm [Gotama], người khai sáng Đạo Phật, 
sống tại Bắc Ấn Độ vào thế kỷ thứ sáu trước Tây Lịch. Tên 
Ngài là Sĩ Đạt Ta [Siddhattha], và họ Ngài là Cồ Đàm. Người 
ta gọi Ngài là Đức Phật [Buddha] sau khi Ngài đạt Giác Ngộ 
và tìm thấy Chân Lý. Tên này có nghĩa là “Người Đã Tỉnh 
Thức” hay “Người Đã Giác Ngộ”. Ngài thường tự gọi Ngài là 
Như Lai [Tathagata] , và các đệ tử của Ngài gọi Ngài là Đấng 
Thế Tôn [Bhagava: bậc cao quý nhất]. Có người gọi là Đức Cồ 
Đàm hay Đức Thích Ca Mâu Ni [Sakya Muni]. 

Ngài sinh ra là một Hoàng Tử có đầy đủ mọi thứ trên 
đời. Ngài được nuôi nấng trong cảnh xa hoa và gia đình Ngài, 
cả hai bên nội ngoại, đều thuộc dòng quý tộc. Ngài là người 
thừa kế ngai vàng, diện mạo tuấn tú, phong thái uy nghi, 
trang nghiêm đẹp đẽ khiến ai gặp cũng đem lòng cảm phục 
và tin tưởng. Vào năm mười sáu tuổi, Ngài kết duyên với 
Cồng Chúa Da Du Đà La [Yasodhara] và hạ sinh một người 
con trai đặt tên là La Hầu La [Rahula]. Vợ Ngài, nhan sắc yêu 


36 


Vì sao tin Phât 




kiều diễm lệ, luôn luôn tươi cười khả ái, đoan trang và thanh 
nhã. 

Mặc dù sống trong cảnh xa hoa nhưng Ngài cảm thấy mình 
giống như con chim bị nhốt trong lồng vàng. Một ngày nọ, trong 
một cuộc thăm viếng ngoại thành, Ngài nhìn thấy “Bốn Cảnh”, 
một người già, một người bệnh, một người chết và một nhà tu 
khổ hạnh. Khi nhìn thấy những cảnh tượng trên đây, Ngài nhận 
định “Không ai thoát khỏi già và chết”. Ngài tự hỏi: “Có một cảnh 
giới nào mà đời sống không già không chết không?”. Nhìn thấy 
một nhà tu khổ hạnh với phong thái an nhiên, bình thản dường 
như không màng tục lụy, là đẩu mối khiến Ngài dấn thân trong 
bước đầu đi tìm Chân Lý và Từ Bỏ thế tục. 

Quyết tâm tìm ra con đường thoát khỏi trầm luân, Ngài từ 
bỏ gia đình để giải cứu chính Ngài và cả nhân loại. Vào năm 
Ngài 29 tuổi, một đêm, Ngài lặng lẽ từ giã vỢ con đang thiêm 
thiếp giấc nồng, thắng yên cương và phi ngựa trực chỉ rừng già. 

Sự từ bỏ của Ngài thật vô tiền khoáng hậu trong lịch sử. Ngài 
ra đi trong lúc tuổi thanh xuân đang thời kỳ sung mãn, bỏ lạc thú 
để đổi lấy khó khăn, bỏ hoàn cảnh vật chất vững vàng để đổi lấy 
hoàn cảnh thiếu thốn đẩy bất trắc, bỏ địa vị giàu sang và quyền uy 
để trở thành một nhà tu khổ hạnh lang thang, sống trong hốc núi, 
rừng già với manh áo thô sơ chống cái nắng hè gay gắt, gió mưa 
lạnh lẽo của trời đồng. Ngài bỏ địa vị giàu sang, một tương lai đầy 
hứa hẹn của quyển uy tột đỉnh, một đời sống đầy tình thương và 
hy vọng để đi tìm Chân Lý mà chưa hê' có ai tìm ra cả. 

Ròng rã sáu năm, Ngài đã cật lực kiên trì đi tìm Chân Lý. 
Ngài đã tìm đến các trưởng giáo danh tiếng thời bấy giờ để 


K. Sri. Dhammananda 


37 


học hỏi, song không một vị thầy nào có thể dạy được Ngài. Khi 
Ngài không thể tìm được điều Ngài mong muốn, Ngài gia nhập 
vào đoàn các nhà tu khổ hạnh, tự hành xác, phá sinh lực, phá 
sức chịu đựng của thân xác, mà Ngài tưởng đó là con đường 
tìm được Chân Lý. Với một năng lực phi thường và một ý chí 
mãnh liệt, Ngài đã vượt qua những nhà tu khổ hạnh vê' tất cả 
những khắc khổ họ thực hành ở thời đó. Ngài nhịn ăn đến 
nỗi thân chỉ còn da bọc xưong, có thể lấy tay sờ thấy bao tử 
và xưong sống. Ngài đã tiến xa đến mức độ mà không thể có 
ai chịu đựng được để sống. Ngài chắc chắn phải chết nếu Ngài 
không kịp tỉnh ngộ, nhận thức ra được sự vô ích của việc hành 
hạ xác thân, và Ngài đã quyết định thay thế bằng con đường 
Trung Đạo. 

Vào ngày trăng tròn Tháng Vesakha, Ngài ngồi tham thiển 
nhập định dưới cội bồ đê' tại Bồ Đề Đạo Tràng. Đó là lúc mà Trí 
Tuệ của Ngài đã làm bung vỡ được lớp bóng ảo tưởng của vũ trụ 
và nhìn thấy bản chất thật sự của đời sống và mọi sự vật. Vào 
năm 35 tuổi, từ một kẻ tận lực đi tìm được Chân Lý, Ngài đã trở 
thành Phật, Bậc Đại Giác. 

Trong gần một nửa thế kỷ, Ngài đã dọc ngang trên các 
nẻo đường bụi bặm tại Ấn Độ, đem giáo Pháp dạy cho mọi 
người, nhờ Ngài biết bao nhiêu chúng sinh đã trở thành cao 
quý và được giải thoát. Ngài đã sáng lập ra đoàn thể Tăng 
Già cho Tăng và Ni, xóa bỏ giai cấp xã hội, nâng cao giá trị 
phụ nữ, dạy giáo lý tự do và bình đẳng, mở cánh cửa giải 
thoát cho tất cả mọi người, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù 
cao hay thấp, các bậc thánh hay kẻ tội phạm, những kẻ giết 


38 


Vì sao tin Phât 




người như Angulimala, những kỹ nữ như Ambapali, ai nấy 
đều nhờ Ngài trở thành những người lương thiện, cao quý. 

Ngài đã đạt đến đỉnh cao nhất của trí tuệ và trí năng. Mọi 
vấn đề đểu được mổ xẻ thành từng bộ phận nhỏ rồi được ráp lại 
thành hệ thống hợp lý làm sáng tỏ ý nghĩa. Không ai có thể vượt 
qua Ngài trong đàm luận. Là một đạo sư vô song, Ngài còn là 
một nhà phân tích tâm lý và các hiện tượng lỗi lạc nhất thời bấy 
giờ và ngay cả đến thời nay. Lẩn đẩu tiên trong lịch sử, Ngài cho 
con người toàn quyển dùng sức mạnh của mình để tự tư duy, 
nâng cao giá trị của nhân loại, và dạy cho con người biết là có thể 
đạt được kiến thức cao cả nhất và giác ngộ tối thượng do những 
nỗ lực của chính mình. 

Mặc dù với trí tuệ có một không hai, dòng dõi hoàng tộc, 
nhưng chẳng bao giờ Ngài xa cách người dân tầm thường. Địa 
vị và giai cấp xã hội vô nghĩa đối với Ngài. Ngài sẵn sàng giúp 
đỡ bất cứ ai dù người ấy là người cùng đinh, thấp hèn. Người bị 
phân chia giai cấp, kẻ nghèo khó, kẻ bị hắt hủi, đến với Ngài, đểu 
tìm lại được nhân phẩm của mình, và thay đổi từ cuộc sống hèn 
mọn trở thành cuộc sống cao quý. 

Với lòng từ bi vô biên, trí tuệ tối thượng, Ngài biết cách dạy 
cho từng cá nhân tùy theo trình độ và khả năng của chính họ đạt 
điểu lợi ích. Ngài đã không quản ngại đường sá xa xôi đến giúp 
đỡ bất cứ ai cần đến Ngài. 

Ngài thương yêu các đệ tử và hết lòng với họ, luôn luôn 
ân cẩn thăm hỏi vê' đời sống và sự tiến bộ của họ. Khi ở tịnh 
xá, Ngài thường ngày đến thăm các người bệnh. Ta thấy lòng 
từ bi của Ngài như thế nào đối với những người bệnh qua lời 


K. Sri. Dhammananda 


39 


khuyến nhủ của Ngài: “Ai chăm sóc người bệnh, tức chăm sóc ta” 
Ngài ban hành giới luật trên căn bản tương kính. Vua Ba Tư Nặc 
[Pasenadi] không hiểu làm sao Đức Phật lại có thể duy trì được 
giới luật trong hàng ngũ các thầy tu, trong khi chính nhà vua với 
quyển uy tột đỉnh để trừng trị, cũng không duy trì được kỷ luật 
trong triều chính. 

Ngài có nhiều thần thông phép lạ, nhưng Ngài coi những 
điểu đó không quan trọng. Với Ngài, phép mẩu vĩ đại nhất là làm 
sao giải thích cho mọi người hiểu được Chân Lý. Là vị đạo sư 
với tấm lòng từ bi sâu xa, Ngài muốn chấm dứt cái khổ đau của 
nhân loại, và quyết chí giải thoát con người khỏi gông cùm bằng 
một hệ thống tư tưởng hữu lý, thích hợp với đời sống. 

Đức Phật không tuyên bố là đã “tạo” ra các điều kiện trần 
thế, hiện tượng vũ trụ, hay Định Luật Vũ Trụ mà chúng ta gọi là 
“Pháp” [Dhamma] . Mặc dù người ta miêu tả Ngài là Lokavidu - 
“Người Hiểu Rõ Thế Giới” [Thế Gian Giải], Ngài không tự coi 
là người độc nhất giữ Định Luật Vũ Trụ. Ngài thừa nhận Pháp, 
cùng với sự vận hành của vũ trụ, vô tận, không ai tạo ra Pháp, 
Pháp độc lập theo nghĩa tuyệt đối. Mỗi vật được tạo thành, hiện 
hữu trong vũ trụ, đều bị chi phối bởi tác động của Pháp. Cái mà 
Đức Phật làm (giống như tất cả các Đức Phật có trước Ngài), là 
khám phá ra Chân Lý xác thực này, và phổ biến Chân Lý ấy cho 
nhân loại. Khi tìm ra Chân Lý, Ngài cũng tìm ra phương thức 
để ta có thể tự giải thoát khỏi cái vòng luân hồi vồ tận do những 
điểu tội lỗi và bất toại nguyện. 

Sau bốn mươi lăm năm hoằng pháp, Ngài nhập diệt lúc tám 
mươi tuổi tại Kusinara, bỏ lại hàng ngàn đệ tử, tăng và ni, và một 


40 


Vì sao tin Phât 




kho tàng giáo Pháp vĩ đại. Đến ngày nay chúng ta vẫn còn cảm 
thấy được tình thương bao la vô bờ bến, sự tận tụy và gương 
sáng của Ngài. 

Trong cuốn Ba Vĩ Nhân Vĩ Đại của lịch sử, H.G. Wells ghi 
nhận: 

“Các bạn thấy rõ Đức Phật là một con người giản dị, chân 
thành, đơn độc, một mình tự lực phấn đấu cho ánh sáng, một 
nhân vật sống thực chứ không phải thần thoại. Ngài cũng đã gửi 
một bức thông điệp bao quát cho nhân loại. Nhiều những tư tưởng 
tuyệt diệu hiện đại rất gần gũi tương đồng với thông điệp của Ngài. 
Tất cả những đau khổ, bất mãn trong cuộc sống, theo Ngài dạy, 
đều do lòng ích kỷ. Con người, trước khỉ muốn trở nên thanh tịnh, 
người đó phải ngưng sống cho giác quan hoặc cho chính riêng 
mình [ngưng chạy theo dục lạc giác quan hay theo lòng ham muốn 
ích kỷ của mình]. Rồi từ đó mới trở thành một con người cao cả. 
Phật Giáo qua nhiều ngôn ngữ khác nhau, từ 500 năm trước trước 
Chúa Chrỉst, đã kêu gọi con người đức tính vị tha. Trong nhiều 
phương diện, Ngài rất gần gũi với chúng ta, và đáp ứng đưỢc nhu 
cầu của chúng ta. Đức Phật cũng tỏ ra sáng suốt hơn Chúa Chrỉst 
trong sự quan tâm phục vụ con người và ít mơ hồ hơn đối với vãn 
đê trường tồn bất tử của kiếp nhân sinh.” 


Từ Bỏ THẾ TỤC 

Sự từ bỏ thế tục của Thái Tử Tất Đạt Đa là một bước đi dũng 
cảm nhất chưa từng có một ai dám làm. 

Thái tử Tất Đạt Đa bị nhiều người chỉ trích vì từ bỏ gia đình 
và vương quốc. Một số người miêu tả việc trên là điểu “nhẫn tâm 


K. Sri. Dhammananda 


41 


khi từ bỏ vỢ và gia đình”. Phải, nếu Ngài không đột ngột bỏ gia 
đình và nếu Ngài từ giã những người thân yêu đúng nghi thức 
thì việc gì sẽ xảy ra? Đương nhiên, những người thân yêu của 
Ngài sẽ năn nỉ Ngài thay đổi ý chí. Cảnh biệt ly ắt hẳn não nùng 
thảm thiết và chắc chắn vương quốc nhỏ bé của Vua Tịnh Phạn 
sẽ rơi vào vòng rối loạn. Sự quyết tâm đi tìm chân lý của Ngài ắt 
hẳn bị Vua Cha cản trở và vợ con sẽ nhất định không cho Ngài 
thực hiện hoài bão từ bỏ thế tục. 

Vào lúc 29 tuổi, Ngài đang ở lứa tuổi thanh xuân đầy nhựa 
sống, một thanh niên bắt đẩu vào cuộc đời. Khi ấy thì cái sức 
lôi kéo không muốn từ bỏ tất cả những gì Ngài đã thụ hưởng 
và thương yêu để đi tìm chân lý quả thật là một điểu khốc liệt. 
Trong giờ phút cuối cùng tại cung điện, Ngài đến phòng ngủ 
nhìn vợ và đứa con trai mới sinh của Ngài đang thiêm thiếp giấc 
nồng. Ý tưởng thôi thúc mạnh mẽ ở lại và hủy bỏ kế hoạch chắc 
hẳn đã làm cho Ngài đau đớn. Tại Ấn vào thời đó, một người từ 
bỏ gia đình và những người thân yêu để trở thành một nhà tu 
khổ hạnh, sống một cuộc đời thánh thiện là một điểu rất vinh 
dự. Sau khi cân nhắc tất cả các sự việc, Thái Tử Tất Đạt Đa dũng 
cảm quyết chí thực thi ngay kế hoạch dự định. 

Ngài từ bỏ thế gian không phải vì lợi ích cá nhân Ngài mà 
vì lợi ích và sự khổ đau của nhân loại. Với Ngài, toàn thể nhân 
loại là một gia đình. Sự từ bỏ thế tục của Thái Tử Tất Đạt Đa 
giữa lúc tuổi thanh xuân là một bước tiến dũng cảm mà chưa 
ai có thể làm được. 

Từ bỏ thế tục là một yếu tố rất quan trọng để đạt Giác Ngộ. 
Đạt Giác Ngộ phải bằng cách dứt luyến ái. Nguyên nhân của tất 


42 


Vì sao tin Phât 




cả những khó khăn trong cuộc sống là do luyến ái. Chúng ta 
nóng giận, lo lắng, trở nên tham dục, oán trách và cay đắng đều 
do luyến ái. Tất cả những nguyên nhân của bất hạnh, tinh thần 
căng thẳng, ương ngạnh và phiền não đều do luyến ái. Khi xét 
bất cứ một khó khăn nào hay một phiền muộn nào của chúng 
ta, ta thấy nguyên nhân chính cũng vẫn là do luyến ái. Nếu như 
Thái Tử Tất Đạt Đa luyến ái vỢ, con, vương quốc và lạc thú trần 
tục, thì Ngài chẳng bao giờ có thể tìm được chân lý giải thoát cái 
đau khổ của nhân loại. Cho nên Ngài đã hy sinh tất cả mọi thứ 
kể cả những lạc thú trần gian, tâm trí Ngài không còn vương 
mắc một điều gì trần tục, để có thể tìm ra Chân Lý giải thoát 
nhân loại khỏi khổ đau. 

Dưới con mắt của Vị Thái Tử trẻ tuổi, thế giới đang bị thiêu 
đốt bởi ngọn lửa tham, sân, si và các ồ trược khác. Ngọn lửa này 
bốc cháy do tham dục của chúng ta. Ngài nhìn thấy mỗi chúng 
sinh trong thế giới này, kể cả vỢ và con Ngài, đều đau khổ về vật 
chất và tinh thần. Bởi vậy, Ngài nhất quyết đi tìm giải pháp để 
chấm dứt cái khổ đau của nhân loại, và Ngài chấp nhận hy sinh 
tất cả mọi thứ. 

Hai Ngàn Năm Trăm Năm sau cuộc từ bỏ trần tục vĩ đại của 
Ngài, một số người với nước mắt cá sấu, phê bình hành động của 
Ngài. Vợ Ngài không hê' kết tội Ngài vê' việc Ngài bỏ ra đi khi Bà 
nhận thấy việc từ bỏ của Ngài thật vĩ đại và cao cả. Bà đã từ bỏ 
nếp sống vương giả, sống đơn giản để tỏ lòng thành kính Ngài. 

Mấy vần thơ nổi tiếng nhận định vê' sự ra đi của Đức Phật: 
“Chẳngphải vì ghét đứa con yêu, 

Chẳng phải vì ghét người vỢ hiền khả ái, 


K. Sri. Dhammananda 


43 


Trong thâm tâm - chẳng phải vì kém lòng thương 
Mà vì Phật tính nhiều hơn nên Ngài đã từ bỏ tất cả.” 

(Dwight Goddard) 

CON NGƯỜI CỦA ĐỨC PHẬT - ÁNH SÁNG CỦA 
THẾ GIỚI 

“Đã hiểu được những điểu cần phải hiểu, 

Đã trau dồi những điểu cần phải trau dồi, 

Đã đoạn trừ những điều cẩn phải đoạn trừ. 

Vậy nên, Brahmin [Bà la mồn] Như Lai là Đức Phật.” 

(Sutta Nipata: Kinh Tập ) 

“Này các thầy, chừng nào mà Mặt Trăng và Mặt Trời, không 
mọc ở thế giới này thì lúc ấy không có ánh sáng rạng ngời của vầng 
quang minh rực rỡ. Tối tăm sẽ lan tràn, cái tối tăm của hoang 
mang bối rối. Sẽ không phân biệt đưỢc trăng tròn, trăng khuyết, cả 
đến tiết mùa, năm, tháng.” 

“Nhưng này các thầy, khỉ Mặt Trăng và Mặt Trời mọc ở thế 
giới này, ánh sáng rạng ngời của của vầng quang minh rực rỡ chiếu 
rọi khắp nơi nơi. Cái tối tăm mờ mịt kia, cái tối tăm của hoang 
mang bối rối không còn nữa. Năm, Tháng các mùa trong năm và 
Ngày rằm đều tỏ rạng.” 

“Cũng giống như vậy, này các thầy, bao lâu mà Đức Phật 
là một vị A La Hán, Đức Phật Tối Thượng không xuất hiện, thì 
ánh sáng rạng ngời của vầng quang minh rực rõ không có. Chỉ 
có cái tối của mờ mịt, cái tối của hoang mang bối rối lan tràn. 
Không có tuyên ngôn, không có giáo lý, không có trình bày, 


44 


Vì sao tin Phât 


không có bố trí, không có cởi mở, không có phân tách, không 
có làm sáng tỏ Bốn Chân lý Vỉ Diệu/ Cao Quý [Tứ Diệu Đế].” 

“Thếnào là Bốn? Đó là Chân Lý của Khổ, Nguyên nhân của 
Khổ, Chấm dứt Khổ, và Con đường để diệt Khổ.” 

“Vì thế, này các thầy, các thầy phải cố gắng để thân chứng 
đưỢc: “Đây là Khổ, đây là Nguyên nhân Khổ, đây là sự Chấm dứt 
Khổ và đây là Con đường diệt Kho’.” 

Những lời dạy trên đây cho chúng ta bức tranh rõ ràng vê' 
giá trị cao cả của sự xuất hiện của Đức Phật trên thế gian này. 
Đức Phật xuất hiện cùng thời với nền triết học Tây Phương được 
mở đầu bởi người Hy Lạp với Triết Gia Heraclites đã đem lại 
khúc ngoặt cho tồn giáo sơ khai của các vị thần Olympian. Cũng 
là thời gian mà Ngài Ịeremiah gửi một thông điệp mới cho người 
Do Thái tại Babylon. 

Cũng là thời gian mà Pythagoras trình bày thuyết luân hồi 
tại Ý. Cũng là thời gian mà Đức Khổng Tử khai sáng lý thuyết 
nhân trị áp dụng vào đời sống quốc gia Trung Hoa. 

Cũng trong thời gian này, cơ cấu xã hội Ấn bị bao phủ nặng 
nề bởi sự lũng đoạn của hàng tăng lữ, sự tự hành xác, chia rẽ giai 
cấp, phong kiến tham nhũng, coi rẻ phái nữ và lo âu sỢ hãi dưới 
thế lực của Bà La Môn. 

Chính trong thời gian này, Đức Phật, đóa hoa thơm ngát 
nhất của nhân loại, xuất hiện trên mảnh đất mà những bậc 
thánh và những nhà hiền triết đã tận tụy hiến hết đời mình để 
tìm cầu chân lý. 

Ngài là một vĩ nhân đã đem ảnh hưởng phi thường đến cho 
mọi người ngay trong khi còn đang tại thế. Sức hấp dẫn cá nhân, 


K. Sri. Dhammananda 


45 


uy tín đạo đức và kết quả rực rỡ trong việc tìm ra chân lý, đã 
khiến Ngài thành công khắp nOi. Là một đạo sư lúc còn tại thế, 
Ngài đã giúp biết bao nhiêu người nghe theo lời dạy của Ngài 
được giác ngộ. Ngài thu hút mọi hạng người, kẻ sang, người hèn, 
kẻ giàu người nghèo, người học thức kẻ mù chữ, nam hay nữ, 
nội trỢ, các nhà tu khổ hạnh, người quý tộc kẻ bẩn hàn. Ngài 
tìm đến những kẻ độc ác để giáo hóa họ, trong lúc những người 
thanh tịnh đạo đức thì tìm đến Ngài để học hỏi. Tất cả, ai nấy 
đều được ân hưởng món quà tinh thẩn quý giá “Chân Lý” mà 
Ngài đã tìm ra được. Trong các đệ tử của Ngài có các vua chúa, 
quân binh, thương gia, triệu phú, hành khất, kỹ nữ, người tu 
hành, kẻ lừa đảo. Ngài đem hòa bình khi có chiến tranh giữa 
người dân. Ngài giác ngộ kẻ lẩm lạc. Những kẻ bị lửa tham dục 
và sân si thiêu đốt, Ngài cho họ nước cam lồ của Chân Lý. Khi họ 
bị bỏ rơi khốn khổ, Ngài đem cho họ tình thương bao la từ tấm 
lòng bi mẫn của Ngài. 

Đức Phật không sắp xếp gì để tái tạo thế gian. Ngài là “Lo- 
kavidu” - “Người Hiểu Rõ Thế Gian” [Thế Gian Giải]. Ngài quả 
hiểu rõ thế gian nên không còn một ảo ảnh nào vê' bản chất 
thực sự của nó hoặc tin rằng các định luật của nó có thể hoàn 
toàn tái lập cho thích hợp với dục vọng của con người. Ngài hiểu 
rằng thế giới không phải tồn tại cho lạc thú của con người. Ngài 
hiểu rõ tính thăng trầm của kiếp nhân sinh. Ngài hiểu rõ cái phù 
phiếm của óc tưởng tượng hay mơ mộng của con người vê' thế 
gian này. 

Ngài không khuyến khích tư tưởng ước mong thành lập 
một thê giới Không Tưởng. Nhưng Ngài dạy mỗi chúng ta Con 


46 


Vì sao tin Phât 




Đường có thể chinh phục thê giới riêng tư của mình - cái thê 
giới chủ quan nội tâm trong địa hạt riêng tư của mỗi cá nhân. 
Bằng một ngôn ngữ đơn giản, Ngài nói cho chúng ta biết rằng 
cả cái thế giới này là ở trong chúng ta và thế giới chỉ huy bởi tâm 
thức cho nên tâm thức phải được huấn luyện và thanh lọc một 
cách đúng đắn. 

Giáo Lý của Ngài căn bản rất đơn giản và có ý nghĩa: “Không 
làm điểu ác; làm mọi điều thiện; và thanh lọc tâm ý. Đó là lời dạy 
của Chư Phật [các vị Phật].” (Kinh Pháp Cú [Dhammapada], 
Câu 183) 

Ngài dạy chúng ta cách nhổ tận gốc rễ vô minh. Ngài khu¬ 
yến khích ta hãy có thái độ tự do khi tư duy. Nghi thức cứng rắn, 
giáo điều khắt khe, niềm tin mù quáng và hệ thống giai cấp, tất 
cả những thứ đó không có trong cuộc đời của Ngài. Mọi người 
đểu là một dưới con mắt của Đức Phật. 

Qua mọi trắc nghiệm vê' những gì Ngài đã nói, đã làm, biểu 
lộ Đức Phật đã tự chứng minh Ngài là một con người phi thường 
trong thời bấy giờ. Ngài thể hiện cho niềm tin của hạnh phục vụ, 
cho thiên chức của tinh thần hy sinh và hoàn tất nhiệm vụ. Ngài 
khuyên chúng ta nên, ngay từ hôm nay, bắt đẩu cuộc sống như 
mới vào đời, nên chu toàn trách nhiệm và bổn phận trong cuộc 
sống thường nhật ngay bây giờ và tại đây và không nên ỷ lại vào 
người khác làm thế cho chúng ta. 

Ngài trình bày cho thế giới một giải thích mới vê' vũ trụ. 
Ngài đem đến cho ta một nhãn quan mới vê' Hạnh Phúc vĩnh 
cửu, đó là đạt đến toàn hảo để trọn thành Phật Đạo. Ngài vạch 
ra con đường tiến đến tình trạng vĩnh viễn vượt khỏi mọi vô 


K. Sri. Dhammananda 


47 


thường, Con Đường tiến đến Niết Bàn, sự giải thoát cuối cùng 
khỏi cuộc sống khổ đau. 

Thời gian của Ngài cách đây 2500 năm, nhưng ngày nay vị 
Đạo Sư Vĩ Đại này, không những được vinh danh bởi những 
người đạo hạnh, mà còn được quý trọng bởi các sử gia, các nhà 
duy-lý-luận, người theo chủ nghĩa vô thẩn, và các nhà trí thức 
trên toàn thế giới, tất cả đểu cồng nhận Ngài là Đấng Giác Ngộ, 
Bậc Đạo Sư phóng khoáng và từ bi nhất. 

“Sukho Buddhanam uppado.” 

Hạnh Phúc Thay, Chư Phật Giáng Sinh. 

(Kinh Pháp Cú, Câu 194) 

PHẢI CHĂNG ĐỨC PHẬT LÀ HÓA THÂN CỦA 
THƯỢNG ĐẾ? 

Đức Phật không bao giờ tuyên bố Ngài là con hay là một sứ 
giả của ThưỢngĐế. 

Đức Phật là một con người độc nhất đạt được tự Giác Ngộ. 
Không ai là người được coi là Thầy của Ngài. Ngài đạt giác ngộ 
là do những cố gắng của chính Ngài, và do Ngài tu tập hoàn 
bị mười đức tính tối thượng (Thập Độ Ba La Mật) gồm bố thí, 
trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nhục, quyết định, tâm 
từ và tâm xả. Do thanh lọc được tâm ý, Ngài đã mở được cánh 
cửa tri thức. Ngài biết tất cả những điểu gì cần biết, trau dồi tất 
cả những điều gì cẩn trau dồi, và đoạn trừ tất cả những điểu gì 
cần phải đoạn trừ. Thật vậy, không có một vị thầy của một tồn 
giáo nào khác có thể so sánh với Ngài được trong phạm vi tu 
tập và đạt được cứu cánh. 


48 


Vì sao tin Phât 




Phẩm tính đặc biệt và sức thuyết phục trong thông điệp của 
Đức Phật mạnh mẽ đến nỗi nhiều người phải hỏi Ngài “Ngài là 
Gì” (không nhiều như “Ngài là Ai”). Những câu hỏi “Ngài là Ai” 
ắt liên quan đến tên tuổi, gốc gác, tổ tiên của Ngài.... trong khi 
câu hỏi “Ngài là Gì” ắt muốn biết vê' đẳng cấp chúng sinh nào mà 
Ngài tùy thuộc. Ngài có vẻ thẩn thánh và gây nhiều cảm kích đến 
nỗi ngay cả vào thời Ngài tại thế, có nhiều người đã toan phong 
cho Ngài là một vị thần linh hay hóa thân của Thượng Đế. Ngài 
chẳng bao giờ đồng ý vê' điểu trên đây. Trong kinh Anguttara 
Nỉkaya [Tăng Chỉ Bộ Kỉnh], Ngài nói: “Quả thực Như Lai chẳng 
phải là thiên nhân, chẳng phải là càn-thát-bà, chẳng phải là quỷ 
thần, chẳng phải là nhân mà Như Lai là Phật”. Sau khi Giác Ngộ, 
không thể xếp Đức Phật là một chúng sinh bình thường vì Ngài 
thuộc vê' Phật, một thứ hạng đặc biệt hay loại các chúng sinh đạt 
giác ngộ, tất cả những gì thuộc vê' Chư Phật [các vị Phật]. 

Thỉnh thoảng Chư Phật xuất hiện nơi cõi trần. Nhưng có 
một số người lầm lẫn coi là chỉ vẫn một Đức Phật đó luân hồi 
hay thị hiện xuống trần nhiều lẩn. Thật sự không phải chỉ có 
một Đức Phật, mà có nhiều Đức Phật, nếu không chẳng ai có 
thể thành Phật được cả. Người Phật Tử tin rằng bất cứ ai cũng 
có thể thành Phật nếu người đó phát triển những phẩm tính đến 
mức toàn hảo, và khi người đó có thể diệt vồ minh bằng những 
cố gắng của chính mình. Sau khi Giác Ngộ, Chư Phật đểu giống 
nhau trong cứu cánh và kinh nghiệm vê' Niết Bàn. 

Tại Ấn, tín đồ của nhiều giáo phái chính thống cố gắng kết 
tội Đức Phật vì giáo lý phóng khoáng của Ngài đã cách mạng 
xã hội Ấn thời đó. Nhiều người coi Ngài như kẻ thù, nhất là khi 


K. Sri. Dhammananda 


49 


thấy một số đông trí thức và những người thuộc đủ các giai cấp 
trong xã hội theo tôn giáo của Ngài. Khi âm mưu tiêu diệt Ngài 


không thành, họ thay đổi chiến lược và gán cho Ngài là một hóa 
thân của một trong các thẩn linh của họ. Làm như vậy, họ có 
thể đem Phật Giáo vào tồn giáo của họ. ở một mức độ nào đó, 
chiến lược này đã thành công tại Ấn, và do đó qua nhiều thế kỷ, 
đã làm suy thoái Phật Giáo và hậu quả là đã làm bật gốc đạo Phật 
ra khỏi mảnh đất khởi thủy của tồn giáo này. 

Ngay cả đến ngày nay một số các nhà tồn giáo đã cố gắng 
đem Đức Phật vào tín ngưỡng của họ, ngõ hầu thu phục người 
Phật Tử theo đạo họ. Chủ yếu làm như để nói là chính Đức 
Phật đã tiên đoán có một Vị Phật khác ra đời, và Đức Phật cuối 
cùng này lại rất đại chúng hOn. Một nhóm khác lại phong cho 
một đạo sư sống 600 năm sau Đức Phật Cồ Đàm là Vị Phật cuối 
cùng. Một nhóm khác nói là vị Phật kế tiếp đã đến Nhật Bản vào 
Thê Kỷ Thứ 13. Lại cũng có một nhóm khác tin là vị khai sáng ra 
đạo của họ thuộc dòng dõi các Đại Đạo Sư (như Đức Cồ Đàm và 
Chúa Ịesus), và vị khai sáng này là Đức Phật cuối cùng. Những 
nhóm này khuyến cáo người Phật Tử nên bỏ Đức Phật cũ và nên 
theo Đức Phật mới. Đồng thời với cái nhìn tốt của ta vê' họ vì họ 
đã coi Đức Phật như những Đạo sư của họ, chúng ta cũng cảm 
thấy được thâm ý muốn lồi cuốn người Phật Tử vào một niềm 
tin khác bằng cách xuyên tạc chân lý, quả là cực kỳ chua cay. 


Những kẻ cho là Đức Phật mới đã ra đời rõ ràng xuyên tạc 
lời Đức Phật nói. Dù Đức Phật có tiên đoán một vị Phật tương 
lai sẽ xuất hiện, nhưng Ngài có nêu rõ có một số điều kiện cần 
phải có trước khi điểu này có thể xảy ra. Do đặc tính của Phật 


50 


Vì sao tin Phât 




Quả nên Vị Phật Tương Lai sẽ không thị hiện khi nào mà Giáo 
Pháp của Đức Phật hiện tại vẫn còn hiện hữu. Vị Phật tương 
lai chỉ thị hiện khi Tứ Diệu Đê và Bát Chánh Đạo hoàn toàn 
bị quên lãng. Con người sống thời bấy giờ sẽ được hướng dẫn 
đúng cách để hiểu rõ vẫn cái Chân Lý đã được giảng dạy bởi các 
Đức Phật trước. Chúng ta hiện nay đang sống trong hệ thống 
Giáo Pháp của Đức Phật Cồ Đàm. Mặc dù nền đạo đức bị suy 
thoái ở một số người, với rất ít ngoại lệ, nhưng Đức Phật tương 
lai chỉ thị hiện sau một thời gian không thể tính được khi mà 
nhân loại hoàn toàn lạc mất con Đường đi tới Niết Bàn và chính 
lúc đó là lúc con người sẵn sàng tiếp đón Vị Phật tương lai này. 

ÂN ĐỨC CỦA ĐỨC PHẬT 

Đức Phật xuất hiện để phá tan cái tăm tối của vô minh và để 
chỉ cho nhân gian biết phương pháp giải thoát khỏi khổ đau. 

Đức Phật là hiện thân của tất cả những phẩm hạnh mà Ngài 
thuyết giảng. Trong thành quả của 45 năm dài hoằng pháp, Ngài 
đã chuyển lời nói thành hành động. Không lúc nào mà Ngài thể 
hiện bất kỳ sự yếu đuối của con người hay bất cứ dục vọng căn 
bản nào. Giới luật của Đức Phật là giới luật toàn hảo nhất mà thế 
giới từng được biết đến. 

Trên 25 thế kỷ qua, hàng triệu người đã tìm được nguồn 
cảm hứng và an ủi trong Giáo Lý của Ngài. Ngày nay sự vĩ đại 
của Ngài vẫn rực rỡ như vầng thái dương chiếu sáng nơi tối tăm. 
Giáo Lý của Ngài vẫn đem yên ổn và bình an của Niết Bàn cho 
người hành hương lo âu. Không có ai đã hy sinh quá nhiều lạc 
thú trần gian để cứu khổ cho nhân loại như Ngài. 


K. Sri. Dhammananda 


51 


Đức Phật là vị lãnh đạo tôn giáo đẩu tiên trong lịch sử thế 
giới khiển trách việc dùng sinh mạng con vật để hy sinh [hiến 
tế] vì bất cứ lý do gì, và kêu gọi con người không nên hại bất cứ 
sinh vật nào. 

Với Đức Phật, tồn giáo không phải là chuyện mặc cả nhưng 
là đường lối để tiến tới giác ngộ. Ngài không muốn tín đồ của 
Ngài mù quáng; Ngài muốn họ suy ngẫm một cách tự do và trí 
tuệ. 

Toàn thể nhân loại được Ngài ban phước do sự hiện diện 
của Ngài. 

Chưa có lúc nào Ngài dùng đến những lời bất nhã với bất cứ 
một ai. Ngay cả đến những người chống đối Ngài, những kẻ thù 
xấu nhất, Ngài cũng không bao giờ tỏ ra thiếu thân thiện với họ. 
Một số người có thành kiến, chống đối Ngài và muốn giết Ngài, 
nhưng với họ, Đức Phật vẫn không coi họ là kẻ thù. Đức Phật có 
lần nói: “Như voi chiến ra trận, hứng lãnh làn tên mũi đạn, cũng 
thế ấy, Như Lai phải chịu đựng lời nguyền rủa”. (Kinh Pháp Cú, 
[Dhamapada] Câu 320). 

Trong biên niên sử, không có một nhân vật nào đã hy sinh 
đem hạnh phúc cho nhân loại như Đức Phật đã làm. Từ khi 
Giác Ngộ cho đến lúc Nhập Diệt, Ngài không ngừng tranh đấu 
để nâng cao đời sống nhân loại. Ngài chỉ ngủ có hai giờ một 
ngày. Hai Mưoi Lăm thế kỷ trôi qua từ khi Vị Đại Đạo Sư này 
đã qua đời, thông điệp tình thương và trí tuệ của Ngài vẫn hiện 
hữu thuần khiết như lúc ban đẩu. Thông điệp của Ngài vẫn ảnh 
hưởng sâu xa đến vận mệnh của nhân loại. Ngài là một Đấng 
Từ Bi cao cả nhất đã soi sáng thế giới với tình thương thân ái. 


52 


Vì sao tin Phât 




Sau khi nhập Niết Bàn, Ngài đã để lại bức thông điệp bất tử 
cho chúng ta. Ngày nay hòa bình thế giới của chúng ta bị đe dọa 
khủng khiếp. Chưa bao giờ trong lịch sử của thế giới thông điệp 
của Ngài lại thiết yếu hon như cho thời đại này. 

Đức Phật đản sinh [ra đời] để xóa tan cái tăm tối của vồ 
minh, chỉ cho thế gian làm sao thoát khỏi khổ đau, bệnh não, 
suy tàn, cái chết và tất cả lo âu, đau đớn khổ sở của chúng sinh. 

Theo một số tín ngưỡng, một đấng thiêng liêng nào đó sẽ 
thỉnh thoảng xuất hiện để diệt kẻ ác, và che chở người lưong 
thiện. Đức Phật không xuất hiện trên thế gian này để diệt kẻ ác 
mà để dạy cho họ con đường chân chính. 

Trong lịch sử thế giới cho đến thời kỳ Đức Phật, chúng ta 
chưa hê' nghe thấy một vị thầy trong bất cứ tôn giáo nào lại chan 
chứa tình cảm thưong yêu đối với nhân loại khổ đau như Đức 
Phật? Cùng thời với Đức Phật, chúng ta có nghe thấy một số nhà 
hiền triết Hy Lạp như Socrates, Plato, và Aristotle. Nhưng các vị 
này chỉ là những triết gia, những nhà tự do tư tưởng và những 
người đi tìm chân lý; họ đều thiếu sự phát triển tình thương 
trước sự đau khổ bao la của chúng sinh. 

Con đường cứu độ nhân loại của Đức Phật là dạy cho con 
người làm sao tìm được giải thoát. Ngài không chú trọng đến 
việc chữa trị trong một vài trường hỢp về thân và tâm bệnh. 
Ngài quan tâm nhiều đến việc vạch ra Con Đường [Đạo] để mọi 
người đi theo. 

Chúng ta hãy lấy tất cả những triết gia, những nhà tâm lý, 
những nhà tự do tư tưởng, khoa học gia, những nhà duy lý luận, 
những nhà hoạt động xã hội, các nhà cách mạng vĩ đại nhất của 


K. Sri. Dhammananda 


53 


các tôn giáo khác, và với một tinh thần không thiên vị, chúng ta 
đem so sánh những sự vĩ đại của họ, đức hạnh của họ, ân đức 
phục vụ của họ, và trí tuệ của họ với đức hạnh, lòng từ tâm và sự 
giác ngộ của Đức Phật. Ta có thể thấy ngay Đức Phật đứng trong 
một vị thế nào giữa những người này 


BẰNG CHỨNG LỊCH sử VỂ ĐỨC PHẬT 

Đức Phật là người chiến thắng vĩ đại nhất mà thế gian từng 
đưỢc thấy. Giáo lý của Ngài soi sáng con đường cho nhân loại để 
vượt khỏi thế giới tối tăm, hận thù, và đau khổ để tiến tới một thế 
giới mới của ánh sáng, tình thương và hạnh phúc. 

Đức Phật Cồ Đàm không phải là một nhân vật huyền thoại 
mà là một con người thật với nhân cách lịch sử, là người khai 
sáng ra Đạo Phật. Bằng chứng xác nhận cuộc sống của vị Đại 
Đạo Sư ấy cho thấy trong những sự kiện sau: 

1. Lời chứng của những người đích thân biết Ngài. Những 
lời chứng này được ghi trên tảng đá, trụ đá, và các chùa vinh 
danh Ngài. Những lời chứng và những lâu đài kỷ niệm Ngài tạo 
dựng bởi các vị Vua và nhiều người, rất gần với thời của Ngài 
nên có thể kiểm chứng tiểu sử của Ngài. 

2. Cồng trình khám phá những nơi chôn và tàn tích của 
những kiến trúc được ghi trong những bài tường thuật thời Ngài. 

3. Tăng Già [Sangha], đoàn thể thánh thiện do Ngài khai 
sáng, vẫn được duy trì hiện hữu cho đến ngày nay. Tăng Già có 
những dữ kiện vê' đời sống và giáo lý của Ngài được truyền thừa 
qua nhiều thế hệ tại nhiều nơi trên thế giới. 


54 


Vì sao tin Phât 




4. Sự kiện vào năm Ngài nhập diệt và vào nhiều thời điểm 
khác với các cuộc đại hội được kiết tập bởi Hội Đồng Tăng già 
để kiểm chứng giáo lý hiện tại của Vị Khai Sáng. Giáo lý kiểm 
chứng được truyền thừa từ Bậc Đạo Sư đến các môn đồ từ thời 
Ngài cho đến ngày nay 

5. Sau khi Ngài nhập diệt, xác thân của Ngài được hỏa táng, 
và xá lợi của Ngài được chia cho tám vương quốc tại Ấn. Vua 
nào cũng đều xây dựng chùa tháp để thờ xá lợi của Ngài. Phần 
xá lợi chia cho Vua Ajata Satthu được thờ trong một ngồi Chùa 
xây dựng bởi vị Hoàng Đế này tại Rajagriha. Gần hai thế kỷ sau, 
Hoàng Đế Asoka (A Dục) đem xá lợi này chia cho khắp nước. 
Những chữ khắc trên những Chùa Tháp xác nhận xá lợi thờ tại 
nơi đó là của Đức Phật Cồ Đàm. 

6. “Mahavamsa”, cuốn lịch sử thời cổ trung thực nhất cho 
chúng ta thấy chi tiết vê' đời sống của Hoàng Đế A Dục [Asoka] 
và tất cả những chư hẩu liên hệ đến lịch sử Phật Giáo. Lịch sử Ấn 
cũng dành những trang sử vẻ vang nói vê' đời sống, hoạt động 
của Đức Phật, truyền thống và tập tục của người Phật Tử. 

7. Một vài thế kỷ sau khi Đức Phật nhập diệt, chúng ta có thể 
tìm thấy những tài liệu tại các nước tiếp nhận giáo lý của Ngài 
như Tích lan, Miến Điện, Trung Hoa, Tây Tạng, Nepal, Triều 
Tiên, Mồng Cổ, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Cao Miên và 
Lào, đều cho thấy các bằng chứng vững chắc vê' lịch sử, văn hóa, 
đạo lý, văn học thể hiện rằng tồn tại vị Đại Đạo Sư của Ấn tức 
Đức Phật Cồ Đàm. 

8. Tam tạng kinh điển, một tài liệu nguyên vẹn vê' 45 năm 
hoằng Pháp của Ngài thừa đủ để chứng minh là Đức Phật thực 
sự sống trên thế giới này. 


K. Sri. Dhammananda 


55 


9. Sự chính xác và trung thực trong kinh điển Phật giáo 
cung cấp tài liệu cho những nhà viết sử Ấn ghi chép lịch sử Ấn 
trong thế kỷ thứ V và VI trước Tây Lịch. Các bản văn, tiêu biểu 
là những tài liệu cổ điển được tin cậy ghi chép trong thời thượng 
cổ Ấn, cho thấy sự thấu hiểu tường tận tình trạng xã hội, kinh tế, 
văn hóa, môi trường chính trị, và những hoàn cảnh trong thời 
Đức Phật cũng như những người đưong thời với Ngài chẳng 
hạn như Đức Vua Bình Sa Vương [Bimbisara]. 

GIẢI THOÁT QUA QUẢ THÁNH A LA HÁN [Arahant] 

Đạt Niết Bàn [Nỉbbana] do quả thánh A La Hán không phải 
là ích kỷ. 

Một số Phật Tử tin giải thoát bằng cách trở nên A La Hán 
là một động cơ vị kỷ; vì lẽ mọi người đều tuyên bố, phải cố gắng 
thành Phật để cứu độ người khác. Niềm tin đặc biệt này không 
có một chút liên quan gì đến Giáo Lý của Đức Phật. Đức Phật 
chẳng bao giờ nói là Ngài muốn cứu độ tất cả các chúng sinh 
trên toàn thể vũ trụ này. Ngài chỉ giúp những ai có tinh thần 
chấp nhận lối sống cao quý của Ngài. 

“Cánh cửa của bất tử đang mở rộng! 

Cho những ai nghe theo để từ bỏ học thuyết sai lầm ...” 

“Bây giờ Như Lai sẽ quay Bánh xe Pháp [Chuyển Pháp Luân] 

Để đi vào cảnh giới bất hoại 

Nơi đó Như Lai sẽ đánh trống của bất tử 

Trên thế gian này đang mò mẫm trong tối tăm.” 

— (Kỉnh Arỉya Parỉyesana - Maịịhỉma Nỉkaya - Kỉnh Thánh 

Cầu, Trung Bộ Kinh số 26) 


56 


Vì sao tin Phât 




Trong giáo lý nguyên thủy của Đức Phật, không có việc “cứu 
người khác”. Theo như phương pháp chỉ dẫn bởi Đức Phật, mỗi 
người hay bất cứ ai phải cố gắng tu hành để thanh tịnh chính 
mình hầu đạt giải thoát bằng cách thực hành lời dạy của Ngài. 
Ta luồn luồn nhớ tới lời khuyên của Đức Phật: “Chính tự các 
con phải kiên trì cố gắng để đưỢc giải thoát. Chư Phật chỉ là các 
vị thầy chỉ đường cho các con." (Kinh Pháp Cú, [Dhammapada] 
câu 276). 

Niềm tin là mỗi người phải cố gắng để trở thành Phật hầu 
đạt giải thoát không hê' được đê' cập đến trong Giáo Lý nguyên 
thủy của Đức Phật. Nếu tin như vậy thì chẳng khác gì đòi hỏi mỗi 
người chúng ta phải trở nên một bác sĩ để chữa bệnh cho chính 
mình và cho người. Lời đòi hỏi như vậy không thể thực thi được. 
Nếu người bệnh muốn chữa bệnh, phải tuân theo lời chỉ dẫn của 
một vị lương y giỏi. Bệnh nhân dễ dàng làm việc trên mà chẳng 
cẩn phải chờ đợi cho đến khi thành bác sĩ mới chữa được bệnh. 
Nếu mọi người đểu trở thành bác sĩ hết, thì ai là bệnh nhân? 
Cũng như vậy nếu tất cả ai ai cũng thành Phật cả thì ai cứu ai? 
Đương nhiên, ai muốn trở thành bác sĩ có thể thực hiện được ý 
nguyện mình. Nhưng người đó phải thông minh, can đảm và có 
các phương tiện cần thiết mới học vê' dược phẩm được. Tương 
tự như vậy, không phải là bất cứ ai cũng bắt buộc phải trở thành 
Phật, mới có thể giải thoát cho chính mình được. Ai ước muốn 
thành Phật, người đó có thể làm được. Tuy nhiên hành giả phải 
can đảm, có kiến thức, hy sinh các tiện nghi của chính mình, từ 
bỏ trần tục để đạt Phật quả. Cũng có những người không mong 
ước gì hơn là được mạnh khỏe. 


K. Sri. Dhammananda 


57 


Muốn được Quả Thánh A-La-Hán, ta phải nhổ hết gốc rễ 
tham ái, và ích kỷ. Điểu này hàm ý trong khi liên hệ với người 
khác, Vị A-La-Hán phải cư xử với lòng từ bi và cố gắng ảnh 
hưởng người khác để họ tiến tu trên đường giải thoát. Vị đó là 
bằng chứng sống động của những kết quả tốt lành mà một người 
đạt được do theo phương pháp chỉ dạy của Đức Phật. Không thể 
đạt được Niết Bàn, khi ta hành động với động cơ ích kỷ. Do đó, 
thật là vồ căn cứ khi nói rằng nỗ lực để trở thành A-La-Hán là 
một hành động ích kỷ. 

Phật Quả là lý tưởng tối thượng và cao quý nhất trong ba lý 
tưởng (Phật, Bích-Chi Phật và A-La-Hán^). Nhưng không phải 
là bất cứ ai cũng đạt được lý tưởng tối thượng ấy. Dĩ nhiên tất 
cả các khoa học gia không thể trở thành Einsteins và Newtons 
được. Tuy vậy cũng vẫn có chỗ cho những khoa học gia kém lỗi 
lạc hơn phục vụ cho thế giới tùy theo khả năng của họ. 


BỒ TÁT [Boddhỉ satva] 

Bồ Tát là một chúng sinh hiến đời mình để Giác Ngộ. 

Là một đấng từ bi, một vị Bồ Tát nhắm mục đích đạt Phật 
Quả và qua sự trau dồi tâm ý, sẽ trở thành Vị Phật tương lai. 

1. Arahant (A la hán) hay Thanh Văn: Bậc giác ngộ giải thoát nhờ lắng nghe 
Giáo Pháp của một vị Phật (trực tiếp hoặc gián tiếp) 

Bích Chi Phật (Độc Giác Phật hay Duyên Giác): Bậc tự mình giác ngộ giải thoát 
không nhờ việc lắng nghe Giáo Pháp của một vị Phật nào (trực tiếp hay gián 
tiếp) mà giác ngộ nhờ nhân duyên của mình (Duyên Giác) và sau đó không 
truyền dạy Giáo Pháp giúp cho chúng sinh khác giác ngộ được (Độc Giác). 
Phật: Bậc tự mình giác ngộ giải thoát không nhờ việc lắng nghe Giáo Pháp 
của một vị Phật nào (trực tiếp hay gián tiếp) và sau đó truyền bá Giáo Pháp 
giúp cho các chúng sinh khác tu hành và đạt giác ngộ giải thoát (thành bậc 
A la hán) 



58 


Vì sao tin Phât 




Muốn đạt Giác Ngộ Tối Thượng, Bồ Tát thực hành các phẩm 
hạnh siêu việt (Ba La Mật: Parami) đến mức toàn hảo. Những 
phẩm hạnh ấy là bố thí, trì giới, xuất gia/ ly dục, trí tuệ, tinh tấn, 
nhẫn nhục, chân thật, quyết định, tâm từ và tâm xả. Vị Bồ Tát 
trau dồi các phẩm hạnh ấy với lòng từ bi, trí tuệ, không mảy may 
vì động cơ ích kỷ hay tự phụ. Bồ Tát làm vì hạnh phúc và an vui 
của chúng sinh, tìm hiểu cái đau khổ của người khác qua hàng 
loạt các kiếp sống không kể xiết. Trên con đường tiến đến toàn 
hảo, Bồ Tát luôn luôn sẵn sàng thực hành các phẩm hạnh này 
đồi khi phải hy sinh cả thân mạng. 

Trong Kinh Điển Pali, Thái Tử Tất Đạt Đa trước khi Giác 
ngộ, và trong các tiền kiếp của Ngài, được gọi là Bồ Tát. Chính 
Đức Phật đã dùng từ ngữ này khi nói vê' đời sống của Ngài trước 
khi Giác Ngộ. Trong các bản văn bằng tiếng Pali, không có chỗ 
nào ghi là Phật Quả là con đường duy nhất để đạt mục tiêu tối 
hậu, hạnh phúc Niết bàn. Rất hiếm có một đệ tử trong thời Đức 
Phật bỏ dịp đạt thánh quả mà tuyên bố Quả vị Bồ Tát là nguyện 
vọng của mình. Tuy nhiên, một số tài liệu cho thấy có một số đệ 
tử của Đức Phật ước nguyện trở thành Bồ Tát để đạt Phật Quả. 

Trong tư tưởng Đại Thừa [Mahayana], tu hành hạnh Bồ Tát 
giữ vai trò rất quan trọng. Lý tưởng Đại Thừa coi Bồ Tát là chúng 
sinh đã tiến tới Niết Bàn nhưng tình nguyện hy sinh đắc quả 
này trở lại thế gian để cứu độ các chúng sinh khác. Vị Bồ Tát này 
vui lòng trì hoãn việc giải thoát khỏi luân hồi hầu chỉ cho chúng 
sinh con đường đạt Niết Bàn. 

Mặc dù Phật Giáo Nguyên Thủy [Theravada] kính trọng Bồ 
Tát, nhưng không cho rằng các Bồ Tát có thể giác ngộ hay cứu 


K. Sri. Dhammananda 


59 


độ các người khác trước khi chính bản thân các vị này chưa giác 
ngộ. Cho nên các vị Bồ Tát không được coi như là các vị cứu thế. 
Muốn đạt được giải thoát cuối cùng, tất cả chúng sinh phải theo 
phương pháp do Đức Phật dạy và theo gương Ngài. Chúng sinh 
phải tự mình nhổ hết gốc rễ ồ trược tinh thần và phát triển tất 
cả những hạnh lành. 

Phật Giáo Nguyên Thủy không đồng ý niềm tin cho rằng 
mọi người đều phải cố gắng để trở thành Phật hẩu đạt Niết Bàn. 
Tuy nhiên, từ ngữ “Bồ Để” là để dùng khi nói đến các đức tính 
của một Đức Phật, một Bích Chi Phật, hay một A-La-Hán để 
diễn tả Samma Sam Bodhi (Giác Ngộ hoàn toàn), Pacceka Bodhi 
(Giác ngộ của các Bích Chi Phật), và Savaka Bodhi (Giác Ngộ 
của các Bậc A-La-Hán). Ngoài ra, có nhiều Vị Phật ghi trong các 
trường Phái Đại Thừa không phải là các Đức Phật lịch sử, cho 
nên Phật Giáo Nguyên Thủy không mấy quan tâm đến. Quan 
điểm cho rằng một số các Đức Phật và Bồ Tát lúc nào cũng đang 
ở một cảnh giới thanh tịnh chờ đợi những ai cầu đến các Ngài 
hoàn toàn xa lạ với giáo lý căn bản của Đức Phật. Một số Bồ Tát 
được mồ tả là tình nguyện ở trong các cảnh giới thanh tịnh, tự 
mình không cẩn đến giác ngộ và chỉ giác ngộ khi không còn một 
chúng sinh nào cần được cứu độ. Do tầm rộng lớn của vũ trụ và 
số lượng chúng sinh không kể xiết trong vòng vồ minh và vị kỷ 
cho thấy rõ ràng là nhiệm vụ đó không thể thành tựu được, và vì 
số lượng của chúng sinh có bao giờ chấm dứt. 

Có bắt buộc một Vị Bồ Tát bao giờ cũng phải là một Phật 
Tử không? Chúng ta có thể tìm thấy giữa những người Phật 

nn ■>, A , A' f A 11 »1 \ A', A' A / • TI A' rri / , A • 

1 ứ, một sõ có hạnh hy sinh và răt men mộ các vị Bố iát. Đôi 


60 


Vì sao tin Phât 




khi có thể họ cũng không để ý gì đến nguyện vọng cao thượng, 
họ chỉ tự nhiên hăng say làm việc để phục vụ người khác và 
trau dồi đức tính ban sơ của họ. Tuy nhiên các Vị Bồ Tát không 
những tìm thấy trong số Phật Tử mà cũng có thể tìm thấy ở 
những người có tồn giáo khác. Những chuyện tiền thân [Ja- 
taka] của Đức Phật, miêu tả gia đình và hình thái sinh sống 
Đức Bồ Tát. Đôi khi Ngài tái sinh làm kiếp thú. Thật là khó có 
thể tin được là Đức Bồ Tát này được sinh trong một gia đình 
đạo Phật vào mỗi kiếp sống. Tuy nhiên dù sinh dưới hình thái 
nào, hay vào một gia đình nào, Đức Bồ Tát vẫn tranh đấu cam 
go để phát triển phẩm hạnh. Đại nguyện đạt được toàn hảo từ 
kiếp này đến kiếp khác cho đến kiếp cuối cùng khi được thành 
Phật, là đức tính phân biệt rõ ràng một vị Bồ Tát với chúng 
sinh khác. 

ĐẠT PHẬT QUẢ 

Đạt Phật Quả là một nhiệm vụ khó khăn nhất cho một con 
người theo đuổi trên thế gian này. 

Phật Quả không phải chỉ để dành riêng cho một số người 
được lựa chọn hay cho các siêu nhân. Ai cũng có thể thành Phật. 
Không có một vị khai sáng tồn giáo nào lại tuyên bố cho tín đồ 
của mình là họ có cơ hội và khả năng đạt được địa vị như chính 
vị khai sáng đó. 

Tuy nhiên, đạt được Phật Quả là một nhiệm vụ khó khăn 
nhất cho một con người theo đuổi trong thê gian này. Con người 
đó phải hết sức nỗ lực, hy sinh mọi lạc thú trần tục. Người đó 
phải trau dồi, thanh lọc tâm ý khỏi tất cả những tư tưởng xấu xa 


K. Sri. Dhammananda 


61 


hầu đạt được sự Giác Ngộ này. Con người đó phải tự thanh tịnh 
hóa qua vô lượng kiếp, phát triển tâm linh để trở thành Phật. Rất 
cần thiết phải qua những quãng thời gian dài với cố gắng vượt 
bậc mới có thể hoàn thành được tiêu chuẩn cao tột của sự tự tu 
này. Tiến trình tu học tột bậc để đạt Phật Quả gồm có kỷ luật tự 
giác, tự kiểm chế, nỗ lực siêu phàm, quyết tâm, và thiện chí chịu 
đựng mọi loại đau khổ vì lợi ích cho chúng sinh đang đau khổ 
trong thế gian này. 

Điêu trên đây cho thấy rõ ràng Đức Phật không đạt Giác Ngộ 
Tối Thượng chỉ đOn giản bằng cầu nguyện, sùng bái, hay dâng 
hiến lễ vật cho những đấng siêu nhiên. Ngài đạt Phật Quả do sự 
thanh lọc tâm ý Ngài. Ngài đạt Giác Ngộ Tối Thượng không do 
ảnh hưởng của một sức mạnh siêu nhiên bên ngoài nào mà do 
chính sự phát triển tuệ giác của chính Ngài. Như vậy chỉ ai có 
quyết tâm, can đảm vượt qua các chướng ngại, nhược điểm và vị 
kỷ mới có thể đạt được Phật Quả. 

Thái Tử Tất Đạt Đa đạt Phật Quả không phải chỉ đon giản 
qua một đêm bình thường ngồi dưới cội cây Bồ Đề. Không có một 
đấng siêu nhiên nào xuất hiện và tiết lộ ra một điểu gì bằng cách 
thì thẩm bên tai Ngài lúc Ngài đang nhập định dưới cội Bồ Đề. Đã 
có một lịch sử dài với nhiều kiếp trước của Ngài trước khi ngài 
đạt Phật Quả Tối Thượng. Nhiều chuyện tiền thân của Ngài cho 
chúng ta thấy Ngài đã tận tụy, hy sinh mạng sống trong nhiều kiếp 
như thế nào mới đạt Phật Quả. Không ai có thể đạt Phật Quả mà 
không thực hành viên mãn mười điểu toàn thiện hay Ba La Mật. 
Thời gian cần thiết để phát triển mười điều toàn hảo này giải thích 
tại sao một Đức Phật chỉ ra đời sau một thời gian rất dài. 


62 


Vì sao tin Phât 




Cho nên lời khuyên của Đức Phật dặn dò các môn đồ là 
muốn được giải thoát không cẩn phải chờ đợi cho đến khi mỗi 
chúng ta được thành Phật. Hành giả có thể đạt giải thoát bằng 
cách đạt quả Bích-Chi-Phật hay Thánh quả A-La-Hán. Bích- 
Chi-Phật hay Duyên Giác Phật xuất hiện trong thế gian này khi 
không có Đức Phật Giác Ngộ nào. Bích-Chi-Phật cũng là những 
Đấng Giác Ngộ. Tuy nhiên mức độ toàn hảo thì chưa được tương 
đồng như Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác nhưng Bích-Chi- 
Phật cũng chứng đắc hạnh phúc Niết Bàn. Không giống như 
Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, Bích-Chi-Phật không 
thuyết giảng cho đại chúng. Các Ngài sống một cuộc đời ẩn dật. 

Các Vị A-La-Hán cũng chứng đắc hạnh phúc Niết Bàn như 
các chư Phật. Niết Bàn không phân biệt giữa Chư Phật, Bích-Chi- 
Phật hay A-La-Hán. Sự khác biệt duy nhất là A-La-Hán không 
đạt được Giác Ngộ Tối Thượng để giác ngộ người khác như chư 
Phật. A-La-Hán phải vượt thắng được tham dục và nhược điểm 
của con người. A-La-Hán thực hành đúng Pháp do Đức Phật 
khám phá và truyền dạy. A-La-Hán cũng chỉ bày cho mọi người 
chánh Pháp và con đường tiến tới giải thoát. 

“Kiccho Buddhanam uppado” 

Hi hữu thay một Vị Phật ra đời! 

(Kinh Pháp Cú, câu 182) 


BA THÂN PHẬT [Trỉkaya] 

Ba thân Phật gồm có: Pháp Thân [Dhamma-kaya], Hóa Thân 
[Sambhoga-kaya] và Báo Thân [Nirmana-kaya]. 


K. Sri. Dhammananda 


63 


Theo triết lý Đại Thừa, nhân cách của Đức Phật được phân 
tích kỹ lưỡng. Theo triết học này, Đức Phật có ba thân: hay ba 
khía cạnh của nhân cách: Pháp Thân, Hóa Thân và Báo Thân. 

Sau khi một Đức Phật giác ngộ, Ngài là hiện thân của trí tuệ, 
từ bi, hạnh phúc và tự tại. Lúc đầu, chỉ có một Đức Phật trong 
truyền thống Phật Giáo. Ngài là Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu 
Ni. Tuy nhiên, ngay trong hiện kiếp của Ngài, Ngài đã phân biệt 
giữa Ngài là Bậc Đại Giác, nhân vật lịch sử, và mặt khác Chính 
Ngài là hiện thân của Chân Lý. Con người giác ngộ của Ngài 
được gọi là Báo Thân. Đó là xác thân vật chất sinh ra giữa mọi 
người, đạt Giác Ngộ, thuyết giảng Pháp, và đạt Đại Niết Bàn. Báo 
Thân hay xác thân vật chất của các Đức Phật có rất nhiều và khác 
biệt giữa Đức Phật này với Đức Phật kia. 

Mặt khác, nguyên tắc giác ngộ hiện thân noi Ngài được gọi 
là Pháp Thân (Dhamma-kaya) hay Chân Thân. Đây là phẩn tinh 
hoa của Đức Phật và độc lập hoàn toàn với con người đã giác 
ngộ. “Dhamma” có nghĩa là “Chân Lý” và không phải được suy 
ra từ các lời dạy trong kinh điển. Giáo lý của Đức Phật cũng bắt 
nguồn từ cái “Chân Như” hay Chân Lý ấy. Cho nên Đức Phật 
thực sự là Chân Lý hay nguyên tắc của Giác Ngộ. Tư tưởng này 
được nói rõ trong kinh điển Phật Giáo Nguyên Thủy tiếng Pali. 
Đức Phật nói với Vasettha rằng Như Lai là “Pháp Thân”, “Chân 
Thân” hay “Hiện Thân của Chân Lý” hoặc là Dhammabhuta, 
“Trở Thành Chân Lý”, có nghĩa là “Người đã trở thành Chân Lý” 
(Kinh Trường Bộ). Trong một dịp, Đức Phật nói với Vakkali: “Kẻ 
nào nhìn thấy Pháp tức nhìn thấy Như Lai; ai nhìn thấy Như Lai 
tức nhìn thấy Pháp” (Kinh Tương ưng Bộ). Trên đây có nghĩa 


64 


Vì sao tin Phât 




là Đức Phật tức Chân Lý, và tất cả các Đức Phật là một và đều 
giống nhau, không có gì khác biệt nơi Pháp Thân vì Chân Lý chỉ 
có một. Trong lúc hiện tiên, Báo Thân và Pháp Thân hợp nhất 
trong thân Phật. Tuy nhiên, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, 
có sự khác biệt trở thành rõ nét hơn, nhất là trong triết học Đại 
Thừa Phật Giáo. Báo Thân của Ngài chết, và xá lợi của Ngài được 
tồn thờ trong những Bảo Tháp: Pháp Thân của Ngài vẫn mãi mãi 
trường tồn. 

Sau này, triết học Đại Thừa triển khai “Hóa Thân” (Sam- 
bhoga-kaya). Hóa Thân được coi như một hiện thân hay một 
cách thị hiện nào đó mà Đức Phật tự tại độ đời, dạy Pháp, thuyết 
giảng Chân Lý, hướng dẫn cho ta hiểu Chân Lý, và hoan hỷ độ 
các người thiện, người cao thượng. Đó là một niềm hoan hỷ tinh 
thần, vị tha và thuần khiết không nên nhầm lẫn với lạc thú của 
cảm giác. Hóa Thân này tuyệt đối không có ghi trong các các 
kinh điển Nguyên Thủy dù rằng quan niệm vê' Hóa Thân này 
được đánh giá cao nếu hiểu theo trong phạm vi này. Trong giáo 
lý Đại Thừa, Hóa Thân không giống như Pháp Thân khách quan 
và trừu tượng của Đức Phật, mà Hóa Thân cũng được coi như 
một người, tuy không phải là con người lịch sử bình thường. 

Mặc dù từ ngữ Hóa Thân và Pháp Thân tìm thấy sau này 
trong các bản văn Pali xuất phát từ các bản văn của Đại Thừa và 
Bán Đại Thừa, học giả của các truyền thống khác không phản 
đối. Hòa Thượng Buddhaghosa trong cuốn Thanh Tịnh Đạo của 
Ngài nói vê' những thân của Đức Phật như sau: 

“Đức Phật có một sắc thân đẹp đẽ với tám mươi vẻ đẹp và 
ba mươi hai tướng tốt của một đại nhân, Ngài có một Pháp Thân 


K. Sri. Dhammananda 


65 


thanh tịnh tuyệt hảo về mọi mặt, rạng ngời bởi Giới [Sila], Định 
[Samadhỉ], và Tuệ [Pannã] đẩy huy hoàng và đức hạnh, giác ngộ 
toàn bích, không gì có thể so sánh.” 

Mặc dù quan niệm của Buddhaghosa thực tế, nhưng không 
khỏi tránh được khuynh hướng đạo giáo siêu nhân hóa quyển 
năng Đức Phật. Với tác phẩm Atthasallini, ông nói rằng trong 
thời gian ba tháng Đức Phật vắng mặt, khi Ngài thuyết giảng Vi 
Diệu Pháp [Abhidhamma] cho mẹ Ngài tại cung trời Đâu Suất 
[Tusita], Ngài tạo ra một số Hóa Thân giống y như Ngài. Không 
thể phân biệt lời nói, giọng nói, và cả đến hào quang trên thân 
giữa các hóa thân này và Đức Phật. Đức Phật hóa hiện này chỉ 
có thể được khám phá bởi các đấng phạm thiên thuộc một cảnh 
giới cao hơn còn những chư thiên bình thường và người thường 
không thể nhận biết được. Từ sự miêu tả này, rõ ràng cho thấy 
Phật Giáo Nguyên Thủy thời cổ chấp nhận Báo Thân hay Hóa 
Thân như vậy là của một chúng sinh, và Pháp Thân như là sự 
tổng hợp các Pháp của Ngài bao gồm các giáo thuyết và giới luật 
[Pháp và Luật]. 


Chương 2 

THỒNG ĐIỆP CỦA ĐỨC PHẬT 


THONG ĐIỆP CHO TÁT CA 

Đức Phật, đóa hoa của nhân loại, không còn trên thế giới này 
nữa, nhưng hương thơm từ bức thông điệp hòa bình của Ngài vẫn 
muôn đời tỏa ngát. 

Phật Giáo là một tồn giáo cổ nhất còn được hành trì cho 
đến ngày nay. Trong khi có nhiều tôn giáo khác tại An, đã đi vào 
quên lãng, giáo lý của Đức Phật, (được gọi là Phật Pháp), vẫn rất 
thích hợp và cẩn thiết cho nhu cẩu xã hội hiện tại. Đó là vì Đức 
Phật lúc nào cũng tự coi mình như một vị đạo sư của loài người 
với thông điệp chủ trương mang hạnh phúc và an lạc cho tất cả 
chúng sinh. Mối quan tâm đầu tiên của Ngài là giúp đỡ các môn 
đồ có một cuộc sống bình thường không đi đến cực đoan khổ 
hạnh hay hoàn toàn chỉ muốn hưởng dục lạc. 

Bản chất thực của giáo lý Đức Phật nêu rõ thực tế là không 
phải bất cứ ai cũng đạt được cứu cánh giải thoát chỉ trong một 
kiếp khi mà các ô trược tinh thẩn còn cắm rễ quá sâu trong tâm 
thức. Một số người có tinh thần vượt trội hơn người khác, có 
thể tiến tu đến mức độ cao hơn tùy theo căn cơ của họ. Nhưng 
mỗi cá nhân đểu có tiềm năng cơ bản để đạt được mục tiêu tối 
thượng của Phật Quả nếu người đó có quyết tâm và thiện chí. 


K. Sri. Dhammananda 


67 


Đến bây giờ giọng nói dịu dàng và hiển hòa của Đức Phật 
vẫn còn văng vẳng bên tai chúng ta. Đôi khi chúng ta có lẽ cũng 
cảm thấy hổ thẹn vì chúng ta không hiểu Ngài hoàn toàn. Đồi 
khi chúng ta chỉ tán thán Giáo Lý của Ngài và kính trọng Ngài, 
nhưng chúng ta lại không cố gắng thực hành điều Ngài giảng 
dạy. Giáo Lý của Ngài và Thông Điệp của Ngài đã ảnh hưởng 
đến tất cả mọi người từ hàng ngàn năm dù họ tin hay không tin 
vào tồn giáo. Thông Điệp của Ngài dành cho tất cả nhân loại. 

Mặc dù Đức Phật, đóa hoa của nhân loại, không còn trên thế 
gian này nữa, hương thơm ngọt ngào và hương vị thanh khiết 
của Giáo Lý của Ngài đã bay tỏa tới muôn phương. Hương thơm 
êm dịu đã trấn tĩnh và lắng đọng tâm tư hàng triệu người. Mùi 
thơm huyền diệu thâm nhập nội tâm và đem niềm vui đến mọi 
quốc gia chấp nhận Giáo Lý của Ngài. Lý do Giáo Lý của Ngài 
đã chinh phục hàng triệu con tim vì Giáo Lý này được truyền bá 
không phải bằng vũ khí hay sức mạnh chính trị mà bằng từ bi và 
tình thương yêu nhân loại. Không một giọt máu nào đổ ra làm 
hoen ố con đường thanh tịnh. Đạo Phật thắng bằng sự giao tiếp 
ấm áp của tình thương chứ không phải bằng móng vuốt lạnh lẽo 
của khiếp sỢ. Sự sỢ hãi thần quyền và chủ thuyết lửa địa ngục bất 
tận không hê' có trong Đạo Phật. 

Trong 25 thế kỷ qua từ khi Đức Phật xuất hiện, thế gian đã 
có nhiều thay đổi. Nhiều vương quốc mọc lên rồi tan rã, nhiều 
quốc gia hưng thịnh rồi suy tàn. Rất nhiều nền văn minh thời 
quá khứ đó đã đi vào quên lãng. Nhưng danh tiếng Đức Phật 
vẫn sống động trong tâm tư cả hàng triệu người trên thế giới 
ngày nay. Vương Quốc của Chánh Đạo mà Ngài xây dựng, vẫn 


68 


Vì sao tin Phât 




hùng hậu và vững vàng. Mặc dù nhiều chùa tháp, đền đài, hình 
ảnh, thư viện, và những biểu tượng tôn giáo xây dựng để vinh 
danh Ngài nay không còn nữa nhưng Danh Xưng Cao Quí 
không tỳ vết của Ngài và thông điệp của Ngài bất diệt trong tâm 
của những người hiểu biết. 

Đức Phật dạy chiến thắng vĩ đại nhất của con người không 
phải là chinh phục được người khác mà là tự thắng mình. Ngài 
dạy trong Kinh Pháp Cú: “Dù có chinh phục hàng muôn người ở 
chiến trường, nhưng chỉnh phục chính mình mới là chiến thắng 
cao quí nhất”. 

Dù ở nOi chiến trường, 

Thắng ngàn ngàn quân địch, 

Chẳng bẳng tự thắng mình, 

Thật chiến thắng tối thượng. 

(Kinh Pháp Cú [Dhammapada], số 103) 

Có lẽ bằng chứng điển hình nhất cho thấy Thông Điệp Từ 
Bi vĩ đại của Ngài đã cảm hóa con người tàn bạo nhất là trường 
hợp của Hoàng Đế A Dục. Vào khoảng hai trăm năm sau khi 
Đức Phật nhập diệt, vị Hoàng Đế hung bạo này đã đem quân 
đánh giết trên khắp lãnh thổ Ấn, gieo bao đau thương khủng 
khiếp. Nhưng khi vị Vua này thông suốt được Phật Pháp, ồng 
đã hối hận vê' những tội lỗi gây ra. Ngày nay chúng ta nhớ ơn 
và tôn kính vị Hoàng Đế này, vì sau khi chuyển hóa vê' với con 
đường hòa bình, ồng đã lao mình và một cuộc chiến khác: một 
cuộc chiến đem hòa bình cho nhân loại, ông đã chứng minh 


K. Sri. Dhammananda 


69 


rõ ràng Đức Phật quả không sai khi Ngài nhận định sự vĩ đại 
thật sự phát xuất từ lòng thương yêu chứ không phải hận thù, 
do khiêm tốn chứ không phải kiêu mạn, do từ bi chứ không 
phải tàn bạo. 

Hoàng Đế A Dục đã tự hoán cải con người ồng từ tàn ác 
thành nhân hậu hoàn toàn: ông đã cấm việc giết cả đến các súc 
vật tại vương quốc của ồng. ông hiểu sở dĩ thuộc hạ trộm cắp 
vì thiếu thốn, cho nên ông giảm bớt những nhu cẩu trong nước. 
Nhưng điểu quan trọng trên hết là việc ồng giáo huấn các đệ tử 
của Đức Phật luồn luồn nhớ đến giáo lý của Ngài là không bao 
giờ ép buộc người tôn giáo khác thay đổi niềm tin với các giáo 
chủ của họ. Có những trường hợp, chúng ta được biết có những 
vị Vua, sau khi đổi đạo, khát máu, đã dùng gươm đao để truyền 
bá đạo của mình! Chỉ đạo Phật có thể tự hào có một vị Vua vĩ đại 
như thế không ai sánh bằng từ trước cho đến nay. 

Giáo Lý của Đức Phật được đưa ra để xã hội có thể tiến bộ 
vê' văn hóa và văn minh hầu sống trong hòa bình và hòa hợp. Tất 
cả những vấn đê' khó khăn nhất trong cuộc sống sẽ được thấu 
suốt hơn nếu chúng ta cố gắng học hỏi và tu tập lời Phật dạy. 
Đức Phật đề cập vấn đề khổ đau của nhân loại một cách thẳng 
thắn và trực tiếp. 

Đức Phật là người chinh phục vĩ đại nhất mà thế giới từng 
được biết. Ngài chinh phục thế giới bằng vũ khí luồn luồn có 
hiệu quả của tình thương và chân lý. Giáo lý của ngài soi sáng 
con đường cho nhân loại để vượt qua một thế giới tối tăm, hận 
thù và đau khổ, tiến tới một thế giới của ánh sáng, tình thương 
và hạnh phúc. 


70 


Vì sao tin Phât 


THẨN THÔNG PHÉP LẠ 

Theo Phật Giáo, nếu một kẻ độc ác có thể trở thành một người 
thánh thiện, đó môi chính là phép mầu. 

Trong mọi tồn giáo chúng ta thường nghe vê' những phép 
lạ được thực hiện bởi những người sáng lập những tồn giáo này 
hay bởi các đệ tử của họ. Trường hợp của Đức Phật, nhiều hiện 
tượng mầu nhiệm xảy ra từ ngày Đản Sinh cho đến ngày Nhập 
Niết Bàn của Ngài. Nhiều sức mạnh tâm linh (được gọi là thẩn 
thông phép lạ ở những tồn giáo khác) của Đức Phật đã đạt được 
trong suốt thời gian Đức Phật tu tập thiển. Đức Phật đã qua 
những bậc thiền cao thâm nhất và tiến tới tự đạt được trí tuệ tối 
thượng. Sự chứng đắc ấy qua thiển không phải là phép mầu mà 
là sức mạnh của bất cứ một nhà tu hành khổ hạnh nào cũng có 
thể đạt được. 

Nhờ hành thiển trong đêm Giác Ngộ, Ngài đã nhìn thấy 
những kiếp trước của Ngài, nhiều cuộc sống trong quá khứ với 
tất cả những chi tiết, Ngài nhớ tới những kiếp trước, đã làm 
những gì trong những kiếp ấy để đạt giác ngộ. Rồi trong tuệ giác 
[Minh] thứ hai, Ngài nhìn thấy tất cả vũ trụ như một hệ thống 
của Nghiệp và Tái sinh. Ngài thấy thế gian tạo nên bởi các chúng 
sinh cao quí và các chúng sinh tội lỗi, hạnh phúc và bất hạnh. 
Ngài nhìn thấy họ liên tục đi đến “cái chết bởi những thiện ng- 
hiệp và băt thiện nghiệp từ kiẽp này đẽn kiẽp khác. Cuõi cùng, 
Ngài thấu rõ bản chất của Khổ đau, Nguyên nhân của Khổ, và 
Con Đường đi đến diệt Khổ. Và trong lần nhập định thứ ba, 
Ngài thấy Ngài hoàn toàn thoát khỏi các ràng buộc của thế nhân 
hay thẩn thánh. Ngài hiểu rõ Ngài đã làm xong những gì cẩn 


K. Sri. Dhammananda 


71 


phải làm. Ngài thấy rõ Ngài không còn phải chịu tái sinh nữa và 
đây là thân xác cuối cùng của Ngài. Hiểu biết đạt được trên đây 
dẹp tan vồ minh, tăm tối và ánh sáng ngời tỏa trong Ngài. Ngài 
đạt được sức mạnh tâm linh và trí tuệ này trong lúc tọa thiển 
dưới cội bồ để. 

Đức Phật được sinh ra như những người bình thường và 
Ngài sống một đời sống bình thường. Nhưng Ngài là một người 
phi thường, Ngài quan tâm đến Giác Ngộ. Những kẻ không biết 
trân trọng Trí Tuệ tối thượng của Ngài, chỉ cố giải thích sự vĩ 
đại của Ngài bằng cách hé nhìn vào đời sống của Ngài, và đi tìm 
kiếm thẩn thông phép lạ. Sự Giác Ngộ tối thượng của Ngài đã 
thừa đủ cho chúng ta thấy sự Vĩ Đại của Ngài. Không cần thiết 
để chứng minh sự Vĩ Đại ấy bằng bất cứ phép thẩn thông nào. 
Đức Phật hiểu rõ thần thông có thể đạt được do sự rèn luyện 
tâm trí của con người. Ngài cũng biết đệ tử của Ngài có thể đạt 
được thẩn thông ấy qua việc phát triển tinh thần. Cho nên Đức 
Phật khuyên các đệ tử không nên dùng thần thông phép lạ để 
thu phục những người thiếu hiểu biết. Ngài ám chỉ đến những 
phép thần thông như đi trên mặt nước, phù phép, làm người 
chết đứng dậy, và thực hiện những cái gọi là phi thường. Ngài 
cũng muốn nhắc đến những cách đoán thần thông như tha tâm 
thông, tiên tri, bói toán, v.v... Khi những người kém hiểu biết 
nhìn thấy những phép lạ ấy, cho rằng là thật nên càng tin tưởng. 
Nhưng những người cải đạo chỉ trên danh nghĩa này bị một tồn 
giáo hấp dẫn bởi những loại thẩn thông trên, chỉ ôm ấp một đức 
tin, đức tin không phải do họ chứng ngộ được chân lý mà do họ 
nuôi dưỡng ảo giác. Ngoài ra một số người cho rằng các thẩn 


72 


Vì sao tin Phât 




thông phép lạ ấy là do bùa phép. Thật sự khi Đức Phật hướng 
dẫn mọi người nghe Pháp, Ngài chỉ kêu gọi khả năng phán đoán 
của họ. 

Câu chuyện sau đây minh họa thái độ của Đức Phật đối với 
những phép thần thông. Một ngày nọ, Đức Phật gặp một đạo sĩ 
bên bờ sông. Nhà tu này đã bỏ 25 năm để đạt thẩn thông bằng 
khổ hạnh. Đức Phật hỏi đạo sĩ xem ồng đã thu được kết quả gì 
sau nhiều năm lao khổ. Rất hãnh diện nhà tu khổ hạnh trả lời là 
bây giờ ồng có thể đi trên mặt nước để qua sồng. Đức Phật chỉ 
cho ồng ta thấy việc đạt thần thông của ồng hoàn toàn vồ nghĩa 
sau bấy nhiêu năm khổ luyện, vì ông ta có thể qua sông mà chỉ 
tốn có một đồng xu đi đò! 

Trong một vài tôn giáo, sự thể hiện khả năng thẩn thông của 
một người có thể giúp người đó tuyên bố mình là một vị thánh. 
Nhưng trong Phật Giáo, phép thần thông có thể là một chướng 
ngại cho người muốn đạt thánh quả, bởi đây là sự huân tập dần 
dần của mỗi cá nhân nhằm xóa bỏ hoàn toàn phiền não ra khỏi 
tâm. Muốn đạt thánh quả, mỗi người phải hành trì qua sự tự 
thanh tịnh hóa lấy mình và không ai có thể làm cho một người 
khác thành thánh được. 

Đức Phật dạy rằng một người có thể đắc thần thông mà 

không đạt được trí tuệ. Đức Phật dạy nếu trước tiên chúng ta 

đạt được trí tuệ thì sau đó chúng ta theo một cách tự nhiên đạt 
• • • • • • 

được phép thần thông và sức mạnh tâm linh. Nhưng nếu chúng 
ta phát triển thần thông mà không phát triển trí tuệ, chúng ta sẽ 
bị nguy hiểm. Chúng ta có thể lạm dụng thần thông vào những 
lợi lộc thế gian. Có nhiều người đã đi lệch ra khỏi chánh đạo 


K. Sri. Dhammananda 


73 


vì dùng thần thông mà không phát triển trí tuệ. Nhiều người 
đắc được một số phép thẩn thông, đã gục ngã vì danh vọng hão 
huyền khi thu được một vài lợi lạc thế gian. 

Nhiều cái được gọi là phép lạ do một số người nói đến chỉ 
là tưởng tượng và ảo giác tạo ra bởi đầu óc thiếu hiểu biết đúng 
bản chất của sự vật. Những hiện tượng đó vẫn được coi là phép 
lạ chừng nào người ta vẫn chưa hiểu được thực chất của chúng 
là gì. 

Đức Phật cũng cấm các đệ tử của Ngài dùng thần thông để 
chứng minh sự ưu việt của giáo lý của Ngài. Trong một dịp, Ngài 
nói dùng các phép lạ để quy phục ngoại đạo thì chẳng khác gì 
dùng mỹ nữ để mê hoặc người khác tin một điểu gì. Bất cứ ai 
với sự rèn luyện tinh thần đúng cách cũng có thể thể hiện thần 
thông vì chúng chỉ là sự biểu lộ của một tâm trí vượt trên vật 
chất. 

Theo Đức Phật, phép lạ của sự chứng nghiệm chân lý là 
phép lạ duy nhất. Khi một kẻ giết người, trộm cắp, khủng bố, 
say rượu hay gian dâm nhận thức được việc làm của mình là sai 
quấy, kẻ đó thay đổi, từ bỏ lối sống xấu xa, vồ luân và gây tai hại, 
sự thay đổi này mới thật là phép lạ. Sự thay đổi hướng về điều 
thiện khởi sinh do sự hiểu biết Pháp là phép lạ cao cả nhất mà 
bất cứ ai cũng có thể làm được. 

ĐỨC PHẬT IM LẶNG 

Khỉ người hỏi không thể hiểu đưỢc nghĩa lý thực sự của câu 
trả lời cho câu hỏi đó, và khi một câu hỏi đặt ra cho Ngài sai, Đức 
Phật giữ ỉm lặng. 


74 


Vì sao tin Phât 




Kinh điển có nêu trong một vài dịp, Đức Phật im lặng trước 
những câu hỏi. Một vài học giả, do sự thiếu hiểu biết vê' ý nghĩa 
sự im lặng của Ngài, đã kết luận vội vã là Đức Phật không trả lời 
được. Đúng là có một vài dịp, Đức Phật không trả lời những câu 
hỏi vê' siêu hình, có tính chất lý luận suồng, có nhiều lý do tại sao 
Ngài đã giữ sự im lặng cao thượng đó. 

Khi Đức Phật biết được người hỏi không ở trong vị trí của 
một người hiểu được câu trả lời vì sự thâm thúy của nó, hay 
những câu hỏi đã sai ngay từ lúc đầu, Đấng Giác Ngộ giữ im 
lặng. Đức Phật im lặng trước một số câu hỏi sau đây; 

1. 'Vũ trụ có bất diệt không? 

2. 'Vũ trụ có không bất diệt không? 

3. 'Vũ Trụ có hữu hạn không? 

4. 'Vũ trụ có không hữu hạn không? 

5. Có phải linh hồn và thể xác là một không? 

6. Linh hồn là một vật còn thể xác là một vật khác phải 

• • * * X 

không? 

7. Như Lai có hiện hữu sau khi chết phải không? 

8. Như Lai khống còn hiện hữu sau khi chết phải không? 

9. Như Lai hiện hữu và không hiện hữu sau khi chết phải 
không? 

10. Như Lai chẳng hiện hữu và cũng chẳng không hiện hữu 
phải không? 

Đức Phật đã nhận thức rõ những vấn đê' này, Ngài đã im 
lặng cao thượng. Một người bình thường chưa giác ngộ hẳn có 
nhiều giải thích, nhưng tất cả điểu đó chỉ là phỏng đoán sai lệch 
của trí tưởng tượng. 


K. Sri. Dhammananda 


75 


Cái im lặng của Đức Phật trước những câu hỏi có nhiều ý 
nghĩa hơn là cả ngàn bài thuyết giảng về những câu hỏi này. Sự 
nghèo nàn của ngôn từ của nhân loại xây dựng trên những kinh 
nghiệm tương đối không hy vọng truyền đạt Sự Thật rộng sâu 
mà một người tự mình chưa hiểu biết được qua tuệ giác. Trong 
một vài dịp, Đức Phật rất kiên nhẫn giảng giải là ngôn ngữ thế 
gian giới hạn không thể mồ tả hết được Chân Lý Tối Thượng. 
Nếu Chân Lý Tối Thượng là tuyệt đối, thì nó không có một điểm 
nào để cho người phàm phu, với chỉ bằng kinh nghiệm thê gian 
và sự hiểu biết tương đối có thể căn cứ vào mà nhận thức thấu 
đáo được. Nếu cố gắng tìm hiểu với một khái niệm tinh thần 
hạn chế, họ sẽ hiểu nhầm Chân Lý chẳng khác chi bẩy người mù 
sờ con voi. Người nghe mà chưa hiểu được Chân Lý không thể 
hiểu được lời giải thích, giống như một người bị mù ngay từ khi 
lọt lòng thì làm sao hiểu được mầu sắc của bầu trời. 

Đức Phật đã không trả lời tất cả những câu hỏi đặt ra cho 
Ngài. Ngài không bắt buộc phải trả lời các câu hỏi vồ nghĩa do sự 
thiếu hiểu biết của người đặt câu hỏi và trường hợp không liên 
quan đến việc phát triển tinh thần. Ngài là vị Đạo Sư thực tế, từ 
bi và trí tuệ sáng ngời. Ngài luôn luôn nói cho mọi người hiểu rõ 
vê' tính khí, khả năng và năng lực của họ. Khi một người đặt câu 
hỏi không phải ý định học tập một cuộc đời đạo lý mà chỉ là tạo 
cơ hội để gây rắc rối, Đấng Thiện Thệ không trả lời những câu 
hỏi như vậy. Các câu hỏi được trả lời để giúp người hỏi tự hiểu 
mình, chứ không phải để khoe khoang cho người hỏi biết trí tuệ 
tột đỉnh của Ngài. 


76 


Vì sao tin Phât 


CÁCH TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI 

Theo Đức Phật, có vài cách để trả lời các loại câu hỏi. Loại 
câu hỏi thứ nhất cẩn thiết một câu trả lời rõ ràng như “phải” hay 
“không phải”. Thí dụ “Phải chăng tất cả sự vật đểu vô thường?”, 
câu trả lời là phải. Loại câu hỏi thứ hai cần phải có sự phân tích. 
Có phải Angulimala là một kẻ giết người trước khi trở thành 
A-La-Hán. Vậy tất cả những kẻ giết người đểu có thể trở thành 
A La Hán? Câu hỏi này trước khi trả lời “Phải” hay “Không phải” 
cần phải phân tích trước khi trả lời. Nếu không câu trả lời sẽ sai 
hay không làm cho người ta hiểu được. Bạn cần phải phân tích 
những điểu kiện gì làm một kẻ giết người thành một thánh nhân 
trong chỉ một kiếp sống. 

Loại câu hỏi thứ ba là loại cẩn thiết phản ứng bằng một câu 
hỏi ngược lại để giúp người hỏi suy nghĩ chín chắn. Nếu bạn 
hỏi: iại sao giẽt một chúng sinh lại là điêu sai trái? . Câu hỏi 
ngược lại là: “Bạn cảm thấy thế nào, khi người khác cố gắng giết 
bạn?”. Loại câu hỏi thứ tư là loại bạn phải loại bỏ. Có nghĩa là 
bạn không nên trả lời. Những câu hỏi này có tính chất ước đoán 
lý thuyết, và trả lời những câu hỏi này tạo thêm nhiều rối rắm. 
Thí dụ như câu hỏi “Vũ trụ này có hay không có một khởi thủy?” 
Câu hỏi này làm cho người ta bàn luận năm này qua năm khác 
mà không đi đến kết luận. Những câu hỏi như vậy chỉ căn cứ vào 
trí tưởng tượng chứ không phải bằng sự hiểu thấu thực sự. 

Một số câu trả lời của Đức Phật song hành với những câu 
trả lời vê' khoa học nguyên tử. Theo Robert Oppenheimer, “Nếu 
chúng ta hỏi, chẳng hạn, phải chăng vị trí một điện tử lúc nào 
cũng giữ nguyên không thay đổi, chắc chắn chúng ta phải trả lời 


K. Sri. Dhammananda 


77 


là “không”; nếu chúng ta hỏi phải chăng một điện tử đang ngừng 
chuyển động, chắc chắn ta phải trả lời “không”; nếu chúng ta hỏi 
phải chăng điện tử đó đang chuyển động, chắc chắn chúng ta 
phải trả lời “khống”. Đức Phật cũng đã giải đáp như vậy khi có 
người hỏi hiện trạng con người sau khi chết; nhưng theo truyền 
thống của khoa học ở thế kỷ thứ 17 và 18 thì những câu trả lời 
như thế không mấy quen thuộc. 

Tuy nhiên điều quan trọng đáng ghi nhận là Đức Phật cũng 
trả lời một vài câu hỏi như vậy cho những đại đệ tử trí tuệ nhất 
của Ngài sau khi người hỏi đi khỏi. Và trong nhiều trường hợp, 
những lời giải thích của Ngài được ghi lại trong các bài thuyết 
giảng khác cho chúng ta thấy tại sao những câu hỏi ấy không 
được Đức Phật trả lời vì chúng được nêu lên chỉ là để thỏa mãn 
tính tò mò của người hỏi mà thôi. 


THÁI ĐỘ CỦA ĐỨC PHẬT VỚI KIẾN THỨC THẾ GIAN 


Kiến thức thế gian không bao giờ giúp con người sống một đời 
đạo hạnh để đạt an lạc và giải thoát. 

Kiến thức thế gian chỉ hữu ích cho cuộc sống thế gian. Với 
kiến thức này, nhân loại học cách sử dụng những tài nguyên trên 
trái đất để nâng cao mức sống, sản xuất nhiều thực phẩm, phát 
sinh điện lực dùng chạy các nhà máy, thắp sáng phố xá, nhà cửa, 
vận hành xí nghiệp và thưong mại, chữa bệnh, xây phòng ốc 
và cẩu cống, nấu các món ăn ngoại lai, v.v... Kiến thức thế gian 
cũng được sử dụng vào những mục đích gây hại như làm các tên 
lửa với đầu đạn hạt nhân, vận động thị trường hối đoái, lừa đảo 
“công khai”, và châm ngòi lửa sỢ hãi lo âu và hận thù bằng chính 


78 


Vì sao tin Phât 




trị. Mặc dù kiến thức thế gian nhất là ở thế kỷ thứ 20 được phát 
triển nhanh chóng, nhưng nhân loại vẫn không tiến gần đến 
những giải pháp đối với những vấn đê' con người và việc xóa bỏ 
sự bất toại nguyện có mặt khắp nơi. Trong tất cả khả năng của 
chúng, những kiến thức thế gian sẽ không bao giờ giải quyết 
những vấn đề phổ quát của con người và mang lại hòa bình và 
hạnh phúc bởi do những tiền đê' mà trên đó những kiến thức, 
khám phá và phát minh này được xây dựng. 

Trong khi mang lại sự hiểu biết tốt đẹp là làm sao sống một 
cuộc đời lương thiện ngoài đời, Đạo Phật vẫn đặt trọng tâm là 
làm sao đạt được giải thoát qua sự trau dồi trí tuệ và rèn luyện 
tinh thần. Đối với những con người bình thường việc theo đuổi 
kiến thức thế gian sẽ không bao giờ có kết thúc, nhưng cuối 
cùng những kiến thức này lại không thực sự có ý nghĩa. Chừng 
nào mà chúng ta hãy còn chưa hiểu Pháp thì chúng ta vẫn bị mắc 
bẫy trong vòng luân hồi. Theo Đức Phật: 

“Đã bao đời rồi, bạn đã từng đau khổ vì cái chết của người 
mẹ, cái chết của người cha, cái chết của đứa con trai, của đứa con 
gái, của anh, của chị; đã hao đời rồi bạn đã từng bị mất của cải; 
đã bao đời rồi bạn đã từng bị bệnh khổ. Vì lẽ bạn đã từng kinh 
nghiệm vê cái chết của người mẹ, của người cha, của người con 
trai, của người con gái, của anh của chị, kinh nghiệm về sự mất 
mát của cải, kỉnh nghiệm về sự đau đôn vì bệnh tật, đau khổ bởi 
những điều bất hạnh, bạn đã nhỏ biết bao nhiêu nước mắt trên 
con đường dài ấy - hết từ sinh đến tử, rồi từ tử đến sinh - nước mắt 
này con nhiều hơn nước ở bốn biển” 

(Kinh Anguttara Nikaya - Tăng Chi Bộ Kinh) 


K. Sri. Dhammananda 


79 


Nơi đây Đức Phật diễn tả cái Khổ Đau triền miên sinh tử 
trên thê gian. Ngài chỉ chú trọng đến một điểu đơn giản: chỉ cho 
con người Con Đường thoát khỏi Khổ đau. 

Tại sao Đức Phật lại nói cho các đệ tử của Ngài với thái độ 
như vậy. Tại sao Ngài không cố gắng giải quyết những vấn đê' 
như liệu rằng thế giới bất diệt hay không bất diệt, nó hữu hạn 
hay không hữu hạn? Những vấn đê' này có thể hào hứng và phấn 
khích những kẻ tò mò. Nhưng những vấn đê' này không giúp 
gì cho con người thoát được khổ đau. Đó là tại sao Ngài đã dẹp 
những vấn đê' này sang một bên vì nó vồ ích, hiểu biết những 
việc đó không đem lại hạnh phúc cho con người. 

Đức Phật nhận thấy nói vê' những điểu không có một giá 
trị thực tiễn, ngoài tẩm hiểu biết chỉ phí phạm thời giờ và năng 
lực. Ngài tiên lượng rằng đê' xướng những giả thuyết vê' các vấn 
đề đó chỉ làm phân tâm và gây trở ngại đến việc phát triển tinh 
thần. 

Kiến thức thế gian và việc nghiên cứu khoa học phải được 
hoàn thiện và hài hòa với những giá trị tôn giáo và tâm linh. Nếu 
không thì, kiến thức thế gian không thể đóng góp được gì cho sự 
tiến bộ của một người hướng đến một đời sống thanh tịnh, đạo 
hạnh. Con người đã tới một giai đoạn mà tâm trí bị đầu độc bởi 
những phương tiện và thành tựu của sự tiến bộ công nghệ, bị 
ám ảnh bởi bản ngã, tham đắm quyền thế, và ham muốn của cải 
vật chất. Thiếu giá trị đạo lý thì kiến thức thế gian và sự tiến bộ 
kỹ thuật có thể dẫn con người đến sự suy tàn và phá hủy. Chúng 
chỉ khơi dậy lòng tham dục và phát triển nó theo những chiều 
hướng mới đáng sỢ hơn. Mặt khác, khi kiến thức thế gian được 


80 


Vì sao tin Phât 




khai thác cho những cứu cánh đạo đức, nó sẽ mang đến cho 

nhân loại lợi lạc và hạnh phúc tối đa. 

• • • • ^ 


THÔNG ĐIỆP CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT 

“Khi Như Lai đi rồi, Giáo Pháp của Như lai sẽ là Thầy và 
người chỉ đường cho các con”. 

Ba tháng trước khi nhập diệt, Ngài gọi các đệ tử và dặn dò: 
“Như Lai đã thuyết pháp cho các con trong suốt 45 năm dài. Các 
con phải thấm nhuần và quý trọng giáo lý ấy. Các con phải tu tập 
theo giáo lý ấy và dạy người khác tu tập. Việc làm này rất vĩ đại 
cho hạnh phúc của những người hiện đang sống và cho hạnh phúc 
của thê hệ tỉễp nôi . 

“Tuổi của Như Lai nay đã cao, quãng đời còn lại của ta rất 
ngắn ngủi. Đã đến lúc ta sắp sửa ra đi, xa lìa các con. Các con phải 
tinh tấn lên. Này các thầy tỳ kheo, các thầy phải có chánh niệm, 
đạo hạnh thanh tịnh! Bất cứ ai kiên trì tu tập Giáo Pháp sẽ vượt 
qua vòng sinh tử, và sẽ chấm dứt khổ đau.” 

Khi A Nan hỏi Đức Phật, khi Ngài qua đời, đoàn thể Tăng 
Già sẽ ra sao; Đức Phật hỏi lại: “Này A Nan, Tăng Già trông chờ 
gì ở ta? Ta đã giảng dạy Chân Lý cho tất cả mọi người không phân 
biệt, về Chân Lý, Như Lai không mảy may giấu giếm... Này A Nan, 
có thể là một số trong các con nghĩ rằng rồi đây “Những lời dạy của 
Sư Phụ chúng ta không còn nữa, chúng ta chẳng bao lâu không 
còn Sư Phụ nữa”. Đừng nên nghĩ như vậy A Nan à. Khi Như Lai 
đi rồi, Giáo Pháp và Giới Luật [Pháp và Luật] của Như Lai sẽ là 
Thầv của các con” 


K. Sri. Dhammananda 


81 


Đức Phật tiếp: “Nếu có ai nghĩ rằng: “Chính Như Lai là người 
lãnh đạo tăng đoàn”, hay “Tăng Già tùy thuộc Như Lai, chính Như 
Lai là người phải ban hành các chỉ thị”, Đức Phật không nghĩ là 
Ngài lãnh đạo Tăng Già và Tăng Già tùy thuộc nơi Ngài. Như Lai 
đã đến lúc phải ra đi. Giống như cỗ xe cũ hư không thể chở nặng 
thêm đưỢc nữa, xác thân không thể chịu đựng đưỢc thêm nữa. 
Cho nên này A Nan hãy là ngọn đèn và nơi nương tựa ở chính các 
con. Đừng tìm nương tựa nào khác. Hãy lấy Chân Lý làm ngọn 
đèn và nơi nương tựa. Đừng tìm nương tựa nơi nào khác.” 

Khi tám mươi tuổi, vào ngày đản sinh, Ngài qua đời, không 
thi triển bất cứ phép mẩu nào. Ngài cho thấy bản chất thực sự 
của những sự vật và hiện tượng cấu thành ngay trong chính cuộc 
đời của Ngài. 

Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, một trong những đệ tử nhận 
xét: “Tất cả phải ra đi - tất cả chúng sinh có mạng sống thì mọi 
hình tướng duyên hợp đều phải tan rã. Đúng vậy, cả đến Đức Đại 
Đạo Sư như Ngài, một đấng vô thượng đầy đủ trí tuệ và Giác Ngộ 
như Ngài cũng phải chết.” 

Lời Đức Phật dặn dò lúc ra đi: 

“Hãy tinh tấn lên. Mọi sự vật duyên hợp đều vô thường.” 

— (Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ) 


Chương 3 

SAU KHI ĐỨC PHẬT NHẬP DIỆT 


Đữc PHẠT CO HIỆN Hữu SAU KHI NHẶP DIỆT 
KHÔNG? 

Câu hỏi: “Đức Phật có hiện hữu hay không hiện hữu sau khi 
nhập diệt” không phải là một câu hỏi mới. Câu hỏi này đã đưỢc 
nêu lên ngay khi Ngài còn tại thế. 

Khi một nhóm đạo sĩ hỏi câu hỏi trên như với một số đệ tử 
của Phật, họ không được thỏa mãn với câu trả lời nhận được. 
Anuradha (A Nậu Đa La), một đệ tử tìm đến Phật và tường trình 
với Ngài vê' câu chuyện này Biết rõ khả năng của những người 
đặt câu hỏi, Đức Phật thường im lặng trước những câu hỏi như 
vậy Tuy nhiên, Đức Phật đã giải thích cho Anuradha theo cách 
như sau: 

- “Này Anuradha, ngươi nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô 
thường?” 

- “Vô thường Bạch Đức Thế Tôn.” 

- “Cái gì vô thường thì đau khổ hay sung sướng?” 

- “Đau khổ, Bạch Đức Thê Tồn.” 

- “Có đúng không khỉ cho rằng những gì vô thường đau khổ và 


K. Sri. Dhammananda 


83 


bị thay đổi như: Này là của ta, là ta, là linh hôn ta, là trường cửu?” 

- “Thưa Không, Bạch Đức Thế Tôn.” 

- “Thọ là thường hay vô thường?” 

- “Vô thường, Bạch Đức Thế Tôn.” 

- “Cái vô thường đau khổ hay sung sướng?” 

- “Đau khổ, Bạch Đức Thê Tôn.” 

- “Có đúng không khi cho rằng những gì vô thường đau khổ và 
bị thay đổi như: Này là của ta, là ta, là lỉnh hồn ta?” 

- “Không đúng Bạch Đức Thế Tôn.” 

- “Tưởng Hành và Thức thường hay vô thường?” 

- “Vô thường, Bạch Đức Thế Tôn.” 

- “Cái vô thường đau khổ hay sung sướng?” 

- “Đau khổ, Bạch Đức Thê Tồn.” 

- “Có đúng không khỉ cho rằng những gì vô thường đau khổ, 
bị thay đổi như: Này là của ta, là ta, là linh hồn ta?” 

- “Không đúng Bạch Đức Thế Tôn.” 

- “Cho nên bất cứ cái gì, dù là sắc, thọ, tưởng hành, thức, 
liên quan đến mình hay người khác, thô hay tế, thấp hay cao, xa 
hay gần, tất cả sắc, tưởng thọ, hành và thức phải đưỢc hiểu đúng 
đường lối như sau: “Cái này không phải của ta, cái này không phải 
là Ta, cái này không phải là lỉnh hồn ta.” Hiểu như trên, một môn 
đồ cao quý, có tu học sẽ không còn ảo tưởng gì với sắc, thọ, tưởng, 
hành và thức. Khỉ không còn ảo tưởng người ấy kiểm soát đưỢc 
tham đắm của mình và loại bỏ chúng.” 

Không còn đam mê, người ấy giải thoát và có tuệ giác sinh 


84 


Vì sao tin Phât 


khởi: “Ta đã đưỢc giải thoát”. Người ấy chứng nghiệm đưỢc là 
“(Tái) Sinh bị đoạn trừ, nay ta sống một đời thánh thiện, và đã 
làm cái gì cẩn phải làm. Ta sẽ không còn tái sinh nữa.” 

- “Này Anuradha, con nghĩ thế nào, sắc (thân) có phải là Như 
Lai không?” 

- “Thưa Không Bạch Đức Thế Tôn.” 

- “Này Anuradha, theo quan điểm của con, con có nhìn thấy 
Như Lai trong sắc (thân) này không?” 

- “Thưa không, Bạch Đức Thế Tôn.” 

- “Con có nhìn thấy Như Lai trong thọ, tưởng hành và thức 
không?” 

- “Thưa Không Bạch Đức Thế Tôn.” 

- “Này Anuradha, con nghĩ sao cái gì không có sắc, thọ, tưởng 
hành và thức có phải là Như Lai không?” 

- “Thưa Không Bạch Đức Thế Tôn.” 

- “Này Anuradha, vì Như Lai không tìm thấy trong chính đời 
sống này, con có thể nói như thế này không: Người cao quý và tối 
thưỢng này đã nhãn mạnh và giải thích bốn mệnh đề sau đây: 

Một Như Lai hiện hữu sau khỉ nhập diệt; 

Một Như Lai không hiện hữu sau khi nhập diệt; 

Một Như Lai hiện hữu và không hiện hữu sau khỉ nhập diệt; 

Một Như Lai chẳng có mà cũng chẳng không có sau khi 
nhập diệt?” 

- “Thưa Không Bạch Đức Thế Tôn.” 

- “Đúng rồi, Anuradha. Trước đây và bây giờ củng vậy, ta chỉ 


K. Sri. Dhammananda 


85 


giải thích và nhăn mạnh chấn lý của Khổ đau và sự chấm dứt Khổ 
đau.” (Anurudha Sutta - Samyutta Nikaya) 

Câu chuyện đối đáp giữa Đức Phật và Anuradha không thỏa 
mãn nhiều người, vì nó không thỏa mãn đẩu óc thích tò mò của 
con người. Chân lý như trên không thoả mãn cho xúc cảm và 
trí năng. Chân lý là một điểu khó khăn nhất cho con người có 
thể hiểu được. Nó chỉ có thể được hiểu biết tường tận bằng Tuệ 
Giác. Phật Quả không là gì khác ngoài việc là hiện thân của tất 
cả những phẩm hạnh cao cả và giác ngộ tối thượng. Đó là lý do 
tại sao số các vị Phật có thể giác ngộ được người khác quả là 
hiếm hoi trên thế gian này. 


NGƯỜI NỐI NGHIỆP ĐỨC PHẬT 

Phật quả là thành tựu cao nhất trong tất cả các thành tựu. 

Nhiều người hỏi tại sao Đức Phật không chỉ định một người 
nối nghiệp Ngài. Nhưng ai có thể chỉ định một người khác thay 
thế Đấng Giác Ngộ Tối Thượng? Đạt được Phật Quả là một 
thành tựu cao nhất mà chỉ một người trí tuệ nhất mới có thể 
đạt được. Muốn đạt được vị thế tối thượng này, một người phải 
có những điểu kiện như tự tu tập, kỷ luật, tự giác, nền tảng đạo 
đức, kiến thức tối thượng, và lòng từ bi vồ lượng đến tất cả mọi 
chúng sinh. Cho nên, chính mình phải chấp nhận khó khăn để 
xứng đáng tiêu chuẩn hầu đạt được Phật Quả. Thí dụ, một vị bác 
sĩ không thể chỉ định đứa con của mình làm bác sĩ, trừ phi chính 
đứa con đó phải tự học hành để thành bác sĩ. Một luật sư không 
thể chỉ định một người khác làm luật sư, trừ phi người đó đã hội 
đủ điểu kiện là một luật sư. Một khoa học gia không thể chỉ định 


86 


Vì sao tin Phât 




một người khác làm khoa học gia, trừ phi người này đã hội đủ 
kiến thức của một khoa học gia. 

Cho nên Đức Phật không chỉ định người nối nghiệp Ngài. 
Mặt khác, cho dù Đức Phật có làm như vậy, người nối nghiệp 
Ngài không có đủ những đức tính thực sự của Đức Phật và có 
thể lạm dụng quyền thế và lôi kéo quẩn chúng vào con đường 
lầm lạc. 

Quyền hành trong tôn giáo phải được thực thi bởi một 
người hay những người có tâm ý trong sạch, hiểu biết thấu đáo, 
phẩm tính toàn hảo và sống một cuộc đời thánh thiện. Quyền 
hành không nên để trong tay người có tâm địa trần tục, nô lệ cho 
lạc thú thế gian, tham đắm vật chất và quyền uy trần thế. Nếu 
không, tính chất thiêng liêng, tự do và chân lý trong tôn giáo có 
thể bị lạm dụng. 

ĐỨC PHẬT TƯƠNG LAI 

“Ta không phải là Đức Phật đầu tiên đến trên trái đất này; 
ta cũng chẳng phải là Đức Phật cuối cùng. Trước đây đã có nhiều 
Đức Phật xuất hiện trên thế gian. Trong tương lai, một Đức Phật 
khác sẽ xuất hiện trên thế gian trong chu kỳ thế giới này.” 

Khi Đức Phật sắp nhập diệt, Đại Đức A Nan và một số đệ 
tử khóc than. Đức Phật nói: “Đủ rồi A Nan, các ông không nên 
tự mình vướng mắc vào khó khăn. Đừng khóc than. Phải chăng ta 
đã từng dạy các ông là trong chính bản chất của mọi sự vật, chúng 
đều phải hoại diệt. Chúng ta phải chia ly với tất cả những gì thân 
cận và yêu quý của chúng ta. Người ngu dại chấp nhận ỷ tưởng về 
cái Ta; người khôn ngoan không có một lý do gì để xây đắp cho cái 


K. Sri. Dhammananda 


87 


Ta. Cho nên người khôn ngoan có một quan niệm chính xác vê thế 
gian. Người đó đi đến kết luận là mọi sự vật duyên hợp sẽ bị tan 
rã; nhưng Chân Lý chẳng hao giờ thay đổi.” 

Ngài tiếp: “Tại sao ta phải gìn giữ cái thân này khi pháp thân 
vẫn tồn tại? Ta đã quyết tâm. Ta đã hoàn tất mục đích của ta và 
đã làm công việc dành cho ta. Này A Nan, con đã từ lâu gần gủi ta 
từ tư tưởng, lời nói đến việc làm trong niềm thương yêu vô bờ bến. 
A Nan, con đã làm tròn nhiệm vụ. Hãy nghiêm chỉnh tỉnh tiến lên, 
con sẽ giải thoát khỏi các ràng buộc! Con sẽ thoát khỏi tham dục, 
ảo tưởng và vô minh.” Gạt nước mắt, A Nan thưa với Đức Phật: 
“Ai là người sẽ dạy dỗ chúng con khi Đấng Thế Tôn đi rồi?” Đức 
Phật dạy hãy lấy Giáo Pháp của Ngài làm Thầy 

Ngài lại tiếp: “Ta không phải là vị Phật đầu tiên đến trên trái 
đất này, và cũng chẳng phải là Vị Phật cuối cùng. Vào đúng lúc, 
sẽ có một Vị Phật khác thị hiện, Một Vị Thánh Thiện, Một Bậc 
Đại Giác, đầy đủ trí tuệ, đạo đức, biết rõ vũ trụ, một vị lãnh đạo 
không ai sánh bâng, một vị Thầy của trời và người. Vị Phật tương 
lai đó sẽ khám phá cho các ngươi Chân Lý Bất Diệt như ta đã dạy 
cho các ngươi. Vị Phật đó chỉ dạy đời sống đạo hạnh, toàn hảo và 
thanh tịnh, giống như Như Lai chỉ dạy ngày nay’.’ 

A Nan hỏi: “Làm sao chúng con biết đưỢc là vị Phật tương 
lai?”. Đức Phật trả lời: “Đức Phật đó là Di Lặc, có nghĩa là từ bi 
và thân ái.” 

Người Phật Tử tin rằng đời nay những ai tạo công đức và 
sống một cuộc đời đạo hạnh, có thể tái sinh vào thời Đức Phật 
Di Lặc ra đời, và cũng đạt Niết Bàn giống như Niết Bàn thời Đức 
Phật Thích Ca. Họ sẽ được cứu độ bằng giáo lý do Ngài hướng 


88 


Vì sao tin Phât 




dẫn. Giáo Lý của Ngài sẽ là nguồn hy vọng cho mọi người trong 
tưong lai xa xăm. Tuy nhiên, theo Đức Phật, người đạo hạnh 
có thể đạt Niết Bàn bất cứ lúc nào dù có Đức Phật thị hiện hay 

• • é • y 

không thị hiện. 

“Chừng nào mà các đệ tử của ta sống một cuộc đời thanh tịnh 
đạo hạnh, thì thế gian này không bao giờ lại thiếu vắng các bậc 
A-La-Hán.” 

(Kinh Đại Bát Niết Bàn) 


PHAN II 


PHẬT GIÁO: 

CỐT TỦY - SO SÁNH VỚI 


CÁC CÁCH TIẾP CẬN KHÁC 





Chương 4 

CHÂN LÝ BẤT DIỆT CỦA ĐỨC PHẬT 


Sư TỬ HỐNG 

Sau khi nghe lời Đức Phật dạy, nhiều người đã quyết định từ 
bỏ quan niệm sai lầm của họ trước đây về lối sống đạo hạnh. 

Phật Giáo là một viên kim cương quí giá với nhiều mặt cắt 
sáng đẹp lồi cuốn đủ mọi hạng người có nhân phẩm khác nhau. 
Mỗi mặt cắt này đều có những phương pháp và đường lối đã 
được kiểm chứng nhằm đem lợi ích cho người tìm Chân Lý dù 
mức độ hiểu biết và thâm nhập của họ có khác nhau. 

Phật Pháp là kết quả có được do một vị hoàng tử quý phái 
với lòng từ bi vồ lượng, với sứ mệnh giúp đỡ nhân loại khổ đau, 
đã nỗ lực tìm tòi tích cực và thâm sâu trong một thời gian dài. 
Mặc dù sống trong cảnh giàu sang phú quý của vị thái tử sẽ nối 
ngồi vua, Ngài đã từ bỏ cuộc sống xa hoa, và đã gian lao dấn 
thân vào việc tìm chân lý, tìm phương thuốc trị bệnh đau khổ và 
bất toại nguyện của đời sống con người. Ngài mang hết tâm lực, 
tìm giải pháp cho con người thoát khỏi khổ đau. Trong cuộc tìm 
kiếm lâu dài này, Ngài đã không ỷ vào một đấng thần linh nào 
hay niềm tin truyền thống trong quá khứ. Ngài đã nỗ lực nghiên 
cứu với một tâm trí phóng khoáng, tự do, theo đường hướng 


92 


Vì sao tin Phât 




mục tiêu cấp bách của Ngài, theo một quyết tâm cao thượng, 
kiên nhẫn sắt đá, và một trái tim từ bi nhiệt thành để giải thoát 
khổ đau. Sau sáu năm dài kinh nghiệm, thử thách và kiên trì, vị 
Hoàng Tử cao quý này đạt được mục tiêu - Ngài đạt Giác Ngộ và 
ban cho thế giới giáo pháp của Ngài được gọi là Phật Pháp. 

Đức Phật có lẩn tuyên bố: “Này các Tỳ-Kheo, sư tử, Chúa sơn 
lâm, ra khỏi hang lúc chiều tà. Nó vươn vai, nhìn tứ phía. Rồi nó 
rống lên ba tiếng gầm. Sau khi gầm lên ba tiếng sư tử chạy đi rình 

_Ạ' 0> 

mõi. 

“Bấy giờ, này tỳ kheo, khi các con thú rừng nghe thấy tiếng 
Chúa Sơn lâm này rống lên, đều khiếp vía, đều run rẩy sỢ hãi. Thú 
nào sống trong hang thì chạy vào hang, con nào sống dưới nước 
chạy xuống nước, con nào sống trong rừng chạy vào rừng, chim 
muông vội vã bay đi” 

“Dù các quản tưỢng tại thôn dã, trong thành hay tại hoàng 
cung đã buộc voi bâng các sỢỈ dây da thật chắc, khỉ nghe thấy Sư 
Tử gầm, voi củng lồng lên bật hết các dây buộc, phân vung vãi vì 
sỢ hãi, và trong hoảng hốt chạy tới chạy lui. Sức hùng mạnh ấy là 
của con sư tử, chúa sơn lâm, trên tất cả các thú. Sư tử uy vũ hùng 
mạnh và oai nghiêm” 

“Cũng như vậy đó, này các tỳ kheo, phải chăng khỉ một Đức 
Phật xuất hiện trên thế giới, Ngài là vị A La Hán, bậc tự mình giác 
ngộ, là bậc trí tuệ và hạnh kiểm toàn bích, là người khéo thuyết 
giảng, người biết rõ thế giới, là huấn luyện viên xuất sắc nhất cho 
những ai cần đưỢc huấn luyện, là thầy của trời và người, là bậc 
Toàn Giác, là đấng cao quý nhất, [ứng Cúng, Chánh Biến Tri, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điểu 


K. Sri. Dhammananda 


93 


Ngự TrưỢng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn: Araham, Sam- 
masambuddho, Vỉjjacaranasampanno, Sugato, Lokavỉdu, Anut- 
taro Purỉsadhammasarathi,Sattha Devamanusanam, Buddho, 
Bhagava“Đó là bản chất của quan niệm vê' cái Ta, con đường 
dân đẽn đê chăm dứt cái ia. 

“Dù là các vị trời, khi nghe thấy Pháp của Như Lai củng đều 
sỢ hãi: các vị trời run rẩy khiếp hãi nói: “Chúng tôi tưởng rằng 
chúng tôi thường còn mà rồi ra tất cả cũng là vô thường chúng 
tôi tưởng rằng chúng tôi vững vàng mà rồi củng chẳng vững vàng, 
chẳng trường cửu mà chúng tôi nghĩ là trường cửu. Quả là chúng 
tôi cũng vô thường không vững vàng, không trường cửu, không có 
gì trong cái Ta cả”. Sức mạnh đó chính là một đấng Như Lai đứng 
vượt trên thế giới loài trời và loài người” 

(Anguttara Nikaya) 


PHẬT GIÁO LÀ Gì? 

Phật Giáo chẳng là gì ngoài Chân Lý Cao Thượng. 

Phật Giáo là gì? Câu hỏi này đã làm nhiều người bối rối 
thường muốn biết Phật Giáo có phải là một triết lý, một tồn giáo, 
hay là một lối sống. Câu trả lời đơn giản là Phật Giáo quá rộng 
lớn và thâm sâu để có thể sắp vào một trong ba loại trên. Đương 
nhiên, Phật Giáo gồm cả triết lý, tồn giáo và lối sống nhưng Phật 
Giáo vượt hẳn các loại trên. 

Thứ loại hay danh hiệu gán cho Phật Giáo giống như bảng 
tên để cho mọi người chứng biết cái gì đang được trình bày. Nếu 
ta so sánh Phật giáo với một hãng thuốc, rõ ràng bảng tên của 


2. 09 ân đức Phạt. 



94 


Vì sao tin Phât 




hãng thuốc không chữa cho một người khỏi bệnh được. Nếu 
thuốc công hiệu, bạn dùng nó và được khỏi bệnh mà chẳng cẩn 
quan tâm đến cái bảng tên hãng thuốc. Cũng vậy, nếu giáo pháp 
của Đức Phật hữu hiệu, áp dụng giáo pháp này bạn chẳng cẩn 
quan tâm đến bảng tên hay nhãn hiệu. Không nên sắp Phật Giáo 
vào một loại riêng biệt nào hay giới hạn Phật Giáo dưới bất kỳ 
một bảng tên hay danh hiệu nào. 

Những người khác nhau ở vào thời điểm và địa điểm khác 

nhau, đã gán các nhãn hiệu và giải thích khác nhau vê' Phật Giáo. 

Đối với một số người, Phật Giáo có vẻ chỉ là một mớ thực hành 

mê tín. Với một nhóm người khác, Phật Giáo chỉ là một danh 

hiệu tiện dụng để đạt được lợi lạc có tính chất hạn định. Với một 
• • • • • • • • • • 

nhóm người nọ, Phật Giáo cổ hủ lỗi thời. Với nhóm người kia, 
Phật Giáo là một hệ thống tư tưởng có ý nghĩa chỉ riêng cho giới 
trí thức mà thôi. Với một số người, Phật Giáo là một khám phá 
khoa học. Đối với người Phật tử thuần thành và sùng đạo, Phật 
Giáo là cả cuộc đời họ, là nhiệm vụ phải làm cho tất cả những gì 
gẩn gũi và thân yêu của họ. 

Một số nhà trí thức coi Phật Giáo là một sản phẩm của môi 
sinh Ấn hay sự phát triển của một trong những loại giáo lý khác 
của người Ấn. Phật Giáo chẳng là gì cả ngoài việc là Chân Lý Cao 
ThưỢng. Đó là đường vào thực tại bằng tri thức. Sự hiểu biết của 
Đức Phật vê' những vấn đề vũ trụ không chỉ đơn thuần bằng 
phương pháp dựa trên lý trí và tinh thần, mà bằng sự trau dồi và 
thanh lọc tâm ý. Thế đứng tinh thần của Đức Phật gỢi lại thái độ 
khoa học khiến Ngài trở thành độc nhất vồ nhị giữa những bậc 
đạo sư tôn giáo trong mọi thời gian. Đương nhiên, yêu cẩu trình 


K. Sri. Dhammananda 


95 


độ cao về tinh thẩn và đạo đức tràn ngập Ấn Độ vào thời gian đó, 
là những điểu kiện tiên khởi để phục hồi lại ánh sáng của Pháp 
đã bị chìm đắm trong lãng quên. Sự phát triển vê' tồn giáo hàng 
ngàn năm và triết học qua hàng ngàn năm đã để lại trên mảnh đất 
trí thức Ấn những chất liệu phong phú và phì nhiêu vê' tư tưởng 
và lý tưởng, làm thành một môi sinh rất tốt cho những hạt giống 
Pháp nẩy nở. Hy Lạp, Trung Hoa, Ai Cập và Babylonia, cùng với 
những lý tưởng cao tột của họ, cũng chưa đạt được phẩm chất vê' 
nhận thức của các nhà hiển triết Ấn sống trong rừng núi. Mẩm 
Giác Ngộ nẩy sinh tựa như một hạt giống bay đến đến từ những 
cánh đồng xa xa, từ những thế giới không gian và thời gian vô tận 
xa xăm với chúng ta - mầm Giác Ngộ thực sự nẩy nở và phát triển 
trên vùng Đỏng-Bắc Ấn. Mẩm Giác Ngộ thực sự này đạt được 
hoàn toàn do kinh nghiệm của một người: Đức Phật Cồ Đàm 
[Gotama]. Nguồn gốc của Phật Giáo là kinh nghiệm này được 
gọi là “Giác Ngộ”. 'Với kinh nghiệm Giác Ngộ, Đức Phật bắt đẩu 
triển khai giáo lý của Ngài không bằng một niềm tin giáo điều và 
huyền bí, mà bằng một kinh nghiệm giá trị, đại đồng, Ngài cho 
thế gian chân lý phổ quát. Cho nên, nghĩa đúng của Phật Giáo là 
CHÂN LÝ VI DIỆU CAO THƯỢNG. Nhớ rằng Đức Phật không 
dùng lý thuyết suông để dạy. Ngài lúc nào cũng dạy trên một lập 
trường thực tiễn căn cứ vào sự hiểu biết, sự Giác Ngộ, và sự chứng 
nghiệm của Ngài vê' Chân Lý. 

Phật Giáo bắt đầu với Chân Lý xuất hiện trên 2500 năm qua 
trong con người của Đức Phật Cồ Đàm [Gotama]. Khi Đức Phật 
giới thiệu Giáo Pháp của Ngài, ý định của Ngài không phải là 
khai triển cái khái niệm vê' cái Ta trong tâm thức của con người, 


96 


Vì sao tin Phât 




và Ngài cũng không muốn tạo thêm tham vọng về một cuộc 
sống bất diệt và lạc thú thế gian. Mục đích của Ngài là nhấn 
mạnh cho thấy cái phù phiếm của kiếp nhân sinh, và chỉ ra Con 
Đường thực tiễn, chính xác để giải thoát do Ngài khám phá ra. 

Giáo lý nguyên thủy của Đức Phật nêu rõ bản chất thực sự 
của cuộc sống và của thế gian. Tuy nhiên, có sự phân biệt giữa 
Giáo Lý nguyên thủy của Đức Phật (thường được gọi là Pháp 
hay lời dạy của Đức Phật) và tôn giáo phát triển căn cứ vào Giáo 
Lý của Ngài. 

Giáo Lý của Đức Phật không những chỉ bắt đẩu cho một tôn 
giáo mà còn gây cảm hứng cho sự thăng hoa của cả một nền văn 
minh. Giáo lý này trở thành một lực lượng vĩ đại khai hóa qua 
dòng lịch sử văn hóa của nhiều quốc gia. Đương nhiên, Phật Giáo 
trở thành nền văn minh vĩ đại nhất mà thế giới đã từng biết. Trong 
lãnh vực văn học, mỹ thuật, triết lý, tâm lý, đạo đức, kiến trúc và 
văn hóa, Phật Giáo đã đạt được một thành tích lịch sử tuyệt vời. 
Qua nhiều thế kỷ, biết bao nhiêu cơ sở xã hội giáo dục được thiết 
lập tại nhiều quốc gia chuyên vê' học tập giáo lý của Đức Phật. Lịch 
sử của Phật Giáo được ghi trên bảng vàng vê' tình huynh đệ và 
thiện chí. Tín ngưỡng và sự tu hành trở thành một phương cách 
sống có tính chất duy lý, khoa học và đạo hạnh nhằm phát triển 
tâm linh từ ngày Đức Phật hoằng pháp và thực hành mục đích và 
ý nghĩa thực sự của một đời sống và của một tôn giáo. 

ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO VỚI NỂN VĂN MINH 

Cho đến nay, Phật Giáo vẫn giữ nguyên là một lực lượng 
khai hóa vĩ đại trên thế giới hiện đại. Là một lực lượng khai 


K. Sri. Dhammananda 


97 


hóa, Phật Giáo thức tỉnh lòng tự trọng và tinh thần trách nhiệm 
của vồ số con người và khoi dậy tiềm năng của nhiều quốc gia. 
Phật Giáo nuôi dưỡng tinh thần tiến bộ bằng cách thúc đẩy sức 
mạnh suy tư của mỗi cá nhân. Phật Giáo khuyến khích tinh thần 
bao dung của người dân bằng cách tránh khỏi những sự hẹp 
lượng và cuồng tín vê' tồn giáo và quốc gia. Kẻ ác được thuần 
hóa và người dân được tác động để tâm ý trở nên sáng suốt và 
hiển hậu. Tóm lại, Phật Giáo gây được niềm tin bằng giáo lý là 
số mệnh của con người nằm trong chính bàn tay của mình, và 
chính mình có khả năng phát triển năng lực và chuyển hóa nội 
tâm để tiến đến mục đích cao cả. 

Trên hon hai ngàn năm, Phật Giáo thỏa mãn nhu cầu tinh 

thần của một phẩn ba nhân loại. Sự lôi cuốn của Phật Giáo chưa 

• ^ • • • 

bao giờ lại mạnh mẽ như ngày nay. Giáo lý của Đức Phật là một 
trong những tài nguyên tinh thần giàu có nhất của nhân loại, 
vì đã nâng cao chân trời nỗ lực của con người tiến lên một tầm 
mức cao hOn, vượt qua những nhu cầu, ham muốn không bao 
giờ thỏa mãn của con người. Trong viễn cảnh rộng lớn, cái nhìn 
của Đức Phật vê' cuộc sống, có khuynh hướng lồi cuốn những 
nhà trí thức quá mệt mỏi vê' tinh thần của mình (cũng như của 
người khác). 

Tuy nhiên kết quả của nhãn quan Phật Giáo còn vưon xa 
hOn là môn thể thao tinh thẩn hoặc là nguồn an ủi cho những 
người kiệt quệ tâm linh. 

Một sức hấp dẫn khác là Phật Giáo rất thực tiễn và cống 
hiến một cái nhìn thực tế vê' cuộc đời và thế giới. Phật Giáo 


98 


Vì sao tin Phât 




không khuyên dụ nhân loại sống trên một thiên đường hoang 
tưởng, hay làm con người khiếp sỢ đau đớn bởi những loại sợ 
hãi giả tạo hay mặc cảm tội lỗi. Phật Giáo nói lên một cách chính 
xác và khách quan chúng ta và thế giới xung quanh chúng ta là 
gì, và chỉ cho chúng ta con đường đi đến tự do, bình an, tịch tịnh 
và hạnh phúc hoàn toàn. 

Nếu muốn nhân loại ngày nay được cứu khỏi những tiêu 
cực do tín điểu của các tôn giáo gây ra thì Phật Giáo là một cỗ 
xe hữu hiệu nhất. Phật Giáo là tồn giáo của nhân loại mà người 
sáng lập qua hệ thống giáo lý của Ngài không cẩn đến sự khám 
phá hay can thiệp của thần quyền nào. ở vào một thời đại mà 
con người bị tràn ngập bởi sự thành cồng trong việc kiểm soát 
vũ trụ vật chất, con người phải quay lại và lấy những thành tích 
đạt được của mình để kiểm soát cái hiện tượng khó khăn nhất: 
đó là cái Ngã (Ta) của chính mình. Trong sự tìm kiếm này, con 
người hiện đại sẽ tìm thấy trong Phật Giáo câu trả lời cho nhiều 
vấn đê' khó khăn và thắc mắc. 

Ngày nay Phật Giáo lôi cuốn Tây Phương vì Phật Giáo không 
có giáo điều, và Phật Giáo thoả mãn cả lý trí lẫn con tim. Phật 
Giáo nhấn mạnh đến lòng tự tin đi đôi với lòng khoan dung với 
người khác. Phật Giáo bao gồm những khám phá khoa học tiên 
tiến nếu những khám phá này có mục tiêu xây dựng. Phật Giáo 
nhấn mạnh con người chính là người sáng tạo ra cõi đời này, và 
cũng chính mình là kẻ phác họa ra vận mệnh cho chính mình. 
Đó là bản chất của Phật Giáo. 

Thông điệp hòa bình và từ tâm của Đức Phật gửi đi muôn 
hướng và gửi đến hàng triệu người; nhờ ảnh hưởng của thông 


K. Sri. Dhammananda 


99 


điệp này họ đã áp dụng như một con đường mới của cuộc sống 
đạo hạnh. 

Sự ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO CHO NHÂN LOẠI 

Phật Giáo là một tôn giáo phụng sự con người đem hy vọng 
và ước nguyện; trong phạm vi xã hội, Phật Giáo đã nuôi dưỡng, 
một lối sống đáng ca ngợi, và một tinh thẩn cộng đồng do nỗ lực 
nhằm vào hòa bình và mãn nguyện. Phật Giáo là tiên phong của 
hạnh phúc con người. 

Cả đến trong lãnh vực chính trị, đã có rất nhiều lẩn Phật 
Giáo được ghi nhận là đã có lối giải quyết chính xác, cồng bình 
bằng đường lối dân chủ dựa trên những giá trị căn bản đạo đức. 
Phật Giáo đem lại một hưong vị văn hóa khác biệt của Đông 
Phương. Phật Giáo cung cấp nền tảng đạo đức căn bản và thuần 
khiết cho những ai áp dụng nó dưới hình thức này hay hình thức 
khác. 

Đương nhiên, tiềm năng rộng lớn của Phật Giáo không thể 
thực thi được bởi nhiều người vốn chỉ chấp nhận và áp dụng 
nó ở một phẩn giới hạn mà thôi. Khả năng của Phật Pháp trong 
việc phát triển tiềm năng cá nhân và tập thể được thể hiện bằng 
những đóng góp của Phật Giáo vào các lãnh vực như mỹ thuật 
và văn hóa. Nhưng tiềm năng vĩ đại nhất của Phật Giáo đã thể 
hiện sự quan trọng của nó trong lịch sử nằm trong sự hợp lý 
của nó. Mặc dù thường bị mọi người bỏ qua một cách đáng tiếc, 
nhưng sự hợp lý là thứ thuộc vê' loài người, làm cho họ trở nên 
văn minh, dù cho nó có thể bị cản trở như thế nào bởi các bản 
chất khác của loài người, nhất là cảm xúc. Đạo Phật sẽ tiếp tục 


100 


Vì sao tin Phât 




ủng hộ con người trở thành một chúng sinh biết suy nghĩ, làm 
việc theo cái đẩu, nhưng có sự cân nhắc tốt đối với trái tim. 

Sự đóng góp của Đức Phật vào sự tiến bộ xã hội và tinh thẩn 
của nhân loại phi thường đến nỗi thông điệp của Ngài phổ biến 
rộng trên toàn cầu và đã chinh phục được sự thưong yêu và mến 
mộ của người dân với một nhiệt tình chưa bao giờ có. Cẩn lưu ý 
rằng Đạo Phật không chọn con người bằng cách chiểu theo họ 
và thuyết phục họ bằng lời hứa sẽ được lên Thiên đường. Chính 
con người đã chọn theo Đạo Phật. 


CHÂN LÝ TỐI THƯỢNG 

Chân Lý Tối Thượng có thể tìm thấy trong Giáo Lý của Đức 
Phật 

Phật Giáo cồng nhận hai loại sự thật: sự thật bên ngoài có 
tính cách qui ước (tục đế) và sự thật rốt ráo, tối thượng (chân 
đế). Chân lý tối thượng này chỉ có thể chứng nghiệm bằng thiển 
quán chứ không bằng lý thuyết suông hay bằng ước đoán. 

Giáo Lý của Đức Phật là Chân Lý Rốt Ráo của thế gian. Dù 
vậy, Phật Giáo không phải là một tôn giáo thiên khải hay là một 
tồn giáo có hệ thống tổ chức. Phật Giáo là mẫu mực thứ nhất vê' 
đường lối thuần túy khoa học đặt trên những vấn đê' liên quan 
đến bản chất tối hậu của kiếp sống. Giáo Pháp vượt thời gian 
này do chính Đức Phật khám phá ra mà không có sự giúp đỡ của 
một lực lượng thần thánh nào cả. 

Giáo Pháp này đủ mạnh để đối đầu với bất cứ sự thử thách 
nào mà không cẩn phải thay đổi nguyên lý căn bản học thuyết 
của nó. Tôn giáo nào mà bắt buộc phải thay đổi, điểu chỉnh học 


K. Sri. Dhammananda 


101 


thuyết để phù hỢp với thế giới hiện đại là một tôn giáo không có 
một nền tảng vững chắc trên một chân lý rốt ráo. Phật Giáo vẫn 
giữ Chân Lý của giáo lý nguyên thủy của bậc Đại Đạo Sư dù là 
trong những điều kiện hết sức khó khăn đang lan tràn trên thê 
giới hiện đại. Đức Phật không đưa ra việc thực hành có tính chất 
cá nhân hay thế gian nào mà không liên quan đến đạo đức hay 
giới luật. Với Đức Phật, việc tu tập nếu không có luân lý và đạo 
hạnh thì không có giá trị vê' tồn giáo. Chúng ta phải phân biệt 
giữa những gì Đức Phật dạy và những gì người ta thuyết giảng 
và thực hành dưới danh nghĩa Phật Giáo. 

Mọi tôn giáo đều không chỉ có giáo lý của vị giáo chủ khai 
sáng ra tồn giáo đó, mà còn gồm có những nghi thức, và nghi 
lễ phát triển từ cốt lõi căn bản của giáo lý. Những nghi thức và 
nghi lễ bắt nguồn từ những tập tục văn hóa của người dân theo 
tôn giáo ấy. Thường thường, các vị khai sáng ra các tôn giáo lớn 
không đặt ra các luật lệ chính xác về nghi thức phải theo. Nhưng 
các nhà lãnh đạo tồn giáo sau đó, lập ra các luật lệ vê' giới hạnh 
mà các môn đồ không được phép làm sai các giới luật ấy. 

Cả đến tồn giáo mà chúng ta gọi là Đạo Phật ngày nay cũng 
rất khác biệt về sự thực hành bê' ngoài so với những gì mà Đức 
Phật và các đệ tử của Ngài hành trì lúc ban đầu. Qua nhiều thế 
kỷ vê' văn hóa và ảnh hưởng môi sinh đã làm Phật Giáo Miến 
Điện, Thái Lan, Trung Hoa, Tây Tạng, Sri Lanka, và Nhật Bản 
khác nhau. Nhưng những việc thực hành đó không gây va chạm, 
vì Đức Phật dạy rằng khi nào còn giữ được bản chất Chân Lý 
tuyệt đối, sự biểu hiện vật chất của chân lý đó có thể khác biệt 
theo lối sống của hành giả. 


102 


Vì sao tin Phât 




Vài trăm năm sau khi Đức Phật nhập diệt, một số các đệ tử 
của Đức Phật, thành lập một tôn giáo căn cứ vào giáo lý của vị 
Đại Đạo Sư. Trong khi thiết lập thành tồn giáo, giữa những quan 
niệm và tín ngưỡng khác, họ đã hội nhập vào đó đủ loại phép 
lạ, huyền bí, bói toán, bùa mê, thư phù, mật chú, cầu nguyện 
và nhiều nghi thức, nghi lễ không hề thấy trong giáo lý nguyên 
thủy Khi những tín ngưỡng và hành trì ngoại lai được hội nhập, 
đa số con người đã chểnh mảng trong việc phát triển việc thực 
hành giáo lý nguyên thủy: kỷ luật tự giác, tự thu thúc, trau dồi 
đức hạnh và phát triển tinh thần. Thay vì thực hành Giáo Lý 
nguyên thủy, họ quan tâm nhiều hơn và cố gắng để tự bảo vệ 
chống với quỷ thần hầu đạt thịnh vượng và may mắn. Dần dà, 
con người không mấy chú trọng đến giáo lý nguyên thủy và càng 
ngày càng chú ý đến khám phá các phương cách và phương tiện 
để tránh những cái gọi là bất hạnh hay ảnh hưởng xấu của các 
vì sao, ma thuật hay bệnh tật. Theo đường lối trên, qua thời gian 
thực hành với niềm tin suy thoái, việc tu tập bị phong tỏa bởi 
những theo đuổi thế tục. Ngay cả đến ngày nay, vẫn có những 
người tin tưởng là có thể loại bỏ các khó khăn bằng ảnh hưởng 
của sức mạnh bên ngoài, vẫn có những người tin như vậy; cho 
nên họ chểnh mảng trau dồi sức mạnh của ý chí, của trí thông 
minh, hiểu biết và những gì khác liên quan đến phẩm tính con 
người. Nói một cách khác, con người bắt đầu lạm dụng trí thông 
minh để theo những loại tín ngưỡng và thực hành như thế dưới 
danh nghĩa của Phật Giáo. Họ cũng đã làm ô nhiễm tính chất 
thuần khiết của bức thông điệp của Đức Phật. 

Tôn giáo hiện đại mà chúng ta thấy tại nhiều quốc gia, là sản 
phẩm của những chúng sinh bình thường sống trong một quốc 


K. Sri. Dhammananda 


103 


gia và tự điều chỉnh cho hỢp với nhiều môi trường xã hội và 
văn hóa khác nhau. Dù sao Phật Giáo là một tôn giáo không bắt 
đầu như một hệ thống siêu thế xuống trần gian từ thiên đường. 
Phật Giáo khai sinh và hội nhập trong một tiến trình lịch sử 
dài. Trong tiến trình tiến hóa, nhiều người đã từ từ đi ra khỏi 
con đường Giáo Lý nguyên thủy của vị khai sáng và bắt đẩu các 
trường phái và môn phái khác. Tất cả những tồn giáo hiện hữu 
đểu phải đương đầu với tình trạng này. 

Ta không nên đi đến một kết luận vội vàng bằng cách hoặc 
đánh giá hoặc lên án một tồn giáo đơn giản chỉ bằng cách nhìn 
những tín đồ hành đạo qua niềm tin mù quáng của họ dưới 
danh nghĩa của tồn giáo đó. Muốn hiểu được thực chất của một 
tôn giáo, ta phải nghiên cứu và thẩm tra Giáo Lý nguyên thủy 
của người khai sáng ra tồn giáo ấy. 

Trước sự phong phú về ý niệm và thực hành mới được phát 
triển vê' sau này, rất hữu ích cho chúng ta quay lại với Giáo Pháp 
tích cực và bất diệt dạy bởi Đức Phật. Cho dù ta tin tưởng và 
thực hành dưới bất cứ danh nghĩa Phật Giáo nào thì Giáo Lý căn 
bản của Đức Phật vẫn còn hiện hữu trong các kinh điển nguyên 
thủy của Ngài. 

HAI TRƯỜNG PHÁI CHÍNH TRONG PHẬT GIÁO 

Những môn đồ thực sự của Đức Phật có thể tu tập mà không 
cần phải gia nhập trường phái hay môn phái nào cả. 

Một vài trăm năm sau Đức Phật nhập diệt, có đến mười 
tám trường phái và môn phái mọc lên, trường phái nào cũng 
nói là trường phái mình mới đúng là đại diện thực hành Giáo 


104 


Vì sao tin Phât 




Lý nguyên thủy của Đức Phật. Những khác biệt giữa các trường 
phái này căn bản là do sự giải thích Giáo Lý của Ngài. Sau một 
thời gian dài, tất cả những trường và mồn phái ấy nhập thành 
hai trường phái chính: Nguyên Thủy (Theravầda) và Đại Thừa 
(Mahayana). Ngày nay, đa số những người theo đạo Phật đều 
thuộc một trong hai trường phái này. 

Căn bản Đại Thừa Phật Giáo xuất phát từ Giáo Lý của Đức 
Phật là tất cả ai ai cũng có khả năng thành Phật. Nguyên Thủy 
cho rằng khả năng thành Phật chỉ có thể thực hiện được do sự 
nỗ lực của mỗi cá nhân. Phật Tử Đại Thừa, mặt khác, tin là có 
thể tìm được giải thoát với sự giúp đỡ của thánh nhân gọi là Bồ 
Tát. Theo họ, Bồ Tát là các vị Phật tưong lai, Bồ Tát với lòng từ 
bi vô lượng đối với các chúng sinh đồng loại, đã tự mình chưa 
muốn đạt Phật Quả mà chờ đợi cho đến khi nào giúp các người 
khác giải thoát mới thành Phật. Mặc dầu có sự khác biệt trên căn 
bản nhưng học thuyết không có gì bất đồng về Pháp ghi trong 
Tam Tạng Kinh Điển [Tripitaka]. Vì lẽ người Phật Tử được khu¬ 
yến khích bởi Đức Đại Đạo Sư, phải nghiên cứu chân lý thật cẩn 
thận; Phật Tử hoàn toàn tự do giải thích kinh điển theo sự hiểu 
biết của chính mình. Nhưng trên hết cả, Đại Thừa lẫn Nguyên 
Thủy đều là những người tồn quý Đức Phật. 

Những lãnh vực mà cả hai đều đồng ý: 

1. Cả hai đều cồng nhận Đức Thích Ca là Đạo Sư. 

2. Tứ Diệu Đếhokn toàn giống nhau ở cả hai trường phái. 

3. Bát Chánh Đạo hoàn toàn giống nhau ở cả hai trường 
phái. 


K. Sri. Dhammananda 


105 


4. Lý Duyên Sinh hay Thập Nhị Nhân Duyên [Patti- 
ca-Samuppada] hoàn toàn giống nhau. 

5. Cả hai đểu bác bỏ ý kiến một đấng siêu nhiên [Thượng 
Đế] nào đó tạo thế giới và thống trị thế giới. 

6. Cả hai đểu chấp nhận Luật Nhân Quả/ Nghiệp [Kamma] 
do Đức Phật thuyết giảng 

7. Cả hai đểu cồng nhận Vồ Thường, Khổ, Vồ Ngã, [Anicca, 
Dukkha, Anatta] và Giới, Định, Tuệ [Sila, Samadhỉ, Panna] mà 
không có khác biệt nào. 

8. Cả hai đều từ chối niềm tin vào một linh hồn vĩnh cửu 

9. Cả hai đểu chấp nhận tái sinh sau khi chết 

10. Cả hai đều chấp nhận thế giới chư thiên và Phạm Thiên 
[Devaloka và Brahmaloka] 

11. Cả hai đều chấp nhận Niết bàn [Nibbana] là mục đích 
cuối cùng của sự giải thoát 

Một số người quan niệm Nguyên Thủy ích kỷ vì Nguyên 
Thủy dạy nên tìm giải thoát cho chính mình. Nhưng làm sao 
một người ích kỷ lại có thể đạt Giác Ngộ được? Cả hai trường 
phái công nhận Tam Bồ Đề hay Tam Thừa, và lý tưởng Bồ Tát là 
lý tưởng cao nhất. Đại Thừa tạo ra nhiều Bồ Tát huyền bí, trong 
khi Nguyên Thủy tin rằng Bồ Tát là một người giữa chúng ta đã 
hiến trọn đời để đạt được sự toàn bích và tối thượng, trở nên 
một Đức Phật Giác Ngộ hoàn toàn để đem lại phúc lợi và hạnh 
phúc cho thế gian. 

Từ ngữ Tiểu Thừa (Cỗ Xe Nhỏ) và Đại Thừa (Cỗ Xe Lớn) 
không thấy được nói đến trong văn hóa Nguyên Thủy tiếng 


106 


Vì sao tin Phât 




Pali. Những từ ngữ này cũng không thấy nói đến trong Tam 
Tạng Kinh Điển tiếng Pali hay trong các Bộ Luận trong Tam 
Tạng Kinh Điển. Phật Tử Nguyên Thủy theo truyền thống tồn 
giáo chính thống lan tràn tại Ấn từ hai ngàn năm trăm năm 
qua. Họ dùng tiếng Pali trong các buổi lễ. Họ cũng mong ước 
đạt được mục tiêu cuối cùng (Niết Bàn), bằng cách trở thành 
một Đức Phật Giác Ngộ Tối Thượng, một Bích Chi Phật, hay 
Một A La Hán. Đa số Phật Tử Nguyên Thủy thích trở thành A 
La Hán. Phật Tử tại Sri Lanka, Miến Điện, và Thái Lan thuộc 
trường phái này. Phật Tử Đại Thừa đã thay đổi tập tục tồn giáo 
cổ. Họ tu tập theo tập quán và truyền thống của quốc gia họ 
sinh sống. Phật Tử Đại Thừa dùng tiếng nước họ trong các buổi 
lễ. Họ cũng mong ước đạt mục tiêu cuối cùng (Niết Bàn) bằng 
cách trở thành Phật. Do đó, họ sùng kính cả Đức Phật lẫn các 
Vị Bồ Tát (Phật Tương Lai). Phật Tử tại Trung Hoa, Nhật Bản 
và Triều Tiên thuộc trường phái này. Phần đông Phật Tử tại Tây 
Tạng và Mông Cổ lại theo một trường phái khác gọi là Mật Tồng 
{Vaịrayana). Các học giả Phật Giáo tin là Mật Tông có khuynh 
hướng ngả vê' Đại Thừa. 

Các học giả đã chung quát chấp nhận rằng từ ngữ Tiểu Thừa 
(Hỉnayana) và Đại Thừa (Mahayana) chỉ mới phát sinh sau này. 
Theo lịch sử, Nguyên Thủy đã hiện hữu từ trước khi những từ 
ngữ này được phát sinh. Nguyên Thủy, coi như giáo lý nguyên 
thủy của Đức Phật, được truyền bá vào Sri Lanka và củng cố tại 
đây từ Thế Kỷ Thứ Ba trước Tây Lịch, vào thời gian Hoàng Đế A 
Dục tại Ấn. Vào thời điểm này, chưa có gì gọi là Đại Thừa. Đại 
Thừa mới xuất hiện sau này, vào thời gian đẩu của kỷ nguyên 


K. Sri. Dhammananda 


107 


Cơ Đốc. Phật Giáo hội nhập Sri Lanka với Tam Tạng Kinh Điển, 
và các Bộ Luận, vào Thế Kỷ Thứ Ba trước Tây Nguyên, vẫn là 
Theravầda (Nguyên Thủy) giữ nguyên không thay đổi, và cũng 
không tiến vào trong cuộc tranh chấp Tiểu Thừa-Đại Thừa mới 
phát triển sau này tại Ấn. Cho nên sắp Nguyên Thủy vào Tiểu 
Thừa hay Đại Thừa là không hợp lý. Sau cuộc Đại Hội Phật Giáo 
Thế Giới năm 1950, các bậc thức giả cả Đồng lẫn Tây, dùng từ 
ngữ Nguyên Thủy (Theravầda) và không dùng từ ngữ Tiểu Thừa 
(Hinayana), căn cứ vào Phật Giáo đang thịnh hành tại các nước 
Đông Nam Á Châu. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn có những 
người lỗi thời dùng từ ngữ Tiểu Thừa (Hinayana). 

Tóm lại, trong Kinh Đại Thừa Samdhỉ Nỉrmorcana (Giải 
Thâm-Mật Kinh) nói rõ ràng là Thinh Văn Thừa-Nguyên Thủy 
và Đại Thừa tạo thành Nhất Thừa và không phải là hai “cỗ xe” 
khác nhau và riêng biệt. Mặc dù có nhiều trường phái Phật Giáo 
giữ quan niệm khác biệt vê' giáo lý của Đức Phật, nhưng chưa 
bao giờ xảy ra vụ bạo động hay đổ máu nào từ hai ngàn năm 
qua. Đó là điểm độc đáo vê' lòng khoan dung độ lượng của người 
Phật Tử. 


Chương 5 

HỌC THUYẾT CĂN BẢN 


TAM TẠNG KINH ĐIẼN [TIPITAKA] 

Tam Tạng Kinh Điển là tổng hợp những lời dạy của Đức Phật 
thuyết giảng trên 45 năm bằng tiếng Palỉ, gồm có Kinh [Sutta]- lời 
dạy có tính cách quỉ ước, Luật - Giới luật [Vỉnaya], và Luận (Vỉ 
Diệu Pháp) [Abhidhamma]- Tâm Lý Đạo Đức. 

Tạm Tạng Kỉnh Điển được kết tập và soạn thành hình thức 
ngày nay là do các bậc A La Hán [Arahant], những bậc thánh đã 
liên hệ trực tiếp với chính Đức Phật. 

Đức Phật đã qua đời, nhưng Giáo Pháp siêu phàm của Ngài 
để lại cho nhân loại vẫn hiện hữu và thuần khiết như lúc ban 
đầu. 

Mặc dù Đấng Đại Đạo Sư không để lại bút tích trong hồ sơ 
giáo lý nhưng các đệ tử xuất chúng của Ngài đã gìn giữ các tài 
liệu này bằng trí nhớ và đã truyền khẩu lại từ thế hệ này đến thế 
hệ khác. 

Ngay sau khi Đức Phật nhập diệt, 500 Vị A La Hán ưu tú 
triệu tập Đại Hội Kiết Tập lần thứ nhất để tụng đọc lại học thuyết 
do Ngài dạy. Đức A Nan [ Ananda], thị giả thân tín, trung thành, 
luồn luồn kê' cận Đức Phật, nên đã được nghe tất cả những bài 


K. Sri. Dhammananda 


109 


thuyết giảng của Ngài; Đức A Nan là người đọc lại Kinh (Pháp), 
Đức ưu Bà Ly [Upali] đọc Luật, giới luật của Tăng Già. 

Một trăm năm sau lần Đại Hội Kiết Tập lẩn thứ nhất, trong 
thời Vua Kalasoka, một số đệ tử nhận thấy sự cần thiết phải thay 
đổi một vài khinh giới [giới nhẹ]. Các nhà sư chính thống cho 
là không có gì cẩn phải thay đổi trong khi các nhà sư khác đòi 
hỏi thay đổi một vài giới luật. Cuối cùng, sau lần kiết tập này, 
nhiều trường phái Phật Giáo khác biệt xuất hiện. Trong Kỳ Đại 
Hội lần thứ hai này, chỉ thảo luận, những vấn đê' trong Luật còn 
vê' Pháp không có gì thay đổi. 

Vào Thế Kỷ Thứ Ba trước Công Nguyên, trong thời Hoàng 
Đế A Dục [Asoka], Đại Hội Thứ Ba được triệu tập để thảo 
luận những quan điểm dị biệt của Tăng Già. Tại Đại Hội này 
không những chỉ thảo luận hạn chế vê' Luật, mà cũng thảo luận 
đến Pháp. Khi Đại Hội bế mạc, Chủ tịch Đại Hội, Đức Mog- 
galiputta Tissa, biên soạn một cuốn sách gọi là Kathavatthu [Bộ 
Ngữ tồng] bác bỏ các quan điểm và lý thuyết dị giáo sai lầm 
của một số đệ tử. Giáo lý được phê chuẩn và chấp thuận gọi là 
Nguyên Thủy (Lheravầda). Luận Tạng cũng được đem bàn cãi 
trong Kỳ Đại hội này. Đại Hội Lẩn Thứ Tư được triệu tập tại Sri 
Lanka năm 80 trước Tây Lịch dưới sự bảo trợ của Hoàng Đê 
Vattagamini Abbaya, một vị Vua rất hiếu thảo. Tam Tạng Kinh 
Điển [ Tipitaka] lẩn đẩu tiên được kiết tập thành văn bản tại Đại 
Hội Sri Lanka này. 

Cần nhấn mạnh rằng trong khi việc ghi chép thành văn 
bản được tiếp tục, thì truyền thống cơ bản vẫn luồn được duy 
trì bằng cách truyền miệng [khẩu truyền]. Tất cả các khía cạnh 


110 


Vì sao tin Phât 




của Phật Pháp vẫn được duy trì và tôn trọng trong trí nhớ thay 
vì bằng văn bản. Đó là lý do vì sao các đệ tử được gọi là Thanh 
Văn [Savaka]. Bằng việc lắng nghe và tụng đọc họ đã duy trì 
được lời dạy theo truyền thống khẩu truyền suốt hơn 2500 
năm qua. 

Tam Tạng Kinh Điển gồm ba phẩn giáo lý của Đức Phật: 
Luật (Vỉnaya), Kinh (Sutta), và Luận (Abhỉdhamma). 

Luật Tạng chuyên vê' các vấn đê' luật lệ và quy tắc của Đoàn 
thể Tăng và Ni. Luật Tạng trình bày chi tiết sự phát triển của hệ 
thống Phật Giáo Đoàn. Cuộc đời Đức Phật và sứ mệnh hoằng 
pháp của Ngài được ghi nhận. Gián tiếp, Luật Tạng nêu lên vài 
sự kiện rất hữu ích vê' lịch sử thời cổ, phong tục của người Ấn, 
mỹ thuật, khoa học v.v... 

Gần hai mươi năm sau khi giác ngộ, Đức Phật không đặt 
giới luật để kiểm soát đoàn thể Tăng Già. Sau này, do hoàn cảnh 
gây nên, Ngài mới ban bố luật lệ cho đồ đệ tương lai của Tăng 
Già. 


LUẬT TẠNG 

Luật Tạng gồm năm cuốn sau: 

1. Paraịỉka Pali (Đại tội) 

2. Pacittỉya Palỉ (Khinh tội) 

3. Mahavagga Pali (Đại Phẩm) 

4. Cullavagga Pali (Tiểu Phẩm) 

5. Parỉvara Palỉ (Phẩn còn lại/ Tập Yếu) 


K. Sri. Dhammananda 


111 


KINH TẠNG 

Kinh Tạng gồm hầu hết các bài kinh giảng bởi chính Đức 
Phật trong nhiều dịp. Cũng có một vài bài kinh do các Đại Đệ 
Tử của Ngài thuyết giảng như các Ngài Xá Lợi Phất [Sariputta], 
A Nan, Mục Kiền Liên [Moggallana], và cả các nữ đệ tử của Đức 
Phật như Khema, Uttara, Visakha v.v... Các kinh này giống như 
cuốn sách gồm các toa thuốc, là những bài thuyết pháp diễn 
giảng thích hỢp cho hoàn cảnh và tính chất tùy theo hạng người. 
Đôi khi hình như có vẻ mâu thuẫn, nhưng không nên hiểu lầm 
vì là các câu này do chính Đức Phật nói ra để phù hợp vào mục 
đích đặc biệt nào đó. 

Kỉnh Tạng gồm năm bộ: 

1. Digha Nỉkaya (Trường Bộ Kinh) 

2. Majjhỉma Nỉkaya (Trung Bộ Kinh) 

3. Samyutta Nikaya (Tương ưng Bộ Kinh) 

4. Anguttara Nỉkaya (Tăng Chi Bộ Kinh) 

5. Khuddaka Nikaya (Tiểu Bộ Kinh) 

Bộ thứ năm [Tiểu Bộ Kinh] phân chia thành 15 cuốn; 

1. Khaddakapatha (Shorter Text, Tiểu Tụng) 

2. Dhammapada (The Way of Truth, Pháp Cú Kinh) 

3. Udana (Heartfelt sayings or Peacon of Joy, Phật Tự Thuyết 
Kinh) 

4. Iti Vuttaka (“Thus said” Discourses, Phật thuyết như vậy) 

5. Sutta Nipata (Collected Discourses, Kinh tập) 


112 


Vì sao tin Phât 




6. Vỉmana Vatthu (Stories if Celestial Mansions, Các câu 
chuyện về Thiên cung) 

7. Peta Vatthu (Stories of Peta, Các câu chuyện vê' Ngạ quỷ) 

8. Theragatha (Psalms of Brethren, Trưởng Lão Tăng Kệ) 

9. Therigatha (Palsms of the Sisters, Trưởng Lão Ni Kệ) 

10. Jatakha (Birth Stories, Túc Sinh Truyện/ Chuyện tiền 
thân Đức Phật) 

11. Niddesa (Expositions, Nghĩa thích/ Diễn Giải) 

12. Patỉsambhỉda (Analytical Knowledge, Phân Tích Đạo/ 
Đạo Vô ngại Giải) 

13. Apadana (Lives of Saint, Đời Sống các Vị Thánh/ Thánh 
Nhân ký sự) 

14. Buddhavamsa (The History of Buddha, Lịch Sử các vị 
Phật/ Phật Tông) 

15. Carỉya Pỉtaka (Modes of Conduct, Sở hạnh tạng) 

LUẬN TẠNG 

Đối với một nhà tư tưởng uyên thâm, Luận Tạng quan trọng 
và đáng chú ý nhất vì Luận Tạng hàm chứa triết lý uyên thâm 
của giáo lý Đức Phật không giống như những bài thuyết giảng 
có tính chất làm sáng tỏ nhưng vẫn sử dụng khái niệm quy ước 
như trong Kỉnh Tạng. 

Trong Kinh Tạng ta thường thấy đê' cập đến cá nhân, chúng 
sinh v.v... nhưng trong Luận Tạng, thay \à những thuật ngữ hay 
khái niệm quy ước, chúng ta thấy những thuật ngữ vê' chân đế 
[thực tại tối hậu] như uẩn [tập hợp], tâm, sắc, v.v... 


K. Sri. Dhammananda 


113 


Trong Kinh Tạng, ta thấy Giáo lý theo Tục Đế [thực tại quy 
ước/ khái niệm: Vohara Desana] nhưng trong Luận Tạng, ta 
thấy Nguyên Lý Chân Đế [thực tại tối hậu: Paramattha Desana]. 
Trong Luận Tạng mỗi vấn đê' đểu được phân tích và giải thích 
chi tiết, cho nên ta gọi đó là lời dạy phân tích {Vỉhhaịịa Vada). 
Bốn Pháp Chân Đế trong Luận Tạng là Tâm {Cỉtta: thức), Tâm 
Sở {Cetasika-. các hiện tượng tâm lý), Sắc {Rupa\ vật chất/ thân) 
và Niết Bàn {Nỉbbana). Cái được gọi là chúng sinh được phân 
tích dưới lăng kính hiển vi và các thành phẩn được miêu tả chi 
tiết. Cuối cùng mục tiêu tối hậu, và phương pháp đạt mục tiêu 
được giải thích với những chi tiết hết sức cặn kẽ. 

Luận Tạng gồm có các tác phẩm sau đây: 

1. Dhamma-Sangani (Enumeration of Phenomina, Bộ Pháp 

Tụ) 

2. Vubhanga (The Book of the Treatise, Bộ Phân tích) 

3. Katha Vatthu (Point of Controversy, Bộ Ngữ Tông) 

4. Dhatu Katha (Discussion with Reference to Elements, Bộ 
Nhân Chế Định) 

5. Puggala Pannati (Description of Individuals, Bộ Chất 
Ngữ) 

6. Yamaha (The Book of Pairs, Bộ Song Đối) 

7. Pattana (The Book of Relations, Bộ Vị trí) 

Theo một cách phân loại khác do chính Đức Phật ghi nhận 
Giáo Lý được chia làm chín nhóm: 1- Sutta, 2- Geyy, 3- Veyya- 
karama, 4- Gatha, 5- Udana, 6- Itỉvuttaka, 7- Jataka, 8- Abbhu- 
tadhama, 9-Vedalla. 


114 


Vì sao tin Phât 


1. Sutta - (Kinh) Là những bài pháp, dài, ngắn, trung bình 
do Đức Phật thuyết giảng trong nhiêu trường hỢp như Kinh 
Mangala Sutta (Discourses on Blessings, Hạnh Phúc Kinh/ Kinh 
Điểm Lành), Ratana Sutta (The Jewel Discourse, Trân Bảo Kinh/ 
Kinh Châu Báu/ Kinh Oai lực Tam Bảo), Metta Sutta (Discourse 
on GoodWill, Kinh Tâm Từ) v.v... Theo lời dẫn giải, toàn bộ Luật 
Tạng cũng nằm trong Kinh này. 

2. Geyya - Những bài thuyết giảng gồm cả những câu kệ 
và những bài tho như Sagathavagga của Kinh Samyutta (Tưong 
ưng Bộ Kinh). 

3. Veyyakarana - có nghĩa Trình Bày - Toàn bộ Luận Tạng 
gồm những bài thuyết pháp không tho kệ, và tất cả những gì còn 
lại không nằm trong phân loại của bộ này. 

4. Gatha - Gồm có những bài kệ trong Kinh Pháp Cú, Ther- 
agatha (Psalms of the Brethren, Trưởng lão Tăng kệ), Therigatha 
(Psalms of the Sisters, Trưởng lão Ni kệ), và những bài kệ không 
có trong các Kinh. 

5. Udana - Gồm tự thuyết theo cảm hứng ghi trong Udana 
[Phật tự thuyết], một phần Khuddaka Nikaya [Tiểu Bộ Kinh] 

6. Itivuttaka - Gồm 112 bài thuyết pháp bắt đẩu với câu 
“Một thuở nọ, Đức Phật....” Itivuttaka [Phật thuyết như vậy] là 
một trong 15 bộ Kinh trong Khuddaka Nỉkaya [Tiểu Bộ Kinh]. 

7. Jataka - Gồm 547 chuyện vê' tiền thân của Đức Phật. 

8. Abbhutadhamma - Một số bài giảng nói về những điều 
đẹp đẽ tuyệt vời thí dụ như Kinh Accharỉya-Abbhutadhamma 
[Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp (Những điều hiếm có, lẩn đẩu 


K. Sri. Dhammananda 


115 


tiên xuất hiện)] trong bộ Majjihima Nikaya (Trung Bộ Kinh số 
123) 

9. Vedalla - Gồm có những bài thuyết pháp, như Chulla 
Vedalla, Maha Vedalla (Tiểu Kinh Phương Quảng, Đại Kinh 
Phương Quảng, Trung Bộ Kinh số 43,44/ M.N. số 43,44), Sam- 
ma Ditthi Sutta [Kinh Chánh Kiến] (Trung Bộ Kinh số 9/ M.N. 
số 9) v.v... Trong một vài bài thuyết pháp, một số giải đáp các câu 
hỏi được ghi nhận trong niềm hoan hỉ. 

LUẬN TẠNG (VI DIỆU PHÁP: ABHIDHMAMA PITAKA) 
LÀ Gì? 

Luận Tạng (Vỉ Diệu Pháp) là giáo lý phân tích khả năng tỉnh 
thần và các yếu tố tạo thành. 

Luận Tạng hàm chứa tâm lý đạo đức và triết lý sâu xa của 
Giáo Lý Đức Phật, trái ngược với các bài thuyết pháp đơn giản 
trong Kinh Tạng. 

Kiến thức đạt được từ Kinh chắc chắn giúp ta vượt qua các 
khó khăn trở ngại, cũng như giúp ta phát triển tinh thần và rèn 
luyện tâm ý. Có được kiến thức này giúp ta có một đời sống bình 
an, đáng kính, hữu ích và cao thượng. Nghe những bài thuyết 
giảng, chúng ta phát triển sự hiểu biết Pháp và có thể điểu hòa 
cuộc sống hàng ngày theo đó. Quan niệm đằng sau của một vài 
chữ hay từ ngữ dùng trong Kỉnh Tạng, có thể nên thay đổi và 
phải được giải nghĩa trong phạm vi môi trường thời Đức Phật 
tại thế. Quan niệm sử dụng trong Kỉnh Tạng giống như những từ 
ngữ quy ước [tục đế] mà người cư sĩ thường dùng để giải thích 
các đê' tài khoa học. Trong khi quan niệm trong kinh theo quy 


116 


Vì sao tin Phât 




ước phải được hiểu với ý nghĩ thông thường, còn quan niệm về 
Luận Tạng phải được hiểu theo ý nghĩa rốt ráo [chân đế]. Quan 
niệm trong Luận Tạng giống như những từ ngữ hay thuật ngữ 
khoa học chính xác dùng bởi các khoa học gia để ngăn ngừa sự 
giải thích sai lầm. 

Chỉ trong Luận Tạng mới thấy sự giải thích về vì sao và tại 
trạng thái tinh thần nào đã khiến con người tạo thiện hay ác 
nghiệp trong tâm, tùy theo tham ái hay tâm sở khác của người 
đó. Những sự giải thích rõ ràng vê' bản chất của khả năng tinh 
thần khác nhau, và cách lý giải chính xác các yếu tố tạo thành 
được tìm thấy trong phẩn thuyết giảng quan trọng này. 

Hiểu Phật Pháp qua kiến thức đạt được từ Kinh điển giống 
như kiến thức đạt được trong việc nghiên cứu các toa thuốc áp 
dụng cho các loại bệnh tật. Kiến thức như vậy chắc chắn là có 
thể chữa được một số bệnh. Mặt khác, một lưong y giỏi, với kiến 
thức chính xác, có thể chẩn đoán một số lớn các bệnh tật, khám 
phá ra các nguyên nhân gây bệnh. Kiến thức đặc biệt giúp vị 
lương y này có vị thế tốt đẹp hơn để có thể chữa bệnh hữu hiệu 
hơn. Tương tự như vậy, một người nghiên cứu Luận Tạng, có thể 
hiểu rõ bản chất của tâm, phân tách các thái độ tinh thẩn khiến 
con người phạm lỗi, hay làm cho con người phát triển thiện ý 
tránh các tội lỗi. 

Luận Tạng dạy rằng những niềm tin ích kỷ, và những ý niệm 
và cái lôi, Anh, Người, và mẽ gian mà chúng ta thường 
hàng ngày hay nói tới, không diễn tả nổi đẩy đủ tính chất thực sự 
của cuộc sống. Quan niệm thông thường không phản ảnh cái tmh 
chất phù du của lạc thú, những cái bất trắc, vô thường của thành 


K. Sri. Dhammananda 


117 


phần mọi sự vật duyên hợp, sự đối kháng giữa những phân tử và 
thực chất năng lượng nằm bên trong tất cả các vật hữu tình và vô 
tình. Giáo lý của Luận Tạng trình bày rõ ràng bản chất rốt ráo của 
con người và đem sự phân tích về thân phận của con người xa hOn 
những sự nghiên cứu khác mà con người đã biết. 

Luận Tạng nêu lên những thực thể hiện hữu trong ý nghĩa 
rốt ráo hâỴ paramattha dhamma (đệ nhất nghĩa đê7 pháp chân 
đế/ thực tại tối hậu) tiếng Pali. Có bốn thực tại tối hậu đó là: 

1. Citta, (Tâm hay Tâm Vương) được giải nghĩa là “cái biết 
hay hiểu biết” một đối tượng. Tâm Vương sinh khởi như những 
trạng thái riêng biệt nhất thời của thức. 

2. Cetasỉka, (Tâm Sở): những trạng thái của tâm sinh khởi 
cùng một lúc với Tâm Vương. 

3. Rupa, (Sắc): hiện tượng vật chất, hay dạng thức vật chất. 

4. Nibbana, (Niết Bàn): trạng thái hạnh phúc hoàn toàn 
không điểu kiện, mục tiêu cuối cùng. 

Citta (Tâm Vương) và Cetasika (Tâm Sở) và Rupa (Sắc) là 
thực thể có điểu kiện. Chúng khởi lên \à những điều kiện, và mất 
đi vì những điều kiện hỗ trỢ chúng ngưng không tiếp tục nữa. 
Chúng ở trong tình trạng vồ thường. Niết Bàn, mặt khác, là một 
sự thực không điều kiện. Niết Bàn không sinh lên, cho nên không 
mất đi. Bốn sự thực này có thể chứng nghiệm dù chúng ta đặt cho 
chúng danh xưng nào. Ngoài bốn thực thể đó, mọi sự vật dù trong 
nơi chúng ta hay không nơi chúng ta, dù trong quá khứ, hiện tại 
hay vị lai, dù là thồ sơ hay vi tế, dù là thấp hay cao, xa hay gần - vẫn 
là một ý niệm và không phải là một sự thực tối hậu. 


118 


Vì sao tin Phât 




Citta (Tâm Vương) và Cetasỉka (Tâm Sở) và Nibbana (Niết 
Bàn) được gọi là Nama (Danh). Niết Bàn là một nama không 
điểu kiện. Hai nama có điểu kiện là Citta (Tâm Vương) và Ceta- 
sika (Tâm Sở), cùng với rupa (sắc) tạo thành cơ quan tâm-vật- 
lý, gồm cả con người. Tâm và vật hay danh và sắc, được lý giải 
trong Luận Tạng giống như được khảo sát dưới lăng kính hiển vi. 
Những biến chuyển liên kết với tiến trình của sinh tử được phân 
tách chi tiết. Luận Tạng làm sáng tỏ những điểm phức tạp của 
Phật Pháp, giúp cho hiểu được sự thật, và dẫn đến Con Đường 
Giải Thoát. Sự hiểu biết đạt được từ Luận Tạng vê cuộc sống của 
chúng ta và thế giới không phải trong ý nghĩa có tính chất quy 
ước, nhưng trong ý nghĩa của sự thật tuyệt đối. 

Sự trình bày rõ ràng về những vận hành của tâm thức 
trong Luận Tạng không tìm thấy ở bất cứ một luận thuyết tâm lý 
nào ở phương Đông cũng như phía trời Tây. Thức thì được định 
nghĩa, trong khi những tư tưởng thì được phân tách và xếp loại 
từ một lập trường đạo đức. Thành phần của mỗi loại thức được 
thiết lập chi tiết. Thức trôi chảy như một dòng suối, quan điểm 
này được chứng minh bởi những nhà tâm lý học như William 
Ịames, trở nên hết sức rõ ràng cho người hiểu Luận Tạng. Hơn 
nữa, người học Luận Tạng cỏ thể thấu đáo thuyết Vồ-Ngã {Anat- 
ta\ không có cái tồi, không có linh hồn), một học thuyết rất quan 
trọng từ quan điểm triết lý lẫn đạo lý. 

Luận Tạng giải thích tiến trình của tái sinh trong nhiều cảnh 
giới sau khi chết không có một thứ gì mất đi từ kiếp này qua kiếp 
khác. Sự giải thích này hỗ trợ lý thuyết vê' Nghiệp và Tái Sinh. Nó 
cũng đem lại nhiều chi tiết phong phú về tâm, về những yếu tố 


K. Sri. Dhammananda 


119 


của sức mạnh tinh thần và vật chất, đặc tính và nguồn gốc của 
vật, sự tương quan giữa vật và tâm. 

Trong bộ luận Abhidhamma Sangaha (Vỉ Diệu Pháp toát 
yều! Thắng Pháp Tập Yếu Luận), một tác phẩm Luận Tạng, trình 
bày khái quát vê' Định Luật của Lý Nhân Duyên, với phần mồ tả 
về sự tương quan của các nguyên nhân mà không tìm thấy tại 
một học thuyết nào của nhân loại trên thế giới. Vì sự phân tích 
và trình bày sâu xa, Luận Tạng không phải là một đê' tài hời hợt 
để cho người đọc chỉ phớt qua mà hiểu được. 

Đến một mức độ nào chúng ta có thể so sánh được tâm lý 
học hiện đại với những lý giải của Luận Tạngĩ Tâm lý học hiện 
đại chỉ giới hạn cho đến nay trong các lãnh vực của Luận Tạng 
về những vấn đê' tâm thức - tư tưởng, tiến trình của tư tưởng, và 
các tâm sở. 

Sự khác biệt là Luận Tạng không chấp nhận quan niệm về 
linh hồn. Chưa có nguồn tư liệu nào có được sự phân tích vê' bản 
chất của tâm thức như trong Luận Tạng. Cả đến những nhà tâm 
lý học hiện đại cũng vẫn mờ mịt vê' những vấn đê' như các chập 
tư tưởng Ợavana Cỉtta) được trình bày trong Luận Tạng. Tiến Sĩ 
Graham Howe, một nhà Tâm Lý Học nổi tiếng của Harley Street, 
viết trong tác phẩm “Khoa Giải Phẫu Vồ Hình” của ồng như sau: 

“Nhiều nhà tâm lý học, trong công cuộc nghiên cứu của họ, 
như nhà Tâm Lý Học C.G. Jung tiên phong trong lãnh vực này, 
đã thấy rằng chúng ta rất gần gũi vôi Đức Phật. Chỉ đọc một ít vê 
Phật Giáo là đã thấy người Phật Tử từ hơn hai ngàn năm trăm 
năm đã biết nhiều về những vãn đê tâm lý hiện đại của chúng ta 
hơn người ta tưởng. Họ đã nghiên cứu từ lâu những vãn đê này và 


120 


Vì sao tin Phât 




đã tìm đưỢc những câu giải đáp. Chúng ta bây giờ chỉ là khơi lại 
Trí Tuệ Cổ Xưa mà Phương Đông đã có.” 

Một số học giả quyết đoán là Luận Tạng không phải là giáo 
lý của Đức Phật, nhưng nó phát xuất từ những chú giải vê' giáo lý 
căn bản của Đức Phật. Người ta nói những chú giải này là những 
tác phẩm của các vị sư học giả có tẩm vóc lớn. Tuy nhiên, theo 
truyền thống, người ta qui trọng tâm của Luận Tạng vê' chính 
Đức Phật. 

Những nhà chú giải ghi rằng để nhớ On mẫu thân, Ngài tái 
sinh làm chư thiên ở cõi trời, Đức Phật thuyết giảng vê' Luận 
Tạng cho mẹ Ngài cùng với các chư thiên trong ba tháng. Phần 
chính trong giáo lý cao thâm chẳng hạn như thiện pháp [kusa- 
la dhamma] và bất thiện pháp [akusala dhamma] đã được Đức 
Phật nhắc lại nhiều lần cho Ngài Xá Lợi Phất. "Vị Đại Đệ Tử này 
đã tỉ mỉ ghi lại lời dạy của Đức Phật và sau này đã biên soạn 
thành sáu cuốn. 

Từ thời thượng cổ, đã có những cuộc tranh luận vê' việc 
Đức Phật có dạy Luận Tạng không. Trong khi các cuộc bàn cãi 
này có thể gây chú ý vê' mục đích văn học, nhưng điều quan 
trọng cho chúng ta là kinh nghiệm và hiểu thấu được những sự 
thật miêu tả trong Luận Tạng. Ta sẽ chứng nghiệm được rằng 
những chân lý thâm sâu đẩy xác chứng như vậy chỉ có thể xuất 
phát từ một nguồn giác ngộ tối thượng, từ một Đức Phật. Đa số 
những gì dung chứa trong Luận Tạng cũng tìm thấy trong Kỉnh 
Tạng, và những bài thuyết giảng này chưa bao giờ được nghe 
thấy cho đến khi nghe được từ kim khẩu Đức Phật. Cho nên, 
những ai cho là Luận Tạng không do nơi Đức Phật thì cũng phải 


K. Sri. Dhammananda 


121 


nói là Kinh Tạng không phải của Đức Phật. Lẽ dĩ nhiên, nhận xét 
trên đây không cung cấp đủ bằng cớ. 

Theo truyền thống của Nguyên Thủy, cốt lõi, nền tảng và cơ 
bản chủ yếu của Luận Tạng đều do nơi Đức Phật và phần sắp xếp 
và phân loại là cồng trình của các đệ tử Ngài làm sau này. Điều 
quan trọng nhất là cốt lõi. Đó là điều mà chúng ta phải tự chứng 
nghiệm. Rõ ràng chính Đức Phật đã tự mình sử dụng kiến thức 
của Luận Tạng để làm sáng tỏ những vấn đê' tâm lý, siêu hình 
và triết lý. Ngụy biện vê' việc phải hay không phải Đức Phật đã 
dạy Luận Tạng không giúp ích gì chúng ta trong việc tìm hiểu 
chân lý. 

Câu hỏi đặt ra là Luận Tạng có thật thiết yếu cho việc thực 
hành Pháp không. Câu trả lời là thiết yếu hay không thiết yếu là 
do nơi hành giả. Mức độ hiểu biết, tính khí, và phát triển tinh 
thần của mỗi người đều khác nhau. Một cách lý tưởng thì tất cả 
các khả năng tinh thần phải được hài hòa, nhưng một số người 
lại chỉ bằng lòng với cách tu tập căn cứ theo niềm tin, một số 
khác lại giỏi vê' việc phát triển tuệ giác (minh sát tuệ). Luận 
Tạng rất hữu ích cho những ai muốn hiểu Pháp sâu rộng và chi 
tiết. Luận Tạng giúp việc phát triển tuệ giác (minh sát tuệ) qua 
ba đặc tính của cuộc sống: vồ thường, bất-toại-nguyện và vồ 
ngã. Nó không những giúp ích trong lúc tu tập thiển, mà cũng 
giúp ích ngoài giờ tu tập trong suốt thời gian làm những công 
việc nhỏ nhặt hàng ngày ngoài đời. Học nơi Luận Tạng chúng 
ta thu được lợi ích lớn lao từ khi chúng ta chứng nghiệm chân 
lý tuyệt đối. Ngoài ra, việc hiểu thấu Luận Tạng rất hữu ích cho 
những ai muốn dạy giáo lý và giảng Pháp. Tóm lại, ý nghĩa thật 


122 


Vì sao tin Phât 




sự của các thuật ngữ Phật Giáo quan trọng như Pháp, Nghiệp, 
Luân Hồi, Hành, Duyên Sinh và Niết Bàn, không thể hiểu được 
nếu không có kiến thức vê' Vi Diệu Pháp. 


DANH VÀ SẮC (NAMA-RƯPA) 

Theo Phật Giáo, đời sống là sự phối hợp giữa tâm (danh) 
và thân (sắc). Tâm gồm sự phối hợp của cảm giác (thọ), tri giác 
(tưởng), hoạt động tâm lý (hành) và nhận thức (thức). Sắc (thân) 
là sự phối hợp của bốn thành phần; đất, nước, gió, lửa. 

Sự sống là sự kết hợp của tâm và thân. Sự suy tàn là do 
thiếu sự phối hợp của tâm và thân. Chết là sự xa lìa giữa tâm và 
thân. Tái sinh là sự tái phối hợp của tâm và thân. Sau khi thân 
xác chết đi, tâm lực tái phối hỢp và nắm giữ sự phối hỢp mới 
trong một dạng thức vật chất khác và tạo điểu kiện cho một sự 
sống khác. 

Sự tưong quan giữa danh và sắc giống như sự tưong quan 
của bình điện với bộ máy xe hơi. Bình điện giúp cho máy nổ. 
Máy giúp nạp điện vào bình điện. Sự phối hợp của bình điện và 
máy làm xe chạy. Cũng như vậy, sắc giúp tâm điểu động và tâm 
giúp sắc hoạt động. 

Phật Giáo dạy rằng sự sống không phải chỉ đơn độc yếu 
tố vật chất và tiến trình của cuộc sống tiếp diễn hay trôi chảy 
do kết quả của tương quan nhân quả. Những yếu tố vật chất 
và tinh thẩn hình thành chúng sinh từ những vi khuẩn (amoe- 
ha) đến con voi, con người, đểu đã hiện hữu từ trước dưới một 
dạng thức khác. Mặc dù một số người vẫn quan niệm là sự sống 
bắt nguồn trong vật chất mà thôi, nhưng những nhà khoa học 


K. Sri. Dhammananda 


123 


lừng danh đã chấp nhận là tâm (thức) có trước để đời sống bắt 
nguồn. Trong Phật Giáo, ý niệm này được gọi là “sự tái tiếp nối 
của nguồn tâm thức (kiết sinh thức)”. 

Mỗi người trong chúng ta, theo ý nghĩa rốt ráo, không có gì 
ngoài danh và sắc, một tập hợp (tâm và thân) của các hiện tượng 
tinh thần và vật chất. Ngoài những thực thể trên tạo nên tập hỢp 
tâm (danh) và thân, không có cái ta và cũng không có linh hồn. 
Phần tâm của tập hợp là cái kinh nghiệm được đối tượng. Phần 
sắc không kinh nghiệm được thứ gì cả. Khi thân xác bị thưong, 
thân không cảm thấy đau đớn mà chính là phía tinh thần cảm 
thấy đau đớn. Khi chúng ta đói, bao tử không thấy đói, mà tâm 
ta cảm thấy đói. Tuy nhiên, tâm ta không ăn được để khỏi đói. 
Tâm và các yếu tố của nó, làm thân xác tiêu hóa đồ ăn. Cho nên 
cả tâm (danh) lẫn sắc đểu không tự nó có sức mạnh hiệu quả gì. 
Cái này tùy thuộc cái kia và hỗ trỢ cho nhau. Tâm và sắc sinh 
ra do các điểu kiện và tàn ngay đi, sự kiện trên tiếp diễn không 
ngừng trong sự sống của chúng ta. Bằng nghiên cứu và chứng 
nghiệm các thực thể trên, chúng ta sẽ đi vào tuệ giác để thấu 
hiểu: (1) Chúng ta thực sự là gì; (2) Chúng ta thấy gì xung quanh 
chúng ta; (3) Tại sao và thế nào chúng ta phản ứng với những gì 
trong và ngoài chúng ta; (4) Và chúng ta nên mong muốn gì để 
đạt tới mục tiêu tinh thần. 

Đạt được tuệ giác về bản chất của sự sống tâm - vật lý là thấu 
hiểu rằng đời sống chỉ là một ảo ảnh, một ảo tưởng, một bọt 
nước, chỉ là một tiến trình hợp tan hay sinh diệt. Bất cứ gì hiện 
hữu, đểu sinh khởi từ những nguyên nhân và điểu kiện. 


124 


Vì sao tin Phât 


BỐN CHÂN LÝ CAO QUÝ (TỨ DIỆU ĐẾ) 

Tại sao chúng ta ở đây? Tại sao chúng ta không có hạnh phúc 
với đời sống của chúng ta? Nguyên nhân của bất-toại-nguyện là 
gì? Làm sao ta có thể chăm dứt hất toại nguyện và đạt an lạc 
trường cửu? 

Giáo lý của Đức Phật căn cứ vào Bốn Chân Lý Cao Quý 
(Tứ Diệu Đế). Muốn hiểu những chân lý này là phải hiểu và đi 
sâu vào bản chất thực sự của sự sống, kể cả kiến thức đẩy đủ 
vê' chính bản thân mình. Khi chúng ta thấy rằng tất cả các hiện 
tượng của mọi vật chỉ là tạm bợ, không mang lại hạnh phúc lâu 
dài/ chỉ mang lại đau khổ, trống rỗng không có thực thể, chúng 
ta mới nhận thức sự thật và hạnh phúc bền vững không thể tìm 
thấy được trong của cải vật chất và thành tựu thế gian, và hạnh 
phúc thực sự chỉ đạt được bằng tâm thanh tịnh và sự rèn luyện 
trí tuệ. 

Tứ Diệu Đê là một khía cạnh rất quan trọng trong giáo lý 
của Đức Phật. Đức Phật dạy rằng vì không hiểu Tứ Diệu Đế 
nên chúng ta cứ phải trôi lăn trong vòng sinh tử. Ngay trong 
thời Pháp đầu tiên Ngài giảng vê' Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo 
trong Kinh Chuyển Pháp Luân cho năm thầy tu tại "Vườn Lộc 
Uyển ở Sarnath. Tứ Diệu Đế là gì? Đó là: 

- Chân Lý về Khổ [Dukkha] 

- Chân Lý vê' Nguyên Nhân của Khổ 

- Chân Lý về Chấm Dứt Khổ 

- Chân Lý vê' Con Đường dẫn đến chấm dứt Khổ 

Từ ngữ Dukkha (Khổ) trong Phạn Ngữ có nhiều nghĩa. Từ 


K. Sri. Dhammananda 


125 


ngữ “Dukkha” này được phiên dịch là Khổ hay bất toại nguyện, 
nhưng từ ngữ dùng trong Tứ Diệu Đế có nghĩa sâu rộng hOn. 
Ngoài nghĩa thông thường là Khổ, Dukkha còn bao gồm ý niệm 
thâm sâu hOn như sự bất toàn, đau đớn, vô thường, bất hòa, bất 
an, bứt rứt, hoặc cảm thấy không hoàn toàn, không đầy đủ (mặc 
cảm). Với tất cả những ý nghĩa trên, Dukkha bao hàm khổ về vật 
chất và vê' tinh thần; sinh, già, bệnh, chết, phải gần với những gì 
không thích, phải xa lìa những gì ưa thích, không đạt được điểu 
mong cẩu. Tuy nhiên, nhiều người không hiểu được rằng ngay 
trong những lúc vui và hạnh phúc, vẫn có khổ \à tất cả những 
lúc đó cũng đều vô thường và sẽ qua đi khi các điều kiện thay 
đổi. Cho nên chân lý vê' Khổ, bao gồm cả kiếp sống, trong tất cả 
các nỗi vui buồn, trong mọi khía cạnh của cuộc đời chúng ta. 
Chừng nào mà chúng ta còn sống là chúng ta còn phải lệ thuộc 
hoàn toàn vào chân lý này. 

Đối với một số người cách nhìn đời là khổ như thê có vẻ hoi 
yếm thế. Đó không phải là bi quan mà là cách nhìn đời một cách 
thực tiễn. Nếu một người bị bệnh mà không nhìn nhận là mình 
bệnh, không tìm phưong cách chữa trị thì ta sẽ không cho thái 
độ tinh thẩn của người đó là lạc quan mà là người rồ dại. Cho 
nên dù lạc quan hay bi quan nếu không hiểu rõ bản chất thực 
sự của sự sống ta không thể nào hành xử đúng trước những khó 
khăn trong cuộc đời. Tứ Diệu Đế khởi đẩu xác nhận khổ, tiếp 
đến phân tích nguyên nhân khổ và cách diệt khổ. Nếu như Đức 
Phật ngưng lại tại Chân Lý Khổ, người ta có thể cho rằng Phật 
Giáo nhận biết có khổ mà không có phưong cách chữa trị; nếu 
như vậy nhân loại sẽ ở trong tình trạng vô vọng. Nhưng Đức 


126 


Vì sao tin Phât 




Phật không chỉ xác nhận Chân Lý vê' Khổ, Đức Phật đi đến phân 
tích nguyên nhân của nó, và dạy phương cách chữa trị nó. Làm 
sao ta có thể nói Phật Giáo bi quan nếu đã đưa ra được phương 
cách diệt khổ? Tóm lại, đó là một giáo lý tràn đẩy niềm hy vọng. 

Ngoài ra, dù Khổ Đế là một chân lý, đó không có nghĩa là 
không có hạnh phúc, không có vui thích hay lạc thú trong cuộc 
sống. Đức Phật dạy có nhiều phương pháp để đạt hạnh phúc 
trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên trong phần lý giải cuối 
cùng, thì tựu trung mọi lạc thú hay hạnh phúc mà ta kinh ng¬ 
hiệm trong đời sống đểu là không vĩnh cửu (vồ thường). Chúng 
ta có thể hưởng hạnh phúc, hoặc có người thương yêu kê' bên, 
hoặc chúng ta vui sống với tuổi thanh xuân và sức khỏe. Không 
sớm thì muộn tình trạng trên cũng sẽ thay đổi và chúng ta phải 
chịu khổ đau. Cho nên mỗi khi cảm thấy vui thú khi ta hưởng 
hạnh phúc do bất cứ lý do nào, chúng ta không nên bám víu 
vào tình trạng hạnh phúc ấy, hoặc bị chệch hướng, và quên đi 
phương cách thực hành để đạt Giải Thoát hoàn toàn. 

Nếu chúng ta mong muốn tự mình thoát khỏi khổ đau, 
trước hết phải tìm ra nguyên nhân. Theo Đức Phật, ái dục hay 
tham đắm [tanha hoặc raga] là nguyên nhân của khổ đau. Đây 
là Diệu Đế Thứ Hai. Con người khao khát được lạc thú, khao 
khát vật chất, khao khát cuộc sống trường cửu, và khi thất vọng, 
khao khát được an giấc ngàn thu. Họ không chỉ dính mắc vào 
dục lạc, của cải và quyển thế, mà còn bám víu vào ý kiến, lập 
trường, quan điểm, ý niệm và tín ngưỡng. Vã ái dục thì liên hệ 
với vồ minh, có nghĩa là không nhìn sự vật đúng như chúng là, 
hoặc không hiểu thực chất của kinh nghiệm và sự sống. Dưới ảo 


K. Sri. Dhammananda 


127 


tưởng của cái Ta, và vì không chứng nghiệm được Vô-Ngã, con 
người bám víu vào những thứ vô thường, thay đổi, tàn lụi. Khi 
không thỏa mãn được tham ái đối với những thứ này sẽ đưa tới 
thất vọng và khổ đau. 

Sự NGUY HIỂM CỦA VỊ KỶ 

Tham ái là ngọn lửa đang cháy trong mỗi chúng sinh: mỗi 
hành động đều thúc đẩy hởi lòng ham muốn. 

Tham ái đi từ cái đòi hỏi sinh lý đon giản của thú vật đến 
cái ham muốn phức tạp, và thường là nhân tạo của con người 
văn minh. Để thỏa mãn tham dục, thú vật săn mồi giết chóc lẫn 
nhau, và con người thì đánh đập, giết chóc, lừa gạt, dối trá và 
sử dụng đủ mọi hình thức hành động bất thiện đối với nhau. 
Tham ái là một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ thể hiện trong 
mọi dạng thức sự sống, và là nguyên nhân chính của những thói 
xấu. Chính tham ái dẫn đến những tái sinh tiếp diễn trong vòng 
luân hồi. 

Một khi nhận thức được nguyên nhân của khổ đau, chúng 
ta có thể chấm dứt được khổ đau. Vậy thì, làm sao ta có thể 
chấm dứt được khổ đau. Hãy loại bỏ khổ đau tận gốc rễ bằng 
cách diệt tham ái ngay trong tâm. Đó là Diệu Đế Thứ Ba. Trạng 
thái khi tham ái không còn nữa gọi là Nibbana (Niết Bàn). Từ 
ngữ Nỉbbana gồm có “Nỉ” và “bbana”, có nghĩa là sự thoát khỏi 
hay chấm dứt tham ái. Đó là một trạng thái thoát khỏi khổ đau 
và vòng sinh tử luân hồi. Đó là trạng thái không bị lệ thuộc bởi 
định luật sinh, bệnh, già và chết. Trạng thái này quá siêu phàm 
không ngôn ngữ nhân gian nào có thể diễn tả được. Niết Bàn là 


128 


Vì sao tin Phât 




không sinh, không khởi, không tạo, không thành. Nếu không có 
cái không sinh, không khởi, không tạo, không thành này thì việc 
thoát khỏi thế gian do duyên hợp là không thể làm được. 

Niết Bàn vượt ngoài khả năng của luận lý và tư duy (không 
thể nghĩ bàn). Chúng ta có thể bàn cãi sâu rộng vê' Niết Bàn hay 
sự thật tối thượng nhưng đó không phải là phưong cách để có 
thể thấu hiểu được nó. Muốn hiểu và nhận thức rõ được chân lý 
Niết Bàn, việc cẩn thiết cho chúng ta là phải đi vào Bát Chánh 
Đạo, chuyên cần và kiên nhẫn rèn luyện và tự thanh tịnh hóa. 
Qua sự phát triển và viên mãn tinh thần, chúng ta mới có thể 
chứng nghiệm được Diệu Đế Thứ Ba. Nhưng trước hết chúng ta 
phải bắt đầu với sự tự tin hay niềm tin [saddha] rằng Đức Phật 
thực sự đã hoàn tất và hiểu rõ Con Đường này. Bát Chánh Đạo 
là Diệu Đế thứ tư hay con đường dẫn đến Niết Bàn. Đó là một 
lối sống gồm có tám yếu tố. Đi trên con đường này giúp chúng 
ta tìm thấy được sự chấm dứt khổ đau. Vì Giáo lý của Đạo Phật 
hợp lý và vững chắc bao gồm mọi khía cạnh cuộc đời nên Con 
Đường cao quý này cũng là kim chỉ nam dẫn đến một đời sống 
hạnh phúc. Tu tập Bát Chánh Đạo đem lợi lạc cho chính mình 
và cho người khác, Bát Chánh Đạo không phải là Con Đường 
chỉ dành riêng cho người Phật Tử tu tập, mà cho bất cứ những ai 
có hiểu biết, bất kể tín ngưỡng thuộc tồn giáo nào. 

BÁT CHÁNH ĐẠO - CON ĐƯỜNG TRƯNG ĐẠO 

Đây là Con Đường để sống một đời đạo hạnh mà không đi tới 
cực đoan. 

Một khía cạnh nổi bật trong Giáo Lý của Đức Phật là việc áp 


K. Sri. Dhammananda 


129 


dụng Bát Chánh Đạo như một lối sống cao thượng. Bát Chánh 
Đạo cũng được gọi là Trung Đạo. Đức Phật khuyên các đệ tử tu 
tập con đường này để tránh cái cực đoan vê' hưởng lạc và khổ 
hạnh. Trung Đạo là một cách sống đúng đắn, không chủ trương 
chấp nhận mệnh lệnh do một người nào đó ngoài chính mình. 
Người tu tập Trung Đạo, hành trì giới hạnh, không phải do sỢ 
hãi một sức mạnh siêu nhân bên ngoài, mà do giá trị thực chất 
theo sau mỗi hành động. Người đó chọn kỷ luật tự giác để đạt 
một cứu cánh nhất định: đó là sự tự thanh tịnh hóa. 

Trung Đạo là một tiến trình được tạo nên cho việc trau dồi 

tri thức và tiến bộ nội tâm. Một người có thể tiến bộ thực sự vê' 

• • • • • • 

đạo hạnh và tuệ giác bằng cách tu tập con đường này, chứ không 
phải bằng cách thực hành các nghi lễ và cẩu nguyện bên ngoài. 
Theo Đức Phật, người sống theo đúng Pháp, sẽ được hướng 
dẫn và che chở bởi chính Định Luật này. Một người khi sống 
đúng theo Pháp, người đó cũng sống hòa hỢp với đinh luật thiên 
nhiên. 

Đức Phật khuyên khích mỗi Phật Tử nên uốn nắn nếp sống 
theo khuôn khổ Bát Chánh Đạo do Ngài giảng dạy. Người nào 
biết điều chỉnh đời sống theo con đường cao thượng này sẽ thoát 
khỏi thống khổ và tai ương ngay trong kiếp sống này và những kiếp 
sau. Người đó có thể mở mang tâm ý bằng cách tránh dữ làm 
lành. 

Bát Chánh Đạo có thể so sánh với bản đồ chỉ đường. Giống 
như một người du hành cẩn có bản đồ để đi tới mục tiêu, tất cả 
chúng ta đểu cần sử dụng Bát Chánh Đạo để đạt đến Niết Bàn, 
mục tiêu tối hậu của đời sống con người. Muốn đạt cứu cánh 


130 


Vì sao tin Phât 




này, có ba mặt của Bát Chánh Đạo mà người tu tập cẩn phải phát 
triển; đó là Giới [Sila], Định [Samadhi], và Tuệ [Pannã]. Trong 
khi ba phưong diện này cần phải được vun bồi cùng một lúc thì 
cường độ huân tập một trong ba lãnh vực ấy có thể thay đổi tùy 
theo căn cơ phát triển của mỗi người. Hành giả phải trau dồi 
Giới trước nhất, có nghĩa là các hành động của mình phải không 
gây hại cho các chúng sinh khác. Người đó làm như vậy do tin 
tưởng triệt để vào việc giữ giới như không giết hại, phỉ báng, trộm 
cắp, tà dâm hay dùng các chất say. Khi trau dồi giới hạnh người 
đó có thể kiểm soát tâm ý dễ dàng, do đó vun bồi được định lực. 
Cuối cùng với định tâm phát triển, trí huệ sẽ khởi sinh. 

PHÁT HUY TỪNG Bước MỘT 

Với trí huệ vồ lượng vồ biên, Đức Phật hiểu rằng không phải 
tất cả mọi người đều cùng có một khả năng có thể đạt ngay tới 
mức viên mãn vê' tâm linh. Cho nên Ngài vận dụng Bát Chánh 
Đạo để phát huy lối sống tinh thẩn từng bước bằng phương cách 
thực tiễn. Ngài biết rằng không phải mọi người đều có thể trở 
nên toàn bích ngay trong kiếp sống này. Ngài dạy Giới, Định, 
Tuệ phải được huân tập qua nhiều kiếp sống với nỗ lực không 
ngừng. Cuối cùng Bát Chánh Đạo sẽ dẫn đến mức đạt được sự 
an lạc tối thượng không còn bất-toại-nguyện nữa. 


ĐỜI SỐNG CHÍNH ĐÁNG 

Bát Chánh Đạo gồm có tám yếu tố sau: 

GIỚI [Siỉa\: Chánh Ngữ , Chánh Nghiệp, Chánh Mạng 


K. Sri. Dhammananda 


131 


ĐỊNH [Samadhi]: Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh 
Định 

TUỆ [Pannã]: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy 

Chánh Kiến là Chánh Kiến được giải thích là có sự hiểu 
biết vê' Tứ Diệu Đế. Nói một cách khác là hiểu bản chất sự vật đúng 
như chúng là. Chánh Kiến cũng có nghĩa là hiểu biết bản chất của 
các thiện Nghiệp và bất thiện Nghiệp, và ảnh hưởng của chúng đối 
với thân, khẩu ý như thế nào. Do hiểu Nghiệp, ta sẽ học được cách 
tránh việc ác, làm việc lành, tạo kết quả tốt đẹp ừong đời sống. Khi 
một người đạt được Chánh Kiến, người ấy sẽ hiểu được Ba Đặc 
Tính của Sự Sống (Vô Thường, Khổ và Vô Ngã), và hiểu được định 
luật của Lý Nhân Duyên. Người có Chánh Kiến viên mãn là người 
thoát khỏi vô minh, và do bản chất của sự giác ngộ này, sẽ nhổ hết 
gốc rễ các tội lỗi trong tâm ý và đạt giải thoát. Mục đích cao thượng 
của một hành giả tu Phật là trau dồi Trí Tuệ và đạt được Chánh 
Kiến vê' chính bản thân, vê' đời sống và vê' tất cả các hiện tượng. 

Một người có Chánh Kiến cũng phát triển hoàn mãn Chánh 
Tư Duy. Yếu tố này đôi khi được gọi là “Chánh Giải Pháp”, 
“Nguyện Vọng Chân Chánh”, hay “Suy Tư Chân Chánh”. Nó đưa 
đến trạng thái tinh thẩn, có công năng loại bỏ những tà kiến hay 
khái niệm sai lầm và bồi dưỡng các yếu tố khác nhằm tiến đến 
Niết Bàn. Yếu tố này có hai công dụng cùng một lúc: loại bỏ các 
tư tưởng tội lỗi và phát triển các tư tưởng trong sạch. Chánh Tư 
Duy rất quan trọng vì tư tưởng của một người có thể làm cho 
người ấy có thể thanh tịnh hay bất tịnh. 

Chánh Tư Duy có ba khía cạnh. Trước nhất, ta phải duy 
trì thái độ buông bỏ lạc thú thế gian, không ích kỷ bám víu vào 


132 


Vì sao tin Phât 




chúng. Ta không nên có tư tưởng vị kỷ mà nên nghĩ đến lợi ích 
của người khác. Thứ hai, ta phải luôn duy trì tâm từ ái, thiện chí, 
và bao dung, ngược lại với sân hận, ác ý, hay thù nghịch. Thứ 
ba, ta nên hành động với tác ý không làm hại ai, và từ bi với mọi 
chúng sinh, ngược lại với tính hung bạo và thiếu tồn trọng kẻ 
khác. Theo đà tiến trên con đường tu tập, tâm ta sẽ càng ngày 
càng thấm nhuần tính nhân ái, hiền hòa, vị tha, và lòng ta sẽ tràn 
đầy tình thưong yêu và bi mẫn. 

Chánh Kiến và Chánh Tư Duy là các yếu tố Trí Tuệ dẫn đến 
giới hạnh trong sạch. Có ba yếu tố trong giới hạnh: Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp, và Chánh Mạng. Chánh Ngữ tôn trọng chân lý 
và tồn trọng phúc lợi của người khác. Đó có nghĩa là tránh nói 
dối, nói lưỡi hai chiểu, nói lời thô ác, và nói chuyện vô ích. Chúng 
ta thường coi thường lời nói và có khuynh hướng không để ý 
đến khả năng của lời nói. Nhưng đôi khi chúng ta cũng bị đau 
đớn hoặc cũng được phấn khởi bởi lời nói của người nào đó. Có 
câu: “Một lời nói tàn nhẫn gây tổn thương còn hơn vũ khí trong khỉ 
một lời nói dịu dàng có thể cảm hóa trái tim, và trí óc của kẻ tội 
phạm bướng hỉnh chai đá nhất”. Cho nên để tạo nên một xã hội 
hòa hợp, chúng ta nên kiểm soát, trau dồi và sử dụng lời nói một 
cách tích cực. Chúng ta nói những lời trung thực, hài hòa, thân ái, 
và ý nghĩa. Có lần Đức Phật dạy: “lời nói dịu dàng như mật ngọt, 
lời nói ngay thẳng đẹp như cánh hoa, lời nói sai trái như rác rưởi”. 

Yếu tố tiếp theo của giới hạnh là Chánh Nghiệp. Chánh 
Nghiệp tôn trọng đời sống, tôn trọng tài sản, tôn trọng sự giao 
tế cá nhân. Nó tưong ứng với ba điểu đầu tiên trong năm giới 
tu tập của mỗi người Phật Tử, đó là tránh xa sự giết hại, trộm 


K. Sri. Dhammananda 


133 


cắp, và tà dâm. Đời sống quý giá với tất cả mọi người, ai cũng 
run sỢ trước hình phạt, ai cũng sỢ chết, và quý trọng mạng sống. 
Vậy nên, chúng ta không nên tước đoạt mạng sống mà chúng 
ta không thể cho được, và không nên làm hại các chúng sinh 
khác. Tồn trọng tài sản có nghĩa là không lấy bất cứ gì không 
được phép lấy bằng cách trộm cắp, lừa đảo và ép buộc. Tồn trọng 
tưong quan cá nhân có nghĩa là không nên ngoại tình và tà dâm. 
Điểu này quan trọng vì nó duy trì tình thưong và tin tưởng giữa 
những người thân yêu của mình, làm xã hội trở thành một nơi 
tốt đẹp hơn để chung sống. 

Chánh Mạng là yếu tố của đức hạnh liên quan đến cách 
mưu sinh trong xã hội. Nó là sự mở rộng của Chánh Ngữ và 
Chánh Nghiệp nhằm tôn trọng sự thật, mạng sống, tài sản, và sự 
tương quan cá nhân. Chánh Mạng có nghĩa là chúng ta nên mưu 
sinh mà không vi phạm những nguyên tắc của giới đức. Người 
Phật Tử nên tránh năm loại sinh kế: buôn bán nô lệ, buôn bán 
vũ khí, buồn bán súc vật để đem giết, buồn bán rượu và ma túy, 
và buôn bán độc dược. Một số người nói rằng vì sinh nhai nên 
phải buồn bán các nghê' trên, cho nên họ không có gì sai quấy 
cả. Nhưng lý luận bào chữa này hoàn toàn vô căn cứ vì nếu việc 
này được chấp nhận thì những kẻ trộm cắp, giết người, cướp 
bóc, buồn lậu và lừa đảo cũng có thể dễ dàng mà nói rằng họ làm 
các việc phi pháp cũng chỉ vì mưu sinh, như vậy lối sống của họ 
có gì là sai quấy. 

Một số người tin rằng câu cá, săn thú để tiêu khiển và giết 
súc vật để lấy thực phẩm không trái với giới cấm của người Phật 
Tử. Đây cũng là một quan niệm sai lầm phát sinh do thiếu kiến 


134 


Vì sao tin Phât 




thức vê' Pháp. Những hành động trên không chính đáng và chỉ 
gây đau khổ cho chúng sinh khác. Trong những hành động ấy, 
kẻ nào bị thiệt hại nhất chính là kẻ đã làm điểu bất thiện. Duy trì 
cuộc sống bằng những phương tiện sai lẩm không phù hợp với 
giáo lý của Đức Phật. Một lần Đức Phật dạy: “Sống đến trăm tuổi 
cuộc đời buông lung và không tự chế, không bằng sống một ngày 
đời sống đạo hạnh và hành thiên (Kinh Pháp Cú, Câu 110) [Dầu 
sống một trăm năm; Ác giới, không thiển định, Tốt hơn sống 
một ngày, Trì giới, tu thiển định. HT Thích Minh Châu dịch]. 
Thà chết là một người đức hạnh và đáng kính còn hơn sống là 
người tội lỗi. 

Ba yếu tố còn lại của Bát Chánh Đạo là các yếu tố phát triển 
trí tuệ bằng cách thanh lọc tâm ý. Đó là Chánh Tinh Tấn, Chánh 
Niệm và Chánh Định. Thực hành những yếu tố này giúp ta củng 
cố và kiểm soát được tâm, giữ vững ý chí tiếp tục làm điều thiện 
giúp tâm chuẩn bị chứng ngộ được Chân Lý, mở cửa đến giải 
thoát, đến Giác Ngộ. 

Chánh Tinh Tấn là trau dồi thái độ tích cực và nhiệt tình 
trong cồng việc làm, hoặc trong nghê' nghiệp, học hành, hoặc 
trong việc hành đạo. 'Với nhiệt tâm bển bỉ, và quyết tâm hoan 
hỷ, ta mới thành cồng trong việc ta làm. Chánh Tinh Tấn có 
bốn khía cạnh: hai khía cạnh liên quan đến bất thiện pháp và 
hai liên quan đến thiện pháp. Trước tiên, tinh tấn loại bỏ điểu 
bất thiện đã phát sinh, và thứ nhì là ngăn chặn điều bất thiện 
chưa phát sinh. Thứ ba là phát triển điều thiện chưa phát sinh, 
và thứ tư là duy trì điều thiện đã phát sinh. Áp dụng Chánh 
Tinh Tấn vào đời sống, chúng ta có thể tiết giảm hay loại bỏ 


K. Sri. Dhammananda 


135 


tư tưởng bất thiện, tăng tưởng và quyết tâm huân tập các tư 
tưởng thiện lành thành một phần tự nhiên trong tâm ý chúng 
ta. 

Chánh Tinh Tấn liên hệ khăng khít với Chánh Niệm. 
Trong Đạo Phật tu tập Chánh Niệm là quan trọng nhất. Đức 
Phật dạy Chánh Niệm là con đường duy nhất để chấm dứt khổ 
đau. Chánh Niệm phát triển do sự chú tâm vào bốn lãnh vực 
đặc biệt (Tứ Niệm Xứ). Đó là dùng Chánh Niệm để ghi nhận 
vê' thân (oai nghi, hoi thở v.v...), vê' thọ (lạc, khổ, trung tính), 
vê' tâm (tham, sân, si hay không), và vê' pháp (các đối tượng của 
tâm như chướng ngại của tâm định [triền cái] hay Tứ Diệu Đế, 
v.v...). Chánh Niệm rất cần thiết ngay cho đời sống hàng ngày, 
chúng ta luôn luôn phải chú tâm vào các hành động, cảm nghĩ 
và tư tưởng cũng như vào hoàn cảnh chung quanh chúng ta. 
Tâm luôn luôn phải sáng suốt, ý tứ không phóng dật hay mờ mịt 
và phiền muộn. 

Trong khi Chánh Niệm là hướng tâm chú ý đến thân, cảm 
giác (thọ), tâm và pháp (các đối tượng của tâm), hay ghi nhận 
các sự việc khác, nói một cách khác đó là đem tâm chú ý hướng 
đến đối tượng ta chọn, thì Chánh Định là dán chắc sự chú tâm 
trên đối tượng, không để tâm bị xao lãng. Định là cồng phu 
hành trì để phát triển khả năng gom tâm thành một điểm (nhất 
điểm tâm) trên một đối tượng duy nhất về vật chất hay vê' tinh 
thần. Tâm hoàn toàn tập trung vào đê' mục, không bị phân tán, 
giao động, bất an hay hôn trầm. Tu tập dưới sự hướng dẫn của 
một vị thầy kinh nghiệm, Chánh Định đem lại hai điểu lợi ích. 
Thứ nhất, tinh thẩn và thể chất được lành mạnh, thoải mái, hoan 


136 


Vì sao tin Phât 




hỉ, bình tĩnh, và tịch tịnh. Thứ hai, Chánh Định chuyển tâm trở 
thành một dụng cụ có khả năng nhìn sự vật đúng như chúng là, 
và chuẩn bị cho tâm đạt trí tuệ. 

Bát Chánh Đạo là chân lý quan trọng thứ tư do Đức Phật 
dạy. Như một lưong y giỏi vê' tâm linh, Ngài đã tìm ra căn bệnh 
gây tai họa cho tất cả mọi thứ trong đời sống, đó là Khổ hay Bất- 
toạỉ-nguyện. Rồi Ngài tìm ra nguyên nhân bất-toại-nguyện là do 
lòng tham vị kỷ và bám víu. Ngài khám phá ra có một phương 
cách chữa khỏi bệnh này: Niết Bàn, trạng thái chấm dứt tất cả 
bất-toại-nguyện và toa thuốc đó là Bát Chánh Đạo. Khi một bác 
sĩ giỏi chữa một bệnh nhân mắc bệnh nặng, toa thuốc chữa trị 
không những vê' thân bệnh mà còn vê' tâm bệnh nữa. Bát Chánh 
Đạo, con đường chấm dứt khổ đau, là một phương pháp trị liệu 
có hệ thống chuyên chữa bệnh luân hồi sinh tử bằng cách rèn 
luyện Thân và Khẩu, phát triển tâm ý, và thay đổi toàn bộ mức 
độ hiểu biết và giá trị tư tưởng của một con người. Bát Chánh 
Đạo chỉ dạy đường lối đạt đến mức toàn hảo vê' tâm linh, và giải 
thoát hoàn toàn mọi khổ đau. 


MỌI VẬT ĐỂU THAY ĐỔI 

Cái gì có hiện hữu đêu thay đổi và cái gì không thay đổi thì 
không hiện hữu. 

Nhìn vào đời sống, chúng ta nhận thấy mọi thứ hiện hữu 
không ngừng thay đổi giữa những cực đoan và tương phản. Ta 
chứng kiến mọi thăng trầm, mọi thành cồng và thất bại, mọi 
được thua; ta kinh nghiệm mọi vinh nhục, mọi khen chê; ta đã 
cảm thấy tâm ta phản ứng như thế nào trước tất cả những nỗi 


K. Sri. Dhammananda 


137 


vui buồn ấy, tìiích tìiú và chán chường, thất vọng và thỏa mãn, 
sỢ hãi và hy vọng. Những cơn sóng hùng mạnh của cảm xúc đó 
đem chúng ta lên cao, dìm chúng ta xuống đáy, không mấy chốc 
chúng ta chẳng còn an lạc, rồi chúng ta lại bị đẩy đưa bởi sức 
mạnh của cơn sóng mới. Làm sao chúng ta có thể đứng vững 
vàng trên đẩu những ngọn sóng ấy? Nơi đâu chúng ta sẽ xây 
dựng được lâu đài của cuộc sống giữa cái chao đảo không bao 
giờ ngừng nghỉ của đại dương? 

Đó chính là một thế giới mà niềm vui thì ít mà chỉ thấy 
nhiều thất vọng, chán chường, và thất bại. Đó là một thế giới mà 
niềm vui lại rất ít giữa bệnh não, thất vọng và tử thẩn. Đó là một 
thế giới mà chúng sinh mới giao tiếp với ta bằng niềm vui trìu 
mến thì ngay sau đó lại cẩn đến lòng bi mẫn. Với một thế giới 
như vậy, sự trầm tĩnh [tâm xả] là rất cần thiết. Đó là bản chất của 
thế giới mà chúng ta đang sống thân thích với các bạn bè hôm 
nay nhưng hôm sau họ lại trở thành kẻ thù hãm hại chúng ta. 

Đức Phật miêu tả thế giới như một dòng bất tận của sự tái 
sinh. Mọi thứ đểu thay đổi, chuyển hóa liên tục, đột biến không 
ngừng và như một dòng suối tuồn chảy. Mọi thứ lúc có lúc 
không. Mọi thứ tuần hoàn hiện hữu rồi lại biến mất khỏi cuộc 
sống. Mọi thứ đểu chuyển động từ lúc sinh đến lúc chết. Sự sống 
là một sự chuyển động liên tục của sự thay đổi tiến đến cái chết. 
Vật chất (Sắc Pháp) hay các dạng thức vật chất biểu lộ hay không 
biểu lộ trong đời sống, cũng là một chuyển động không ngừng 
của sự thay đổi đi đến tàn lụi hoại diệt. Giáo lý về tính chất vô 
thường của mọi sự vật này là một trọng điểm then chốt của Đạo 
Phật. Không có gì trên trái đất này có thể chia sẻ được tính chất 


138 


Vì sao tin Phât 




của sự thật tuyệt đối. Sự thật đó là không thể có cái gì có sinh ra 
mà không có chết. Bất cứ gì lệ thuộc vào sự duyên hỢp thì cũng 
phải lệ thuộc vào sự tan rã. Thay đổi là tính chất đưong nhiên 
của thực tại. 

Cồng nhận định luật vồ thường, Đức Phật bác bỏ sự hiện 
hữu của những sự vật trường cửu. Vật chất và tinh thẩn đểu là 
các ý niệm trừu tượng không thật, thật sự chỉ là những yếu tố 
luôn thay đổi (Pháp), liên hệ lẫn nhau, sinh khởi tùy thuộc lẫn 
nhau. 

Ngày nay các khoa học gia đêu công nhận Đức Phật là người 
khám phá ra định luật vô thường. Khoa học gia thừa nhận không 
một thứ gì có thực chất, vững chắc và xác thực trong thế giới 
này. Mọi sự vật chỉ là cơn lốc của nhiệt lượng, không bao giờ 
giữ nguyên không thay đổi trong hai giây phút liên tiếp. Cả thế 
giới rộng lớn này đểu bị xoáy vào vòng gió cuốn và cơn lốc của 
vồ thường. Một trong những nguyên lý được thừa nhận bởi các 
khoa học gia là viễn cảnh của sự nguội lạnh cực điểm, và theo 
sau là cái chết hay sự tiêu diệt của mặt trời. Người Phật Tử không 
bị mất tinh thần vì viễn cảnh ấy. Đức Phật đã dạy rằng các vũ trụ 
hay các chu kỳ của thế giới, cứ tiếp tục trỗi lên và mất đi vô cùng 
tận giống như đời sống của con người. Thế giới của chúng ta 
chắc chắn sẽ có ngày cùng tận. Việc này đã xảy ra cho những thế 
giới trước đây, và lại sẽ xảy ra sau này. 

Thế giới là một hiện tượng đang trồi qua. Tất cả chúng ta 
đểu thuộc vê' thế giới của thời gian. Mỗi chữ viết, mỗi viên đá 
chạm, mỗi bức tranh vẽ, mỗi cấu trúc của nền văn minh, mỗi 
thế hệ của loài người, tan tác đi qua giống như hoa, lá tàn tạ cuối 


K. Sri. Dhammananda 


139 


hè. “Cái gì hiện hữu thì thay đổi, cái gì không thay đổi thì không 
hiện hữu.” 

Tất cả chư thiên, con người, thú vật và tất cả dạng thức vật 
chất - tất cả mọi thứ trong vũ trụ - đểu bị chi phối bởi luật vô 
thường. Đạo Phật dạy: 

“Sắc Thân như đám bọt; 

Thọ như bong bóng nước; 

Tưởng như ảo giác; 

Hành như thân cây chuối (tách ra chẳng còn gì) 

Và Thức như trò ảo thuật” 

- (Tương ưng Bộ Kinh/ Samyutta Nỉkaya) 


NGHIỆP LÀ Gì? 

Nghiệp là một luật thiên nhiên khách quan, tác động tùy theo 
hành vi của chúng ta. Nghiệp là luật tự vận hành và không ai là 
người ban hành luật này. Nghiệp tác động trong lãnh vực riêng của 
nó, độc lập, như một tác nhân không có sự can thiệp bên ngoài. 

Nghiệp có thể nói theo ngôn ngữ giản dị của trẻ tho, là làm 
tốt, điểu tốt sẽ đến với bạn, ngay bây giờ, và sau này. Làm xấu, 
điểu xấu sẽ đến với bạn, ngay bây giờ và sau này. 

Nói theo ngồn ngữ đồng áng, Nghiệp có thể được giải nghĩa 
như sau: nếu bạn gieo hạt giống tốt, bạn sẽ thu hoạch được một 
mùa gặt hái tốt. Nếu bạn gieo hạt giống xấu, mùa gặt sẽ thất thu. 

Nói theo ngôn ngữ khoa học, Nghiệp được gọi là luật nhân 
quả, mỗi nguyên nhân đểu có hậu quả. Một tên gọi khác là luật 
của nguyên nhân luân lý. Nguyên nhân luân lý tác động trong 


140 


Vì sao tin Phât 




lãnh vực tinh thẩn giống như luật vật lý tác động và phản tác 
động trong lãnh vực vật lý. Trong kinh Dhammapada (Kinh 
Pháp Cú, số 1, 2), Nghiệp được giải thích như sau: “Tâm dẫn 
đầu mọi pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu bạn nói năng 
hay hành động với tâm thiện hay hất thiện, hạnh phúc hay hất 
hạnh sẽ theo hạn như chiếc xe theo dấu chân xe, như hóng với 
hình không bao giờ rời nhau.” 

Nghiệp chỉ đơn giản là một hành động. Trong hệ thống 
cơ cấu hoạt động của cơ thể, có một sức mạnh hay lực mang 
nhiều tên gọi khác nhau như bản năng, khuynh hướng, thức 

v. v... Sức mạnh của thiên hướng bẩm sinh đó điểu động 
mỗi chúng sinh luồn trong trạng thái chuyển động vê' tinh 
thần lẫn vật chất. Sự chuyển động đó là hành động. Những 
hành động tái diễn tạo thói quen, và thói quen trở thành 
cá tính của người đó. Trong Phật Giáo, tiến trình trên gọi 
là Nghiệp. 

Trong ý nghĩa rốt ráo, Nghiệp bao gồm các tâm hành (hay 
tác ý) tốt lẫn xấu. Đức Phật nói: “Nghiệp [Kamma] là Tác ý 
[Cetana]”. Nghiệp không phải một thực thể mà là một tiến 
trình, hành động, năng lực, và sức mạnh. Một số người giải 
thích lực này là “hành-động-ảnh-hưởng”. Nó chính là những 
gì do chính chúng ta làm phản ứng lại chúng ta. Đau đớn hay 
hạnh phúc mà con người kinh nghiệm là do kết quả của hành 

vi, lời nói, và tư tưởng của chính người ấy phản ứng lại. Hành 
vi, lời nói, và tư tưởng của chúng ta tạo sự thành công hay thất 
bại, hạnh phúc hay nghèo khổ. 


K. Sri. Dhammananda 


141 


Nghiệp là luật tự nhiên, khách quan, tác động tùy theo hành 
vi của chúng ta. Nó là một định luật tự nhiên, không ai ban hành 
ra nó cả. Nghiệp tác động trong lãnh vực riêng của nó không 
bị chi phối bởi một tác nhân độc lập, có thẩm quyển nào bên 
ngoài vào nó cả, nó độc lập như một cố quan có thẩm quyển 
điểu khiển. Tin là không một đấng thiêng liêng bí ẩn nào chỉ 
huy hay ban hành thưởng phạt, người Phật Tử không ỷ vào sự 
cầu nguyện sức mạnh siêu nhiên đó để ảnh hưởng kết quả của 
Nghiệp. Theo Đức Phật, Nghiệp chẳng phải là tiền định và cũng 
chẳng phải một loại phán quyết nào đó áp đặt trên chúng ta bằng 
sức mạnh thần bí mà chúng ta không cưỡng lại được. 

Người Phật Tử tin rằng gieo gì gặt nãy. Chúng ta là kết quả 
những việc chúng ta làm ở quá khứ, và chúng ta sẽ là kết quả của 
những việc chúng ta làm hây giờ. Nói một cách khác, ta không 
phải tuyệt đối sẽ là con người trong quá khứ, và cũng sẽ không 
mãi mãi là con người như hiện tại. Trên đây đOn giản có nghĩa là 
Nghiệp không cố định. Đức Phật nhấn mạnh là nếu mọi thứ đểu 
cố định thì ý chí, đạo đức và đời sống tinh thần sẽ không còn tự 
do, chúng ta tùy thuộc vào quá khứ của chúng ta. Trái lại, nếu 
mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên, thì việc rèn luyện đạo đức, tinh thần 
có thể sẽ không có. Cho nên Đức Phật không chấp nhận thuyết 
cố định tuyệt đối lẫn ngẫu nhiên tuyệt đối. 

NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẨM VỂ NGHIỆP 

Trong Tăng Chi Bộ Kinh {Anguttara Nỉkaya) có nói đến 
những sự giải thích sai lầm, những quan niệm không hữu lý vê' 
Nghiệp, khuyên người trí nên tìm hiểu và bác bỏ những quan 
điểm sau đây: 


142 


Vì sao tin Phât 


1. Tin rằng mọi sự đểu do kết quả hành động của những 
kiếp trước; 

2. Tin rằng tất cả là kết quả sáng tạo của một Đấng Tối 
Thượng Trị Vì; 

3. Tin rằng mọi sự vật xuất hiện không có lý do hay nguyên 
nhân. 

Nếu một người trở thành kẻ giết người, trộm cắp, hay gian 
dâm, và nếu hành động của kẻ đó là do các hành động trong quá 
khứ, hay do tạo tác của Đấng Thượng Đế Trị Vi, hay chuyện xảy 
ra chỉ vì tình cờ, thì kẻ đó ắt không chịu trách nhiệm vê' các tội 
lỗi đã gây ra. 

Một giải thích sai lẩm nữa vê' Nghiệp là Nghiệp chỉ tác động 
trên những người nào đó tùy theo niềm tin của họ. Nhưng số 
phận của một con người ở kiếp sau không tùy thuộc vào tồn 
giáo nào mà người đó chọn lựa. Dù theo bất cứ tôn giáo nào, 
định mệnh của người đó hoàn toàn tùy thuộc vào hành động 
của thân, khẩu và ý. Dù người đó mang bất cứ nhãn hiệu tôn 
giáo nào, người đó sẽ được ở một thế giới hạnh phúc trong kiếp 
sau nếu người đó làm những điểu thiện, sống một cuộc đời 
thuần khiết. Người đó sẽ sinh vào nơi bất hạnh sống một cuộc 
đời thống khổ, nếu người đó phạm các tội lỗi, nuôi dưỡng tư 
tưởng xấu xa trong tâm ý. Cho nên người Phật Tử không bao 
giờ tuyên bố là chỉ mình mới có diễm phúc lên thiên đường sau 
khi chết. Dù theo bất cứ tôn giáo nào, Nghiệp của con người xác 
quyết số mệnh của mình cả trong đời sống hiện tại lẫn kiếp sau. 
Giáo Lý vê' Nghiệp không nêu lên một cồng lý thực hiện sau khi 
chết. Đức Phật không dạy Nghiệp Luật để bảo vệ người giàu có 


K. Sri. Dhammananda 


143 


và an ủi kẻ khốn cùng bằng cách hứa hẹn hạnh phúc hão huyền 
sau khi chết. 

Theo Đạo Phật, Nghiệp giải thích những bất bình đẳng 
giữa con người. Các dị biệt này không những do di truyền, môi 
trường và bản chất mà cũng do Nghiệp hay các hành động của 
chính mình. Quả thực Nghiệp là một trong những yếu tố chịu 
trách nhiệm vê' sự thành cồng hay thất bại của đời sống chúng ta. 

Vì Nghiệp là một sức mạnh vô hình nên ta không thể nhìn 
thấy nó tác động với mắt thường. Muốn tìm hiểu Nghiệp tác 
động ra sao, chúng ta hãy so sánh nó với các hạt giống: kết quả 
của Nghiệp được tồn trữ trong tiềm thức giống như lá cây, hoa, 
trái và thân cây tồn trữ trong hạt giống. Trong điểu kiện thuận 
lợi, quả của Nghiệp nẩy sinh giống như khi gặp ẩm ướt và ánh 
sáng thì lá cây, thân cây sẽ nẩy mầm từ hạt giống nhỏ bé. 

Tác dụng của Nghiệp có thể so sánh với một tài khoản trong 
ngân hàng; một người đạo đức, bác ái và nhân từ trong đời sống 
hiện tại giống như một người vun bồi Nghiệp thiện của mình. 
Thiện Nghiệp tăng trưởng của người đó giúp người đó vượt qua 
các khó khăn của cuộc đời. Nhưng người đó phải thay thế vào đó 
số tiền người đó đã lấy đi, nếu không một ngày nào đó tài khoản 
sẽ cạn đi và sẽ bị phá sản. Vậy thì người đó đổ lỗi cho ai đây vê' 
tình cảnh nghèo khổ của mình? Người đó chẳng thể đổ lỗi cho 
người khác và cũng chẳng phải cho là số phận của mình. Chính 
người đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cho nên người Phật 
Tử tốt không thể là kẻ đào tẩu. Người Phật Tử phải đối mặt với 
cuộc sống đúng như nó là vậy và không trốn tránh nó. Nghiệp 
lực không thể kiểm soát được bằng sự thụ động. Gia tăng mạnh 


144 


Vì sao tin Phât 




mẽ làm các điểu thiện rất cẩn thiết cho hạnh phúc của chính 
mình. Trốn tránh là phương sách của kẻ yếu hèn, và kẻ trốn 
tránh cũng không thể thoát được các hậu quả của Nghiệp Luật. 

Đức Phật dạy: “Không nơi nào ta có thể lẩn trốn để tránh 
khỏi hậu quả của Nghiệp” (Kỉnh Pháp Cú, Câu 127). 

KINH NGHIỆM BẢN THÂN 

Hiểu được Nghiệp Luật [Luật Nhân Quả] là tự nhận thức 
được rằng chính chúng ta có trách nhiệm vê' hạnh phúc hay bất 
hạnh của mình. Chúng ta là kiến trúc sư Nghiệp của chúng ta. 
Phật Giáo giải thích con người có đầy đủ khả năng uốn nắn cho 
Nghiệp của mình, và do đó ảnh hưởng đường hướng cuộc sống 
của mình. Mặt khác, con người không hoàn toàn là tù nhân phải 
chịu khuất phục do hành động của mình, và cũng không là nô 
lệ cho Nghiệp của mình. Con người cũng chẳng phải là một 
bộ máy tự động phát ra những sức mạnh theo bản năng để nô 
dịch hóa mình. Con người cũng chẳng phải là một sản phẩm 
của tạo hóa. Bên trong con người có sức mạnh và khả năng để 
thay đổi Nghiệp. Tâm của con người mạnh hơn Nghiệp, cho nên 
Nghiệp luật có thể được ứng dụng để phục vụ cho con người. Ta 
không đánh mất hy vọng và nỗ lực để đầu hàng nghiệp lực của 
mình. Muốn bù đắp lại phản ứng gây ra do nghiệp xấu tích lũy 
từ trước, ta phải tạo nhiều điểu thiện hơn nữa, và thanh lọc tâm 
ý thay vì cẩu nguyện, lễ bái, thực hành lễ nghi hay hành xác để 
tránh nghiệp quả. Cho nên con người có thể tránh đưỢc hậu quả 
của các hành động tội lỗi nếu hành động khôn ngoan bâng cách 
sống một cuộc đời cao thượng. 


K. Sri. Dhammananda 


145 


Con người phải dùng các đức tính sẵn có để xúc tiến lý tưởng 
của mình. Những quân bài của cuộc sống xấu hay tốt trong tay 
ta. Ta không chọn chúng. Chúng là những dấu vết từ những ng¬ 
hiệp trong quá khứ; nhưng nếu ta thích ta cứ đặt tiền xuống, làm 
những gì hợp với ta, và khi choi bài ta sẽ hoặc thắng hoặc bại. 

Nghiệp nặng hay nhẹ tùy hành động của con người. Hành 
động này cũng tạo thành một số nghiệp quả. Nhưng bất cứ mỗi 
một hành động nào thực hiện vô tình không cố ý không thể trở 
thành một thiện nghiệp (hành động khéo léo) hay bất thiện ng¬ 
hiệp (không khéo léo). Do đó tại sao Đức Phật dạy Nghiệp là các 
hành động do tác ý. Có nghĩa là bất cứ điều lành hay điểu dữ do 
chúng ta vồ tình tạo ra không cố ý, thì không đủ mạnh để bị kéo 
đến kiếp sau. Tuy nhiên, không hiểu biết bản chất của Nghiệp 
luật không thể là một lý do để điểu chỉnh hay tránh được Ng¬ 
hiệp quả gây nên do những hành động có chủ ý. Một em bé hay 
một người ngu si có thể phạm hành động tội lỗi. Nhưng nếu họ 
hành động tội lỗi với chủ ý làm hại người hay làm người khác bị 
thưong, thì khó mà có thể nói rằng những người đó tránh được 
Nghiệp quả. Nếu đứa trẻ chạm tay vào một thanh sắt nóng, nhất 
định em đó không thể tránh được phỏng tay. Nghiệp lực tác dụng 
đúng như vậy. Nghiệp lực không thiên vị, giống như trọng lực. 

Sự thay đổi tận gốc rễ vê' tâm tính của Angulimala [ương 
Quật Ma La] và Asoka (Vua A Dục) chứng minh tiềm lực của 
con người có thể kiểm soát được Nghiệp lực của mình. 

Angulimala là tên đạo tặc đã giết gần một ngàn người đồng 
hương. Chúng ta có thể phán xét vê' những hành động bê' ngoài 
được không? Ngay trong kiếp sống đó sau khi hối cải Angulima- 


146 


Vì sao tin Phât 


la đã trở thành bậc A La Hán chuộc lại những hành động tội lỗi 
gây ra trong quá khứ. 

Asoka [A Dục vương], Vị Hoàng Đế của Ấn, đã giết hàng 
ngàn vạn người trong các chiến trận để mở mang bờ cõi. Thê 
mà, sau khi thắng trận, ông đã tự mình hoàn toàn chuyển hóa, 
thay đổi hẳn lối sống để danh thơm lại ngày nay: “Trong cả chục 
ngàn tên tuổi các vương tước, các vua chúa, các bậc khanh tướng 
trong lịch sử, tên Vua A Dục chói sáng chói sáng một mình như 
một vì tinh tú”. Đó là lời nhận xét của sử gia thế giới H.G. Wells. 

NHỮNG YẾU TỐ HỖ TRỢ NGHIỆP 

Mặc dù Đạo Phật có nói là con người có thể kiểm soát 
nghiệp lực, nhưng không có nghĩa là mọi thứ đểu do Nghiệp 
cả. Đạo Phật không quên vai trò của các sức mạnh thiên nhiên 
khác. Theo Đạo Phật, có năm động lực hay tiến trình của Luật 
thiên nhiên tác động trong thế giới vật lý và tâm lý: 

1. Những định luật vật lý vô cơ từng mùa như các hiện tượng 
thời tiết vê' mưa gió v.v... 

2. Những định luật sinh vật học liên quan đến sự thay đổi 
theo từng mùa v.v... 

3. Nghiệp luật liên quan nguyên nhân luân lý hay nhân quả 

4. Hiện tượng thiên nhiên liên quan đến điện lực, nước thủy 
triều v.v... 

5. Định luật tâm lý tác động sự vận hành của Thức. 

Như trên, Nghiệp chỉ là một trong năm định luật thiên 
nhiên giải thích tính cách đa dạng trong thế giới này. 


K. Sri. Dhammananda 


147 


CÓ THỂ THAY ĐỔI NGHIỆP ĐƯỢC KHÔNG? 

Nghiệp thường bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh: tác động của 
các thiện lực và ác lực để chống lại và hỗ trỢ định luật tự tác này 

• • • • 9 • 99 J 

(Nghiệp). Những lực khác hỗ trỢ hoặc cản trở Nghiệp này là 
sinh thời điểm hay điểu kiện của sự sinh ra đời, tướng mạo và 
nỗ lực. 

Sự sinh ra đời thuận lợi hay không thuận lợi có thể phát 
triển hay làm trở ngại đến Nghiệp quả. 

Chẳng hạn, nếu một người được sinh ra từ một gia đình 
quý phái, hay trong một gia đình hạnh phúc, việc sinh thuận 
lợi này giúp cho người đó cơ hội thuận tiện để Nghiệp thiện 
tác động. Một người kém thông minh, nhưng bởi Nghiệp thiện 
được sinh trong một gia đình vương giả, nhờ sự liên hệ gia 
đình được người ta trọng vọng. Nếu cũng con người ấy vì sinh 
trong hoàn cảnh không thuận lợi, sẽ không được người ta đối 
xử tương tự. 

Tướng mạo đẹp đẽ hay xấu xí là hai yếu tố khác ảnh hưởng 
làm trở ngại hay hỗ trỢ sự tác động của Nghiệp. Nếu do một 
số thiện Nghiệp, một người được sinh thuận lợi, nhưng bị dị 
hình vì một số ác nghiệp, người đó không thể hoàn toàn hưởng 
kết quả lợi lạc do thiện nghiệp của mình. Cả đến là vị hoàng tử 
chính thức sẽ nối ngôi vua cũng không thể đạt ngôi vị này nếu 
bị sinh dị dạng hay tâm trí bất thường. Mặt khác, sắc đẹp là một 
tài sản quý báu cho sở hữu chủ. Một đứa con trai tuấn tú của gia 
đình nghèo vẫn làm nhiều người khác chú ý và có thể tự mình 
làm nổi bật nhờ ảnh hưởng của người xung quanh. Chúng ta 
cũng tìm thấy nhiều trường hỢp những người từ những gia đình 


148 


Vì sao tin Phât 




nghèo, dòng dõi hạ tiện, trở nên nổi tiếng như các tài tử đóng 
phim và các hoa hậu. 

Thời điểm và điều kiện cũng là những yếu tố khác ảnh 
hưởng đến sự tác động của Nghiệp. Trong thời kỳ nạn đói hay 
trong thời kỳ chiến tranh, tất cả mọi người đểu chịu chung số 
phận. Những điều kiện bất thuận lợi dễ gây nên khả năng phát 
triển ác Nghiệp tác động. Mặt khác, những điểu kiện thuận lợi, 
sẽ ngăn chặn tác động ác nghiệp. 

Nỗ lực hay trí thông minh là yếu tố quan trọng nhất ảnh 
hưởng đến sự tác động của Nghiệp. Không có nỗ lực thì tiến bộ 
vê' đời và đạo không thể có được. Nếu một người không tự mình 
nỗ lực để chữa bệnh, hay tự cứu lấy mình khỏi những khó khăn, 
hay cố gắng chuyên cẩn để tiến bộ, ác nghiệp sẽ có cO hội để phát 
triển hậu quả. Tuy nhiên nếu người đó gắng sức vượt các khó 
khăn, thiện nghiệp sẽ phát triển và hỗ trỢ. Một lẩn trong những 
tiên kiếp, khi một con thuyền bị đắm trong biển cả, Đức Bồ Tát 
đã cố gắng cứu mình và mẹ già, trong khi những người khác 
cẩu nguyện thánh thần và phó mặc số phận mình trong tay thẩn 
thánh. Kết quả là Đức Bồ Tát thoát hiểm trong khi những người 
khác đểu bị chết chìm. 

Như vậy tác động của Nghiệp ảnh hưởng bởi sự sinh, vẻ 
đẹp, hoàn cảnh và nỗ lực cá nhân, hay trí thông minh. Tuy 
nhiên, con người có thể vượt qua ngay được hậu quả của Ng¬ 
hiệp bằng cách áp dụng một số phưong thức. Nhưng người đó 
chưa thoát khỏi hậu quả của Nghiệp nếu người đó cứ ở trong 
vòng sinh tử luân hồi. Bất cứ lúc nào nhân duyên hội đủ, ng¬ 
hiệp quả ấy mà người đó đã từng vượt qua được vẫn có thể trở 


K. Sri. Dhammananda 


149 


lại ảnh hưởng đến người ấy. Đó là sự không chắc chắn của đời 
sống nhân gian. Cả đến các Đức Phật và các Bậc A la Hán cũng 
vẫn bị ảnh hưởng của một số Nghiệp, ngay cả ở trong kiếp 
sống cuối cùng của các Ngài. 

Yếu tố thời gian cũng là một khía cạnh quan trọng của 
Nghiệp lực cho con người kinh nghiệm các hậu quả tốt và xấu. 
Con người chứng nghiệm Nghiệp quả ngay trong hiện kiếp 
trong khi một số Nghiệp quả trổ sinh ngay ở kiếp tới. Một số 
Nghiệp quả theo người tạo nghiệp mãi trong vòng sinh tử luân 
hồi cho đến khi nào không còn tái sinh nữa sau khi đạt Niết Bàn. 
Lý do chính vê' sự khác biệt này là do sự thúc đẩy của tâm thức 
của con người vào thời điểm mà một tư tưởng sinh khởi trong 
tâm muốn làm điều thiện hay bất thiện. 

NĂNG Lực VÔ Tư/ KHÔNG THIÊN VỊ 

Những ai không tin có một năng lực gọi là Nghiệp nên hiểu 
rằng Nghiệp lực không phải là một sản phẩm phụ của một tôn 
giáo đặc biệt nào dù là Phật Giáo, Ấn Độ Giáo, Đạo Jain xác 
nhận và giải thích bản chất của sinh lực ấy. Đó là một định luật 
thiên nhiên đang hiện hữu không mang một nhãn hiệu tôn giáo 
nào. Tất cả những ai vi phạm định luật này, phải chịu hậu quả 
dù theo tín ngưỡng nào đi nữa, và những ai sống hài hòa với 
định luật này sẽ chứng nghiệm an lạc và hạnh phúc trong đời 
sống. Cho nên Nghiệp Luật ấy vô tư, không thiên vị đối với bất 
cứ ai tin hay không tin, có tôn giáo hay không tôn giáo. Luật ấy 
giống như bất cứ một định luật vũ trụ hiện hữu nào. Xin nhớ là 
Nghiệp không phải là tài sản độc quyền của Phật Giáo. 


150 


Vì sao tin Phât 




Nếu chúng ta hiểu Nghiệp là một sức mạnh hay một hình 
thức của năng lực, chúng ta có thể nhận thức được sự không có 
khởi đầu. Hỏi nơi đâu bắt đầu Nghiệp thì chẳng khác gì hỏi chỗ 
nào bắt đẩu dòng điện. Nghiệp giống như điện không có chỗ 
bắt đầu. Nghiệp hiện hữu trong một số điểu kiện. Một cách quy 
ước, chúng ta nói nguồn gốc của Nghiệp là tác ý nhưng nói vậy 
cũng quá quy ước như nói rằng nguồn gốc của một con sồng là 
một đỉnh núi. 

Giống những làn sóng trên đại dương trùng trùng điệp điệp 
lên nhau, làn sóng của thức chảy lên một làn sóng khác và sự 
hợp nhất của những làn thức chảy chồng chất lên nhau gọi là sự 
tác động của Nghiệp. Tóm lại, theo Phật Giáo, mỗi chúng sinh 
là một luồng điện của cuộc sống vận hành theo cái nút chuyển 
điện tự động của Nghiệp. 

Nghiệp là một dạng năng lực không tìm thấy bất kỳ tại đâu 
trong suối tâm thức hay trong cơ thể. Giống như trái xoài không 
tích trữ nơi nào trên cây xoài cả, nhưng tùy thuộc một số điểu 
kiện, trái xoài trổ sinh, Nghiệp cũng như vậy. Nghiệp tựa như 
gió hay lửa. Nó không được tích trữ nơi nào trong Vũ Trụ nhưng 
sẽ xuất hiện khi đủ một số điểu kiện. 

PHÂN LOẠI NGHIỆP 

Nghiệp được phân loại theo bốn cách: 

1) Thời gian mà kết quả của nó sẽ xảy ra [trổ quả] 

2) Chức năng [Kỉcca] 

3) Sự ưu tiên của kết quả 


K. Sri. Dhammananda 


151 


4) Địa điểm nơi các kết quả của nghiệp xảy ra 

Có các hành động đạo đức và phi đạo đức có thể gây ra kết 
quả ngay trong kiếp sống này Chúng được gọi là “có hậu quả 
tức thời - Dittha Dhamma Vedỉnỉya Kamma”. Nếu chúng không 
hoạt động ngay trong kiếp này, chúng sẽ trở thành “vồ hiệu - 
Ahosi”. 

Có một số hành động có thể tạo ra hậu quả trong kiếp sau. 
Chúng được gọi là “có hậu quả vê' sau - upapajja Vedỉnỉya Kam- 
ma”. Chúng cũng trở thành vồ hiệu nếu không xảy ra ở kiếp 
sống liền sau. 

Những hành động có thể tạo ra hậu quả trong bất kỳ kiếp 
sống nào vê' sau khi người đó vẫn còn trong vòng luân hồi 
[Samsara: cõi Ta Bà] được gọi là “có hậu quả bất định - Apara- 
parỉya Vedỉnỉya Kamma”. 

Sự phân loại nghiệp này là dựa theo tiêu chí thời gian mà 
hậu quả sẽ xảy ra. 

Sự phân loại nghiệp dựa theo chức năng cũng có bốn loại. 

Mọi sự sinh là do điều kiện của các nghiệp tốt và xấu trong 
quá khứ tùy cái nào chiếm ưu thế vào thời điểm chết. Nghiệp 
tạo điểu kiện cho sự sinh trong tương lai được gọi là “Nghiệp Tái 
Tạo - Janaka Kamma”. 

Bây giờ một nghiệp khác có thể sẽ tiếp tục hỗ trỢ hay duy trì 
hoạt động của Nghiệp Tái Tạo này. Trong khi nghiệp này có khu¬ 
ynh hướng tăng cường Nghiệp Tái Tạo, thì có một số nghiệp khác 
có khuynh hướng làm suy yếu, cản trở sự trổ quả của Nghiệp Tái 
Tạo cũng có thể xuất hiện. Hai loại nghiệp tương ứng được gọi là 


152 


Vì sao tin Phât 




“Nghiệp Hỗ TrỢ/ Nghiệp TrỢ Duyên - upatthambhaka Kamma” 
và “Nghiệp Cản Trở/ Nghiệp Bổ Đồng - upapidaka Kamma”. 

Theo luật Nhân Quả, năng lượng tiềm tàng của Nghiệp Tái 
Tạo có thể bị hủy bỏ bởi một nghiệp đối ngược mạnh mẽ hon 
của quá khứ, và nghiệp này đang tìm kiếm cơ hội và có thể xuất 
hiện bất ngờ, như một lực đối nghịch mạnh mẽ có thể chặn 
đường mũi tên đang bay và làm cho nó rơi xuống đất. Nghiệp 
này được gọi là “Nghiệp Tiêu Diệt - upaghataka Kamma”. Nó 
có hiệu quả mạnh hơn hẳn so với Nghiệp Hỗ Trợ và Nghiệp Cản 
Trở vì nó không chỉ cản trở mà còn tiêu diệt toàn bộ năng lực 
của Nghiệp Tái Tạo. 

Có bốn loại Nghiệp theo phân loại về ưu tiên trổ quả [để 

quyết định việc tái sinh]. 

Loại thứ nhất là Garuka, nghĩa là Trọng Nghiệp hay những 
Nghiệp nghiêm trọng. Loại nghiệp này, dù là tốt hay xấu, sẽ tạo 
kết quả ngay trong kiếp sống này hay trong kiếp liền sau. Nếu tốt, 
nó hoàn toàn thuộc vê' tinh thần [ý nghiệp], ví dụ như trường 
hợp của việc đắc các tầng thiền - Jhana. Nếu không, nó là hành 
động hoặc lời nói [thân nghiệp hoặc khẩu nghiệp]. 

Có năm loại Ác Trọng Nghiệp là: 

1. Giết cha 

2. Giết mẹ 

3. Giết một bậc Thánh A la hán 

4. Làm Thân Phật chảy máu 

5. Chia rẽ/ làm mất sự đoàn kết của Tăng Đoàn 

Sự hoài nghi vĩnh cửu [tà kiến cố định - Niyata Micchadỉt- 
thỉ] cũng được coi là một Ác Trọng Nghiệp. 


K. Sri. Dhammananda 


153 


Nếu không có Trọng Nghiệp nào tạo điểu kiện cho sự tái 
sinh thì Nghiệp vào lúc gần chết [Cận Tử Nghiệp - Asanna 
Kamma] sẽ có thể xuất hiện. Đây là nghiệp diễn ra ngay trước 
thời điểm chết. 

Nghiệp theo thói quen [Thường Nghiệp - Acỉnna Kamma] 
là nghiệp được ưu tiên tiếp theo. Nó là nghiệp mà người đó 
thường làm, thường tích lũy và rất yêu thích nó. 

Loại thứ tư là Nghiệp Tích Lũy - Katatta Kamma bao gồm 
tất cả những nghiệp không thể được xếp vào ba loại trên. Nó 
giống như một quỹ dự trữ của mỗi chúng sinh. 

Sự phân loại cuối cùng là theo cảnh giới noi kết quả của 
nghiệp sẽ diễn ra, đó là: 

1. Nghiệp Ác - Akusala, nó sẽ diễn ra trong Dục Giới [thế 
giới của sự ham muốn: Kamaloka] 

2. Nghiệp Thiện - Kusala, nó sẽ diễn ra trong Dục Giới [thế 
giới của sự ham muốn: Kamaloka] 

3. Nghiệp Thiện - nó sẽ diễn ra trong Sắc Giới [thế giới của 
vật chất: Rupaloka] 

4. Nghiệp Thiện - nó sẽ diễn ra trong Vô Sắc Giới [thê giới 
của phi vật chất: Arupaloka] 

CÓ PHẢI TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỂU DO NGHIỆP? 

Mặc dù Đạo Phật quy cho sự bất quân bình của loài người 
phần lớn là do ảnh hưởng của Nghiệp nhưng nó không khẳng 
định rằng tất cả mọi thứ đểu do Nghiệp. 


154 


Vì sao tin Phât 




Nếu tất cả mọi thứ đều do Nghiệp, thì con người sẽ luôn 
luôn phải tồi tệ nếu nghiệp của anh ta/ cô ta là xấu. Người đó sẽ 
không cần tư vấn bác sĩ để được chữa bệnh, bởi vì nếu Nghiệp là 
như vậy, thì anh ta/ cô ta sẽ được chữa lành. 

TẠI SAO KẺ ÁC LẠI VUI HƯỞNG TRONG KHI NGƯỜI 
TỐT LẠI ĐAU KHỔ? 

Một số người hỏi: - “Nếu ở hiển gặp lành, ở ác gặp xấu” tại 
sao trên đời này có nhiều người tốt lại bị khổ trong khi những 
kẻ xấu lại được sung sướng?” Trả lời cho câu hỏi này: theo quan 
điểm Phật Giáo, có người dù tốt do bản chất, nhưng vì không tích 
lũy đủ cồng đức ở tiền kiếp để bù trừ hậu quả xấu của nghiệp bất 
thiện mà ở một nơi nào đó trong quá khứ họ đã phạm lỗi lẩm. 
Mặt khác, có người xấu do bản chất nhưng được hưởng phước ở 
kiếp này trong một thời gian ngắn do thiện nghiệp mạnh mẽ mà 
họ tích lũy được trong tiền kiếp. 

Thí dụ có một số người bởi bản chất được thừa hưởng một 
thể chất cường tráng nên họ có một sức khỏe rất tốt. Sức chịu 
đựng vê' thể lực của họ rất mạnh nên họ không hay bị đau yếu. 
Mặc dù họ không áp dụng biện pháp phòng ngừa cẩn thận, sống 
hợp vệ sinh, họ vẫn mạnh khỏe trong khi có những người khác 
uống nhiều loại thuốc bổ và sinh tố, dùng thực phẩm giàu dinh 
dưỡng khỏe để tăng thể lực, nhưng dù cố gắng để được mạnh 
khỏe, sức khoẻ của họ vẫn không thấy khá hơn. 

Bất cứ hành vi nào tốt hay xấu tạo ra trong kiếp này, nhất 
định sẽ có phản ứng ngay trong đời này hoặc kiếp sau. Không thể 
nào chạy trốn khỏi hậu quả như chỉ đơn giản bằng cẩu nguyện, 


K. Sri. Dhammananda 


155 


nhưng phải bằng cách trau dồi tâm ý, và sống một cuộc đời cao 
thượng. 

Người Phật Tử được khuyên khích làm điểu thiện không 
phải để đạt một chỗ trên thiên đường. Họ tạo thiện nghiệp để 
mong nhổ tận gốc rễ lòng vị kỷ và để chứng nghiệm bình an và 
hạnh phúc. 

TÁI SINH 

Không thỏa mãn đưỢc ham muốn vê sự sống còn và về dục lạc 
là nguyên nhân của tái sinh. 

Người Phật Tử nhìn thuyết tái sinh không chỉ là lý thuyết 
suông mà là một sự kiện có thể kiểm chứng đưọc. Niềm tin vào 
tái sinh tạo thành một nguyên lý căn bản của Phật Giáo. Tuy 
nhiên, sự tin tưởng này không chỉ giới hạn nơi người Phật tử, 
mà còn được thấy tại nhiều quốc gia, trong những tôn giáo khác, 
và cả nơi những nhà tư tưởng tự do. Pythogaras có thể nhớ lại 
kiếp trước của ông. Plato nhớ được một số tiền kiếp của ông. 
Theo Plato, con người có thể tái sinh mười lần. Plato cũng tin 
là việc tái sinh có thể có trong thế giới loài vật. Dân tộc Ai Cập 
và Trung Hoa thời cổ thường tin là chỉ có các nhân vật nổi tiếng 
như hoàng đế, vua chúa mới có tái sinh. Một chức quyền nổi 
tiếng Ki Tô Giáo Origen, sống khoảng (185-254) sau Tây Lịch, 
tin có tái sinh. Theo ồng, không có sự đọa đầy khổ sở vĩnh viễn 
tại địa ngục. Gorana Bruno, sống trong thế kỷ thứ 16, tin là mỗi 
người và mỗi con vật đểu chuyển linh hồn vào chúng sinh khác 
sau khi chết. Năm 1788, triết gia nổi tiếng Kant cồng kích quan 
niệm hình phạt đọa đầy vĩnh viễn. Kant cũng tin tưởng việc có 


156 


Vì sao tin Phât 




thể tái sinh thành chư thiên. Schopenhauer (1788-1860), một 
triết gia vĩ đại nói nơi nào có ý chí muốn sống còn thì nơi đó 
phải có đời sống. Khát vọng muốn sống còn tự nó biểu lộ liên 
tục trong nhiều hình thức mới. Đức Phật giải thích “ý chí muốn 
hiện hữu” này là lòng tham sống. 

Thật ra chúng ta có thể kiểm chứng được tiền kiếp của mình 
nhưng không phải là dễ dàng. Bản chất của tâm ý không cho 
phép mọi người nhớ lại tiền kiếp. Tâm ý của chúng ta bị áp đảo 
bởi năm chướng ngại: tham lam, sân hận, hôn trầm, trạo cử và 
nghi ngờ. Vì những chướng ngại trên, cái nhìn của chúng ta bị 
cản trở cho nên chúng ta không hình dung được tái sinh. Giống 
như gương không phản ảnh được hình bóng vì bị bụi bặm che 
phủ, tâm ý bị che ám không cho phép hầu hết mọi người nhớ lại 
tiền kiếp của mình. Ban ngày chúng ta không nhìn thấy các vì 
sao, không phải là vì chúng không có trong bầu trời, mà là vì bị 
ánh sáng của mặt trời chói nhòa. Giống như vậy, chúng ta không 
nhớ được tiền kiếp vì tâm của chúng ta hiện tại lúc nào cũng 
nặng trĩu với bao suy tư, bao biến chuyển ngày lại ngày, và bao 
hoàn cảnh phàm tục. 

Nhận định được sự ngắn ngủi của kiếp sống chúng ta trên 
thế gian này giúp ta suy ngẫm vê' sự tái sinh. Nếu chúng ta chiêm 
nghiệm đời sống, mục tiêu và ý nghĩa tối hậu của nó, và tất cả 
những kinh nghiệm đủ loại mà con người có thể trải qua, phải 
kết luận rằng chỉ trong một kiếp sống, chúng ta không có đủ thì 
giờ để hoàn thành những gì mà con người phải làm theo bản 
năng thiên nhiên, chưa nói đến những ham thích mà người đó 
muốn làm. Mức độ của kinh nghiệm thật là to lớn. Có rất nhiều 


K. Sri. Dhammananda 


157 


năng lực khác nhau tiềm ẩn nơi con người mà chúng ta nhìn 
thấy và phát triển khi có cơ hội. Nhất là ngày nay điểu đó rất 
đúng nếu tiến hành một cuộc điểu tra đặc biệt. Chúng ta tìm 
thấy nơi chúng ta những hoài bão to lớn, nhưng không có thì giờ 
để đạt được chúng. Trong lúc đó, đoàn quân hùng vĩ của đam mê 
và khao khát, ích kỷ và dục vọng, hoành hành nơi chúng ta và 
với những người khác. Những sức mạnh ấy nối tiếp nhau theo ta 
cho đến lúc chết. Tất cả những sức mạnh ấy phải được chế ngự, 
khuất phục, và sử dụng. Một kiếp sống thật ngắn ngủi không đủ 
cho ta làm hết được các điểu đó. 

Học thuyết tái sinh trong Phật giáo khác biệt giáo lý vê' 
chuyển kiếp và đầu thai của các tồn giáo khác. Không giống Ấn 
Độ Giáo, Đạo Phật bác bỏ sự hiện hữu trường cửu của một linh 
hồn do thánh thần tạo nên hay một thực thể không thay đổi 
được chuyển từ kiếp này đến kiếp khác. Tương tự như một cá 
nhân có thể được tạo ra do nhân duyên chứ không do một bản 
ngã hay linh hồn, thì tái sinh có thể bắt nguồn từ cái chết mà 
không cẩn có một linh hồn chuyển tiếp. Suốt một kiếp sống, cứ 
mỗi một chập tư tưởng lóe lên rồi tắt đi, nó tạo sự sinh khởi cho 
một chập tư tưởng kế tiếp bằng chính sự hoại diệt của nó. Nói 
một cách chính xác sự sinh lên và mất đi của một tư tưởng là 
sinh và tử. Cho nên trong một kiếp người, chúng ta có hằng hà 
sa số sinh và tử trong mỗi giây. Nhưng vì tiến trình tâm ý tiếp tục 
với sự hỗ trỢ của một thân xác vật lý nên chúng ta coi luồng tiếp 
nối của thân tâm như sự hình thành một kiếp sống. 

Cái mà chúng ta thường hiểu vê' cái chết là sự ngưng hoạt 
động của các chức năng sống còn của thân xác. Khi xác thân 


158 


Vì sao tin Phât 




mất sinh lực, nó không còn có thể hỗ trỢ được dòng tâm thức là 
mặt tinh thần của tiến trình. Nhưng chừng nào nó còn có một 
sự bám víu vào đời sống, còn lòng ham muốn được sống còn thì 
dòng tâm thức sẽ không ngừng lại với xác thân đã chết. Khi cái 
chết đến, khi xác thân hoại diệt, dòng tâm thức khao khát muốn 
sống còn lại gá vào một xác thân mới xuất hiện qua sự gặp gỡ 
của tinh trùng và trứng. Cho nên, tái sinh xuất hiện ngay sau khi 
chết. Dòng suối kỷ ức có thể bị gián đoạn và nhân dạng được 
chuyển hóa sang tình trạng mới, nhưng tất cả những tích lũy vê' 
kinh nghiệm và tính khí được truyền trao sang cho thai nhi, và 
chu kỳ của sự tái sinh lại bắt đẩu quay một vòng khác. 

Với Phật Giáo, chết không có nghĩa là đi vào cuộc sống 
trường cửu hay một sự đoạn diệt hoàn toàn. Đúng hơn chết là 
cửa ngõ của tái sinh mới tiếp nối lớn lên, suy tàn rồi chết. 

Vào giây phút cuối cùng, chức năng tái tạo của thể xác 
không còn hoạt động được trong tâm của một người đang chết. 
Giống như người tài xế nhả ga trước khi ngưng, cho nên động 
lực không còn chuyển đến máy. Tương tự như vậy, những đặc 
tính vê' vật chất của Nghiệp không còn sinh khởi nữa. 

Người Phật tử không xác nhận kiếp sống hiện tại là kiếp 
sống duy nhất giữa hai cái vồ tận của thống khổ và hạnh phúc và 
cũng chẳng tin là các thiên thẩn sẽ mang họ đến thiên đường để 
họ sống bất diệt tại đó. Người Phật tử tin rằng kiếp hiện tại chỉ là 
một trong nhiều vồ số kiếp, và một kiếp sống trên cõi nhân gian 
này chỉ là một giai đoạn của nhiều đoạn khác mà thôi. Họ tin 
rằng tất cả chúng sinh sẽ tái sinh đâu đó trong một thời gian khi 
mà ác nghiệp hay thiện nghiệp vẫn còn trong tiềm thức, trong 


K. Sri. Dhammananda 


159 


dạng thức của năng lượng tâm linh. Sự giải thích về tiềm thức 
trong phạm vi Phật Giáo không phải là loại tiềm thức giải thích 
bởi các nhà tâm lý học hiện đại vì các ý niệm trên không đồng 
nghĩa hoàn toàn. 

Cái gì là nguyên nhân của tái sinh? Đức Phật dạy rằng vô 
minh sinh tham dục. Tham dục không đưỢc toại nguyện là nguyên 
nhân của tái sinh. Khi tất cả tham dục bất-toại-nguyện bị dập tắt, 
tái sinh không còn phát sinh. Muốn dập tắt tham dục, cần thiết 
phải phá vỡ vồ minh. Khi vồ minh bị phá vỡ, ta sẽ nhận ra được 
sự vồ ích của mỗi lần tái sinh, như thế đồng thời cũng tự ý thức 
được sự tối cẩn thiết phải áp dụng một nếp sống như thế nào để 
có thể triệt tiêu được hẳn lòng ham muốn tái sinh kia. 

Vô minh cũng mang ý tưởng viển vông và phi lý là mỗi 
người chỉ có một kiếp sống mà thôi và còn có ảo tưởng khác nữa 
là kiếp sống này của con người sẽ được theo sau bằng những 
cảnh giới của lạc thú bất diệt hoặc cảnh giới đọa đầy vĩnh viễn. 

Đức Phật dạy rằng vô minh sẽ bị xua tan và đau khổ sẽ chấm 
dứt khi ta hiểu rõ Tứ Diệu Đế, và không bằng bất cứ con đường 
nào khác. Muốn diệt vồ minh, ta phải kiên trì thực hành hạnh 
vị tha đến mọi loài, phát triển thông minh và trí tuệ. Ta phải tận 
trừ dục lạc cá nhân thấp hèn và ham muốn vị kỷ. 

TÁI SINH DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO? 

Khi xác thân vật chất không còn đủ sức để hoạt động, các 
năng lực không chết theo với nó nhưng tiếp tục dưới hình 
thức nào đó mà ta gọi là kiếp khác. Nghiệp lực tự nó biểu hiện 
trong hình thái một con người hay trong hình thái một con vật. 


160 


Vì sao tin Phât 




Trường hỢp sau có thể xảy ra nếu một người không có duyên 
để phát triển những nghiệp lực tích lũy thiện của mình. Lực đó 
gọi là chấp thủ, ái dục, tác ý, tham sống, chưa chấm dứt cùng với 
cái xác thân không còn hoạt động, nhưng vẫn tiếp tục biểu hiện 
dưới một hình thái khác, tạo ra một sự sống mới gọi là tái sinh. 

Ngày nay ở nhiều nước khác nhau, có nhiều người tự nhiên 
nhớ được tiền kiếp của họ. Những kinh nghiệm của những 
người này được nghiên cứu cẩn thận trong các tài liệu, báo chí, 
tập san. Một số trong những người này trước đây không bao giờ 
chấp nhận tái sinh cho đến khi họ nhớ rải rác được kiếp trước 
của họ, họ mới công nhận. Nhiều tin tức vê' kiếp trước của họ 
được điểu tra và cồng nhận là đúng. 

Bằng thôi miên, một số người đi đến kết quả biết tin tức về 
những kiếp trước. Một số trạng thái thôi miên đi sâu vào tiềm 
thức khiến có thể nhớ lại tiền kiếp. 

Chuỗi dài của tái sinh trở thành một diễn tiến tự nhiên, 
không phải được tạo ra bởi một tôn giáo đặc biệt nào hay bởi 
một thánh thẩn nào. Tin hay không tin tái sinh cũng không làm 
sai biệt gì đến tiến trình tái sinh hay tránh được nó. Tái sinh 
phát sinh chừng nào mà con người còn tham sống, ái dục, và 
luyến chấp còn hiện hữu trong tâm. Năng lực tâm linh mạnh 
mẽ đó chiếm ưu thê nOi mỗi chúng sinh trong vũ trụ. Những ai 
hy vọng và cầu nguyện khỏi tái sinh, phải hiểu là lời mong mỏi 
không thể thực hiện được cho đến khi nào họ nỗ lực nhổ tất cả 
gốc rễ của tham ái và luyến chấp. Nhìn thấy và chứng nghiệm sự 
bấp bênh và bất toại nguyện của đời sống trong thân phận nhân 
gian, người trí tự mình tìm cách tránh khỏi vòng sinh tử, tử 


K. Sri. Dhammananda 


161 


sinh bằng cách thực hành chánh đạo. Những ai không chịu giảm 
thiểu tham ái, và luyến chấp, nhất định phải đương đẩu với tất cả 
tình trạng bất-toại-nguyện và bấp bênh gắn liền với tái sinh và 
tái sinh cứ tiếp diễn. 


TÁI SINH CÓ ĐỒNG THỜI KHÔNG? 

Một điểu khó hiểu vê' tái sinh là sự phát xuất tái sinh có tức 
khắc đồng thời hay không. Đó là một vấn đề gây nhiều tranh 
luận cả đến các nhà học giả Phật Tử ưu tú. Theo Vi Diệu Pháp, 
tái sinh (sự thụ thai) phát xuất liền ngay sau cái chết của một 
chúng sinh mà không có giai đoạn chuyển tiếp. Một số người lại 
tin tưởng rằng sau khi chết thần thức còn ở lại một số ngày trước 
khi tái sinh. Một cách lý giải khác vê' tín ngưỡng này không phải 
thần thức mà là tâm thức hay năng lực tinh thần của người chết 
của tham ái và luyến chấp còn ở lại trong không gian hỗ trỢ bởi 
năng lượng tham ái và luyến chấp của người đó. Tuy nhiên sớm 
hay muộn gì thì tái sinh cũng vẫn phát xuất. Những hồn ma tức 
các chúng sinh sinh trong hình tướng ma quỷ là những chúng 
sinh vồ phước, và kiếp sống của họ dưới hình thái này cũng 
không vĩnh viễn. Đó cũng chỉ là một dạng thức tái sinh tạm thời. 

Một quan niệm khác mà nhiều người không hiểu là trong 
tiến trình tái sinh, con người có thể tái sinh thành con vật và con 
vật có thể tái sinh thành con người. Thú tính trong tâm của một 
người, và lối sống như con vật của người đó có thể khiến người 
đó tái sinh thành con vật. Hoàn cảnh và hạnh kiểm tinh thẩn là 
yếu tố trách nhiệm cho kiếp sau. Mặt khác, một người tái sinh 
thành thú do những bất thiện tâm ở kiếp trước, có thể tái sinh 


162 


Vì sao tin Phât 




trở lại thành người, nếu con vật ấy không phạm tội ác nghiêm 
trọng nào. Dữ kiện cho thấy một số con vật rất thông minh và 
hiểu biết. Đó là bằng chứng rõ ràng con vật này có khả năng tái 
sinh thành người. Một người sinh thành con vật vẫn có thể trở 
lại kiếp người, khi bất thiện nghiệp khiến người đó sinh thành 
con vật đã cạn và thiện nghiệp tích lũy chiếm ưu thế. 


LỨC SẮP CHẾT 

Trong tâm thức của người sắp chết, có ba dạng tâm/ thức 
(Vinnana) hoạt động; tâm/ thức liên-hệ-tái-sinh (patisandhi cỉt- 
ta), tâm/ thức thụ động hay thức liên tục của sự sống tiếp diễn 
(tâm hộ kiếp, bhavanga), và dòng tử thức (thức gián đoạn với 
kiếp sống hiện tại: cuti citta). Trong giây phút cuối cùng của kiếp 
sống hiện tại của một con người, dòng thức liên-hệ-tái-sinh trỗi 
lên với ba dấu hiệu làm đối tượng. Thức tái sinh lưu lại ở tâm 
nhận thức chỉ trong năm chập tư tưởng mờ nhạt và rồi lại chìm 
vào dòng hộ kiếp. Đến lúc cuối cùng của dòng hộ kiếp thì tử 
thức sinh lên, cắt đứt liên hệ với sự sống hiện tại và lại chìm vào 
dòng hộ kiếp. Ngay đây là lúc cuộc đời hiện tại chấm dứt. Vào 
giây phút cuối cùng của dòng hộ kiếp, thức tái sinh sinh lên cho 
đời sống kế tiếp và ngay lúc này đây kiếp sống mới bắt đầu. Trên 
đây là tiến trình của tử và tái sinh theo Phật Giáo và chỉ trong 
Phật Giáo mới có sự giải thích cặn kẽ vê' những hiện tượng thiên 
nhiên ấy. 

Đối đẩu với cái chết, người Phật Tử không sỢ chết mà chỉ 
coi chết như một biến cố bình thường \à hiểu rằng bất cứ ai sinh 
ra cũng phải chịu khổ đau, “suy tàn”, và cuối cùng phải chết. 


K. Sri. Dhammananda 


163 


Hay như người nào đó nói một cách thích đáng hơn rằng: “Mỗi 
người sinh ra là đã mang ngay giấy khai tử khi lọt lòng”. Nếu tất 
cả chúng ta nhìn cái chết với đường lối trí tuệ và hữu lý như vậy 
chúng ta không nên bám chặt vào đời sống như trước nữa. 

“Đây là lần sinh cuối cùng của ta và ta sẽ không còn tái sinh 

nữa 

(Kỉnh Chuyển Pháp Luân) 


NIẾT BÀN [NIBBANA] 

Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng, một trạng thái siêu thế của 
hạnh phúc bất diệt. Hạnh Phúc Niết Bàn không thể chứng nghiệm 
đưỢc bằng cách thỏa mãn các giác quan mà là làm cho chúng lắng 
xuống. 

Niết Bàn là mục tiêu cuối cùng của Phật Giáo. Vậy Niết Bàn 
là gì? Biết thực sự Niết Bàn là gì thì khó; còn biết cái gì không 
phải là Niết Bàn thì tương đối dễ hơn. 

Niết Bàn không phải là hư vô hay sự dập tắt. Phải chăng Đức 
Phật bỏ gia đình, vương quốc và hoằng pháp trong 45 năm - tất 
cả là cho hư vô? 

Niết Bàn không phải là thiên đường. Một vài thế kỷ sau khi 
Đức Phật nhập diệt, một số giáo phái Phật Giáo bắt đẩu trình 
bày Niết Bàn như một thiên đường. Mục đích xem Niết Bàn 
ngang với một cảnh giới thần tiên là mong thuyết phục những 
đẩu óc kém hiểu biết và để lôi cuốn những người này vào giáo 
phái của họ. Phấn đấu đến Niết Bàn thành ra có nghĩa là tìm một 
nơi thích thú mà mọi thứ đều đẹp đẽ, và mọi người đểu hạnh 


164 


Vì sao tin Phât 




phúc đời đời. Đây có thể là một mẩu truyện dân gian bình dị mà 
thôi chứ không phải là Niết Bàn mà Đức Phật chứng nghiệm và 
giảng dạy. Lúc Đức Phật còn tại thế, Ngài không phủ nhận ý kiến 
vê' thiên đường như các tôn giáo sơ khai Ấn trình bày. Nhưng 
Ngài biết rằng thiên đường này vẫn nằm trong vòng luân hồi và 
sự giải thoát cuối cùng phải vượt qua phạm vi luân hồi. Đức Phật 
có thể nhìn thấy là Con Đường dẫn đến Niết Bàn vượt trên mọi 
thiên đường. 

Nếu Niết Bàn không phải là một nơi chốn, vậy Niết Bàn ở 
đâu? Niết Bàn hiện hữu cũng giống như lửa hiện hữu. Không 
có chốn nào chứa sẵn lửa, hoặc chứa sẵn Niết Bàn. Nhưng khi 
bạn cọ sát hai miếng đá vào nhau, sự cọ sát tạo điểu kiện cho 
lửa phát sinh. Cũng giống như vậy, khi bản chất trong tâm con 
người thoát khỏi mọi ồ nhiễm thì hạnh phúc Niết Bàn xuất 
hiện. 

Bạn có thể chứng nghiệm Niết Bàn. Chỉ cho đến khi bạn 
chứng nghiệm trạng thái hạnh phúc Niết Bàn tối thượng, bạn 
mới có thể thực sự biết Niết Bàn ra sao. Với những ai đặt nặng 
vấn đê' lý thuyết, kinh điển có thể giúp phần nào. Kinh điển gợi ý 
Niết Bàn là trạng thái siêu thế của hạnh phúc thuần khiết. 

Niết Bàn, tự nó hoàn toàn không thể giải thích được 
và không thể định nghĩa được. Như bóng tối chỉ có thể giải 
nghĩa bằng đối ngược của nó là ánh sáng, cũng như tĩnh lặng chỉ 
có thể giải thích bằng đối ngược của nó là động, cũng vậy Niết 
Bàn, trạng thái dập tắt hết khổ đau có thể giải thích bằng đối 
ngược của nó là đau khổ triền miên trong vòng luân hồi. Bóng 
tối lan tràn khi không có ánh sáng, tĩnh lặng lan tràn khi không 


K. Sri. Dhammananda 


165 


có động, cũng giống như vậy, Niết Bàn hiện hữu mọi nơi khi đau 
khổ, thay đổi và bất tịnh không có mặt. 

Kẻ bị đau gãi vết thương có thể thấy đỡ đau. Sự giảm đau 
tạm thời này làm vết thương trầm trọng thêm và khiến bệnh 
càng ngày càng nặng. Niềm vui được chữa lành bệnh khó có thể 
so sánh với cảm giác giảm đau ngắn ngủi nhờ gãi vết thương. 
Giống như vậy, thỏa mãn tham ái vê' dục lạc chỉ mang lại thỏa 
thích hoặc vui thú tạm bợ khiến chúng sinh phải chịu ở dài lâu 
thêm trong cõi luân hồi. Chữa khỏi bệnh luân hồi là Niết Bàn. 
Niết Bàn chấm dứt những bám víu gây ra mọi khổ đau của sinh, 
già, bệnh chết, phiền não, oán thán và thất vọng. Niềm vui được 
lành bệnh của Niết Bàn khó có thể so sánh với lạc thú tạm bợ 
qua thỏa mãn dục lạc của cõi luân hồi. 

Rất nguy hiểm nếu phiếm bàn vê' Niết Bàn; điểu tốt hơn là 
làm sao sửa soạn các điều kiện cẩn thiết cho Niết Bàn, làm sao 
đạt được an lạc nội tâm, và có một cái nhìn sáng suốt dẫn đến 
Niết Bàn. Hãy theo lời khuyên của Đức Phật: đem giáo lý của 
Ngài vào sự thực hành. Hãy nhổ bỏ tất cả những ô nhiễm mọc 
rễ từ tham, sân, si. Hãy tự thanh lọc hết các tham ái và thực hành 
lòng vị tha tuyệt đối (vô ngã). Sống một cuộc đời đạo hạnh và 
thường xuyên tu tập thiển. Tinh tấn tu hành sẽ giải thoát khỏi 
tất cả vị kỷ và ảo tưởng. Rồi Niết Bàn sẽ được đạt và được chứng. 


NIẼT BÀN VÀ LUÂN HÕI [SAMSARA] 

Một luận sư Đại Thừa nổi tiếng là Ngài Long Thọ cho rằng 
Luân Hồi và Niết Bàn là một. Sự giải thích này có thể làm cho 
một số người hiểu nhầm. Tuy nhiên cho rằng quan điểm về Luân 


166 


Vì sao tin Phât 




Hồi và Niết Bàn giống nhau có nghĩa là không có gì khác biệt 
giữa tánh không của các sự vật duyên hợp và trạng thái vô điểu 
kiện của Niết Bàn. Theo Kinh Điển bằng tiếng Pali, Luân Hồi 
được miêu tả là một sự tiếp nối không ngừng của năm uẩn, bốn 
thành phần (đất, nước, gió, lửa) và 12 nguồn gốc căn bản của 
tiến trình tâm linh (Thập Nhị Nhân Duyên) trong khi Niết Bàn 
được miêu tả là sự dập tắt của tất cả những dòng tưong quan vê' 
vật chất và tâm linh trên. 

Tuy nhiên người ta đã thừa nhận rằng những ai đã đạt hạnh 
phúc Niết Bàn, có thể kinh nghiệm lại trạng thái này trong cuộc 
sống của họ ở cõi Luân Hồi. Trong bất cứ trường hợp nào, sau 
khi chết sự liên hệ với các thành phần trên đểu bị loại hẳn, đon 
giản vì Niết Bàn vô điều kiện, không liên hệ hay phụ thuộc lẫn 
nhau. Nếu còn có một điểu gì sau Niết Bàn thì điểu đó phải là 
“Chân Lý Tối Thượng”. 

Bạn phải tập tách rời khỏi tất cả sự vật phàm trần. Nếu còn 
dính mắc vào một ai hay một việc gì, hay nếu còn ác cảm với ai 
hay một việc gì, thì bạn không bao giờ có thể đạt được Niết Bàn, 
\à Niết Bàn là phải vượt qua tất cả những đối nghịch giữa dính 
mắc và ác cảm, giữa ưa và ghét. 

Khi đạt được trạng thái rốt ráo đó, Bạn sẽ thông suốt tường 
tận đời sống trần thế mà giờ đây bạn đang bám víu vào. Thế gian 
này không còn là đối tượng cho sự tham đắm của bạn nữa. Bạn 
sẽ nhận ra tính phiền não, vồ thường và vồ ngã của tất cả chúng 
sinh đang sống và không đang sống. Chỉ dựa vào các vị thầy 
và các kinh sách mà không tự mình cố gắng trong chánh pháp 
thì rất khó mà đạt được Niết Bàn. Những mộng mO của bạn sẽ 


K. Sri. Dhammananda 


167 


tan biến và chẳng còn xây lâu đài trong không khí nữa. Giông 
tố chấm dứt. Sẽ không còn tranh đấu cho cuộc sống nữa. Tiến 
trình thiên nhiên sẽ ngừng lại. Tất cả những phiền não, đau khổ, 
trách nhiệm, rối rắm, gánh nặng, những khó chịu vê' vật chất và 
tinh thần, và tất cả những cảm xúc đểu tiêu tan sau khi đạt hạnh 
phúc tối thượng Niết Bàn. 

Nói Niết Bàn là hư vỏ chỉ vì ta không cảm nhận được nó 
bằng năm giác quan, thì cũng phi lý như nói rằng ánh sáng 
không hiện hữu chỉ vì người mù không thấy được nó. 

Niết Bàn có thể đạt được ngay trong kiếp sống hiện tại này. 
Phật Giáo không nói là mục đích tối thượng này chỉ đạt được 
sau khi qua đời. Khi Niết Bàn đạt được trong hiện tại với xác 
thân còn sống được gọi là Sopadisesa Niết Bàn (Hữu-dư Niết 
Bàn). Khi một Vị A La Hán nhập Niết Bàn, sau khi xác thân 
không còn nữa, không còn phẩn nào còn lại của sự hiện hữu vật 
chất, được gọi là Anupadỉsesa Niết Bàn (Vồ dư Niết Bàn). 

LÝ NHÂN DUYÊN 

“Không có ThưỢng đế, hay Phạm Thiên nào 

Không có gì trong bánh xe của sự sống này 

Mà chỉ là những hiện tưỢng vần xoay 

Tất cả tùy thuộc vào nhân duyên”. 

(Thanh Tịnh Đạo) 

Định luật vê' Lý Nhân Duyên là một trong những giáo lý 
quan trọng nhất và rất thâm sâu của Đức Phật. Đức Phật thường 
diễn tả kinh nghiệm vê' sự giác ngộ của Ngài là bằng một trong 


168 


Vì sao tin Phât 




hai cách, hoặc thấu hiểu Tứ Diệu Đế hoặc thấu hiểu Lý Nhân 
Duyên. Tuy nhiên đa số thường được nghe vê' Tứ Diệu Đế và có 
thể luận bàn vê' Tứ Diệu Đế hơn là Lý Nhân Duyên mà sự quan 
trọng cũng không kém. 

Dù tuệ giác hiểu được Lý Nhân Duyên sinh khởi cùng với 
sự viên mãn về trí tuệ, nhưng chúng ta cũng vẫn có thể hiểu 
nguyên tắc của nó. Căn bản của Lý Nhân Duyên là đời sống hay 
thế giới này tạo thành là do một chuỗi tương quan liên hệ, trong 
đó sự sinh khởi và hoại diệt của các yếu tố tùy thuộc một số yếu 
tố khác làm điều kiện cho chúng. Nguyên tắc này có thể tóm tắt 
trong một công thức ngắn bốn dòng: 

Khỉ cái này hiện hữu cái kia hiện hữu 

Cái này đang sinh, cái kia củng sinh, 

Khỉ cái này không có, cái kia không có 

Cái này đang ngUng cái kia cũng ngưng 

Sự sinh, trụ và diệt của mọi hiện hữu đều dựa trên nguyên 
tắc của sự phụ thuộc và tương quan lẫn nhau. Nguyên tắc này 
được gọi là Lý Nhân Duyên hay Patỉccasamuppada tiếng Pali. 
Luật này nhấn mạnh một nguyên tắc quan trọng là tất cả hiện 
tượng trong vũ trụ này đều ở trạng thái liên hệ, phụ thuộc lẫn 
nhau không sinh khởi, độc lập với những điểu kiện hỗ trỢ. Một 
hiện tượng sinh khởi vì hội đủ những điều kiện để hỗ trỢ sự sinh 
khởi ấy. "Vả một hiện tượng chấm dứt khi các điểu kiện và thành 
phẩn cấu tạo hỗ trỢ sự sinh khởi của nó đã thay đổi và không hỗ 
trợ nó nữa. Sự có mặt của các điểu kiện hỗ trỢ này cũng lại tùy 
thuộc vào các yếu tố khác để sinh khởi, phát triển và hoại diệt. 


K. Sri. Dhammananda 


169 


Lý Nhân Duyên là cách hiểu biết thực tiễn vê' vũ trụ và lý 
thuyết này tương đồng với Thuyết Tương Đối của nhà bác học 
Einstein. Sự kiện là mọi vật chẳng qua là một tập hợp của những 
tương quan rất phù hỢp với quan điểm khoa học tiên tiến của 
thế giới vật chất. Vì mọi vật đểu do điều kiện, tương quan, và 
phụ thuộc lẫn nhau nên không có một cái gì trong thế giới này 
được coi như một thực thể trường cửu, khác nhau được xem là 
một Ngã hay một linh hồn bất diệt mà nhiều người tin tưởng. 

Thế giới hiện tượng được tạo thành do một chuỗi tương 
quan, nhưng có phải đó là cách chúng ta thường hiểu thế giới 
là như vậy không? Vì tham ái chúng ta tạo những giả tưởng vê' 
sự thường còn trong tâm. Hầu như rất là bình thường cho con 
người bám víu vào cái mà họ cho là đẹp đẽ hay đáng ưa thích, 
và vất bỏ đi cái gì xấu xa hay không ưa thích. Bị chi phối bởi sức 
mạnh của lòng tham và sân hận, họ bị lạc hướng bởi si mê, mờ 
mịt, bởi ảo tưởng về sự thường còn của những cái mà họ bám 
víu hay vất bỏ. Cho nên, chúng ta khó có thể hiểu rằng thế giới 
chỉ là bóng nước hay ảo ảnh và không phải là một loại thực thể 
mà ta hằng tin như vậy. Chúng ta không hiểu thế giới thật ra 
là không thật. Nó giống như một trái cầu lửa khi được xoay tít 
chung quanh, trong một thời gian có thể tạo ra một ảo ảnh của 
một vòng tròn. 

Nguyên tắc căn bản trong Lý Duyên Khởi là nguyên tắc vê' 
nguyên nhân và kết quả. Trong Lý Nhân Duyên, cái gì diễn ra 
trong tiến trình nhân quả được miêu tả cặn kẽ. Để sáng tỏ bản 
chất nhân duyên của mọi sự vật chung quanh chúng ta, chúng 
ta lấy thí dụ một đèn dầu. Ngọn lửa của đèn dầu cháy do dẩu và 


170 


Vì sao tin Phât 




tim (bấc) đèn. Khi dầu và tim đèn hiện hữu, đèn cháy. Nếu một 
trong những thứ đó không có, đèn tắt. Thí dụ trên đây cho thấy 
rõ nguyên tắc của Lý Nhân Duyên giống như ngọn lửa của cây 
đèn dầu. Một thí dụ khác vê' một cái cây, cây mọc lên tùy thuộc 
vào hạt giống, đất, độ ẩm, không khí và ánh sáng mặt trời. Tất 
cả những hiện tượng ấy phát sinh tùy thuộc một số yếu tố nhân 
quả, không tự tác. Đó là nguyên tắc của Lý Nhân Duyên. 

Trong Giáo Pháp, chúng ta muốn biết Lý Nhân Duyên áp 
dụng ra sao trong vấn đê' khổ đau và tái sinh. Bằng đường lối 
nào Lý Nhân Duyên có thể giải thích tại sao chúng ta cứ luân 
hồi, khổ đau và làm sao chúng ta thoát khỏi khổ đau. Không 
có nghĩa là ta phải miêu tả nguồn gốc hay sự tiến hóa của vũ 
trụ. Cho nên ta không nên nhẩm lẫn cho rằng vô minh, yếu tố 
thứ nhất nêu trong Lý Nhân Duyên là nguyên nhân đầu tiên. 
Yì mọi sự vật phát sinh do những nguyên nhân đã có từ trước 
nên không thể có nguyên nhân đầu tiên. 

Theo định Luật của Lý Nhân Duyên, có mười hai yếu tố 
giải thích cho sự liên tục hiện hữu, hết kiếp này đến kiếp khác. 
Những yếu tố đó là: 

1. Do 'Vồ minh duyên sinh Hành (những hành động thuộc 
ý chí hay Nghiệp) 

2. Do Hành duyên sinh Thức 

3. Do Thức duyên sinh Danh Sắc (hiện tượng tâm linh và 
vật chất) 

4. Do Danh Sắc duyên sinh Lục Nhập (năm giác quan và 
tâm ý) 


K. Sri. Dhammananda 


171 


5. Do Lục Nhập duyên sinh Xúc 

6. Do Xúc duyên sinh Thọ 

7. Do Thọ duyên sinh Ái 

8. Do Ái duyên sinh Thủ 

9. Do Thủ duyên sinh Hữu 

10. Do tiến trình của Hữu duyên sinh Sinh 

11. Do Sinh có Lão, Tử, Não, Bi, Khổ, ưu và Thất Vọng. 

Trên đây cho thấy sự sống phát sinh, hiện hữu và tiếp nối 
ra sao, và khổ đau sinh khởi như thế nào. Có thể hiểu rằng các 
nhân tố đó nối tiếp trải dài trong quãng thời gian của ba kiếp 
sống; quá khứ, hiện tại và vị lai. Trong Lý Nhân Duyên, Vồ minh 
và Hành thuộc quá khứ, và tượng trưng những điểu kiện chịu 
trách nhiệm việc xảy ra cho kiếp hiện tại. Những yếu tố theo sau 
là Thức, Danh Sắc, Lục Căn, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu là những 
yếu tố thuộc kiếp sống hiện tại. Hai yếu tố còn lại là Sinh, và Lão 
Tử thuộc kiếp vị lai. 

Trong định luật này, yếu tố thứ nhất Vô minh duyên sinh 
Hành (hay Nghiệp). Vồ minh có nghĩa là không biết hay không 
hiểu bản chất thực sự sự hiện hữu của chúng ta. Do Vô minh, 
hành động thiện hay ác được tạo tác đưa con người đến tái sinh. 
Tái sinh có thể diễn ra trong nhiều cảnh giới khác nhau: nhân 
giới, thiên giới hay cõi cao hơn (phạm thiên), hoặc trong những 
khổ cảnh tùy theo nghiệp quả của từng người. Khi lâm chung, 
hành nghiệp của một người tạo điều kiện sinh khởi cho Thức, 
trong trường hợp này Thức tái sinh được phát xuất như tia sáng 
đẩu tiên của kiếp sống mới trong tiến trình của sự trở thành. 


172 


Vì sao tin Phât 


Một khi kiếp sinh Thức có mặt, sự sống lại bắt đẩu. Tùy 
thuộc vào Thức, Danh (Tâm) và Sắc (Vật) sinh khởi, một chúng 
sinh mới ra đời. Vì có Tâm và Vật, sáu giác quan phát sinh (giác 
quan thứ sáu là tâm). Sáu giác quan sinh Xúc. Xúc với cái gì? Xúc 
với sắc, âm thanh, mùi, vị, những vật sờ đụng được, và những 
đối tượng của tâm [sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp]. 

Sắc, âm thanh, mùi, vị, vật sờ đụng được, và đối tượng của 
tâm có thể đẹp đẽ, thích thú và hấp dẫn. Mặt khác, chúng cũng 
có thể xấu xa và không vừa ý. Cho nên tùy thuộc vào Xúc, cảm 
giác phát sinh: cảm thọ thích thú hay không thích thú, hay dửng 
dưng [trung tính]. Do những cảm thọ này mà quy luật của tham 
và sân bắt đầu hoạt động. Chúng sinh theo tự nhiên bị thu hút 
bởi những gì thích thú và ghét bỏ những gì không thích thú. Do 
kết quả của Thọ, Ái Dục phát sinh. Kẻ tham dục và khao khát các 
hình thức đẹp đẽ và hấp dẫn, âm thanh hay và quyến rũ, mùi, 
vị, va chạm, và các vật mà tâm cho là mỹ miều và lôi cuốn. Từ 
những Ái Dục này, kẻ đó phát triển mạnh mẽ lòng ham thích 
những gì thích thú và chán ghét những gì cho là không thích 
thú. Bây giờ vì sự bám víu và luyến chấp này tạo điểu kiện cho 
kiếp sống kế tiếp và Hữu phát sinh. Nói một cách khác, tiến 
trình của Trở Thành được điều động bởi sự Bám Víu. 

Mắt xích kế tiếp trong chuỗi Lý Nhân Duyên là Hữu tạo 
điểu kiện cho Sinh phát xuất. Và cuối cùng, tùy thuộc vào Sinh 
mà có Lão và Tử cùng với phiền muộn, than van, đau đớn, ưu 
sầu, và thất vọng. 

Tiến trình này sẽ ngưng nếu cồng thức đổi chiều ngược lại: 
Do Vô minh bị tận diệt (qua huân tập của tuệ giác), Hành hay 


K. Sri. Dhammananda 


173 


nghiệp kết thúc; do Hành kết thúc thì Thức kết thúc;... do Sinh 
chấm dứt thì các yếu tố khác như già, bệnh chết, phiền não v.v. 
cũng chấm dứt. Cho nên, ta có thể thoát khỏi vòng tái sinh bằng 
cách tận diệt Vô minh. 

Xin nhắc lại điểu đã nêu trên, thuyết Thập Nhị Nhân Duyên 
chỉ giải thích tiến trình của Sinh và Tử, và không là một thuyết 
tiến hóa của thế giới. Thuyết chỉ đê' cập vê' Nguyên Nhân của Tái 
sinh và Khổ đau, và không nhằm trình bày Nguồn Gốc tuyệt đối 
của đời sống. Trong Lý Nhân Duyên, Vồ minh là sự không thấu 
hiểu Tứ Diệu Đế. Việc thấu hiểu Tứ Diệu Đế là rất quan trọng 
cho chúng ta bởi vì chính do sự không hiểu (vô minh) những 
chân lý ấy mà chúng ta đã phải trồi lăn mãi trong vòng sinh tử. 

Trong lúc giảng cho Ngài A Nan, Đức Phật dạy: Cũng chỉ 
vì không nhận thức được Lý Nhân Duyên, cho nên chúng sinh 
giống như bị vướng mắc vào một cuộn bông sỢi không thể nhìn 
thấy chân lý, và lúc nào cũng đau đớn bởi phiền não - thường 
sinh vào hoàn cảnh buồn thảm, thê lưong, bối rối và đau khổ 
triển miên. Họ cũng không làm sao tự tháo gỡ để thoát ra ngoài 
được. 


THƯỜNG KIẾN VÀ ĐOẠN KIẾN 

Đức Phật bác bỏ cả hai cực đoan của thuyết bất diệt (thường 
kiến) và hư vô (đoạn kiến). 

Để trau dồi Chánh Kiến hay sự hiểu biết toàn bích, trước 
nhất chúng ta phải để ý đến hai quan điểm được coi là khiếm 
khuyết hay sai lẩm. 


174 


Vì sao tin Phât 




Quan điểm đầu tiên là thuyết bất diệt, thuyết này liên quan 
với niềm tin về đời sống bất diệt hay sự vật bất diệt. Trước thời 
Đức Phật, dân chúng thường được dạy rằng có một thực thể tồn 
tại trường cửu, và con người có thể sống mãi mãi, bằng cách gìn 
giữ linh hồn bất diệt để có thể nhập với Đức Tối Thượng. Trong 
Đạo Phật, giáo lý này được gọi là sassara ditthi - quan điểm của 
những người chủ trưong có sự bất diệt. Những quan điểm này 
vẫn hiện hữu trong thế giới tiên tiến ngày nay do lòng bám víu 
của con người vào sự bất diệt. 

Tại sao Đức Phật chối bỏ không dạy giáo lý vê' bất diệt? Vì khi 
chúng ta hiểu được sự vật trên cõi đời này thực sự ra sao, chúng 
ta không thể tìm thấy một thứ gì thường còn hay hiện hữu mãi 
mãi. Mọi sự đểu thay đổi và tiếp tục thay đổi theo những điều 
kiện thay đổi mà chúng tùy thuộc vào. Khi chúng ta phân tích sự 
vật ra từng thành phẩn hay cho ra từng thực thể, chúng ta không 
thể tìm thấy một thực thể nào tồn tại vĩnh viễn, không có một 
vật gì hiện hữu trường cửu. Do đó tại sao quan điểm vê' bất diệt 
được coi như sai lẩm hay giả dối. 

Quan điểm sai lầm thứ hai là thuyết đoạn kiến, quan điểm 
của những người theo chủ thuyết hư vô cho rằng không có đời 
sống sau khi chết. Quan điểm này thuộc triết lý duy vật chối bỏ 

1 • A' í 1 A' 4-» A' 1 • A , A 1*1 nrl • 1/1 Aj Aj 

kiên thức vê điêu kiện tâm linh, iriẽt lý duy vật chỉ hiếu một 
phần của đời sống. Hư vô chủ nghĩa không chú ý đến vê' mặt 
tâm linh của đời sống. Nếu cho rằng khi chết, đời sống chấm 
dứt và không còn trở lại nữa, thì người đó bác bỏ sự liên tục của 
những điều kiện tâm linh. Khi chúng ta hiểu điểu kiện tinh thần 
và vật chất, chúng ta không thể nói rằng không có đời sống sau 


K. Sri. Dhammananda 


175 


khi chết và không còn gì nữa sau khi chết. Thuyết hư vô vê' cuộc 
sống được coi như sai vì nó căn cứ vào sự thiếu hiểu biết vê' sự 
thật. Bởi vậy Đức Phật đã bác bỏ thuyết hư vồ. Giáo lý vê' Nghiệp 
thừa đủ để chứng tỏ Đức Phật không dạy thuyết hư vô sau khi 
chết; Đạo Phật chấp nhận “thần thức” không có nghĩa là một 
linh hồn bất diệt, nhưng trong ý nghĩa sự tái sinh. 

Suốt trong thời gian dài hoằng pháp cho các đệ tử, Đức Phật 
đã cực lực không tán đồng các lập luận có tính cách ước đoán. 
'Vào thế kỷ thứ 5 trước Tây Lịch Ấn là nOi hoạt động trí thức cực 
thịnh, những nhà học giả, hành giả yoga, triết học, vua chúa và cả 
đến những người bình thường cũng tham gia vào các cuộc tranh 
luận triết lý vê' cuộc sống của con người. Một số những người đó 
có những lý luận nực cười vô giá trị và hoàn toàn không thích 
đáng. Một số người đã lãng phí thời gian để tranh luận vê' mọi 
vấn đề. Họ chú trọng nhiều đến sức mạnh của môn thể thao tinh 
thần hOn là tìm giải pháp thực tế cho những vấn đề của nhân 
loại, (ở thế kỷ thứ 18 Ịonathan Swiít châm biếm thời gian xảy ra 
tương tự tại Anh khi ông trình bày những người Lilliputians (Tý 
hon Li Li Pút) trong tập “GuUivers Travels” (Gullivers Du Ký), 
gây chiến tranh để quyết định nên đập vỡ một trái trứng bằng 
đầu nào, đầu nhọn trứng hay đầu lớn trứng). 

Đức Phật cũng từ chối tham dự vào các phiếm luận vê' vũ 
trụ. Ngài tuyên bố minh bạch vấn đê' nhân loại phải đương đẩu 
không phải trong quá khứ hay vị lai mà ngay tức khắc bây giờ. 
Kiến thức vê' Chủ Nghĩa Bất Diệt hay Hư 'Vồ không giúp ích gì 
cho con người phá vỡ gông cùm khiến con người bị mù quáng 
trong cuộc sống và là nguyên nhân của tất cả các cảm nghĩ bất 


176 


Vì sao tin Phât 




mãn phát xuất từ những bất lực không thỏa mãn được các tham 
vọng. Ngài nói rằng trước khi một người muốn tiến vào con 
đường dẫn đến Niết Bàn, người đó phải có Chánh Kiến. Chỉ khi 
nào biết rõ ràng cái gì mình đang tìm mới mong đạt được nó. 

CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC NGUYÊN NHÂN ĐẦU TIÊN 
KHÔNG? 

Quả là khó khăn cho chúng ta hiểu đưỢc thế giới khởi thủy 
như thế nào mà không cần nguyên nhân đầu tiên. Nhưng lại càng 
khó hơn để hiểu đưỢc nguyên nhân đầu tiên hiện hữu lúc khởi 
thủy như thế nào. 

Theo Đức Phật, quả là không thể tìm hiểu ra được nguyên 
nhân đầu tiên của đời sống hay của bất cứ điều gì. Theo kinh 
nghiệm thông thường, nguyên nhân trở thành kết quả và kết quả 
trở thành nguyên nhân. Trong vòng tưong quan nhân quả, nguyên 
nhân đầu tiên là điểu không thể hiểu được. Nói vê' nguyên nhân 
của sự sống, Đức Phật tuyên bố: “Dòng đời trỏi nổi này triển miên 
trong cõi Luân Hồi, không thể biết khi nào kết thúc (vòng Sinh 
Tử). Chúng sinh bị che lấp bởi vồ minh và bị trói buộc bởi tham ái 
không thể nhận thức được khởi điểm đẩu tiên của những chúng 
sinh ấy (Anamatagga Samyutta trong Kinh Samyutta Nikaya). 
Chừng nào mà nó vẫn còn được cung cấp bởi những nguồn nước 
đục của vồ minh và tham ái, dòng suối-đời sẽ chảy mãi vồ tận. 
Chỉ khi vô minh và tham ái bị chặn bỏ thì dòng-suối-đời sẽ ngưng 
chảy, và chỉ khi đó tái sinh mới chấm dứt. 

Khó mà thấy được chỗ kết thúc của không gian. Khó mà 
thấy quãng dài vô tận của cái mà ta gọi là thời gian. Nhưng khó 


K. Sri. Dhammananda 


177 


khăn hơn nữa là nhận thức về thời gian khi không có thời gian. 
Cũng vậy, quả là khó cho chúng ta hiểu được thế giới này thoạt 
tiên hiện hữu như thế bằng nguyên nhân đầu tiên. Và lại càng 
khó hơn nữa để hiểu nổi nguyên nhân đẩu tiên sinh khởi như 
thế nào vì nếu cái nguyên nhân đầu tiên tự nó có thể hiện hữu 
thì không có lý do gì những hiện tượng khác của vũ trụ phải 
xuất hiện qua sự sáng tạo cả. 

Vê' câu hỏi chúng sinh xuất hiện thế nào vào cuộc sống 
không có nguyên nhân đầu tiên, người Phật Tử sẽ đáp là không 
có câu trả lời vì câu hỏi đó tự nó chỉ là sản phẩm của sự hiểu biết 
giới hạn của con người. Nếu chúng ta có thể hiểu được bản chất 
của thời gian và sự tương đối, chúng ta phải nhìn thấy không có 
một sự khởi đẩu nào. Chỉ có thể vạch ra là tất cả những câu trả 
lời thông thường cho câu hỏi đểu khiếm khuyết. Nếu cho rằng 
một vật gì hiện hữu, vật đó phải có người sáng tạo ra, người sáng 
tạo này phải có trước vật đó, theo đúng lý người sáng tạo này 
cũng phải có một người sáng tạo, và cứ thế cho đến vồ tận. Mặt 
khác, nếu người sáng tạo hiện hữu mà không có nguyên nhân 
đầu tiên dưới hình thức của một vị sáng tạo khác, tất cả lập luận 
đều không còn đứng vững. Thuyết vê' đấng sáng tạo không giải 
quyết được một vấn đê' gì cả mà chỉ làm phức tạp cho những gì 
đang hiện hữu. 

Cho nên Đạo Phật không mấy lưu ý đến lý thuyết và niềm 
tin vê' nguồn gốc của thế giới. Thế giới sáng tạo bởi một thượng 
đế hay thế giới tự nó hiện hữu, người Phật Tử cũng không mấy 
quan tâm. Thế giới hữu hạn hay vồ hạn cũng không quan trọng 
lắm đối với người Phật Tử. Thay vì đi theo con đường lý thuyết 


178 


Vì sao tin Phât 




ước đoán, Đức Phật khuyên ta nên nỗ lực hành động để tìm 
cách tự cứu mình. 

Khoa học gia đã khám phá nhiều nhân tố trách nhiệm về 
cuộc sống của đời người, cây cối, hành tinh, nguyên tố, và các 
nhiệt lượng khác. Nhưng chưa ai có thể tìm ra được nguyên nhân 
đầu tiên tạo sự hiện hữu của chúng. Trong việc tìm kiếm nguyên 
nhân đầu tiên của bất cứ một cuộc sống con người hay một vật 
gì, họ đưa ra một số các nguyên nhân được cho là nguyên nhân 
chính nhưng chưa bao giờ thấy được nguyên nhân đầu tiên. 
Trong tiến trình tìm kiếm nguyên nhân đầu tiên hết lần này đến 
lần khác, họ lại quay trở vê' vị trí cũ. Đó là vì nguyên nhân trở 
thành kết quả, và kế tiếp kết quả trở thành nguyên nhân để rồi 
trở thành kết quả khác. Cho nên Đức Phật nói: “Việc đó không 
thể hiểu đưỢc và vũ trụ không có điểm bắt đầu”. 


LINH HỒN CÓ BẤT DIỆT KHÔNG? 

Tin linh hồn bất diệt là một quan niệm sai lầm về tâm thức 
con người. 


THƯYẼT VẼ LINH HON 

Dạy vê' lý thuyết linh hồn, có ba hạng đạo sư trên thế giới: 

Hạng thứ nhất dạy sự hiện hữu của một cái Ngã thực thể 
bất diệt trường tồn mãi mãi: 'Vị đạo sư này theo thuyết bất diệt 
(thường kiến). 

Hạng thứ nhì dạy cái Ngã thực thể chỉ tạm thời sẽ bị hủy 
diệt khi chết: 'Vị đạo sư này là các nhà duy vật chủ nghĩa. 


K. Sri. Dhammananda 


179 


Hạng thứ ba dạy không có cái Ngã bất diệt hay tạm thời; Vị 
đạo sư này là Đức Phật. 

Đức Phật dạy cái mà ta gọi ngã, bản thân, linh hồn, cá nhân 
v.v... chỉ là các từ ngữ có tính cách quy ước (chế định), các từ ngữ 
này không liên quan đến một cái gì đích thực, một thực thể hoàn 
toàn độc lập. Theo Phật Giáo không có lý do nào có thể tin tưởng là 
có một linh hồn bất diệt xuống từ thiên đường, hoặc tự tạo thành 
và sau khi chết sẽ lên thiên đường, hay xuống địa ngục. Người Phật 
Tử không thể chấp nhận bất cứ điểu gì bất diệt, không thay đổi trên 
thế giới này hay thế giới khác. Chúng ta chỉ chấp chặt vào mình 
để mong tìm một cái gì bất tử. Chúng ta chẳng khác gì các trẻ thơ, 
chúng muốn nắm bắt lấy cầu vồng. Với trẻ thơ, cầu vồng là cái có 
thật sống động, nhưng người lớn biết rằng cẩu vồng chỉ là ảo ảnh 
tạo ra bởi một số tia sáng và những giọt nước. Ánh sáng chỉ là một 
loạt sóng nhấp nhô không thực, chẳng hơn gì cẩu vồng. 

Con người thành cồng mà không cần phải khám phá ra linh 
hồn. Con người không hê' biểu lộ dấu hiệu gì mệt mỏi hay thoái 
hóa do không tìm gặp linh hồn nào. Chưa có người nào sản xuất 
dư Ọc thứ gì để làm phát triển nhân loại bằng cách mặc nhận một 
linh hồn và khả năng tưởng tượng của nó. Tìm kiếm linh hồn 
trong con người chẳng khác gì tìm một vật trong phòng trống 
rỗng tối tăm. Nhưng con người bất hạnh kia chẳng bao giờ nhận 
thức được rằng vật muốn tìm đó không có trong phòng. Thật 
là khó khăn để làm cho kẻ đó hiểu được sự vồ ích của việc tìm 
kiếm này. 

Những kẻ tin tưởng vào sự hiện hữu của linh hồn không 
cách chi có thể giải thích được linh hồn là gì và ở đâu. Lời 


180 


Vì sao tin Phât 




khuyên của Đức Phật là đừng lãng phí thì giờ vào những chuyện 
không đâu không cẩn thiết mà hãy nỗ lực trong việc tranh đấu 
để tự cứu. Khi chúng ta đã đạt được mức toàn hảo, chúng ta sẽ 
có thể nhận thức được có hay không có linh hồn. Vị du tăng tên 
Vacchagotta hỏi Đức Phật có hay không có cái “Ta”. Câu chuyện 
như sau: 

Vachagotta tìm đến Đức Phật và hỏi Ngài: 

“Thưa Ngài Cồ Đàm [Gotama], có cái Ta không?” 

Đức Phật im lặng. 

“Vậy Thưa Ngài Cồ Đàm, phải chăng không có cái “Ta”? 

Đức Phật vẫn im lặng. Vacchagotta đứng dậy và bỏ đi. 

Sau khi du tăng này đi khỏi, Ngài A Nan hỏi Đức Phật tại 
sao Ngài không trả lời câu hỏi của Vacchagotta. Đức Phật giải 
thích như sau: 

“Này A Nan, khi đạo sĩ Vacchagotta hỏi “Có cái Ta không?”, 
nếu ta trả lời “Có Cái Tá”, câu trả lời như vậy chứng tỏ là ta tán 
đồng ý kiến của của các nhà tu ẩn dật và các Bà là môn chủ 
trưong thuyết bất diệt (sassata-vada) (thường kiến).” 

“Này A Nan, khi du tăng hỏi: “Phải chăng không có cái Ta? 
Nếu ta trả lời “Không có cái Ta” câu trả lời như vậy ta đứng vê' 
phía những nhà tu ẩn dật và Bà la môn chủ trương thuyết tịch 
diệt (đoạn kiến uccedavada)” 

“Lại nữa này A Nan, khi Vacchagotta hỏi ta: “Có cái Ta 
không?” Nếu ta trả lời có cái Ta thì có phù hợp với sự hiểu biết 
của ta là tất cả các Pháp đểu vồ ngã không?.” 

“Chắc chắn là không, Bạch Đức Thê Tôn”, Ngài A Nan nói. 


K. Sri. Dhammananda 


181 


“Lại nữa này A Nan, nhà tu khổ hạnh hỏi ta: “Không có 
cái Ta phải không?” Nếu ta trả lời “Không có cái Ta” câu trả lời 
sẽ làm cho Vacchagotta hết sức bối rối vì chính Vacchagotta đã 
đang băn khoăn vê' vấn đề này. Nhà tu này sẽ nghĩ: Trước đây 
ta cứ tưởng có cái Ta, mà nay cái Ta lại không có”. (Samyutta 
Nỉkaỵa). 

Đức Phật cho những suy đoán vê' linh hồn là hoàn toàn vồ 
ích và ảo tưởng. Có lần Ngài nói rằng do vô minh và ảo tưởng 
mà con người say mê trong mộng là linh hồn của họ riêng rẽ và 
có cái ngã thực thể hiện hữu. Tâm họ vẫn bám víu vào cái Ta. Họ 
lo nghĩ vê' thiên đường và tìm kiếm lạc thú của cái Ta trên thiên 
đường. Như vậy, họ không thể thấy được hạnh phúc của chánh 
đạo và sự bất tử của chân lý. “Tư tưởng vị kỷ xuất hiện trong tâm 
con người do quan niệm vê' cái Ta và lòng bám víu vào sự sống 
còn của họ”. 


VÔ NGÃ [ANATTA]: GIÁO LÝ VỂ “KHÔNG có 
LINH HỒN” 

Bằng Giáo Lý Vồ Ngã, Đức Phật chống lại mọi thuyết chủ 
trương có linh hồn và ước đoán về linh hồn với giáo lý Vô Ngã 
của Ngài. Vồ Ngã được giải thích dưới nhiều nhãn hiệu/ tên gọi 
khác nhau như: Không Có Linh Hồn, Không Có Cái Ta, Vô Ngã, 
Tính Chất Không Có Linh Hồn... 

Muốn hiểu giáo lý Vô Ngã, chúng ta phải hiểu rằng thuyết 
linh hon bât diệt: lôi có một linh hon - thuyẽt duy vật: lôi 
không có linh hồn” - là những chướng ngại cho việc tự giác và 
giải thoát. Những chướng ngại này phát xuất từ quan niệm sai 


182 


Vì sao tin Phât 




1 Ạ' cc npẠ • T \» /^1_ _ _ T-Ạ XT_r 

lam lôi Là. Cho nên, muôn hiếu giáo lý Vô Ngã, ta phai không 
chấp vào một ý kiến nào hay quan điểm vê' thuyết linh hồn; hOn 
thế ta phải cố gắng khách quan nhìn sự vật đúng như chúng là 
mà không với chút thành kiến. Ta phải học cách nhìn cái gọi là 
“Tôi”, Linh Hồn hay Ngã, chúng thực sự như thế nào: chúng chỉ 
là sự phối hợp của các lực thay đổi. Việc này cẩn phải một vài lý 
giải. 

Đức Phật dạy cái mà ta nhận thức như bất diệt trong ta, chỉ 
là sự phối hợp của các uẩn [tập hợp] hay lực của tinh thần và vật 
chất, tạo thành Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức [Thân thể, Cảm 
giác, Tri giác, Cảm xúc/ Các hoạt động tâm lý và Nhận thức]. 
Những lực này cùng nhau liên kết hoạt động trong một tiến 
trình không ngừng thay đổi; chúng không bao giờ giống nhau 
trong hai khoảnh khắc liên tiếp nhau. Chúng là thành phần của 
đời sống vật chất và tâm lý. Khi Đức Phật phân tích đời sống 
vật chất-tâm lý, Ngài chỉ thấy ra năm uẩn hay lực trên đây, Ngài 
không tìm thấy linh hồn bất diệt nào cả. Tuy nhiên, rất nhiều 
người vẫn còn có quan niệm sai lẩm cho linh hồn là Thức. Đức 
Phật tuyên bố rõ rệt là Thức tùy thuộc vào Sắc, Thọ, Tưởng và 
Hành và Thức không thể hiện hữu độc lập ngoài chúng. 

Đức Phật nói: “Này các Thầy, Thân (Sắc) không phải là Ta, 
Thọ không phải là Ta, Tưởng không phải là Ta, Hành không phải 
là Ta, và Thức cũng chẳng phải là Ta. Nhận định như vậy, này các 
Thầy, người hành giả không thấy giá trị nào của Thân (Sắc), Thọ, 
Tưởng, Hành và Thức. Nhận thấy chúng không giá trị, hành 
giả không còn ràng buộc bởi dam mê và sẽ được tự do. Sự hiểu 
biết vê' giải thoát phát sinh trong tâm tư. Và hành giả biết rằng 


K. Sri. Dhammananda 


183 


mình đã làm xong điểu gì cẩn phải làm, đã sống cuộc sống thánh 
thiện, và không còn trở thành cái này hay cái kia nữa, rằng tái 
sinh của mình đã bị đoạn diệt”. (Kinh Vồ Ngã Tướng; Bài Kinh 
về đặc tính không có cái tôi: Anatta Lakkhana Sutta) 

Giáo lý Vồ Ngã của Đức Phật đã trải qua trên 2500 năm. 
Ngày nay dòng tư tưởng của thế giới khoa học tiên tiến đang 
hướng vê' Giáo Lý Vồ Ngã hay Giáo Lý không Có Linh Hồn của 
Đức Phật. Dưới mắt các nhà khoa học hiện đại, con người chỉ 
là một mớ những cảm giác luồn thay đổi. Những nhà vật lý học 
tiên tiến nói rằng vũ trụ có bê' ngoài là một khối đặc, thực ra 
chẳng phải cấu tạo bằng các chất đặc nhưng chính là một luồng 
năng lượng. Nhà vật lý học hiện đại thấy rằng tất cả vũ trụ là một 
tiến trình thay đổi của nhiều lực mà trong đó con người chỉ là 
một phần. Đức Phật là người đầu tiên nhận ra điểu đó. 

Một học giả nổi tiếng, w.s. 'VVily, đã có lẩn tuyên bố: “Càng 
ngày con người càng không tin tưởng vào sự hiện hữu của cái 
bất tử trong con người do ảnh hưởng của trường phái tư tưởng 
lớn hiện đại”. Niềm tin vào sự bất tử của linh hồn chỉ là giáo điều 
trái ngược lại với sự thật (chân lý) vững chắc và thực nghiệm 
nhất. 

Niềm tin suồng vào linh hồn bất tử, hay tin chắc rằng có 
một thứ gì đó trong chúng ta vẫn sống còn sau khi chết, không 
làm cho chúng ta bất tử trừ phi chúng ta biết cái gì sống còn mà 
tự chúng ta có khả năng đồng hóa với nó. Hầu hết các chúng 
sinh chọn lựa cái chết thay vì chọn bất tử do họ tự đồng hóa với 
cái tàn lụi và vồ thường do dai dẳng bám chặt vào xác thân hay 
những yếu tố tạm bợ của con người ở hiện tại mà nhẩm lẫn cho 


184 


Vì sao tin Phât 




đó là linh hồn hay hình thức thiết yếu của sự sống. 

Nói vê' những cồng trình nghiên cứu trên, các khoa học gia 
tiên tiến hiện nay càng ngả vê' việc khẳng định cái gọi là “Linh 
Hồn” chỉ là một mớ cảm giác, xúc cảm, tình cảm, hên quan đến 
kinh nghiệm vật chất; Giáo Sư Ịames cho rằng từ ngữ “Linh 
Hồn” chỉ là một cách nói không có thực thể tương ứng. 

Giáo Lý "Vồ Ngã của Đức Phật cũng giống như Giáo Lý Tánh 
Không (tính chất trống rỗng) mà trường phái Đại Thừa diễn 
dịch. Mặc dù quan niệm ấy được nhà luận giả Đại Thừa xuất 
chúng, Ngài Long Thọ phân tích với nhiều kiến giải khác nhau, 
cũng không có quan điểm gì đặc biệt trong Tánh Không khác 
biệt nhiều với giáo lý nguyên thủy 'Vồ Ngã của Đức Phật. 

Niềm tin vào Linh Hồn hay cái Ta và Thượng Đế Sáng Tạo, 
đã ăn sâu vào tâm khảm nhiều người cho nên họ không tưởng 
tượng nổi tại sao Đức Phật không chấp nhận hai điều vốn rất 
cần thiết đối với nhiều tồn giáo này. Có người bất bình hay tỏ ra 
nóng nảy, cố gắng biểu lộ cảm xúc của mình khi nghe thấy Đức 
Phật không chấp nhận hai quan niệm này. Đó là lý do chính 
tại sao đối với các học giả khách quan và các nhà tâm lý học, 
thì Phật Giáo đứng riêng biệt khi so sánh với tất cả những tôn 
giáo khác. Đồng thời cũng có một số học giả khác từng ca ngợi 
các khía cạnh khác của Phật Giáo nghĩ rằng Phật Giáo sẽ được 
phong phú thêm nếu giải thích sâu rộng hơn tiếng “Atta” của 
Đức Phật để giới thiệu quan niệm và Linh Hồn và cái Ngã vào 
Đạo Phật. Đức Phật đã lưu tâm vê' sự không vừa ý này cũng như 
vê' sự xáo trộn quan điểm liên quan đến niềm tin này. 

Mọi vật (Hành) do duyên sinh đều vô thường, 


K. Sri. Dhammananda 


185 


Mọi vật (Hành) do duyên sinh đều khổ đau, 

Mọi vật (Pháp) do duyên sinh hay không do duyên sinh đều 
không có linh hồn hay vô ngã. 

- (Kinh Pháp Cú, 277,278,279) 

Có một ngụ ngôn trong Kinh Điển Phật Giáo nói vê niềm 
tin vào một linh hồn bất diệt. Một người, vì nhầm lẫn tưởng sỢi 
dây là con rắn, nên mang tâm trạng sỢ hãi. Sau khi khám phá ra 
con rắn chỉ là một sỢi dây, kẻ đó không còn sỢ hãi và cảm thấy 
an tâm. Tin có một linh hồn bất diệt cũng giống như sợi dây hay 
sự tưởng tượng nhẩm lẫn của con người. 


Chương 6 

ĐẠO PHẬT ĐỐI CHIẾU VỚI 
CÁC CÁCH TIẾP CẬN KHÁC 


ĐẠO PHẬT CÓ GIỐNG NHỮNG GIÁO LÝ ĐƯONG 
THỜI KHÁC TẠI ẤN KHÔNG? 

Giáo Pháp chứng ngộ bởi Đức Phật chưa bao giờ đưỢc nghe 
thấy trước đây. 

Trong bài thuyết pháp đẩu tiên trong Kinh Chuyển Pháp 
Luân (Dhammacakka), Đức Phật dạy rằng từ trước đến nay 
chưa ai từng được nghe Pháp mà Ngài giảng dạy Kiến thức vê' 
Pháp được khơi dậy rất sáng tỏ về quan điểm, vê' sự hiểu biết, trí 
tuệ, sự thâm nhập, và giác ngộ của Ngài. 

Nhiều người cho rằng Đức Phật không thuyết giảng một 
học thuyết mới mà Ngài chỉ cách tân giáo lý cổ truyền đang hiện 
hữu tại Ấn. Tuy nhiên, Đức Phật không chỉ là nhà cải cách Ấn 
Độ Giáo như một số lãnh đạo của tín ngưỡng cổ xưa này khẳng 
định. Cách sống và giáo lý của Ngài khác biệt hẳn cách sống và 
những đức tin tôn giáo của người dân Ấn Độ đã có. Ngài sống, 
giảng dạy, và chết không phải như một "Vị Thầy Vệ Đà [Veda] 
hay Bà La Môn Giáo [Brahma]. Đức Phật không xác nhận đã 
mang ơn nơi nào vê' đức tin cũng như cách tu tập. Đức Phật coi 


K. Sri. Dhammananda 


187 


tự mình khai sáng một phương pháp đạo giáo hữu lý, mở ra một 
con đường mới. Tóm lại Ngài đã cách mạng lối sống đạo lý một 
cách cao thượng. 

Đó là lý do chính tại sao nhiều nhóm tôn giáo khác không 
đồng ý với Ngài. Ngài bị buộc tội, cồng kích, và thóa mạ bởi 
những vị thầy tên tuổi và của giáo phái Vệ Đà - truyền thống Bà 
La Mồn. Do ý đồ muốn phá Đức Phật hay muốn sát nhập Đức 
Phật và Giáo Lý của Ngài vào tôn giáo của họ nên người Bà La 
Môn trước thời đại trước Tây Lịch đã đi quá xa chấp nhận Đức 
Phật như Đấng Vồ Thượng hay một hóa thân của Thượng Đê 
của họ. Những nhóm khác lại khinh miệt Ngài như một vasala- 
ka, mundaka, samanaka, nastỉka, và sudra. (Những danh từ này 
được sử dụng trong thời Phật tại thế để lăng mạ nhà tu hành). 

Đương nhiên là Đức Phật đã cải cách một số các tập tục, 
nghĩa vụ trong đạo giáo, nghi lễ, đạo lý, và lối sống. Phẩm cách 
cao cả của Ngài tựa như đầu đinh nhọn chọc vào những bong 
bóng của các tín ngưỡng tu tập sai lầm làm chúng nổ tung và 
phô bày sự rỗng tuếch. 

Những liên hệ rộng lớn vê' giáo lý căn bản, triết lý và tâm lý, 
cho rằng Đức Phật đã cóp nhặt những ý kiến của những tôn giáo 
hiện hữu thời bấy giờ là hoàn toàn vồ căn cứ. Chẳng hạn trước 
thời Đức Phật chưa hê' có ý niệm vê' Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo 
và Niết Bàn. Mặc dù sự tin tưởng vê' Nghiệp và tái sinh rất phổ 
biến lúc bấy giờ, Đức Phật đã đưa ra những giải thích hợp lý và rốt 
ráo về đức tin này và trình bày nó như một định luật nhân quả 
tự nhiên. Mặc dù vậy, Ngài không hê' châm biếm đức tin hay cách 
hành trì chân thành của bất cứ đạo giáo nào cả. Ngài tán thán giá 


188 


Vì sao tin Phât 




trị của Chân Lý mà Ngài thấy được ở nhiều tôn giáo khác và Ngài 
lại còn cho thêm cách thuyết minh tốt đẹp hOn về đức tin của họ. 
Cho nên Ngài đã từng nói Chân Lý phải được tồn trọng dù bất cứ 
ở đâu. Tuy nhiên Ngài chẳng bao giờ sỢ sệt mà không dám nói 
thẳng vê' những hành vi đạo đức giả hiệu và dối trá. 


ĐẠO PHẬT LÀ MỘT LÝ THUYẾT HAY MỘT TRIẾT LÝ? 


Sự giác ngộ của Đức Phật không phải là một sản phẩm của 
trí năng đơn thuần. 

Trong thời Đức Phật tại Ấn, có rất nhiều học giả theo đuổi 
kiến thức chỉ để nhằm lợi ích cho bản thân. Những người này 
đầy ắp hiểu biết vê' lý thuyết. Thật vậy, một số đi từ tỉnh, thành 
thị này đến phố thị khác để tranh luận so tài và nỗi vui mừng 
rộn ràng của họ là đánh bại được địch thủ trong các trận khẩu 
chiến này. Đức Phật nói những người như vậy chưa gẩn được sự 
chứng ngộ chân lý vì mặc dù tài giỏi và kiến thức cao, nhưng họ 
vẫn chưa có trí tuệ thực sự để vượt khỏi tham, sân, si. Quả vậy, 
những người như thế thường tự đắc và khoa trưong. Quan niệm 
ích kỷ của họ làm xáo động bầu không khí đạo giáo. 

Theo Đức Phật, trước nhất ta phải tìm hiểu chính tâm ta. 
Phải làm cồng việc này bằng cách tập trung tâm định để đạt 
được trí tuệ thâm sâu hay sự thấu suốt. Tuệ giác này đạt được 
không phải bằng lý luận triết lý hay kiến thức thế gian nhưng bởi 
sự âm thẩm quán chiếu cái “ta” ảo tưởng. 

Phật Giáo là lối sống đúng đắn đem bình an và hạnh phúc 
cho mỗi chúng sinh. Phật Giáo là một phương pháp loại bỏ lẩm 
than tìm cẩu giải thoát. Giáo lý của Đức Phật không giới hạn cho 


K. Sri. Dhammananda 


189 


một quốc gia hay một chủng tộc nào. Giáo lý đó cũng chẳng phải 
là tín điều hay đức tin suông. Đó là giáo lý cho cả vũ trụ. Đó là 
giáo lý muôn thuở. Mục tiêu của giáo lý ấy là phục vụ bất vụ lợi, 
thiện chí, hòa bình, giải thoát và loại bỏ khổ đau. 

Giải thoát trong Phật Giáo là một vấn đê' cá nhân. Bạn phải 
tự cứu bạn cũng như bạn phải ăn, uống, ngủ, nghỉ. Lời khuyên 
dạy của Đức Phật nhắm vào đường lối giải thoát, nhưng Ngài 
không bao giờ muốn những lời khuyên dạy ấy được tiếp nhận 
như một lý thuyết hay một triết lý. Khi người ta hỏi Ngài là Ngài 
chủ trưong lý thuyết gì, Ngài trả lời Ngài không thuyết giảng lý 
thuyết nào, và những gì Ngài thuyết giảng đều là kết quả của 
chính kinh nghiệm bản thân Ngài. Cho nên giáo lý của Ngài 
không cống hiến một lý thuyết nào. Lý thuyết không thể mang 
con người đến mức toàn hảo vê' tâm linh. Lý thuyết chính là 
cùm xích trói buộc tâm thức, cản trở bước tiến của tinh thần. 
Đức Phật dạy: “Người trí không đặt niềm tin vào những lý thuyết 
suông. Họ khó tin vào những gì họ chỉ thấy và nghe”. 

Lý thuyết là sản phẩm của trí năng, và Đức Phật hiểu rằng 
trí thức của con người có giới hạn. Ngài dạy rằng giác ngộ không 
chỉ do trí năng mà đạt được. Ta không thể hoàn tất được cuộc 
giải phóng bằng một lớp đào tạo trí năng. Câu trên đây có vẻ 
như không hợp lý nhưng đó là sự thật. Những nhà trí thức dành 
quá nhiều thì giờ quý báu vào việc nghiên cứu, phân tích để phê 
phán và tranh luận. Họ thường bỏ rất ít thì giờ hay không có thì 
giờ cho việc tu tập. 

Một tư tưởng gia uyên bác (nhà triết lý, khoa học, siêu hình 
học v.v...) cũng có thể biến thành một nhà trí thức điên khùng. 


190 


Vì sao tin Phât 


Ông ta có thể là một nhà trí thức siêu việt với thiên phú lãnh hội 
ý kiến rất nhanh và có thể diễn tả tư tưởng rất rõ ràng. Nhưng 
ồng ta không chú ý đến hành động của chính ông ta và những 
hậu quả của nó, và nếu ông cứ miệt mài hoàn thành ước vọng 
và sở thích của mình bằng mọi giá, theo Đức Phật, ồng là nhà 
trí thức điên khùng, một người trí thức hạ đẳng. Một người như 
vậy sẽ tự ngăn chặn mức tiến bộ tâm linh của mình. 

Giáo lý của Đức Phật chứa đựng việc thực hành trí tuệ 
không bị giới hạn vào lý thuyết hay triết lý vì triết lý chỉ đê' cập 
đến kiến thức mà không chú trọng đến việc áp dụng kiến thức 
vào việc tu tập hàng ngày. 

Phật Giáo đặt trọng tâm vào việc tu tập và chứng ngộ. Triết 
gia thấy những lẩm than và thất vọng của đời sống, nhưng 
không giống như Đức Phật, họ không đưa ra giải pháp thực tiễn 
để vượt qua những khủng hoảng là một phần bản chất bất-toại- 
nguyện của đời sống. Nhà triết lý chỉ đẩy tư tưởng của họ vào 
đường cùng. Triết lý hữu ích vì làm phong phú tinh thần và giảm 
thiểu những tín điều không cho mở mang tâm trí. Vê' mặt trên 
đây, Phật Giáo cồng nhận giá trị của triết lý, nhưng triết lý không 
thỏa mãn được sự khao khát vê' tâm linh. 

Xin hãy nhớ mục tiêu chủ yếu của người Phật Tử là đạt thanh 
tịnh và giác ngộ. Giác ngộ đánh bại vô minh vốn là gốc rễ của 
sinh tử. Tuy nhiên sự đánh bại vồ minh đó không thể hoàn tất 
ngoại trừ bằng sự huân tập, lòng tin tưởng vào chính mình. Tất cả 
những nỗ lực khác - nhất là chỉ có tính chất học thức suông đểu 
không hữu hiệu. Vi thế Đức Phật kết luận; “Những câu hỏi siêu 
hình không đem lại lợi ích, không liên quan gì đến Pháp, không đưa 


K. Sri. Dhammananda 


191 


đến giới hạnh, đến buông bỏ, đến chuyển hóa tham dục, hay đưa 
đến trầm lặng, an lạc, đến hiểu biết thực sự hay tuệ giác cao thâm 
hay đến Niết Bàn. (Kinh Malunkyaputta Sutta - Majjhỉma Nikayal 
Trung Bộ Kinh số 63). Thay vào việc luận đoán siêu hình, Đức 
Phật chú tâm chỉ dạy một hiểu biết thực tiễn vê' Tứ Diệu Đế mà 
Ngài khám phá ra: Cái Gì là Khổ, Cái Gì là Nguyên nhân của Khổ, 
Cái Gì là Diệt Khổ, và Làm Sao Diệt Khổ để giác ngộ được sự giải 
thoát cuối cùng. Tất cả những Chân lý ấy toàn là những vấn đê' 
mà bất cứ ai cũng có thể thực hành được, chứng nghiệm được và 
nhận định được nếu người đó thực sự muốn giải thoát. 

Giác ngộ xua tan vô minh, đó là lý tưởng của đời sống người 
Phật Tử. Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng giác ngộ 
không phải là một hành động của trí thức. Luận đoán suông sẽ 
đi ngược lại giác ngộ và không đi đến sự tiếp xúc gắn bó với cuộc 
sống. Cho nên tại sao Đức Phật đặt trọng tâm vào kinh nghiệm 
bản thân. Thiển là một hệ thống khoa học thực tiễn để kiểm soát 
Chân Lý đến từ kinh nghiệm bản thân. Qua thiển, ý chí cố gắng 
vượt lên khỏi điểu kiện mà chính ý chí đã đặt lên chính nó, đó là 
sự tỉnh thức của tâm thức. Siêu hình học chỉ cột chúng ta xuống 
một khối tư tưởng và lời nói rối ren, mờ mịt. 

PHẬT GIÁO CÓ BI QUAN KHÔNG? 

Phật Giáo không bỉ quan mà cũng không lạc quan nhưng là 
một tôn giáo thực tiễn. 

'Vải nhà phê bình cho Phật Giáo là bệnh hoạn, yếm thế, lẩn 
quẩn bên khía cạnh đen tối, u ám của cuộc sống, là kẻ thù của 
các lạc thú vô hại, dửng dưng chà đạp lên các thú vui hồn nhiên 


192 


Vì sao tin Phât 




của cuộc đời. Họ coi Phật Giáo như bi quan, nuôi dưỡng thái độ 
vô vọng về cuộc đời, khuyến khích một cảm giác mơ hồ chung 
chung cho rằng đau khổ và tội lỗi chiếm ưu thế trong mọi cồng 
việc của con người. Những lời chỉ trích này căn cứ vào cái nhìn 
của họ vê' Tứ Diệu Đế là mọi sự vật do duyên sinh đểu trong 
trạng thái đau khổ. Hình như những người này quên rằng không 
những Đức Phật dạy nguyên nhân và sự chấm dứt khổ đau, mà 
Ngài còn dạy con đường để chấm dứt khổ đau. Trong bất cứ tồn 
giáo nào, thử hỏi có một đạo sư nào ca tụng cuộc đời trần tục và 
khuyên ta bám víu vào nó không? 

Nếu Đức Phật, người khai sáng ra tôn giáo này là một người 
bi quan thì ắt hẳn họ muốn cá tính này phải được vẽ đậm nét 
hơn là trong chân dung đã có của Ngài. Hình ảnh của Đức Phật 
là hiện thân của Hòa Bình, Tịch Tịnh, Hy Vọng và Thiện Chí. 
Nụ cười rạng rỡ và lôi cuốn của Đức Phật mà có người cho là bí 
hiểm và khó hiểu, chính là cái toát yếu của giáo lý của Ngài. Với 
những ai lo lắng và thất vọng, nụ cười giác ngộ và hy vọng của 
Ngài là liều thuốc bổ hiệu nghiệm và là niềm an ủi vô song. 

Tình thương, lòng từ bi của Ngài tỏa khắp bốn phương. Một 
con người như vậy khó có thể là một kẻ bi quan. Khi các vua và 
hoàng tử chiến thắng bằng gươm đao, tưởng mình là hạnh phúc, 
được nghe lời giảng của Ngài, đã thức tỉnh và nhận thức được 
người chiến thắng thực sự chính là kẻ tự thắng lấy mình và con 
đường đắc nhân tâm là làm sao dạy cho người dân biết quý Phật 
Pháp - Chân Lý. 

Đức Phật vận dụng tinh thần hài hước cao độ khiến những 
người chống đối gay gắt Ngài cũng phải tâm phục một cách hết 


K. Sri. Dhammananda 


193 


sức là thoải mái. Đôi khi họ không nhịn được cười chính họ. 
Đức Phật có một loại thuốc bổ tuyệt diệu: Ngài tẩy sạch hệ thống 
độc tố nguy hiểm của họ và họ trở nên vui vẻ, hứng thú theo gót 
chân Ngài. Trong những thời giảng Pháp, đối thoại hay bàn luận, 
Ngài luồn luồn giữ được tư thế đĩnh đạc và uy nghi khiến mọi 
người đều kính trọng và cảm mến Ngài. Làm sao một người như 
vậy là một kẻ bi quan được? 

Đức Phật chẳng bao giờ muốn các đệ tử của Ngài phải băn 
khoăn lo lắng vê' đau khổ của cuộc đời và sống cuộc đời nghèo 
khổ bất hạnh. Ngài dạy sự thật của khổ đau và chỉ cách thức 
thoát khỏi khổ đau để tiến tới hạnh phúc. Muốn trở thành người 
giác ngộ, ta phải hoan hỷ, một trong những yếu tố cần thiết mà 
Đức Phật khuyên nhủ phải trau dồi. Hoan hỷ thì khó mà bi quan 
được. 

Có hai cuốn Kinh Phật Giáo, Theragatha và Therigatha 
(Trưởng lão tăng kệ và Trưởng lão ni kệ), chứa đầy những lời thật 
hoan hỷ của đệ tử Phật, phía nam cũng như phía nữ, khi họ tìm 
thấy an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống nhờ giáo lý của Ngài. 
Vua Ba Tư Nặc [Pasenadỉ] của xứ Kosala có lần thưa với Đức 
Phật: “Không giống như tín đồ của các hệ thống tôn giáo khác, 
trồng họ hốc hác, thồ lỗ, xanh xao, èo uột không gây thiện cảm, 
đệ tử của Đức Phật vui vẻ, phấn chấn, hớn hở, cởi mở, vui sống 
cuộc đời đạo lý, thanh thoát, an lạc, tâm trí linh hoạt, thư thái”. 
Vị Vua này còn nói thêm là ồng tin rằng tính tình lành mạnh 
đó là do sự kiện “các vị tăng khả kính này chắc chắn đã chứng 
nghiệm được ý nghĩa cao cả và trọn vẹn Giáo Pháp của Đấng 
Thiên Thệ” {Maịịhima Nikaya - Trung Bộ Kinh). 


194 


Vì sao tin Phât 




Khi được hỏi tại sao những môn đồ của Ngài sống một đời 
đạm bạc và trầm lặng, ngày chỉ ăn một bữa, mà sắc diện lại tươi 
sáng như thế. Đức Phật trả lời: 

“Họ không nuối tiếc dĩ vãng, và cũng không lo lắng cho tương 
lai. Họ sống trong hiện tại. Vì thế họ rạng rỡ sáng tươi. Băn khoăn 
vc tương lai, tiếc nuối quá khứ, kẻ thiểu trí sẽ khô héo như đám lau 
xanh bị phát ngang dưới ánh nắng mặt trời”. (Samyutta Nikaya - 
Tương ưng Bộ Kinh, Tương ưng Chư Thiên) 

Là một tồn giáo, Đạo Phật dạy bản chất vê' bất-toại-nguyện 
của mọi sự vật trên thế giới. Tuy vậy, chúng ta không thể đơn giản 
xếp loại Đạo Phật là một tôn giáo bi quan, vì Đạo Phật cũng dạy 
ta làm sao loại bỏ được bất hạnh này. Theo Đức Phật, ngay đến kẻ 
tội lỗi nhất, sau khi đền tội đã làm cũng có thể đạt giải thoát. Đạo 
Phật trao cho mọi người niềm hy vọng đạt được giải thoát một 
ngày nào đó. Tuy nhiên các tôn giáo khác cho rằng đương nhiên 
những người xấu thì sẽ xấu mãi mãi và địa ngục vồ gián đang chờ 
đợi họ. Vê' mặt này, những tồn giáo như vậy mới thật là bi quan. 
Người Phật Tử không chấp nhận cách tin tưởng như vậy. 

Đạo Phật không lạc quan mà cũng chẳng bi quan. Đạo Phật 
không khuyến khích con người nhìn đời qua cảm nghĩ luôn thay 
đổi lạc quan rồi bi quan của họ. Đúng hơn Đạo Phật khuyến 
khích chúng ta phải thực tế: Chúng ta phải tập nhìn sự vật đúng 
như chúng là. 


ĐẠO PHẠT CO VO THẢN KHONG? 

Vo thần thường đưỢc liên hệ với duy vật chủ nghĩa, cho rằng 
không có cái gì cao hơn thế giới này. 


K. Sri. Dhammananda 


195 


Đức Phật lên án chủ trương vô thẩn mà theo Ngài có nghĩa 
là sự phủ nhận cúng dường, xuất gia tu hành, phủ nhận bổn 
phận vê' luân lý và xã hội, và phủ nhận cuộc đời đạo hạnh. Ngài 
xác nhận dứt khoát sự hiện hữu của những giá trị luân lý và tinh 
thần. Ngài ca ngợi sự siêu việt của định luật luân lý. Chỉ có một 
điểu có thể gán tên cho Đạo Phật là vô thẩn, là Đạo Phật không 
cồng nhận sự hiện hữu một Thượng Đê Tối Thượng bất diệt hay 
một Thượng Đế-Chúa Tể, đấng sáng tạo và chỉ huy thế giới. Tuy 
nhiên chữ “vô thần” thường chứa đựng giọng điệu hay ngụ ý 
chê bai bóng gió không thể áp dụng cho Giáo Lý của Đức Phật. 
Những kẻ dùng chữ “vô thần”, thường liên hệ nó với duy vật chủ 
nghĩa, thường không hiểu gì cao hơn cái thế giới của giác quan 
và hạnh phúc mong manh mà nó có thể tặng cho đời. Đạo Phật 
không chủ trương như vậy. 

Không có một sự giải thích nào để có thể gán cho Phật Tử 
là kẻ vô thẩn, hư vô, tà giáo, ngoại đạo, hay cộng sản chỉ vì người 
Phật Tử không tin vào một Thượng Đế Sáng Tạo. Quan niệm 
về Thượng Đế của người Phật Tử khác hẳn các tôn giáo khác. 
Những sự khác biệt trong đức tin không biện minh cho tên gọi 
và những lời phỉ báng. 

Đạo Phật đồng ý với các tồn giáo khác rằng chân hạnh 
phúc trường cửu không thể tìm thấy trên thế giới vật chất 
này. Đức Phật còn thêm là chân hạnh phúc trường cửu không 
thể tìm thấy trong cuộc sống ở các cảnh giới cao hơn hay siêu 
phàm, gọi là thiên đường hay thế giới siêu trần. Trong khi 
những giá trị tinh thần mà Đạo Phật chủ trương hướng vê' 
một trạng thái vượt khỏi trần thế để đạt Niết Bàn. Những giá 


196 


Vì sao tin Phât 




. • „ 1__ 1_1 A__w -1 . /j.l_ Ạ' \ Uj_ _• 4-Ạ_\ 

trị này không ngăn chia cái bên kia và (thẽ giới) tại đây và 
bây giờ”. Những giá trị tinh thẩn này có những rễ sâu trong 
thế gian, hướng vào sự chứng nghiệm cao nhất trong kiếp 
sống hiện tại này 


PHAN III 


SÓNG THEO 
CHÁNH PHÁP 





Chương 7 

NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC CHO NHÂN LOẠI 


MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI SỐNG LÀ GÌ? 

Con người là quả vị cao nhất trên cây tiến hóa. Chính con 
người phải nhận định đưỢc vị trí của mình trong thiên nhiên và 
hiểu đượcý nghĩa thực sự của đời sống. 

Muốn biết mục đích của cuộc đời, bạn phải nghiên cứu nó 
qua kinh nghiệm và tuệ giác của bạn. Rồi sau đó, bạn sẽ tự mình 
khám phá ra ý nghĩa thực sự của đời sống. Bạn có thể nhận được 
những lời hướng dẫn, nhưng bạn phải tạo các điểu kiện để sự 
nhận định phát xuất từ nơi bạn. 

Có một số điểu kiện tiên quyết để khám phá mục đích của 
cuộc đời. Trước tiên, bạn phải hiểu bản chất của con người và 
bản chất của đời sống. Tiếp theo, bạn phải giữ tâm bạn bình 
thản và khách quan trong việc chọn một tôn giáo. Khi bạn hội 
đủ các điểu kiện đó, câu trả lời bạn tìm kiếm sẽ đến giống như 
con mưa phùn từ trên trời rơi xuống. 

HIỂU RÕ BẢN CHẤT CỦA CON NGƯỜI 

Con người có thừa đủ khả năng trong tay để lên đến mặt 
trăng và khám phá những điểu kỳ diệu của vũ trụ, nhưng con 


200 


Vì sao tin Phât 




người chưa tìiể đào sâu việc nghiên cứu bên trong, nội tâm của 
mình. Con người chưa hiểu được làm thế nào cho tâm phát triển 
hết tiềm năng để có thể thấu triệt được bản chất thực sự của mình. 

Cho đến bây giờ, con người vẫn nằm trong vô minh. Con 
người chưa hiểu được mình thực ra là gì và cái gì mong đợi nOi 
mình. Kết quả con người giải thích sai lẩm mọi điều và hành 
động theo sự giải thích lầm lẫn ấy. Phải chăng tất cả toàn bộ văn 
minh của chúng ta đểu xây dựng trên sự giải thích sai lẩm này 
sao? Sự thất bại trong việc tìm hiểu cuộc sống dẫn con người đến 
việc khoác trên mình một lý lịch sai lầm của một cái ngã ích kỷ 
cao ngạo, và giả bộ với điểu mà thực ra mình không phải là hoặc 
không thể là. 

Con người phải nỗ lực vượt khỏi vô minh để tiến đến hiểu 
biết và giác ngộ. Tất cả các vĩ nhân đểu là con người sinh ra từ 
lòng mẹ, nhưng họ đã nỗ lực làm việc để trở thành vĩ đại. Hiểu 
biết và giác ngộ không thể rót vào tâm con người như rót nước 
vào bồn. Đức Phật cũng phải trau dồi rèn luyện tâm ý để hiểu 
được bản chất thực sự của con người. 

Con người có thể giác ngộ - thành Phật - nếu người đó tỉnh 
dậy từ mê mờ tạo ra bởi vô minh trong tâm của chính mình, và 
trở thành hoàn toàn tỉnh giác. Phải hiểu rằng cái mà người đó 
có ngày nay là kết quả của một số không kể xiết những gì đã lập 
đi lập lại trong tư tưởng và hành động trong quá khứ. Con người 
không phải đã được làm sẵn mà đã không ngừng tiếp diễn trong 
tiến trình tiến hóa và thay đổi. Đó là đặc tính của vô thường 
mà tưong lai tùy thuộc, vì đó có nghĩa là con người tự mình có 
thể rèn đúc tính tình và vận mạng của mình qua sự lựa chọn 


K. Sri. Dhammananda 


201 


các hành động, nói năng và tư tưởng của mình. Đương nhiên 
con người trở thành tư tưởng và những hành động mà tự mình 
chọn lựa áp dụng. Con người là quả vị cao nhất trên cây tiến 
hóa. Chính con người phải hiểu được vị trí của mình trong thiên 
nhiên và hiểu được ý nghĩa thực sự của đời mình. 


HIỂU RÕ BẢN CHẤT CỦA ĐỜI SỐNG 

Hầu hết con người không thích đối đẩu với những sự thật 
của đời sống và ưa tự ru ngủ vào cảm giác an toàn giả tạo bằng 
những giấc mơ và tưởng tượng êm đềm. Họ sai lầm lấy ảo làm 
thật. Họ thất bại không hiểu được đời sống là bấp bênh, cái chết 
mới là điều chắc chắn. Một cách để hiểu đời sống là phải nhìn 
thẳng và thấu hiểu cái chết, cái chết chẳng qua chỉ là một kết liễu 
tạm thời cho một cuộc sống tạm thời. Nhưng đa số không thích 
nghe ngay cả đến tiếng “chết”. Họ quên rằng cái chết sẽ đến, dù 
thích hay không thích. Suy nghĩ đến cái chết với một thái độ 
chính đáng giúp cho con người có can đảm và bình tĩnh cũng 
như có tuệ giác vê' bản chất của kiếp sống. 

Ngoài việc hiểu vê' cái chết, chúng ta cần phải thấu rõ hơn 
đời sống của chúng ta. Chúng ta sống một cuộc sống không bao 
giờ được êm xuôi như chúng ta mong cầu. Thông thường, chúng 
ta hay gặp khó khăn và trở ngại. Chúng ta không nên sỢ hãi vì 
sức thâm nhập vào bản chất thực sự, vào các khó khăn và trở 
ngại ấy, có thể mang lại cho chúng ta một tuệ giác sâu sắc vê' đời 
sống. Thế giới hạnh phúc trong của cải, xa hoa, địa vị cao sang 
trong đời sống mà mọi người mong cầu chỉ là ảo tưởng. Sự kiện 
về việc bán thuốc ngủ, thuốc an thần, vê' con số trường hợp phải 


202 


Vì sao tin Phât 




điểu trị tại các viện thần kinh và mức độ tự tử gia tăng rất nhiều 
trong thế giới vật chất hiện đại thừa đủ để chứng minh rằng 
chúng ta phải bỏ qua các lạc thú vật chất thế tục để đi tìm hạnh 
phúc thực sự. 

Sự CẦN THIẾT CÓ MỘT TÔN GIÁO 

Muốn hiểu mục đích thực sự của đời sống, ta thường được 
khuyên là nên chọn lựa và tuân hành một hệ thống luân lý đạo 
đức có thể giúp ta tránh được các hành vi tội lỗi, khuyến khích 
làm điều thiện, thanh tịnh hóa tâm ý. Đơn giản chúng ta gọi hệ 
thống này là tồn giáo. 

Tôn giáo là biểu hiện của con người đấu tranh: tôn giáo 
là sức mạnh vĩ đại của con người, dẫn con người đến sự tự 
chứng ngộ. Tôn giáo có sức mạnh biến đổi một con người 
tiêu cực thành một con người có nhiều đức tính tích cực. Tôn 
giáo thay đổi kẻ đê tiện thành người cao thượng, kẻ ích kỷ 
thành người hào phóng, kẻ tự kiêu thành người khiêm tốn, kẻ 
nóng nảy thành người nhẫn nhục, kẻ tham lam thành người 
nhân đức, kẻ ác thành người hiển, kẻ chủ quan thành người 
khách quan. Tuy không hoàn toàn, nhưng tôn giáo nào cũng 
mong muốn cải tạo đời sống con người. Từ thời thượng cổ, 
tôn giáo đã là cội nguồn của cảm hứng văn hóa và mỹ thuật. 
Mặc dù nhiều hình thức tồn giáo đã xuất hiện suốt chiểu dài 
lịch sử, một số đã bị mai một và quên lãng, nhưng tôn giáo 
nào lúc đương thời cũng đóng góp vào sự tiến bộ của loài 
người. Cơ Đốc Giáo giúp văn minh Tây Phương phát triển, và 
ảnh hưởng suy kém của tôn giáo này đánh dấu chiều hướng 


K. Sri. Dhammananda 


203 


đi xuống của tinh thần Âu Mỹ. Phật Giáo đã văn minh hóa 
một phẩn lớn Đông Phương trước đây rất lâu, nhưng nay vẫn 
hãy còn là một lực lượng mạnh mẽ, và trong thời đại kiến 
thức khoa học này, Phật giáo càng ngày càng phát triển và gia 
tăng ảnh hưởng. Phật Giáo không hê' có một đối nghịch nào 
với kiến thức hiện đại ở bất cứ điểm nào, mà còn bao quát và 
siêu việt tất cả mọi kiến thức theo một đường lối mà từ trước 
tới nay chưa có một hệ thống tư tưởng nào làm được giống 
như thế. Người Phương Tây tìm cách chiếm đoạt vũ trụ cho 
cứu cánh vật chất. Phật Giáo và các triết gia Đồng Phương nỗ 
lực đạt đến sự hòa hỢp với thiên nhiên hay sự thỏa mãn về 
tinh thần. 

Tôn giáo dạy con người cách lắng đọng các giác quan và làm 
tâm ý an lạc. Bí quyết của sự trấn an giác quan là loại bỏ tham 
dục, gốc rễ của của những xáo trộn của chúng ta. Có được hạnh 
tri túc là điều rất quan trọng. Con người càng tham đắm của cải 
bao nhiêu thì lại càng khổ sở bấy nhiêu. Của cải không đem lại 
hạnh phúc. Hầu hết những người giàu có trên thế giới ngày nay 
đểu đau khổ cả vê' vật chất lẫn tinh thần. Tất cả tiền bạc mà họ có 
cũng không thể mua được giải pháp cho những vấn đê' của họ. 
'Vặy mà những người nghèo khi đã học được hạnh tri túc lại có 
thể an hưởng cuộc sống vui vẻ hơn là những người giàu có như 
vần thơ sau: 

“Kẻ có nhiều lại càng tham đắm 

Ta tuy nghèo nhưng chẳng tìm thêm. 

Họ thực nghèo dù của nhiều hơn, 

Ta giàu có tuy không tích trữ. 


204 


Họ nghèo, ta giàu, họ xin, ta thí, 

Họ thiếu, ta đủ, họ héo hon, ta vui sống”. 


Vì sao tin Phât 


ĐI TÌM MỘT MỤC ĐÍCH CHO ĐỜI SỐNG 

Mỗi người đểu có mục đích sống khác nhau. Nghệ sĩ hướng 
mục đích của đời mình vào những kiệt tác sẽ mãi được lưu lại 
ngàn sau khi đã qua đời. Khoa học gia mong muốn khám phá 
định luật nào đó, phát minh lý thuyết mới, hay sáng chế máy 
móc mới. Chính trị gia mong muốn trở thành thủ tướng hay 
tổng thống. Một nhân viên trẻ thừa hành mong muốn trở thành 
giám đốc điểu khiển một cồng ty quốc tế lớn. Nhưng khi bạn hỏi 
người nghệ sĩ, khoa học gia, chính trị gia, và nhân viên trẻ thừa 
hành tại sao họ lại nhằm vào các mục tiêu như vậy, họ sẽ trả rằng 
những thành quả đó cho họ mục đích để sống và làm cho họ 
hạnh phúc. Nhưng liệu những thành quả này có mang lại hạnh 
phúc lâu dài? Mọi người đều hướng vê' hạnh phúc trong cuộc 
sống, nhưng họ phải chịu nhiều đau khổ hơn trong quá trình 
tìm kiếm đó. “Giá trị của đời sống không nằm ở việc chúng ta 
sống lâu như thế nào, mà trong cách chúng ta sử dụng cuộc đời 
mình. Người có thể sống lâu mà không làm lợi ích gì cho bất kỳ 
ai thì thực sự đã sống rất ít.” 

CHỨNG NGHIỆM 

Một khi chúng ta chứng nghiệm được bản chất của đời sống 
(qua đặc tính bất-toại-nguyện, vồ thường, vồ ngã) cũng như 
bản chất của lòng tham ái của con người, và các phương tiện để 


K. Sri. Dhammananda 


205 


đạt thỏa mãn, chúng ta sẽ hiểu lý do tại sao hạnh phúc tìm cẩu 
của nhiều người thật khó nắm được chẳng khác gì nắm bắt ánh 
trăng trong bàn tay. Họ cố gắng tìm hạnh phúc qua thu thập và 
tích lũy. Khi thất bại trong việc tích lũy của cải, địa vị, quyển thế, 
danh vọng, trong tìm cầu lạc thú từ sự thỏa mãn giác quan, họ 
héo hon và đau khổ, thèm muốn được như những người khác 
đã thành cồng. 

Tuy nhiên ngay cả khi họ được toại nguyện vê' những thứ 
mong cầu, họ vẫn đau khổ vì bây giờ họ lại sỢ mất những gì đã 
có, hay lại muốn có thêm nhiều của cải, địa vị, quyền thế, và lạc 
thú nhiều hơn nữa. Lòng tham dục của họ hầu như chẳng bao 
giờ được thỏa mãn. Cho nên hiểu biết được bản chất đời sống 
thật quả là thiết yếu để chúng ta không lãng phí quá nhiều thì 
giờ vào những việc không thể làm được. 

Vậy nên tôn giáo trở nên quan trọng vì tôn giáo khuyến 
khích hạnh tri túc [biết đủ: biết hài lòng với những gì mình có] 
và thuyết phục con người đừng nên chú trọng đến những đòi 
hỏi của nhục dục và cái ta. Trong một tôn giáo như đạo Phật, 
con người được nhắc nhở chính mình là kẻ thừa kế nghiệp của 
mình, và làm chủ số phận của mình. Muốn đạt hạnh phúc nhiều 
hơn, người đó phải biết tránh những lạc thú phù du ngắn ngủi. 
Dù một người không tin có kiếp sống sau khi chết, người đó 
cũng thừa biết rằng phải sống một cuộc sống lương thiện, cao 
quý trên trái đất, vui sống trong an lạc và hạnh phúc ngay đây và 
lúc này, cũng như thể hiện các hành động đem lợi ích cho chính 
mình và đem hạnh phúc cho người khác. Sống một cuộc sống 
tích cực và lương thiện trên trái đất, tạo hạnh phúc cho chính 


206 


Vì sao tin Phât 


mình và người khác như thê hẳn tốt hơn là sống một cuộc sống 
ích kỷ chỉ biết thỏa mãn cái ta và lòng tham của mình. 

Tuy nhiên nếu một người tin tưởng có đời sống sau khi chết, 
theo Nghiệp Luật, người đó sẽ tái sinh phù hỢp với phẩm chất 
của những hành động của mình. Một người có nhiều hành động 
thiện, người đó sẽ sinh vào những hoàn cảnh tốt đẹp, giàu sang 
và thành đạt, đẹp đẽ và cường tráng, sức khỏe tốt, và gặp thầy tốt 
bạn hiển. Những hành động lương thiện cũng dẫn con người tái 
sinh lên cảnh trời và những bình diện cao hơn, trong khi những 
hành động bất lương dẫn đến những cảnh giới đau khổ. Khi một 
người thấu đáo định luật của Nghiệp, người đó sẽ nỗ lực tránh 
những hành động xấu xa, và trau dồi các hành động thiện. Hành 
động như vậy, người đó được lợi lạc không những ngay trong 
đời sống hiện tại, mà còn vê' nhiều kiếp sau. 

Khi ta thấu hiểu bản chất của con người, thì một số chứng 
nghiệm quan trọng sẽ sinh khởi. Ta sẽ thấu triệt được rằng 
không giống như một hòn sỏi hay một cục đá, con người có 
một tiềm năng sung mãn để vun bồi trí tuệ, từ bi, và tỉnh thức 
- và người đó sẽ được chuyển hóa do sự tự phát triển và tiến bộ 
này. Ta cũng hiểu rằng không dễ dàng gì được sinh làm người, 
đặc biệt hơn nữa không dễ dàng gì lại có duyên được nghe 
Phật Pháp. Hơn nữa, ta lại hiểu rõ rằng đời sống vô thường, 
cho nên phải nỗ lực tu tập Giáo Pháp trong khi đang được ở 
trong hoàn cảnh thuận tiện. Ta chứng nghiệm được rằng thực 
hành Giáo Pháp là một tiến trình giáo dục suốt đời giúp mình 
giải tỏa tiềm năng thực sự bị chôn vùi trong tâm do vồ minh 
và tham dục. 


K. Sri. Dhammananda 


207 


Căn cứ vào chứng nghiệm và hiểu biết ấy, ta sẽ càng cố gắng 
có chánh niệm hơn nữa vê' nội dung và cách thức mà ta suy nghĩ, 
lời nói và hành động. Ta sẽ xét xem tư tưởng, lời nói và hành 
động có đem lợi ích, có phát xuất từ lòng từ bi, và có hiệu quả tốt 
cho mình và người khác hay không. Ta sẽ hiểu được chân giá trị 
của việc đi trên con đường dẫn đến sự chuyển hóa toàn diện mà 
người Phật Tử được biết đó là Bát Chánh Đạo. Con đường này 
giúp ta nâng cao giới hạnh qua việc tránh các hành động tiêu 
cực và trau dồi các đức tính tích cực dẫn đến sự phát triển cá 
nhân, tinh thần và tâm linh. Hơn nữa, con đường ấy chứa đựng 
nhiều kỹ thuật có thể áp dụng để thanh tịnh hóa tư tưởng, mở 
rộng khả năng của tâm ý, và đem đến sự thay đổi toàn diện tiến 
tới một nhân phẩm tốt đẹp. Sự tu tập thiền này có thể phát triển 
tâm ý về cả chiều rộng lẫn chiểu sâu đối với tất cả những kinh 
nghiệm của con người, cũng như bản chất và đặc tính của các 
hiện tượng, đời sống và vũ trụ. Nói tóm lại, sự tu tập này dẫn đến 
việc rèn luyện trí tuệ. Khi trí tuệ phát triển thì tình thương, tâm 
từ, lòng tốt, và niềm vui cũng phát triển. Ta sẽ có chánh niệm 
sâu sắc hơn nữa vê' tất cả các hình thức của cuộc đời và hiểu biết 
thấu đáo hơn vê' các tư tưởng, cảm thọ, và động cơ thúc đẩy của 
chính mình. 

Trong tiến trình của sự tự chuyển hóa, ta sẽ không còn khát 
vọng được siêu sinh xem như là mục tiêu tối hậu của đời mình 
nữa. Ta sẽ hướng vê' một mục tiêu cao cả hơn, và tự mình theo 
gương mẫu của Đức Phật, bậc đã đạt đến mức toàn bích của con 
người, đã đạt đến trạng thái không thể diễn tả được mà chúng ta 
gọi là Giác Ngộ hay Niết Bàn. Tại đây, ta sẽ đặt hết lòng tin tưởng 


208 


Vì sao tin Phât 




sâu xa vào Tam Bảo [Ba điểu đáng quý bao gồm: Phật, Pháp và 
Tăng] và tuân hành theo Đức Phật như một mẫu mực lý tưởng 
vê' tinh thần của mình. Hành giả sẽ nỗ lực nhổ tận gốc rễ lòng 
tham dục, phát triển trí tuệ và từ bi, và giải thoát khỏi xiềng xích 
trói buộc của Luân Hồi. 

PHẬT GIÁO VỚI CON NGƯỜI TRONG XÃ HỘI 

Tôn giáo này có thể thực hành ngay trong xã hội hay nơi ẩn 
dạt, 

CÓ một số người tin Phật Giáo là một hệ thống quá cao 
thượng và siêu việt nên một người nam hay một người nữ bình 
thường không thể thực hành được trong thê giới hàng ngày. Họ 
nghĩ rằng phải vào tu tập trong một tu viện hay một nOi yên tĩnh 
nếu muốn trở thành một Phật Tử đúng nghĩa. 

Trên đây là một quan niệm đáng buồn do sự thiếu hiểu biết 
Phật Giáo. Người ta đi đến kết luận vội vàng này sau khi tình cờ 
đọc hay nghe thấy một điều gì đó vê' Phật Giáo. Một số người lập 
luận vê' Phật Giáo sau khi đọc một số bài hay sách chỉ nói lên một 
khía cạnh hay quan niệm một chiểu vê' Phật Giáo. Tác giả của các 
bài và sách đó chỉ hiểu biết giới hạn vê' Giáo Lý của Đức Phật. Giáo 
Lý của Ngài không phải chỉ dành riêng cho các nhà sư trong tu 
viện. Giáo Lý của Ngài áp dụng cho mọi người, nam và nữ bình 
thường sống với gia đình. Bát Chánh Đạo là cách sống theo đạo 
Phật ứng dụng cho tất cả mọi người. Lối sống này được cống hiến 
cho tất cả nhân loại không có một sự phân biệt nào. 

Đại đa số trên thê giới không thể trở thành nhà sư hay sống 
ẩn dật trong hang động hay rừng rú. Dù Phật Giáo có cao quý 


K. Sri. Dhammananda 


209 


và thanh tịnh cũng sẽ vô dụng cho quẩn chúng nếu họ không áp 
dụng được Đạo Phật vào cuộc sống hàng ngày trên thế giới hiện 
đại này. Nhưng nếu bạn hiểu được tinh thần Phật Giáo một cách 
đúng đắn, chắc chắn bạn, một người sống đời bình thường trên 
cõi đời này, có thể noi theo và tu tập được. 

Có một số người cảm thấy dễ dàng và thuận lợi hOn cho việc 
hành đạo bằng cách sống ẩn dật ở một nOi hẻo lánh, nói một 
cách khác bằng cách tự tách mình ra khỏi xã hội. Tuy vậy một số 
người khác cho rằng sống rút lui như thê buồn nản và suy nhược 
cả vật chất lẫn tinh thần không dẫn đến sự phát triển đời sống 
tâm linh và trí thức. Sự từ bỏ thế tục thực sự không có nghĩa là 
đào thoát cõi đời này vê' mặt vật chất. Ngài Xá Lợi Phất [Sariput- 
ta], đệ tử lớn nhất của Đức Phật, nói rằng một người có thể sống 
trong rừng tu hành khổ hạnh nhưng tâm ý đầy tư tưởng bất tịnh 
và “ô trược”. Còn người khác có thể sống trong làng xóm hay 
phố thị, không tu khổ hạnh, nhưng tâm ý vẫn trong sạch không 
“ồ nhiễm”. Với hai người đó, Ngài Xá Lợi Phất nói, kẻ sống cuộc 
sống thanh tịnh dù ở làng mạc hay thành thị vẫn cao cả hơn kẻ 
sống trong rừng núi. {Maịịhỉma Nỉkaya - Trung Bộ Kinh). 

Niềm tin chung chung cho rằng muốn tu tập giáo lý của 
Đức Phật phải từ bỏ cuộc sống gia đình là một quan niệm sai 
lẩm. Quả là một cách bào chữa vô ý thức chống lại việc tu tập. 
Có không biết bao nhiêu lời Phật dạy cho các nam nữ Phật Tử 
bình thường sống có gia đình đã thành cồng trong việc hành 
theo lời Ngài dạy và chứng ngộ Niết Bàn. Vị du tăng Vacchagotta 
có lần hỏi thẳng Đức Phật phải chăng có những nam nữ cư sĩ 
có gia đình tu tập giáo lý của Ngài đã thành công và đạt mức độ 
tinh thần cao. Đức Phật khẳng định có rất nhiều nam và nữ cư sĩ 


210 


Vì sao tin Phât 




có gia đình, tu tập giáo lý của Ngài, đã thành công và đạt những 
mức độ tinh thẩn cao. 

Có một số người cảm thấy thích thú được sống ở một nOi yên 
tĩnh không bị quấy rầy bởi huyến náo và xáo trộn. Nhưng thật 
đáng ca ngợi những người can đảm tu tập Phật Pháp ngay giữa 
đám đông người, giúp đỡ đồng bào và phục vụ đồng bào. Một vài 
trường hợp cũng rất hữu ích cho hành giả sống ẩn dật một thời 
gian để tăng tiến tâm ý và tính nết, giới hạnh, rèn luyện tinh thần 
và tri thức, để sau này có đủ sức mạnh bước ra ngoài đời giúp 
đỡ người khác. Nhưng nếu một người sống lẻ loi, chỉ nghĩ đến 
hạnh phúc và giải thoát riêng tư cho mình, bất kể đến người đồng 
chủng của mình, chắc chắn là họ không đi đúng với giáo lý của 
Đức Phật căn cứ vào hạnh từ bi và phục vụ chúng sinh. 

Bây giờ ta có thể hỏi: “Nếu một người tu tập Phật Pháp vẫn 
có thể sống một cuộc đời bình thường, tại sao Đức Phật lại thành 
lập đoàn thể Tăng Già, đoàn thể các thầy tu?”. Đoàn thể Tăng 
Già giúp cố hội cho những ai muốn hiến dâng đời mình không 
những chỉ để phát triển tinh thần và tri thức của mình, mà còn 
để phục vụ người khác. Một cư sĩ bình thường có gia đình không 
thể hiến trọn đời mình phục vụ cho người khác, trong khi một 
nhà Sư, không bị trách nhiệm gia đình và các trói buộc thế tục, 
có hoàn cảnh thuận lợi hơn để hiến dâng đời mình “vì lợi ích 
cho nhiều người” (Tiến Sĩ Walpola Rahula). 

Và cái gì là “lợi ích” mà nhiều người được hưởng? Chư 
Tăng không thể cho người cư sĩ vật chất tiện nghi, nhưng có thể 
hướng dẫn tinh thần cho những ai bị khó khăn, dao động vê' thế 
gian gia đình v.v... Người tu đặt trọn đời mình trong sự nghiệp 


K. Sri. Dhammananda 


211 


mở mang kiến thức vê' Giáo Pháp do Đức Phật giảng dạy. Chư 
Tăng giảng giáo lý dưới hình thức đOn giản cho những người cư 
sĩ không có bổn sư. Nếu người cư sĩ có văn hóa cao có thể thảo 
luận những khía cạnh sâu xa hơn vê' giáo lý và cả hai cư sĩ và tăng 
sĩ đểu thâu thập được lợi ích tinh thần từ những vấn đê' trao đổi. 

Trong những xứ Phật Giáo, các nhà sư chịu trách nhiệm 
nhiều vê' giáo dục giới trẻ. Kết quả của sự đóng góp này là tại 
những xứ ấy dân chúng biết chữ và rất giỏi về những giá trị tinh 
thần. Chư tăng cũng an ủi kẻ khốn cùng và người quẫn trí bằng 
cách giảng dạy cho họ hiểu là tất cả nhân loại đểu phải chịu đựng 
những xáo trộn tương tự như vậy. 

Ngược lại, người cư sĩ cũng sẵn sàng cúng dường cho chư 
tăng các vật dụng, thực phẩm, chỗ tạm trú, thuốc men và quẩn 
áo vì chư tăng không có điểu kiện để mua sắm tứ vật dụng này. 
Trong việc tu tập Phật Pháp, sự cúng dường coi như góp phần 
cồng đức của người cư sĩ để gìn giữ sức khỏe cho chư tăng để 
hỗ trỢ chư tăng tiếp tục chăm lo nhu cầu tinh thần cần thiết cho 
người dân và cho chính sự thanh tịnh của tăng đoàn. 


NGƯỜI Cư Sĩ SỐNG THEO CHÁNH PHÁP 

Đức Phật coi nguồn phúc lợi kỉnh tế như một điều kiện cần 
thiết cho hạnh phúc của con người, nhưng giới hạnh cùng sự phát 
triển tỉnh thần cũng là điều kiện cần thiết cho một cuộc sống hạnh 
phúc, an lạc và tri túc. 

Có lần, một người tên Dighajanu đến thăm Đức Phật và hỏi 
Ngài; “Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là người cư sĩ bình thường, 
chủ gia đình có vỢ và con. Kính xin Đấng Thiện Thệ ban cho 


212 


Vì sao tin Phât 




chúng con những lời dạy nào có thể mang hạnh phúc đến cho 
chúng con ngay trong thế giới này và vê' sau?” 

Đức Phật cho biết có bốn điểu mang hạnh phúc cho con 
người trên đời này: 

- Điểu Thứ Nhất: Phải khéo léo, hữu hiệu, sốt sắng và có 
nghị lực dù làm nghê' nghiệp gì, và phải biết rõ vê' nghề đó; 

- Điểu Thứ Hai: Phải gìn giữ lợi tức kiếm được chính đáng 
do mồ hôi của mình; 

- Điều Thứ Ba; Nên có bạn tốt, trung thành, học thức, đạo 
đức, phóng khoáng và thông minh để hướng mình trên con 
đường ngay thẳng tránh tội lỗi; 

- Điều Thứ Tư: Tiêu pha vừa phải, theo mức lợi tức, không 
nên hoang phí và cũng không nên hỏn xẻn, có nghĩa là không 
nên keo kiệt tích lũy của cải và cũng không nên phung phí quá 
độ - nói một cách khác phải nên sống trong phạm vi khả năng 
của mình. 

Rồi Đức Phật giải thích bốn đức hạnh mang hạnh phúc cho 
người cư sĩ: 

1) Saddha (Đức tin): Phải có niềm tin và tin tưởng vào giá 
trị đạo đức tinh thần và tri thức; 

2) Sila (Giới): Gìn giữ tránh xa sát hại, hãm hại, trộm cướp, 
lường gạt, gian dâm, lừa dối và ma túy; 

3) Caga (Hi sinh): Phải nhân từ, bố thí, không luyến ái và 
tham đắm của cải; 

4) Pannã (Trí Tuệ): Phải phát triển trí tuệ đưa đến sự chấm 
dứt hoàn toàn khổ đau, đạt Niết Bàn. 


K. Sri. Dhammananda 


213 


Đôi khi Đức Phật dạy đến chi tiết như việc để dành tiền và 
tiêu pha, Ngài dạy thanh niên Sigala chỉ nên tiêu một phẩn tư lợi 
tức vào những chi phí thường nhật, dùng một nửa lợi tức kinh 
doanh và để dành một phẩn tư cho sự chi tiêu bất thường. 

Có lần Đức Phật dạy vê' bốn loại hạnh phúc cho ồng Cấp Cồ 
Độc [Anathapindika], chủ Nhân một ngân hàng lớn, một đệ tử 
hết lòng đã xây dựng Kỳ Viên Tự tại Savathi [thành Xá Vệ], là 
người cư sĩ sống cuộc đời có gia đình bình thường: 

- Hạnh phúc thứ nhất là vui hưởng sự an toàn vê' kinh tế và 
giàu có hay tạo dựng của cải chính đáng; (atthi-sukha) 

- Hạnh phúc thứ hai là tiêu pha tự do của cải cho mình, gia 
đình, bạn bè và thân quyến, và vào những việc cồng đức; (bhoga- 
sukha) 

- Hạnh phúc thứ ba là không nợ nần; (anana-sukha) 

- Hạnh phúc thứ tư là sống không lẩm lỗi, một đời sống 
thanh tịnh không phạm tội vê' ý nghĩ, lời nói hay hành động 
(anavajja-sukha) 

Điểu đáng ghi nhận là ba điểu đầu thuộc hạnh phúc vê' kinh 
tế và vật chất không đáng giá bằng hạnh phúc tinh thần phát 
sinh từ một cuộc sống lưong thiện không lầm lỗi. Qua vài thí dụ 
trên đây, ta có thể thấy Đức Phật lưu ý đến nguồn phúc lợi kinh 
tế như điều kiện tiên quyết cho hạnh phúc con người, nhưng 
Ngài cũng không cồng nhận tiến bộ vật chất là thật và đúng vì 
nếu chỉ vật chất không thôi thì nền tảng của tinh thần và đạo 
đức sẽ không có. Trong khi khuyến khích sự tiến bộ vật chất, 
Phật Giáo cũng đặt nặng việc phát huy đạo đức và tinh thẩn cho 
một xã hội hạnh phúc, hòa bình và tri túc. 


214 


Vì sao tin Phât 


Nhiều người nghĩ rằng là một người Phật Tử tốt, ta chẳng 
cần gì đến đời sống vật chất. Điều này không đúng. Điểu mà 
Đức Phật dạy là trong khi chúng ta có thể vui hưởng tiện nghi 
vật chất nhưng không nên đi đến cực đoan, chúng ta cũng vẫn 
phải cần mẫn phát triển phương diện tinh thần của cuộc sống. 
Là cư sĩ trong khi có thể vui hưởng lạc thú giác quan, chúng ta 
không nên luyến ái quá mức vào các khoái lạc ấy đến độ cùng 
cực khiến sự tiến bộ tinh thần của chúng ta bị cản trở. Phật Giáo 
luôn luôn nhấn mạnh sự cẩn thiết của Trung Đạo đối với con 
người. 


Chương 8 

GIỚI HẠNH VÀ Sự Tư TẬP 
CỦA NGƯỜI PHÂT TỬ 


ĐẠO ĐỨC 

Những quỉ luật và tục lệ vê luân lý do con người đặt ra không 
dựng nên đưỢc nên đạo đức Phật Giáo. 

Thế giới ngày nay ở trong một trạng thái hỗn loạn; những 
nền đạo đức có giá trị đang bị đảo ngược. Sức mạnh của chủ ng¬ 
hĩa hoài nghi vê' vật chất đã quay bao lưỡi dao cắt đứt từng mảnh 
các quan niệm truyền thống của những gì được coi là phẩm tính 
của con người. Tuy nhiên, bất cứ ai quan tâm đến văn hóa và văn 
minh sẽ tự mình cảm thấy lo lắng với những vấn đê' tu tập và đạo 
đức. Bởi vì đạo lý liên quan đến hạnh kiểm của con người, đạo lý 
liên quan đến sự giao tiếp giữa chúng ta và với người đồng loại. 

Nhu cầu phải có đạo lý phát xuất từ sự kiện là bản chất con 
người vốn không toàn hảo: con người phải tự rèn luyện để thành 
lương thiện. Cho nên luân lý trở thành phương diện quan trọng 
nhất của cuộc sống. 

Đạo đức Phật Giáo không phải là những tiêu chuẩn tùy tiện 
do con người sáng tạo bởi con người với mục đích vị lợi cho 
chính mình. Cũng chẳng phải đạo đức được đặt ra không mục 


216 


Vì sao tin Phât 




đích. Những qui luật và tập tục xã hội do người đặt ra không 

dựng nên được căn bản đạo đức Phật Giáo. Thí dụ lối ăn mặc 

• • • • • • 

thích hợp với khí hậu, thời điểm và văn minh ở chỗ này có thể 
bị coi là không tê' chỉnh ở chỗ khác; nhưng việc này hoàn toàn 
là một vấn đê' tập tục xã hội không liên can gì đến đạo đức cả. 
Tuy nhiên, những quy ước xã hội nhân tạo không ngừng bị lẫn 
lộn với những nguyên tắc đạo đức vốn luồn có giá trị và không 
thay đổi. 

Đạo đức Phật Giáo không đặt nền móng vào sự thay đổi 

của tục lệ xã hội mà vào sự không thay đổi của các định luật 

thiên nhiên. Giá trị đạo đức Phật Giáo thực chất là một phần của 

• • • • • ^ 

thiên nhiên và sự không thay đổi của luật nhân quả (Nghiệp). Sự 
kiện đơn giản là đạo đức Phật Giáo bắt nguồn từ trong định luật 
thiên nhiên khiến nguyên tắc của nó vừa hữu dụng và vừa được 
thế giới tân tiến chấp nhận. Thế nên quy tắc đạo đức Phật Giáo 
đã hình thành trên 2500 năm vẫn không mất giá trị do đặc tính 
vượt thời gian của nó. 

Điểm thiết yếu của đạo đức Phật Giáo là phải thực hành 
\à đạo đức chỉ là một phương tiện dẫn đến mục tiêu cuối cùng 
của hạnh phúc tối thượng. Trên con đường đi đến giải thoát, 
người Phật Tử hoàn toàn chịu trách nhiệm mọi phước báu hay 
bất hạnh của chính mình. Mỗi cá nhân phải tự mình tu tập để 
tự giải thoát bằng sự hiểu biết và nỗ lực của chính mình. Theo 
Đạo Phật, giải thoát là kết quả của sự trau dồi tinh thần của cá 
nhân chứ chẳng phải bị áp đặt hay cứu độ bởi một tác nhân bên 
ngoài nào cả. Nhiệm vụ của Đức Phật là soi sáng cho con người 
thấy được bản chất của kiếp sống và chỉ dạy họ cách hành động 


K. Sri. Dhammananda 


217 


tốt nhất cho hạnh phúc của chính mình và cho lợi ích của người 
khác. Kết cục, đạo đức Phật Giáo không thành lập do một mệnh 
lệnh nào bắt buộc con người phải tuân theo. Đức Phật dạy con 
người vê' những điều kiện lương hảo nhất dẫn đến lợi ích dài lâu 
cho chính mình và cho người khác. Thay \à gọi những người 
phạm tội với những từ ngữ như đáng xâu hố, độc ác, tệ hại, 
“đáng khinh”, và “đáng chửi rủa”, Ngài chỉ nói: “Con thật dại dột 
hành động như vậy vì hành động như thế sẽ mang phiền não cho 
chính con và cho người khác”. 

Lý thuyết vê' đạo đức Phật Giáo tìm thấy ở sự giải thích thực 
tiễn trong nhiều giới luật khác nhau. Những giới luật hay kỷ luật 
này không gì ngoài những cách thức hướng dẫn đại cương chỉ 
đường hướng cho người Phật Tử phải nương theo để tiến tới 
giải thoát cuối cùng. Mặc dù nhiều giới luật được trình bày dưới 
hình thức tiêu cực, chúng ta không nên nghĩ rằng giới luật Phật 
Giáo chỉ gồm có việc tránh các việc ác mà không có bổ sung làm 
các điểu thiện. 

Luân lý tìm thấy trong tất cả các giới luật có thể tóm tắt 
trong ba nguyên tắc đơn giản: “Chớ làm điều ác, hãy làm việc 
lành, thanh lọc tâm ý, ăy là lời Chư Phật dạy” (Kinh Pháp Cú, câu 
183). 

Trong Phật Giáo, sự khác biệt giữa điểu tốt và điều xấu rất 
đơn giản. Tất cả những hành động bắt rễ từ tham, sân và si phát 
xuất từ lòng vị kỷ nuôi dưỡng ảo tưởng tác hại chỉ nghĩ đến mình. 
Những hành động đó đáng trách, lầm lỗi và xấu xa. Những hành 
động này được gọi là Bất Thiện Nghiệp. Tất cả những hành động 
bắt rễ từ những phẩm hạnh khoan dung, tình thương, và trí tuệ, 


218 


Vì sao tin Phât 




đểu đáng ngỢi khen - Thiện Nghiệp. Tiêu chuẩn của thiện hay 
bất thiện áp dụng do những tác động của tâm ý, lời nói hay việc 
làm. 


ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO ĐƯỢC THIẾT LẬP TRÊN Ý 
MUỐN HAY TÁC Ý 

Đức Phật dạy “Nghiệp [Kamma] là tác ý [cetana]”. Hành 
động tự chúng chẳng tốt mà cũng chẳng xấu nhưng chính tác ý 
và tư tưởng làm chúng thành tốt hoặc xấu. Tuy nhiên, đạo đức 
Phật Giáo không xác nhận rằng một người phạm những “tội lỗi” 
theo quy ước có thể cho là mình làm vậy với dụng ý tốt. Nếu phải 
giải quyết tình huống này, Phật Giáo sẽ tự giới hạn vê' những 
vấn đê' tâm lý và phải để nhiệm vụ thiết lập các tiêu chuẩn đạo 
đức và giới luật hạnh kiểm lên trên giáo lý giải thoát. Sự liên hệ 
giữa ý nghĩ và hành động, giữa hành động tinh thẩn và vật chất 
là sự mở rộng của tư tưởng. Không thể nào phạm tội sát nhân 
với một tâm thiện vì giết một mạng sống đOn giản chỉ là sự biểu 
lộ ra ngoài của một trạng thái tâm ý bị chế ngự bởi sân hận hay 
tham lam. Hành vi là sự cồ đọng của tư tưởng giống như mưa 
là sự hóa đọng của hơi nước. Hành vi thể hiện từ bê' ngoài của 
hành động chỉ là cái đã vi phạm trong căn phòng im lặng và bí 
mật của con tim. 

Do đó, một kẻ phạm một hành động vồ luân phải cồng 
nhận hắn không chế ngự được trạng thái bất thiện của tâm ý. 
Cũng vậy, một người có tâm ý trong sạch và sáng ngời, tư tưởng 
và cảm nghĩ trong tâm hoàn toàn không còn ồ trược, thì không 
thể nào phạm những hành động vô luân. 


K. Sri. Dhammananda 


219 


Đạo Đức Phật Giáo cũng thừa nhận tính chất khách quan 
của các giá trị tinh thẩn. Nói một cách khác, nghiệp quả phát 
xuất phù hợp với nghiệp luật thiên nhiên, bất chấp thái độ của 
cá nhân hay bất chấp thái độ của xã hội với hành động đó. Thí dụ 
say rượu có những nghiệp quả của nó; đó là điểu tội lỗi vì nó làm 
cho chính cá nhân đó không hạnh phúc và còn làm cho người 
khác không hạnh phúc. Nghiệp quả của say rượu vẫn hiện hữu 
dù rằng kẻ say hay xã hội nghĩ thế nào vê' thói uống rượu. Những 
quan niệm và thái độ thông thường bằng những sự kiện khách 
quan cũng không giảm thiểu được tính bất thiện hiển nhiên của 
say rượu. Những hậu quả - tâm lý, xã hội, và nghiệp - tạo thành 
những hành động hợp luân lý hay vồ luân lý - mà không cần đến 
thái độ tinh thần của những ai phán xét hành động đó. Vậy nên 
trong khi thuyết tương đối vê' đạo đức được thừa nhận, điều này 
không làm suy giảm tính cách khách quan của các loại giá trị. 

GIỚI LUẬT LÀ Gì? 

Giới luật là quy tắc kỷ luật để tự tu tập do Đức Phật đặt ra cho 
các nam nữ tu sĩ nghiêm trì. Giới luật đóng vai trò cột trụ trong 
đời sống tu hành. 

Đức Phật không thiết lập quy tắc kỷ luật bằng một một sự 
rèn luyện đơn phương. Tuy nhiên Ngài đặt ra một số điểu luật khi 
cần thiết. Luật Tạng và bộ chú giải chứa đựng nhiều câu chuyện 
có ý nghĩa vê' nguyên nhân tại sao và như thế nào Đức Phật lại 
đặt ra một số giới luật. Theo Ngài, hình thức tốt nhất của Luật 
là đặt kỷ luật cho tâm ý, lời nói và hành động. Những đệ tử đầu 
tiên của Đức Phật là những bậc tinh thẩn phát triển cao độ nên 


220 


Vì sao tin Phât 




không cần đến luật lệ đặt ra cho các Ngài. Tuy nhiên khi đoàn 
thể Tăng Già mở rộng, có nhiều người gia nhập, một số những 
người này chưa được trau dồi vê' tinh thần. Từ đó phát xuất một 
số vấn đê' liên quan đến hạnh kiểm và lối sống như tham gia vào 
hoạt động thế tục để mưu sinh và có khuynh hướng bị cám dỗ 
bởi lạc thú giác quan. Do tình trạng này, Đức Phật phải đặt ra 
nguyên tắc chỉ đạo cho các nam nữ tu sĩ phải tuân hành để họ có 
thể thấy sự khác biệt giữa đời sống tu sĩ và cư sĩ. Tăng đoàn và 
Ni đoàn là một đoàn thể tôn giáo được thành lập rất hoàn chỉnh 
so với các nhóm tu khổ hạnh khác lúc bấy giờ. 

Đức Phật ấn định tất cả cương lĩnh cẩn thiết để duy trì đoàn 
thể thánh thiện Tăng Già trên mọi phương diện. Khi Đức Phật 
qua đời, những điều luật này được đối chiếu kiểm tra để tăng 
đoàn có thể dựa vào đó mà áp dụng. Quy tắc hạnh kiểm ấn định 
bởi Đức Phật có thể chia thành hai lãnh vực lớn. Giới Luật Tổng 
Quát, Lokavajja, áp dụng cho cả đoàn thể Tăng Già và cho cả cư 
sĩ để sống một cuộc đời đạo hạnh. Một số quy tắc kỷ luật hay luật 
lệ được đặt ra để phù hợp với các điều đòi hỏi của quốc gia vê' văn 
hóa và xã hội hiện hữu vào lúc nào đó được gọi là Pannattỉ Vajja. 
Trong loại thứ nhất, Luật Tổng Quát triệt để cấm mọi hành vi vô 
luân và tội lỗi. Loại thứ hai luật áp dụng trực tiếp cho các nam nữ 
tu sĩ phải tồn trọng vê' oai nghi, truyền thống, bổn phận, tục lệ, và 
nghi thức. 'Vi phạm Luật Tổng Quát tạo tai tiếng và nghiệp xấu, 
trong khi vi phạm giới luật căn cứ vào các điểu kiện xã hội không 
hẳn là tạo các nghiệp xấu. Tuy nhiên họ vẫn phải bị chỉ trích vì 
phạm giới dù dưới hình thức nào cũng có thể làm mất ồ nhiễm 
tính trong sạch và phẩm giá của đoàn thể thánh thiện. 


K. Sri. Dhammananda 


221 


Những điểu luật này phần lớn căn cứ vào tình hình văn hóa 
xã hội hoặc lối sống thịnh hành tại Ấn cách đây 25 thế kỷ. Theo 
kinh Maha Parinibbana Sutta (Đại Bát Niết Bàn), Đức Phật 

. _Ạ _ 1 A' Ị:__A _ A' -ì-* Ạ'_ 1 ^ Ạj_ f. __Ạ' ^55 _/ .1 x* ,1 _1 x> 

tuyên bõ răng một sỗ điêu luật thứ yẽu có thê thay đối và bố 
sung cho thích hợp với thời gian và không gian với điều kiện là 
chúng không khuyến khích tư cách vô luân hay có hại. Thật ra, 
ngay trong thời Đức Phật hiện tiền, một số luật thứ yếu đã được 
sửa đổi bởi các tỳ kheo với sự chấp thuận của Ngài. Đức Phật 
cũng chấp thuận nam nữ tu sĩ bị đau yếu được miễn chấp hành 
một số giới luật. 

Tuy nhiên khi các điều luật đã được liệt kê bởi các đệ tử của 
Ngài trong Kỳ Đại Hội Kiết Tạp Lần Thứ Nhất triệu tập ba tháng 
sau khi Ngài nhập diệt, tất cả các điều luật đều được giữ lại hết vì 
lẽ không một ai có thể chắc chắn những điểu luật ấy có nên sửa 
đổi hay không. Cuối cùng các đệ tử của Ngài quyết định giữ tất 
cả giới luật do Đức Phật ban hành. Thời gian trôi qua, một số giới 
luật trở thành lỗi thời và một số các đệ tử chính thống lại khăng 
khăng nhấn mạnh rằng phải tuân hành chặt chẽ những giới luật 
theo văn tự hon là theo tinh thần. Sự kiện chính xác là Đức Phật 
cũng muốn tránh việc chấp chặt vào giới luật như vậy nên Ngài 
đã không đê' cử một người nào kế nghiệp Ngài cả. Ngài dạy rằng 
hiểu Giáo Pháp và duy trì Giáo Pháp như vị thầy mình cũng đủ để 
giúp ta sống cuộc đời thánh thiện. Một lý do khác là tại sao những 
đệ tử lúc ban đầu của Đức Phật không tán thành thay đổi giới luật 
là vì các Ngài không có lý do và cơ hội để thay đổi vì chỉ sống có 
một thời gian ngắn sau khi Đức Phật nhập diệt. Hơn nữa vào thời 
bấy giờ, đa số những người đã từ bỏ thế tục là những người thành 


222 


Vì sao tin Phât 




thực và quyết tâm xuất gia. Tuy nhiên khi những điều kiện xã hội 
bắt đẩu thay đổi, và khi Phật Giáo lan tràn tại nhiều nơi tại Ấn và 
các quốc gia khác, quyết định của các đệ tử không thay đổi một 
giới luật nào tại Đại Hội Kiết Tạp lẩn Thứ Nhất trở thành một vấn 
đê' rất to lớn \à một số giới luật không thích ứng với những sự thay 
đổi vê' chính trị và kinh tê trong những tình huống đổi thay 


PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG TĂNG GIÀ 

Cộng đồng Tăng Già, theo dòng thời gian, cũng tự phân 
hóa thành nhiều hệ phái, trong số này nhiều hệ phái trong khi 
tồn trọng một số giới luật chính do Đức Phật ban bố lại có 
khuynh hướng bỏ qua các giới luật thứ yếu. Hệ Phái Nguyên 
Thủy tỏ ra chính thống hơn, trong khi Đại Thừa và một số 
hệ phái khác có khuynh hướng tự do hơn vê' quan điểm và 
về cách thực hành đạo lý. Hệ Phái Nguyên Thủy cố gắng tôn 
trọng Luật từng ly từng tí mặc dầu hoàn cảnh và môi trường 
thay đổi. Những sự thay đổi giới luật thứ yếu, thỉnh thoảng vẫn 
có, nhưng không được công nhận ngay cả giữa những thành 
viên của hệ phái Nguyên Thủy. Chẳng hạn chúng ta nhìn vào 
giới luật về việc thọ thực sau giờ quy định trong ngày. Hệ phái 
Nguyên Thủy không thừa nhận thẳng thắn sự kiện vê' một số 
thay đổi có thể được chấp thuận trong những hoàn cảnh đặc 
biệt. Trong khi những trường phái khác tự cho phép mặc các y 
áo với mầu sắc và kiểu cách thích hợp, Nguyên Thủy vẫn tiếp 
tục tôn trọng việc sử dụng các y áo kiểu cũ theo truyền thống 
trước đây mặc dầu điểu kiện xã hội và khí hậu có thay đổi. Chỉ 
những ai sinh ra trong truyền thống văn hóa Phật Giáo mới có 


K. Sri. Dhammananda 


223 


thể hiểu thấu đáo được nhiều cách thức hành tập của giới xuất 
gia. 

ở một cực đoan khác, có một số nhà sư nhất định yêu cẩu 
chấp hành Giới trong Tạng Luật theo từng chữ một hOn là chỉ 
theo tinh thần, mặc dù hành động như vậy sẽ làm ngỡ ngàng 
những người chung quanh. Thí dụ càng ngày càng có nhiều nhà 
sư Phật Giáo được mời sang các quốc gia Tây Phương mà văn 
hóa và khí hậu hoàn toàn khác hẳn Á Châu, các vị này có thể bị 
coi như kỳ lạ và ngoại lai ở một bối cảnh khác. Nơi đây nhà sư 
phải biết vận dụng cách ứng xử thông thường để khỏi trở thành 
một trò hê' dưới mắt thiên hạ. Giới luật quan trọng phải triệt 
để tuân theo là không tạo ra những hành động vồ luân, ác độc, 
tác hại, và khiếm nhã, và những tình cảm của con người phải 
được tồn trọng. Nếu những nhà sư có thể sống một cuộc đời 
liêm khiết, từ ái, vô hại, hiểu biết chúng sinh, bằng cách giữ gìn 
nhân phẩm và kỷ luật của họ, thì những đức tính này sẽ được 
trân trọng tại bất cứ nơi nào trên thế giới này. Gìn giữ cái gọi là 
truyền thống và tập quán của xứ sở mình ít có liên quan gì với 
thực chất của Giáo Pháp do Đức Phật giảng dạy. 

Lại có một vấn đề khác nữa. Nhiều người, nhất là tại Phương 
Tây, chấp nhận lối sống Phật Giáo, đọc giới Luật trong kinh, nghĩ 
rằng các nhà sư phải tuân theo trọn vẹn tất cả các giới luật trên 
bất cứ nơi nào trên thế giới đúng theo cách thức đã được ghi 
nhận trong sách. Chúng ta phải nhớ rằng một số giới luật thực 
hành tại Ấn cách đây 25 thế kỷ qua đã không còn thích hỢp nữa 
ngay cả tại Á Châu ngày nay. Phải mang trong đầu óc rõ ràng 
là Đức Phật đặt ra giới luật chỉ để cho các thành viên của cộng 


224 


Vì sao tin Phât 


đồng Tăng Già sống tại Ấn, ngay tại miền Đức Phật sống. Nhưng 
các nhà sư này chưa bao giờ có kinh nghiệm về đời sống của các 
quốc gia khác. Vấn đê' quan tâm của họ là phải phát triển tinh 
thần làm sao tránh sự chia rẽ, quấy rầy đến xã hội mà họ sống. 
Nhưng nếu họ sống vào thời nay, họ sẽ phải đối đầu với nhiều 
khó khăn mới nếu chỉ triệt để tuân thủ tất cả các giới luật ở một 
quốc gia mà dân chúng không cảm tình hay không hiểu họ. 

Quy tắc kỷ luật cho giới cư sĩ là làm sao cho người cư sĩ 
sống một cuộc đời đạo đức cao thượng mà không cần phải từ 
bỏ nếp sống thế gian. Lời khuyên của Đức Phật đểu được đê' cập 
trong những kinh như Mangala, Prabhava, Sigalovada, Vasala 
và Vygghapaịịa và trong nhiều kinh khác nữa. 

Nhiều giới luật chỉ áp dụng cho những người xuất gia. 
Đưong nhiên, người cư sĩ có thể vâng giữ một số giới luật nếu 
những giới này tạo điểu kiện cho họ mở mang tinh thẩn nhiều 
hơn nữa. 


XÃ HỘI THAY ĐỔI 

Khi xã hội thay đổi, nhà sư không thể duy trì truyền thống 
mà không đáp ứng với những sự thay đổi mặc dù đã lìa bỏ đời 
sống thế gian. Một số người không hiểu tình trạng này nên đã 
phê phán tư cách đạo đức của một số nhà sư vì những sự thay đổi 
này. Tuy nhiên, khi những nhà sư muốn sửa đổi một vài giới luật 
thứ yếu, cũng phải có sự phê chuẩn của một Hội Đồng Tăng Già 
chính thức. Cá nhân những nhà sư không có quyền tự do sửa đổi 
bất luận một giới luật nào theo sáng kiến hay sở thích của mình. 
Thành viên của Hội Đồng Tăng Già cũng có thể ban một số hình 


K. Sri. Dhammananda 


225 


phạt với những nhà sư vi phạm trầm trọng giới luật hay tư cách 
đạo đức làm Tăng Già mất uy tín. Đức Phật thiết lập Hội Đồng để 
giúp các nhà sư tránh các hành động tội lỗi và tránh các cám dỗ 
của đời sống trần tục. Giới luật là những điều hướng dẫn hơn là 
những định luật bất khả xâm phạm ban xuống từ một chức quyển 
thần thánh nào đó. Đặc biệt tại một vài quốc gia Á Châu, chư tăng 
hết sức được kmh trọng và tồn sùng. Cư sĩ kính trọng chư tăng 
như các bậc đạo sư và như là những người đã hy sinh cuộc đời 
thế tục để sống một cuộc đời thánh thiện. Chư tăng dâng hiến đời 
mình cho việc nghiên cứu và tu tập Giáo Pháp và không kiếm tiền 
để sinh sống. Cho nên cư sĩ, cung cấp nhu cẩu vật chất cho chư 
tăng để đổi lại được hưởng nhu cầu tinh thần từ các chư tăng. 

Như vậy, các nhà sư phải tự mình biết cư xử thế nào để có 
được sự kính trọng và tồn sùng của cư sĩ ngoài xã hội. Thí dụ, 
nếu một nhà sư được trông thấy tại một nơi không chính đáng, 
nhà sư đó vẫn bị phê bình dù là không gây nên một hành động 
vồ luân nào cả. Cho nên bổn phận của nhà sư là tránh những 
môi trường xung quanh không thích hợp để giữ phẩm giá của 
Đoàn Thể thánh thiện. 

Nếu một nhà sư không kính trọng cảm nghĩ của người cư 
sĩ và cứ cư xử theo ý mình mà cho là đúng, cư sĩ sẽ nhất định 
không lưu ý gì đến nhu cẩu của nhà sư nữa. Có nhiều trường 
hợp được ghi nhận trong các kinh sách là ngay cả trong thời kỳ 
Đức Phật hiện tiền, cư sĩ đã từ chối không săn sóc gì các nhà sư 
cao ngạo, hay gây gổ và vô trách nhiệm. Các nhà sư có thể bị 
chỉ trích nếu làm một số việc thế tục nào đó mà lẽ ra chỉ những 
người cư sĩ mới được làm. 


226 


Vì sao tin Phât 




PHÁP [DHAMMA] VÀ LUẬT [VINAYA] 

Nhiều người vẫn chưa hiểu rằng Pháp, Chân Lý do Đức 
Phật khám phá, không thể thay đổi dưới bất cứ hoàn cảnh nào. 
Một số giới luật cũng được liệt vào loại như vậy và không bao 
giờ thay đổi trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng một số giới luật 
khác phải thay đổi để ngăn ngừa những bất lợi quá mức. Pháp 
và Luật không giống nhau. Một số các nhà sư cố gắng chấp giữ 
một số truyền thống như là những nguyên tắc đạo lý quan trọng 
mặc dù những người khác không hê' tìm thấy được ý nghĩa hay 
ẩn dụ đạo giáo nào trong những cách tu tập của họ. Đồng thời 
một số người ích kỷ và xảo quyệt lại cố gắng duy trì một số biểu 
hiện trong sạch bê' ngoài để lừa dối các tín đồ ngây tho coi họ là 
những nhà sư chân tu và thành thực. Nhiều cách hành trì cho 
là của Phật Giáo trong các quốc gia Á Châu với các nhà sư và 
các tín đồ không cẩn đến giới luật tôn giáo mà chỉ tu tập theo 
truyền thống dân gian. Mặt khác, một số cách thức nhằm cho 
các nhà sư tuân thủ giới luật đã thực sự duy trì được phẩm giá 
và sự thanh tịnh của đoàn thể tăng già. Mặc dù truyền thống và 
tập tục đạo giáo có thể tạo nên một không khí thích hợp cho 
việc phát triển tinh thẩn, một số giới luật cẩn phải được sửa đổi 
cho phù hợp với sự thay đổi các điểu kiện xã hội. Nếu sự thay 
đổi này không thực hiện, các nhà sư sẽ phải đối đầu với nhiều 
khó khăn trong tiến trình sống còn của họ và trong sự kết hợp 
với đại chúng. 

Một số các cư sĩ chỉ trích các nhà sư về việc nắm tiền bạc. 
Rất là khó khăn để thi hành các hoạt động tồn giáo và muốn tích 
cực trong xã hội tân tiến mà không liên hệ đến tiền bạc. Điều 


K. Sri. Dhammananda 


227 


mà một nhà sư phải làm là tự coi mình như không ràng buộc gì 
với tiền bạc, của cải như là tài sản riêng tư của mình. Đó là điểu 
mà Đức Phật muốn nói. Đương nhiên có một số khác tự do giải 
thích sai giới luật hầu được lợi dưỡng. Họ sẽ phải lãnh những 
hậu quả của sự bất lực của mình trong sự nghiệp phát triển tâm 
linh. 

Tuy nhiên, những ai thích tự thu thúc ở một nơi hẻo lánh để 
hành thiển cho tâm được thanh tịnh, cũng vẫn có thể thi hành 
bổn phận đạo lý mà không bị chướng ngại do những cồng việc 
thế tục có khi rất nặng nể. Tuy nhiên trước tiên họ phải chắc 
chắn là họ có đủ tín chủ ủng hộ những nhu cẩu cho họ. Trong 
khi có các nhà sư muốn rút lui hẳn ra khỏi xã hội, thì cũng phải 
có đủ một số nhà sư ra ngoài xã hội để đáp ứng nhu cẩu tôn giáo 
cần thiết cho đại chúng. Nếu không, người dân sẽ nghĩ rằng Phật 
Giáo không thể đóng góp gì vào đời sống hàng ngày của họ. 

ĐẶC TRƯNG CỦA MỘT NHÀ sư 

Một số trong những đặc tính nổi bật của một nhà sư là tính 
trong sạch, sống an bần (lạc đạo), khiêm tốn, đơn giản, phục vụ 
bất vụ lợi, tự chủ, kiên nhẫn, từ bi và không làm hại ai. Nhà sư 
phải giữ bốn loại giới trọng sau đây: 

1) Patimokkha Sila - Quy Tắc Giới Luật Căn Bản (Giới Bổn: 
việc vi phạm nó liên quan đến những hoạt động vồ luân, tàn ác, 
tác hại, và ích kỷ). 

2) Indrỉyasamvara Sỉla - Giới luật liên quan đến ý thức tự 
kiểm chế (thu thúc/ hộ trì các căn) 


228 


Vì sao tin Phât 




3) Aỳivaparisuddhi Sila - Giới luật liên quan đến sự kiếm 
sống trong sạch (khất thực thanh tịnh). 

4) Paccayasannissita Sila - Giới luật liên quan đến cách sử 
dụng vật dụng cẩn thiết cho đời sống (quán tưởng tứ vật dụng). 

Bốn loại giới luật gọi chung là Sỉla-Vỉsuddhỉ (Sự trong sạch 
của giới hạnh, Giới Thanh tịnh/ Giới Tịnh). 

Khi một người gia nhập Đoàn Thể Tăng Già và thọ giới, 
người đó được gọi là Sa Di [samanera]. Sa Di phải giữ mười Giới 
Luật Sa Di với một số quy tắc kỷ luật sống cuộc đời trong tu viện 
cho đến khi được thọ giới cao hơn - upasampa (Cụ túc giới: giới 
đầy đủ) - để trở thành một Tỳ Khưu (tỳ kheo) [bhikkhu] hay một 
nhà sư hoàn toàn. Một người nữ mới xuất gia được gọi là Sa di 
ni [samaneri] và khi đã được thọ giới đẩy đủ thì được gọi là một 
tỳ khưu ni [bhikkhuni] 

Một tỳ khUu hay nhà sư phải giữ bốn loại giới trọng kể trên 
gồm có 227 điểu luật với một số giới thứ yếu. Bốn giới trọng phải 
triệt để tuân hành là: không có quan hệ tình dục [sống phạm 
hạnh], không trộm cắp, giết người, nói dối rằng mình đã chứng 
Thánh Quả. Nếu vi phạm một trong bốn giới trên, vị sư này kể 
như là bị loại ra khỏi cộng đồng Tăng Già. Nhà sư này cũng sẽ bị 
Tăng Đoàn tước đi một số quyển lợi vê' tồn giáo. Trong trường 
hợp vi phạm các điều giới cấm khác, nhà sư đó phải chịu nhiều 
hậu quả và phải sửa chữa tùy theo mức quan trọng của tội vi 
phạm. 

Một tỳ kheo không phải có lời thê' nguyên nào. Trở thành 
một vị tỳ kheo là do sự tự nguyện của chính mình để sống một 
cuộc đời thánh thiện trong bao lâu mà mình thích. Cho nên 


K. Sri. Dhammananda 


229 


không cẩn thiết cho vị tỳ kheo phải bị vướng mắc vào lời thề 
trước đây và bị coi như đạo đức giả vì chính vị tỳ kheo tự quyết 
định tuân theo hay không tuân theo giới luật. Tỳ kheo hoàn toàn 
tự do rời bỏ Tăng Đoàn bất cứ lúc nào để sống cuộc đời cư sĩ 
nếu muốn. 


MƯỜI THIỆN NGHIỆP VÀ MƯỜI BẤT THIỆN NGHIỆP 

Con người hữu phúc hay hất hạnh là tùy vào thiện nghiệp hay 
bất thiện nghiệp của cá nhân đó. 

Làm những hành động tốt tạo công đức, một đức tính làm 
thanh tịnh và trong sạch tâm ý. Nếu tâm không được kiểm soát, 
tâm sẽ có khuynh hướng ngả vê' tội lỗi, dẫn ta làm những hành 
vi xấu ác và gây khó khăn cho ta. Công đức giúp thanh lọc tâm 
ý khỏi những khuynh hướng tội lỗi của tham sân si. Tâm tham 
thúc đẩy con người tham dục, tích lũy và cất giấu của cải; tâm 
sân lôi kéo con người đến ghét bỏ và giận dữ; và tâm si làm 
con người trở nên vướng mắc vào tham và sân mà lại nghĩ rằng 
những gốc rễ tội lỗi đó là đúng và thích đáng. Những hành vi 
thất đức gây nhiều đau khổ và giảm thiểu cơ hội cho ta hiểu biết 
và tu tập Giáo Pháp. 

Cồng đức rất quan trọng theo hỗ trỢ ta trong suốt quãng 
hành trình của cả cuộc đời. Công đức liên quan với những gì tốt 
và lợi lạc cho mình, cho người khác, và làm tăng phẩm chất của 
tâm. Trong khi của cải vật chất của một người gom góp có thể bị 
tiêu tan vì trộm cắp, nước, lửa, bị tịch thu v.v..., phước báu của 
cồng đức theo ta kiếp này đến kiếp khác và không thể bị mất, 
mặc dù công đức có thể bị cạn hết nếu không biết vun bồi thêm 


230 


Vì sao tin Phât 




nhiều công đức nữa. Một người chứng nghiệm hạnh phúc ngay 
tại đây và bây giờ cũng như vê' sau này là do tạo được công đức. 

Công đức là một điểu kiện thuận lợi to lớn: Nó mở cánh 
cửa cO hội khắp mọi nơi. Một người có công hạnh sẽ thành công 
trong bất cứ lãnh vực nào mà người đó tham gia. Nếu người đó 
muốn hoạt động thương trường, người đó sẽ có ngay cơ hội gặp 
gỡ và bạn bè. Nếu người đó muốn trở thành học giả, người đó sẽ 
được trỢ cấp học bổng và sự ủng hộ của các nhà bảo trỢ cố vấn 
học thuật. Nếu người đó muốn tiến bộ vê' thiển, người đó sẽ gặp 
một thiền sư giỏi hướng dẫn để phát triển tinh thần. Giấc mơ 
của người đó sẽ thành sự thật nhờ kho tàng công đức của người 
đó. Chính cồng đức làm cho một người tái sinh vào thiên giới, 
và cung cấp cho người ấy những điểu kiện thích ứng và giúp 
người đó đạt Niết Bàn. 

Có một số phước điền (ruộng phước) phong phú đem kết 
quả vồ lượng cho người tạo hành vi thiện. Giống như một số đất 
tốt có thể sản xuất mùa gặt tốt hơn (đất mầu mỡ so với đất sỏi 
đá), một hành vi thiện dành cho một số người có thể đem nhiều 
cồng đức hơn là cho những người khác. Những lãnh vực gieo 
công đức phong phú gồm Tăng Già hay các vị thánh thiện, mẹ, 
cha và người nghèo túng. Hành thiện nghiệp cho những người 
trên đây qua nhiều hình thức khác nhau sẽ là nguồn gốc của 
những kết quả kỳ diệu. 

Đức Phật dạy mười điểu cồng đức (Thập Thiện Nghiệp) cho 
chúng ta thi hành để đạt một cuộc đời hạnh phúc và an lạc và 
cũng để phát triển kiến thức và sự hiểu biết. Mười điểu cồng đức 
đó là: 


K. Sri. Dhammananda 


231 


1. Bố Thí (Dana) 

2. Trì Giới (Sila) 

3. Rèn luyện tinh thẩn [Hành Thiển] (Bhavana) 

4. Lễ Độ/ Cung kính (Apachayana) 

5. Phục vụ tha nhân (Veyyavaccha) 

6. Hồi hướng cồng đức (Pattỉdana) 

7. Hoan hỷ với những công đức của người khác [Tùy Hỷ] 
(Pattanumodana) 

8. Thuyết giảng và dạy Pháp (Dhamma desana) 

9. Nghe Pháp (Dhamma savana) 

10. Chuyển hóa hiểu biết sai lẩm [tà kiến] thành đúng đắn 
[chánh kiến] (Dỉtthỉjju). 

Làm mười thiện nghiệp trên không những đem lợi ích cho 
chính mình, mà còn đem lợi ích cho những người khác, ngoài 
phần đem lợi lạc cho người được hưởng. Giới hạnh đem lợi ích 
tất cả chúng sinh mà ta tiếp xúc. Trau dồi tinh thẩn mang an lạc 
cho người khác và gỢi ý cho họ tu tập Pháp. Lòng tồn kính gây 
hài hòa trong xã hội, và sự phục vụ người khác khiến đời sống 
của họ cải thiện. Chia sẻ cồng đức với người khác cho thấy sự 
quan tâm của mình đến hạnh phúc của người khác, và trong khi 
vui với công đức của người khác khuyến khích họ tạo nhiều công 
đức hOn nữa. Dạy và nghe Pháp là những yếu tố quan trọng cho 
hạnh phúc của cả vị thầy lẫn người nghe, và khuyến khích cả hai 
sống đúng với Pháp. Trau dồi chánh kiến của mình sẽ làm cho 
người khác thấy được cái đẹp của Giáo Pháp. Trong Kinh Pháp 
Cú, Đức Phật dạy: 


232 


Vì sao tin Phât 




“Nếu đã làm việc lành 
Hãy nên thường làm mãi 
Nên vui làm việc lành 

Vì hạnh phúc là sự tích lũy điêu thiện - (Pháp cú, câu 118) 
Chở nên coi nhẹ điêu lành nhỏ mà cho rằng 
Đỉẽu đó chăng đẽn gân ta - 
Từng giọt nước nhỏ lâu củng đầy bình 
Giống như vậy, người trí thâu thập từng chút thiện 
Khiến người đó trở nên toàn thiện.” - (Pháp cú, câu 122) 

MƯỜI ÁC NGHIỆP 

Người Phật Tử hay được nhắc nhở phải tránh xa mười hành 
vi bất thiện. Những hành vi này bắt nguồn từ tham, sân, si, gây 
đau khổ cho người khác nhưng nhất là cho chính mình ngay 
trong kiếp này và những kiếp sau. Khi một người hiểu Nghiệp 
Luật và nhận thức được những hành vi bất thiện mang lại kết 
quả xấu, người đó sẽ tu tập chánh kiến và tránh những hành 
động này. 

Có ba hành động bất thiện nghiệp thuộc vê' thân; (1) Giết 
hại chúng sinh, (2) Trộm cướp, và (3) Tà dâm. Những thân ng¬ 
hiệp này tương ứng này với ba trong năm giới của người cư sĩ 
phải vâng giữ. 

Hậu quả của giết hại là phải chịu vắn số/ yểu mạng, tật bệnh, 
luồn luồn đau buồn vì phải xa lìa các người thân, sống trong sợ 
hãi thường xuyên. Những hậu quả xấu do trộm cướp là nghèo 
túng, cùng cực, thất vọng, và phải sống nhờ vả. Hậu quả xấu của 


K. Sri. Dhammananda 


233 


tà dâm là có nhiều kẻ thù, thường xuyên bị người oán ghét, gặp 
vỢ hoặc chồng không vừa ý. 

Bốn hành động bất thiện nghiệp thuộc vê' lời nói (khẩu) là: 
(1) Nói dối, (2) Nói lưỡi hai chiều/ nói ly gián, (3) Nói lời hung 
ác, (4) Nói chuyện tầm phào vồ ích. Ngoài điều nói dối, những 
bất thiện nghiệp của lời nói được xem là phần mở rộng của Giới 
Thứ Tư của người cư sĩ. 

Những người nói dối sẽ bị hậu quả xấu là bị lăng mạ, phỉ 
báng, không được ai tin cậy, và sức khỏe yếu kém. Hậu quả cho 
người nói lưỡi hai chiều là mất bạn vô cớ. Những kẻ nói lời hung 
ác sẽ bị người khác ghét và có giọng nói thô bỉ. Hậu quả không 
tránh được của kẻ nói phiếm là thân bị khuyết tật, và không ai 
tin tưởng vào lời nói của kẻ đó. 

Ba bất thiện nghiệp vê' tâm ý là: (1) tham, hay ham muốn 
những gì thuộc về người khác, (2) ác ý, (3) và tà kiến. Ba hành vi 
này tưong ứng với ba gốc rễ tội lỗi của tham sân, và si. Giới Thứ 
Năm: không được dùng những chất say (rượu, độc dược) vì ma 
túy không những dẫn tâm phạm ba điểu bất thiện trên khi bị say 
sưa nhiễm độc mà còn làm thân và khẩu phạm những hành vi 
thất đức. 

Hậu quả tác hại của tham ái là sự không đạt được ước 
nguyện của mình. Hậu quả của ác ý là bị xấu xí, nhiều bệnh, và 
có một tâm địa đáng ghét. Cuối cùng, hậu quả cho kẻ nhiều tà 
kiến là nhiều dục vọng thô lỗ, thiếu trí tuệ, dẩn độn, mang bệnh 
tật kinh niên và ý tưởng đáng chê trách. 

Ta nên luôn luồn làm điểu thiện và tự kiềm chế khỏi các 
hành động sai quấy. Tuy nhiên nếu một người phạm một hành 


234 


Vì sao tin Phât 




động tội lỗi, người đó cẩn phải nhận thức được đã sai lẩm tại chỗ 
nào và cố gắng đừng tái phạm lỗi lẩm ấy nữa. Đó mới là ý nghĩa 
thực sự của sám hối, và chỉ làm như vậy ta mới tiến bộ trên con 
đường cao thượng giải thoát. 

Cầu nguyện được tha tội sẽ vồ nghĩa, nếu sau khi cầu 
nguyện, người đó vẫn tiếp tục tái phạm các hành động ác hại. 
Ai ở đấy mà rửa sạch tội lỗi của mình ngoại trừ chính mình? 
Phải bắt đẩu với sự nhận thức, chất liệu tẩy trừ tuyệt diệu. 
Trước tiên, kẻ đó phải nhận thức được bản chất hành vi của 
mình, và tầm mức tác hại của nó. Kế đến, người ấy nhận thức 
được hành vi ấy là bất thiện, rút bài học từ đó và hạ quyết 
tâm không tái phạm. Tiếp theo, phải cố gắng làm điểu lành 
cho phía bị thiệt hại cũng như cho những người khác, càng 
nhiều càng tốt. Bằng cách đó, người ấy, nhờ hàng loạt hành 
động thiện lành sẽ lướt qua được ảnh hưởng do việc xấu ác 
của mình. 

Theo Phật Giáo, người lầm lỗi nào cũng có thể chuộc tội 
hay cứu vãn được đặc biệt bằng sự tỉnh thức và Chánh Tinh 
Tấn (Nỗ Lực) của họ. Tin tưởng rằng một người có thể “rửa 
sạch” tội lỗi nhờ một phưong cách thẩn diệu nào đó hoàn toàn 
chỉ là mê tín dị đoan nhưng còn tệ hại hOn nữa là không giúp 
ích gì được cho việc trau dồi tinh thần của chính mình. Làm 
như vậy chỉ sẽ khiến cho kẻ đó tiếp tục bị ngu muội và tự mãn. 
Nói tóm lại, chính niềm tin đặt không đúng chỗ này lại còn 
tai hại nhiều hơn là những hậu quả những hành vi lẩm lẫn do 
người đó gây ra và sỢ hãi. 


K. Sri. Dhammananda 


235 


GIỚI LUẬT 

Giữ giới không những chỉ trau dôi sức mạnh tỉnh thẩn, mà 
còn phục vụ hữu hiệu nhất cho người đống loại. 

Mỗi quốc gia hay xã hội đểu có kỷ cương riêng được coi 
là những hành động luân thường đạo lý trong phạm vi xã hội. 
Những quy tắc này thường liên quan đến quyền lợi xã hội và 
pháp luật của nước đó. Một hành động được coi như đúng khi 
không vi phạm luật lệ và vượt quá tình cảm quẩn chúng hay cá 
nhân. Những quy tắc nhân tạo này linh động và thỉnh thoảng 
được điểu chỉnh cho phù hợp với sự thay đổi hoàn cảnh. Những 
tiêu chuẩn nhân tạo ấy tuy quan trọng đối với xã hội nhưng 
không thể dùng làm cương lãnh đáng tin cậy cho một số nguyên 
tắc luân lý được áp dụng phổ quát. 

Ngược lại, đạo đức Phật giáo không do trí óc con người phát 
minh ra. Nó cũng chẳng phải căn cứ vào luân lý sơ khai được 
dần dà thay thế bởi các bộ luật nhân văn. Đạo đức Phật Giáo căn 
cứ trên định luật nhân quả phổ quát (Nghiệp/ Kamma), và xem 
một hành động thiện hay bất thiện tùy theo cách thức nó ảnh 
hưởng cho chính mình và cho người khác. Một hành động, tuy 
mang lợi lạc cho mình, cũng không thể cho là một hành động 
thiện nếu nó gây đau thương vật chất và tinh thần cho người 
khác. 

Đạo đức Phật Giáo nhằm vào một câu hỏi rất phổ thông 
nhưng chủ yếu; Làm sao ta có thể phán đoán một hành động là 
tốt hay xấu? Theo Phật Giáo, câu trả lời rất đơn giản. Tính chất 
của một hành động được căn cứ trên tác ý hay động lực thúc 
đẩy bắt nguồn. Nếu một người làm một việc thúc đẩy bởi tham, 


236 


Vì sao tin Phât 




sân và si, hành động này là hành động bất thiện. Mặt khác, nếu 
người đó làm một việc phát xuất từ tình thương, nhân ái, và trí 
tuệ, hành động này là hành động thiện. Tham, Sân, và Si là “ba 
Gốc Rễ Tội Lỗi”, trong khi tình thương, lòng nhân và trí tuệ là 
những Gõc Rê miện. i ừ ngữ Gõc Rê ám chỉ tác ý mà hành 
động bắt nguồn. Cho nên, mặc dù kẻ đó che đậy bản chất hành 
động của mình thế nào đi nữa, sự thật vẫn hiển bày bằng cách 
tra xét tư tưởng nào đã tạo thành hành động ấy. Tâm là nguồn 
gốc của tất cả lời nói và hành động. 

Trong Phật Giáo, nhiệm vụ hàng đẩu của một người là tự 
mình gột sạch những ô trược tinh thần của tham, sân và vô 
minh. Làm việc này không phải do sỢ hãi hay để vừa lòng một 
đấng thần linh nào đó. Nếu ai vì lý do này mà làm, người ấy vẫn 
còn thiếu trí tuệ. Kẻ đó hành động do sợ hãi chẳng khác gì trẻ nít 
sỢ bị phạt vì nghịch ngỢm. Người Phật Tử hành động từ sự hiểu 
biết và trí tuệ. Người Phật Tử hành các hạnh lành vì hiểu rằng 
nhờ làm điều thiện, sức mạnh tinh thần sẽ phát triển và vun bồi 
nền móng cho tâm linh dẫn đến giải thoát. Hơn nữa, người đó 
nhận thức được là hạnh phúc hay đau khổ của mình do mình tự 
tạo qua sự vận hành của Nghiệp Luật. Muốn giảm thiểu những 
phiền muộn và khó khăn trong đời sống, người đó phải nỗ lực 
kiểm chế hành động tội lỗi. Người đó làm điều thiện vì hiểu rằng 
việc đó sẽ đem lại an lạc và hạnh phúc cho mình. Vì ai ai cũng 
mưu tìm hạnh phúc trong đời sống, và vì người đó có thể tạo 
được điều kiện để đạt hạnh phúc, thì không có lý do nào người 
đó lại không làm việc thiện và tránh điểu tội lỗi. Xa hơn nữa, sự 
nhổ gốc rễ những ô nhiễm tâm này, nguồn gốc của những hành 


K. Sri. Dhammananda 


237 


động chống xã hội, sẽ đem lại lợi ích lớn cho những người khác 
trong xã hội. 

NĂM GIỚI 

Đạo đức của hàng cư sĩ Phật Tử tiêu biểu trong Năm Giới 
có thể được nhìn ở hai mức độ. Trước tiên giới hạnh giúp con 
người ở những cộng đồng có văn hóa cùng chung sống trong 
tưong kính và tín nhiệm lẫn nhau. Kê đến, đó là điểm khởi đẩu 
cho cuộc hành trình tinh thần tiến tới Giải Thoát. Không giống 
như những điều răn do mệnh lệnh của thần linh ban xuống con 
người, chính người đó tình nguyện thọ giới, nhất là khi người ấy 
đã nhận thức được lợi ích của việc vâng giữ những điểu luật cho 
thân, khẩu và ý [hành động, lời nói và suy nghĩ]. Hiểu biết hOn là 
không vì sỢ hãi hình phạt là lý do giữ giới. Một Phật Tử tốt nên 
tự nhắc nhớ tới việc gìn giữ năm giới hàng ngày. Đó là: 

“Tồi tồn trọng quy luật tu tập để tránh: 

1. Giết hại sinh vật 

2. Lấy một thứ gì không được cho 

3. Tà dâm; quan hệ tình dục không chân chính 

4. Nói dối 

5. Dùng ma túy và rượu.” 

Ngoài tinh thần hiểu biết rằng Năm Giới chỉ là một nhóm 
điểu lệ để ngăn chặn, một Phật Tử nên tự nhắc nhở là qua việc 
giữ giới, ta cũng thực hành được năm Đức Hạnh Cao Quý. Trong 
khi Năm Giới dạy điểu gì không nên làm, Năm Đức Hạnh Cao 
Quý cho biết những phẩm tính nào cẩn phải trau dồi như hạnh 


238 


Vì sao tin Phât 




từ bi, buông bỏ, tri túc, thành thực, và chánh niệm. Khi ta giữ 
Giới Thứ Nhất không giết hại, ta kiểm soát được tâm sân hận và 
trau dồi tâm từ ái. ở Giới Thứ Hai, ta kiểm soát được lòng tham 
và tập hạnh buông bỏ hay không luyến ái. Ta sẽ kiểm soát lòng 
tham muốn nhục dục và rèn luyện hạnh tri túc của mình ở Giới 
Thứ Ba. ở Giới Thứ Tư, ta tránh nói dối và đồng thời trau dồi 
đức thành tín, và trong khi tự khắc phục khỏi những kích thích 
tinh thần bất thiện, ta vun bồi chánh niệm ở Giới Thứ Năm. Một 
khi đã hiểu được những điểu cao quý trên, ta sẽ nhận thức được 
rằng giữ gìn Năm Giới không làm cho mình trở thành lãnh đạm, 
chủ bại và tiêu cực, mà tạo ra một nhân cách tích cực đẩy tình 
thưong và cẩn trọng cùng các phẩm tính khác cũng được tăng 
trưởng noi một con người sống một cuộc đời đạo hạnh. 

Giới là sự tu tập căn bản trong Phật Giáo. Mục đích giữ giới 
là để loại trừ những tham ái thô thiển biểu lộ qua tư tưởng, lời 
nói và hành động. Giới cũng là nền tảng rất cẩn thiết cho những 
ai muốn trau dồi tâm ý. Nếu không theo một số giới hạnh căn 
bản, công năng của thiền có thể bị sử dụng vào những động cố 
sai lầm và ích kỷ. 

TÁM GIỚI (Bát Quan Trai Giới) 

Trong nhiều xứ Phật Giáo, các tín đồ thuần thành thường 
theo thông lệ thọ Tám Giới (Bát Quan Trai Giới) vào một số 
ngày nào đó trong tháng, như ngày rằm và những ngày trăng 
mới mọc. Những người này đến Chùa từ sáng sớm và ở lại 24 
giờ tại chùa, tu tập bát quan trai giới. Giữ Tám Giới này, họ tự 
tách khỏi cuộc sống trần tục hàng ngày dồn dập bởi bao đòi hỏi 


K. Sri. Dhammananda 


239 


vê' vật chất và giác quan. Mục đích của việc giữ Tám Giới là để 
được thoải mái và yên tĩnh, để rèn luyện tâm ý, và để tự phát 
triển tinh thần. 

Trong thời gian giữ các giới này, họ dành thì giờ đọc tụng 
kinh sách, nghe giảng Giáo Lý của Đức Phật, thiền tập, và tham 
gia công quả trong mọi sinh hoạt của ngôi chùa. Sáng hôm sau 
ngày bát quan trai giới, họ trở lại thọ Năm Giới hàng ngày và trở 
về nhà tiếp tục đời sống bình thường. 

Tám Giới đó là tránh không: 

1. Giết hại 

2. Trộm cướp 

3. Hành dâm: quan hệ tình dục 

4. Nói dối 

5. Uống rượu 

6. Ăn quá giờ Ngọ 

7. Khiêu vũ, ca hát, nghe nhạc, xem các màn trình diễn 
không đứng đắn, dùng tràng hoa, dầu thom, phấn sáp và những 
loại tô điểm sắc đẹp 

8. Dùng giường cao lộng lẫy. 

Một số người cảm thấy khó hiểu ý nghĩa một vài giới luật 
này. Họ cho rằng Phật Tử chống lại khiêu vũ, ca hát, âm nhạc, 
chiếu bóng, vật thơm, và những món trang sức xa hoa. Thật ra 
trong Phật Giáo không có luật nào bắt buộc người cư sĩ không 
được dùng các loại trên. Những người chọn lựa tránh những thú 
tiêu khiển ấy là những Phật Tử thuần thành chỉ giữ những giới 
ấy trong một thời gian ngắn như một lối kỷ luật tự giác. Lý do 


240 


Vì sao tin Phât 


tránh các loại giải trí và vật trang sức là để lắng đọng giác quan 
trong vài giờ và để rèn luyện tâm ý khỏi bị lệ thuộc vào các lạc 
thú giác quan. Những hình thức vui chơi ấy gia tăng sự say mê 
của tâm ý và phát sinh cảm xúc làm trở ngại cho việc phát triển 
tinh thần của cá nhân. Tự khắc phục được các thú tiêu khiển 
này, ta có thể đạt tiến bộ, chế ngự được các nhược điểm, và kiểm 
soát chính mình được nhiều hơn. Tuy nhiên, Phật Giáo không 
kết tội các loại giải trí này. 

Thực hành việc giữ giới (Năm Giới và Tám Giới) bằng một 
tâm ý nhiệt thành chắc chắn là một cồng đức tốt đẹp mang nhiều 
lợi lạc ngay trong kiếp này và các kiếp sau. Cho nên nếu có thể 
được ta nên cố gắng hết lòng thường xuyên giữ giới với sự hiểu 
biết. 


LÒNG Từ ÁI (THƯƠNG YÊU) 

Điều thiếu sót trong thế giới ngày nay là lòng từ ái hay thiện 
chí. 

Thế giới ngày nay, có đủ của cải vật chất. Có rất nhiều nhà 
trí thức tiên tiến, nhiều văn nhân lỗi lạc, biết bao hùng biện gia, 
triết lý gia, tâm lý gia, khoa học gia, cố vấn tôn giáo tài năng, 
những nhà thơ vĩ đại, và những nhà lãnh đạo thế giới uy quyển. 
Mặc dù có bao nhà trí thức như trên, vẫn không có hòa bình và 
an toàn thực sự cho thế giới ngày nay. Còn thiếu một điểu gì. Đó 
là lòng từ ái hay thiện chí giữa nhân loại. 

Vật chất đạt được chính nó không bao giờ có thể mang lại 
hòa bình và hạnh phúc vĩnh cửu. Hòa bình thoạt tiên phải hiện 
hữu trong tâm mình, trước khi có thể mang cho người khác và 


K. Sri. Dhammananda 


241 


toàn thể thế giới. Con đường thực sự đi đến hòa bình là theo lời 
khuyên của các đạo sư tôn giáo. 

Muốn thực hành lòng từ ái, trước nhất ta phải tu tập Nguyên 
Tắc Cao Thượng của bất bạo động, phải luôn luôn sẵn sàng thắng 
lướt tính vị kỷ và nêu cho người khác thấy chánh đạo. Sự chiến 
đấu không phải nơi thân xác vật chất, vì tính chất độc ác của con 
người không ở nơi thân mà ở tâm. Bất bạo động là một khí giới 
rất hiệu quả để chống lại tội lỗi hơn là trả thù. Bản chất thực sự 
của trả thù chỉ làm tăng tâm tính độc ác. 

Muốn hành tập lòng từ ái, ta cũng phải xả bỏ tính ích kỷ. 
Bao nhiêu tình thương trong thế giới vị kỷ này tựu trung chỉ là 
tình thương cho chính mình: 

“Không phải vì tình thương ban cho người chồng yêu dấu; 
nhưng chồng mình sở dĩ được yêu là do mình yêu chính mình. 
Con cái được cha mẹ yêu thương, không phải do tình thương 
ban cho con cái, mà do cha mẹ thương yêu chính họ. Thần thánh 
được yêu kính, chẳng phải vì cho thẩn thánh, mà là kính yêu 
cho chính mình. Chẳng phải người nào được yêu thương là do 
ai hiến tặng thương yêu, nhưng chính do lòng tự yêu mình của 
ai đó. 

Con người phải học hỏi cách thể hiện lòng vị tha hầu duy 
trì được hòa bình thực sự và cho sự giải thoát của chính mình. 
Giống như tự tử giết đi thân xác, tính ích kỷ giết đi tiến bộ tâm 
linh. Tám Từ trong Đạo Phật chẳng phải là cảm xúc và cũng 
chẳng phải ích kỷ. Đó là sức truyền cảm do tâm thanh tịnh tỏa 
ra sau khi đoạn trừ được hận thù, ghen ghét, độc ác, thù địch và 
hằn học. Theo Đức Phật, Metta, lòng Từ là phương pháp hữu 


242 


Vì sao tin Phât 




hiệu nhất để giữ tâm thanh tịnh và trong sạch hóa bầu không 
khí tinh thẩn bị ô nhiễm. 

Từ ngữ “tình thương” dùng để bao gồm một tẩm mức rộng 
lớn những cảm xúc mà con người kinh nghiệm. Người Phật tử 
phân biệt giữa “Prema'’ - tình thương yêu ích kỷ và “Karuna”/ 
Tâm Bi hay “Metta”/ Tâm Từ là những tình yêu thương vị tha. 
Mức nghiêng nặng vê' thú tính tham dục đối với một người khác 
phái sẽ làm mất quan niệm vê' tình thân thiện giữa các chúng 
sinh. Theo Phật Giáo, có nhiều loại cảm xúc, tất cả những cảm 
xúc ấy đểu được gọi thông thường là “tình thương”. Trước tiên, 
có tình thương ích kỷ và tình thương không vị kỷ. Kẻ có tình 
thương ích kỷ khi kẻ đó chỉ quan tâm đến thỏa mãn cá nhân 
mình mà thôi còn không quan tâm gì đến nhu cẩu hay cảm 
nghĩ của người đồng loại khác. Ghen ghét thường là một triệu 
chứng của lòng vị kỷ. Mặt khác, tình thương không vị kỷ được 
cảm nhận thấy khi một người quên thân mình làm điều tốt cho 
người khác - cha mẹ thường đối với con cái bằng tình thương 
như vậy. Thường thường con người hay pha trộn giữa hai tình 
thương vị kỷ và vị tha trong các mối tương giao. Thí dụ, trong 
khi cha mẹ có những hy sinh to lớn cho con cái, họ cũng thường 
mong mỏi được đền đáp. 

Một loại tình thương khác, cũng liên hệ mật thiết với loại 
trên, là tình huynh đệ hay tình bằng hữu. 'Về' ý nghĩa, loại tình 
cảm này có thể coi như ích kỷ vì tình thương này chỉ giới hạn 
trong một số người đặc biệt mà không nới rộng ra nhiều người 
khác. Trong một loại nữa, có tình yêu xác thịt giữa hai người 
khác phái đến với nhau do sự lôi cuốn thể chất. Đó là loại tình 


K. Sri. Dhammananda 


243 


yêu được các ngành giải trí hiện đại khai thác tối đa, bao gồm từ 
sự cuồng dại đơn sơ của lứa trẻ mới lớn cho đến những liên hệ 
phức tạp nhất giữa người đã trưởng thành. 

Cao cả hơn những tình thương nói trên là Tình Thương Đại 
Đồng hay Tâm Từ (Metta). Tình thương bao quát này là đức hạnh 
vĩ đại thể hiện nơi Đức Phật. Chẳng hạn, Đức Thế Tôn đã từ bỏ 
vương quốc, gia đình và mọi lạc thú để tận lực tìm ra phương cách 
giải thoát nhân loại khỏi kiếp sống khổ đau. Để đạt được Giác 
Ngộ, Ngài đã phải chiến đấu qua không biết bao nhiêu kiếp sống. 
Người yếu kém chắc phải ngã lòng, nhưng Đức Phật thì không. 
Do đó người ta gọi Ngài là “Đấng Từ Bi”. Tình thương bao la vô 
bờ bến của Đức Phật không chỉ riêng cho loài người mà cho tất cả 
các sinh vật. Tình thương ấy không phải là cảm xúc hay ích kỷ, mà 
là một tình thương vồ biên giới, không kỳ thị. Không giống như 
loại tình thương khác, tâm từ bi không bao giờ chấm dứt trong 
thất vọng hay bất mãn vì tình thương này không mong được đền 
đáp. Người trau dồi tâm từ bi cũng trau dồi tâm hỷ và tâm xả, và 
người đó sẽ đạt đến tình trạng siêu phàm. 

Trong cuốn “Con Đường Cổ Xưa”, Hòa thượng Piyadassi 

nói: 

“Tình thương là một sức mạnh tích cực. Mỗi hành động 
của tình thương thể hiện với một tâm ý trong sạch để nâng đỡ, 
cứu trợ, khích lệ, giúp người khác tiến bước dễ dàng, êm ái và 
thích nghi hơn cho việc chiến thắng phiền não, đạt hạnh phúc 
tối thượng.” 

“Phương cách để phát triển tình thương là suy niệm vê' 
những điểu sai trái của sân hận, đến những lợi ích của tâm không 


244 


Vì sao tin Phât 


sân, suy nghĩ theo thực tại, theo nghiệp luật rằng không có gì để 
sân hận, rằng sân hận là một cảm giác điên rồ nuôi dưỡng càng 
ngày càng nhiều tối tăm, che lấp sự hiểu biết chính đáng. Sân 
hận kìm hãm, thưong yêu cởi mở. Sân hận bóp nghẹt, thương 
yêu giải phóng. Sân hận đem dầy vò, thương yêu đem an lạc. Sân 
hận chao đảo, thương yêu bình thản, an nhiên, tĩnh lặng. Sân 
hận chia rẽ, tình thương đoàn kết. Sân hận làm khô cứng, tình 
thương làm mềm dịu. Sân hận cản ngăn, tình thương giúp đỡ. 
Như thê do nghiên cứu và nhận định chính xác những hậu quả 
của sân hận và những lợi ích của tình thương, chúng ta nên phát 
triển tình thương rộng lớn”. 

Trong Kinh Metta/ Kinh Từ Bi, Đức Phật giải thích cặn kẽ 
tình thương trong Đạo Phật. Chẳng khác gì người mẹ che chở 
đứa con duy nhất của mình dù phải hy sinh tính mạng, đến 
như vậy ta cũng nên trau dồi tình thương vô biên đối với tất cả 
chúng sinh. Hãy trải tâm từ rộng lớn của mình tỏa khắp toàn thể 
thế giới, bên trên, bên dưới, tám phương theo bê' ngang không 
chướng ngại nào, không sân hận nào, không thù hằn nào”. 

LÒNG NHÂN Từ THựC sự 

Lòng nhân từ thực sự là “cho mà không mong gì đền đáp lại”. 

Cốt lõi của lòng nhân từ thực sự là cho mà không mong cẩu 
gì đền đáp lại món quà mình tặng. Nếu một người tìm cầu một 
lợi lạc vật chất nào từ tặng phẩm của mình, hành động ấy chỉ có 
tính chất đổi chác mà không phải do lòng nhân. Một người nhân 
đức không nên làm cho người khác cảm thấy thiếu nợ mình hay 
dùng lòng nhân như một phương cách để kiểm soát họ. Người 


K. Sri. Dhammananda 


245 


đó cũng không mong mỏi gì người ta phải biết ơn mình vì phần 
đông con người hay quên và không hẳn họ đểu là người vô ơn. 
Một hành động do lòng nhân thực sự là một hành động thiện 
lành, không vướng mắc để người cho cũng như người nhận đều 
cảm thấy tự do. 

Tôn giáo nào cũng đều tán thán cỏng đức từ thiện. Những ai 
có mức sống đầy đủ nên nghĩ đến người khác, mở rộng hạnh bố 
thí vào những trường hợp thích đáng. Trong hàng những người 
làm việc từ thiện, có một số dùng việc cho tặng như một phương 
tiện để lồi cuốn người khác theo tồn giáo hay tín điểu của mình. 
Hành động “cho” như vậy với một động cơ kín đáo để đổi chác 
không thể là lòng nhân từ thực sự được. Người Phật Tử quan 
niệm từ thiện là một hành động để giảm thiểu lòng tham, một 
tâm bất thiện làm ngăn trở sự phát triển tâm linh. Ai đang trên 
con đường rèn luyện tinh thần đểu phải cố gắng giảm thiểu tính 
vị kỷ và tâm tham ái mạnh mẽ muốn có thêm và thêm mãi. Ta 
nên giảm thiểu lòng luyến ái vào các vật sở hữu, vì nếu ta không 
tỉnh thức, chúng sẽ có thể biến ta thành nô lệ cho lòng tham ái. 
Thay vào đó ta nên sử dụng chúng để đem lợi ích và hạnh phúc 
lại cho người khác như các thân hữu và những ai cẩn đến sự 
giúp đỡ của mình. 

Khi cho, ta không chỉ thể hiện lòng nhân từ như một nghĩa 
cử của thân mà thôi, mà với cả con tim và khối óc. Phải có một 
niềm vui mỗi khi cho. Có một sự khác biệt giữa một hành động 
từ thiện và bố thí (dana). Trong hành động phước thiện bình 
thường, do lòng trắc ẩn và tính tình tử tế, ta cho khi nhận thấy 
một người nào đó thiếu thốn cẩn sự giúp đỡ, và ta đang ở trong 


246 


Vì sao tin Phât 




tư thế phát tâm muốn giúp đỡ. Còn đối với người hành hạnh bố 
thí, cho ở đây là một phương tiện để trau dồi tâm nhân ái, một 
đức hạnh để giảm thiểu tính vị kỷ và tham đắm của chính mình. 
Người này đang trau dồi trí tuệ khi nhớ rằng bố thí là một phẩm 
hạnh rất quan trọng mà mỗi người Phật Tử phải tu tập và là ba 
la mật Iparami] đẩu tiên (Bố Thí Ba La Mật) mà Đức Phật hành 
trì trong nhiều tiền kiếp của Ngài trên đường tìm Giác Ngộ. Ta 
thực hành hạnh bố thí để tỏ lòng tri ân những phẩm tính và cao 
cả của Tam Bảo. 

Có nhiều thứ mà ta có thể cho. Có thể tặng vật dụng như thực 
phẩm cho người đói, tiền bạc, quần áo cho người nghèo. Cũng có 
thể cống hiến kiến thức, kỹ năng, thì giờ, nghị lực và cố gắng vào 
những kê hoạch mang lợi ích cho người khác. Ta cũng có thể lắng 
nghe với thái độ thiện cảm và trao vài lời khuyên tốt đến người 
bạn đang gặp khó khăn. Cũng có thể tự kiểm chế việc giết hại các 
chúng sinh khác, và làm như vậy chmh là đã tặng lại đời sống cho 
những sinh vật yếu đuối này lẽ ra có thể bị giết chết. Ta cũng có thể 
hiến tặng một phần thân thể của mình để cứu người khác, chẳng 
hạn như cho máu, cho mắt, thận v.v... Những ai tu tập đức hạnh 
này, thúc đẩy bởi tâm đại bi cao cả đối với người khác cũng có thể 
có thể hy sinh đến tính mạng của mình nữa. Trong nhiều tiền kiếp 
của Ngài, Bồ Tát (Tất Đạt Đa) đã nhiều lần cho những phần thân 
thể của Ngài để cứu các người khác. Ngài cũng đã hy sinh cả mạng 
sống của Ngài để cho người khác được sống, tấm lòng quảng đại 
và bi mẫn của Ngài thật to lớn. 

Những chứng tích vĩ đại nhất vê' lòng từ bi vồ bờ bến của 
Đức Phật là tặng phẩm vô giá cho nhân loại, Giáo Pháp giúp tất 


K. Sri. Dhammananda 


247 


cả chúng sinh có thể giải thoát khỏi khổ đau. Đối với người Phật 
Tử, tặng phẩm cao quý nhất trong tất cả tặng phẩm là Phật Pháp. 
Tặng phẩm này có sức mạnh vĩ đại thay đổi đời sống. Khi một 
người nhận Phật Pháp với một tâm ý trong sạch và tu tập chân lý 
nghiêm chỉnh, người đó không thể nào không thành cồng được. 
Người đó đạt nhiều hạnh phúc to lớn hơn nữa, an lạc và hoan hỷ 
trong cả con tim lẫn khối óc. Nếu người đó có lần độc ác, thì nay 
người đó sẽ sinh lòng trắc ẩn. Nếu người đó đã có lần trả thù, thì 
nay người đó biết tha thứ. Nhờ Phật Pháp, kẻ sân hận trở thành 
bi mẫn hơn, kẻ tham lam biết mở lòng rộng rãi hơn, và kẻ bất an 
tìm được sự thanh thản hơn. Khi một người hưởng hương vị của 
Giáo Pháp, người đó không những chứng nghiệm hạnh phúc 
ngay tại đây và bây giờ, mà còn hưởng hạnh phúc trong những 
kiếp sau, và trong cuộc hành trình tiến đến Niết Bàn. 


THÁI ĐỘ PHẬT GIÁO VỚI VIỆC HIẾN TẶNG cơ THỂ 
NGƯỜI 

Theo quan điểm Phật giáo, việc hiến tặng các bộ phận sau 
khi chết vì mục đích cứu sống một người khác rõ ràng là một 
hành động từ thiện [bố thí] - một nền tảng tâm linh của cuộc 
đời. 

Dana là một thuật ngữ Pali trong Đạo Phật vê' sự bố thí hay 
rộng lượng. Việc hoàn thiện đức tính này được thực hiện theo 
ba cách: 

1. Cho hay chia sẻ của cải vật chất hay tài sản thế gian. 

2. Dâng tặng các bộ phận của chính thân thể mình, 


248 


Vì sao tin Phât 




3. Hiến dâng bản thân mình vì một nguyên nhân xứng đáng 
để cứu sống chúng sinh khác kể cả phải hy sinh chính mạng 
sống của mình vì lợi ích và hạnh phúc của các chúng sinh khác 
nếu cẩn thiết. 

Thông qua hành động từ thiện này mà người đó có thể giảm 
thiểu động cơ ích kỷ trong tâm mình và bắt đẩu phát triển và 
nuôi dưỡng những đức hạnh vĩ đại của tình yêu thương [tâm 
Từ, tâm Bi] và trí tuệ. 

Mục đích của Phật Pháp là nhằm giảm thiểu đau khổ bây 
giờ và ở đây, và mở đường cho việc diệt trừ hoàn toàn mọi đau 

khổ. 

Sự sỢ hãi tham gia vào một hành động thánh thiện như hiến 
tặng bộ phận cơ thể chủ yếu nằm trong sự thiếu hiểu biết về bản 
chất của sự tồn tại. 

Có một số người tin rằng nếu bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể 
họ bị lấy đi, thì họ sẽ phải ra đi mà không có bộ phận đó trong 
kiếp sau hay họ sẽ không thể đi lên thiên đường. Những ý kiến 
như vậy hoàn toàn phi lý. 

Theo quan điểm Đạo Phật, cái chết diễn ra khi tâm của con 
người rời khỏi thân xác. Và việc liên kết lại giữa tâm với thân vật 
chất mới sẽ quyết định kiếp sau của chúng sinh đó. Một vài tồn 
giáo có thê gọi việc tái liên kẽt này là linh hon, tinh than hay 
“năng lượng tinh thần”. Nhưng dù cho có sử dụng thuật ngữ nào, 
rõ ràng là việc tái sinh không có liên quan gì với các bộ phận vật 
chất của thân thể những thứ sẽ tan rã và quay trở lại thành các 
nguồn năng lượng tương ứng. Yếu tố đất [Địa đại] quay trở vê' 
với đất cát, yếu tố nước [Thủy đại] quay lại thành hơi nước, và 


K. Sri. Dhammananda 


249 


yếu tố nhiệt và gió [Hỏa đại và Phong đại] quay trở vê' với không 
khí. Dù cho thân xác có được bảo quản tốt như thế nào, dù trong 
quan tài bằng kim loại hay bằng gỗ, thì sự phân hủy của nó vẫn 
là điều không thể tránh khỏi. Chỉ có duy nhất tâm thức là thứ sẽ 
đi đến tái sinh. 

Thay vì để cho thân xác bị mục nát và bị vứt bỏ, công nghệ 
và các phưong pháp phẫu thuật ngày nay cho phép các bộ phận 
của chúng như là tim và các cơ quan khác có thể được sử dụng 
để cấy ghép nhằm cứu sống người khác. 

Với số lượng ngày càng tăng nhu cẩu cấy ghép nội tạng cho 
người bệnh ở nhiều quốc gia, giờ đã tới lúc các thành viên có 
nhiều hiểu biết hơn của xã hội chúng ta tình nguyện hiến tặng 
các bộ phận của cơ thể mình sau khi chết vì một lý do đáng giá. 

Đó là trách nhiệm của tất cả những người hiểu biết tham 
gia vì nguyên nhân thánh thiện này để giúp giảm đi đau khổ 
của nhân loại. Giống như câu nói: “Hãy để các bộ phận của 
bạn lại, Thượng Đê biết rằng chúng ta cẩn chúng ở đây.” 


THÁI ĐỘ PHẬT GIÁO VỚI ĐỜI SỐNG CỦA LOÀI VẬT 

Nếu chúng ta tin ràng thú vật đưỢc tạo ra cho con người, thì 
chắc phải tin là con người đưỢc tạo ra cho loài vật bởi vì có một số 
thú vật ăn thịt người. 

Người ta nói rằng loài vật chỉ ý thức vê' hiện tại. Chúng sống 
không quan tâm gì đến quá khứ và tương lai. Giống như vậy, trẻ 
nít hình như không có khái niệm gì vê' tương lai. Chúng chỉ sống 
với hiện tại cho đến khi khả năng vê' trí nhớ và tưởng tượng phát 
triển. 


250 


Vì sao tin Phât 




Con người có năng khiếu lý luận. Sự cách biệt giữa người 
và vật chỉ là ở chỗ con người biết phát triển khả năng lý luận 
và hành động phù hợp. Người Phật Tử chấp nhận rằng con vật 
không những có sức mạnh trực giác mà cũng có khả năng suy 
nghĩ tuy ở một mức độ kém hOn. 

Trong vài phưong diện, con vật cao hOn con người. Loài chó 
có thính giác nhạy bén hOn; cồn trùng có khứu giác tinh tế hơn, 
diều hâu có tốc độ nhanh hơn, chim phượng hoàng có tẩm nhìn 
xa hơn. Chắc chắn con người khôn ngoan hơn nhưng cần phải 
học hỏi nhiều điều nơi con kiến và con ong. Tuy loài vật có một 
số khả năng như vậy nhưng loài người còn có nhiều hơn nữa: 
Chúng ta có tiềm năng phát triển tinh thần. 

Phật Giáo không chấp nhận lý do rằng con vật được tạo ra 
cho con người; nếu vậy hóa ra loài người cũng được tạo ra cho 
loài vật vì có một số con vật ăn thịt người. 

Người Phật Tử được khuyến khích nên thương yêu tất cả 
sinh vật, và không nên chỉ hạn hẹp trong tình thương cho con 
người mà thôi. Họ nên thực hành lòng từ ái với tất cả mọi sinh 
vật. Đức Phật dạy rằng quả không hợp lý nếu con người lấy đi 
đời sống của bất cứ sinh vật nào vì mỗi chúng sinh đều có quyển 
tồn tại. Con vật cũng sợ hãi và đau đớn như con người. Tước 
đoạt mạng sống của chúng thật là sai quấy. Ta không lạm dụng 
trí thông minh và sức mạnh để tàn hoại sinh vật mặc dù đồi 
khi chúng gây thiệt hại cho ta. Loài vật cần thiện cảm của con 
người. Giết hại chúng đâu phải là biện pháp duy nhất để tống 
khứ chúng. Mỗi sinh vật đểu đóng góp vào việc bảo tồn thế giới 
này. Thật là bất công khi ta tước đi quyền sống của chúng. 


K. Sri. Dhammananda 


251 


Trong cuốn Handbook of Reason, D. Runes nói: 

“Thật khó nói vê' đạo đức trong sự tưong quan với các sinh 
vật mà con người đã ăn nuốt một cách có hệ thống, hẩu hết bằng 
cách thui nướng và đôi khi ăn sống. Có nhiều người thực hành 
hạnh thưong yêu súc vật như ngựa, chó, mèo ... Nhưng chính 
những người này lại có thể túm cổ con hươu, con nai, đâm họng 
chúng hứng huyết uống tươi hoặc làm dồi tiết, và cắt lấy thịt 
tươi. Và ai là người nói con ngựa mà họ cưng cao quý hơn con 
hươu họ ăn? Thật ra có người ăn thịt mèo, chó, và ngựa nhưng 
lại chỉ dùng bò như loài gia súc để làm việc”. 

Có người khóc than một con chim nhỏ hay một con cá vàng 
mới chết; Lại có kẻ lặn lội thật xa bắt cá bằng một lưỡi câu ghê 
tởm để ăn hoặc chỉ để tiêu khiển hoặc tìm vui trong thú bắn 
chim. Có kẻ đi vào tận rừng sâu săn giết thú như một loại thể 
thao trong khi có kẻ khác lại tiêu rất nhiều tiền để nuôi những 
con vật này tại nhà như những gia súc yêu quý. 

Có người nuôi ếch nhái để tiên đoán thời tiết; người khác lại 
cắt đùi chúng đem chiên. Một số nuôi chim trong những chiếc 
lồng hào nhoáng; một số khác lại dùng chúng để ăn điểm tâm. 
Tất cả hẩu như lẫn lộn nhau. Trong một thế giới mà người đánh 
người để kiếm tiền hoặc chỉ để đổ máu chơi, quả là khó khăn 
mà có đủ thì giờ cân nhắc vê' đạo đức của con người trong mối 
tương quan với loài vật. 

Tôn giáo nào cũng khuyên ta thương yêu đồng loại. Có đạo 
còn khuyên ta thương yêu nhau nhiều hơn nếu cùng thuộc vê' 
một tín ngưỡng. Nhưng Phật Giáo cao cả hơn ở chỗ dạy chúng 
ta thể hiện quan tâm và lòng bi mẫn đồng đều cho khắp mỗi 


252 


Vì sao tin Phât 




chúng sinh trên vũ trụ này. Sự phá hoại bất cứ sinh vật nào đều 

A A'» 1 A' rri A , rri , ^ -T T~ nri 

gây rỗi cho nẽn irật iự cua Vũ irụ. 

Trong những lời dạy của Ngài, rõ ràng Đức Phật chống 
lại mọi hình thức độc ác với bất cứ chúng sinh nào. Một hôm 
Đức Phật thấy một người đang sửa soạn giết súc vật để làm lễ 
tế thẩn . Hỏi tại sao lại đem giết con thú vô tội này, người đó 
trả lời là để làm vừa lòng thánh thần. Đức Phật bảo vậy hãy 
giết Ngài đi để tiến lễ, vì nếu mạng sống của súc sinh có thể 
làm họ toại ý thì mạng người ắt còn làm cho họ vừa lòng hOn 
nữa. 

Sự độc ác đối với loài vật còn là hình thức biểu lộ của lòng 
tham bất trị của con người. Ngày nay nhân loại tiêu hoại cầm thú 
và tước đi quyển sống của chúng để mở rộng môi sinh cho sự 
tiện nghi của mình. Nhưng chúng ta đã phải trả đắt giá vê' hành 
động độc ác và ích kỷ này. Môi sinh của chúng ta đang bị báo 
động và nếu chúng ta không có những biện pháp nghiêm ngặt 
để bảo vệ sự sống còn của các sinh vật, sự hiện hữu của chính 
chúng ta trên trái đất này cũng không thể được bảo đảm. Sự có 
mặt của một số sinh vật quả cũng có đe dọa đời sống con người. 
Tuy nhiên chúng ta lại chẳng bao giờ lưu ý rằng con người chính 
là mối đe dọa to lớn nhất đối với tất cả sinh vật trên trái đất và 
trong không gian, trái lại sự hiện hữu của vài sinh vật chỉ là một 
nguy cơ nhỏ đối với một số khác mà thôi. 

Vì mỗi sinh vật đểu đóng góp cho sự bảo tồn hành tinh và 
bầu khí quyển, tiêu diệt chúng không phải là một giải pháp để 
khắc phục những sự xáo trộn của chúng ta. Con người phải dùng 
các biện pháp khác để duy trì mức cân bằng của thiên nhiên. 


K. Sri. Dhammananda 


253 


LÒNG KHOAN DUNG CẦN THIẾT CHO THỜI ĐẠI 
NÀY 

“Nếu ai dại khờ làm điều sai trái với Như Lai, trở lại Như Lai 
sẽ che chở cho y bằng một tình thương vô bờ bến. Hắn càng làm tội 
lỗi bao nhiêu thì Như Lai lại càng cho y thiện ý hãy nhiêu. Lúc nào 
Như Lai củng chỉ tỏa ra hương thơm của điều thiện” (Đức Phật) 

Con người ngày nay bất an, lo lắng với bao sỢ hãi và bất 
mãn. Họ bị đẩu độc bởi lòng ham muốn được danh tiếng, của 
cải và uy quyển. Họ tham đắm trong sự thỏa mãn giác quan. Họ 
sống qua ngày trong sỢ hãi, nghi ky và bất ổn. Trong thời điểm 
rối loạn và khủng hoảng này, con người thật khó sống chung hòa 
bình với bạn đồng loại. Thế nên lòng khoan dung trong thế giới 
ngày nay tối thiết phải có thì sự sống chung hòa bình giữa các 
dân tộc mới có thể thành tựu được. 

Thế giới đã đổ máu và thống khổ bởi căn bệnh giáo điều và 
cố chấp. Mảnh đất của nhiều quốc gia ngày nay đã bị đẫm ướt 
bởi máu đổ trên bệ thờ do các loại đấu tranh chính trị giống như 
những bẩu trời ở thời đại hoàng kim xa xưa đã bị bao phủ bởi 
khói thiêu các vị thánh tử đạo của nhiều tín ngưỡng khác nhau. 

Trong tôn giáo hay chính trị, con người vẫn hay cho mình 
có sứ mệnh mang nhân loại vào cách sống của mình và hay cồng 
kích những cách sống khác. Đương nhiên, sự bất khoan dung 
của tinh thần Thập Tự Chinh đã làm hoen ố sử sách tồn giáo. 

Chúng ta hãy nhìn lại thê kỷ hiện tại mà “TIẾN BỘ” được 
quảng cáo rầm rộ - một thế kỷ của máy móc và phát minh. Sự 
trưng bày các phát minh khoa học và kỹ thuật mới làm ta lóa 
mắt - điện thoại, điện cơ, máy bay, vô tuyến, truyền hình, điện 


254 


Vì sao tin Phât 




toán, tẩu không gian, vệ tinh và các dụng cụ điện tử. Nhưng 
cũng trong thế kỷ này, những đứa con của trái đất đã triển khai 
bao phát minh cực kỳ tiến bộ ấy, vẫn là những người đó đã giết 
hại cả triệu người khác bằng lưỡi lê, súng đạn hay hơi độc. Tinh 
thần khoan dung ở đâu, giữa tất cả tiến bộ vĩ đại đó? 

Ngày nay con người đang ra sức thám hiểm ngoại tầng 
không gian. Nhưng người và người hoàn toàn không thể cùng 
nhau sống trong thái bình và hài hòa. Con người rồi đây sẽ làm 
mất tính chất thiêng liêng của mặt trăng và các hành tinh khác. 

Để mưu lợi vật chất, con người hiện đại xâm phạm thiên 
nhiên. Hoạt động tinh thẩn lại quá đặt nặng về hưởng lạc nên họ 
không tìm ra mục đích của cuộc đời. Cách hành xử trái tự nhiên 
của nhân loại ngày nay do kết quả quan niệm sai lẩm vê' đời sống 
con người, và vê' mục tiêu chủ yếu. Đó là nguyên nhân của bao 
thất vọng, sỢ hãi, bất an và cố chấp của thời đại ngày nay. 

Tóm lại, ngày nay thái độ thiếu bao dung vẫn còn thể hiện 
dưới danh nghĩa tôn giáo. Người ta chỉ nói suông về tôn giáo và 
hứa hẹn con đường tắt tiến tới thiên đường mà không lưu tâm 
gì đến việc thực hành. Nếu người Cơ Đốc Giáo sống theo Bài 
Thuyết Giáo Trên Đồi, nếu người Phật Tử hành theo Bát Chánh 
Đạo, nếu người Hồi Giáo thực sự theo quan niệm Tình Anh Em, 
và nếu người Ấn Độ Giáo sống theo khuôn khổ tinh thần nhất 
như, nhất định nhân loại sẽ có hòa bình và hòa hợp trên thế giới 
này. Bất chấp những giáo lý vồ giá của những đạo sư tồn giáo vĩ 
đại, người ta vẫn không nhận thức được giá trị của lòng khoan 
dung. Nhân danh tồn giáo để biểu lộ thái độ cố chấp thật là tệ 
hại và đáng trách. 


K. Sri. Dhammananda 


255 


Đức Phật có dạy: 

“Sung sướng thay ta sống không thù hận những người thù hận ta. 

Giữa những người thù hận, ta sống không thù hận. 

Sung sướng thay ta sống không tật bệnh giữa những người tật 
bệnh. 

Sung sướng thay ta sống không tham dục giữa những người 
tham dục” 

— (Kinh Pháp Cú, Câu 197 đến 200) 


LỄ NGHI TANG CHẾ PHẬT GIÁO 

Đám tang thực sự theo Phật giáo là một nghỉ lễ tôn giáo đơn 
giản, nghiêm túc và trang trọng. 


NGÀY TANG LỂ 

Một đám tang cử hành đúng theo tinh thần Đạo Phật tại các 
xứ Phật Giáo là một nghi lễ đơn giản, nghiêm túc và trang trọng. 
Nhưng không may nhiều người đã đưa thêm lắm tiết mục ngoại 
lai không cẩn thiết cùng các hình thức mê tín vào trong tang lễ. 
Những nghi thức xa lạ trên được thay đổi tùy theo truyền thống 
và tập tục của người dân địa phưong. Những điểu này được ứng 
dụng từ rất lâu đời bởi những người có lẽ không hiểu gì vê' bản 
chất của đời sống, và của cái chết, và vê' kiếp sống sẽ ra sao sau 
khi chết. Khi những ý kiến bổ sung này được sáp nhập vào tang 
nghi theo Phật Giáo, người ta có khuynh hướng chê trách đạo 
Phật vì tang lễ tốn kém. Nếu đại chúng Phật Tử được thân cận 
đúng người đã thâm hiểu Giáo Pháp và truyền thống thực sự 


256 


Vì sao tin Phât 




của Phật Giáo, họ sẽ nhận được lời khuyên phải tổ chức tang lễ 
như thế nào. Điều đáng tiếc nhất là các sự kiện trên đã gieo một 
cảm tưởng xấu rằng Đạo Phật khuyến khích người dân phung 
phí tiền bạc và thì giờ vào những hình thức không cẩn thiết. 
Phải hiểu minh bạch là Phật Giáo không liên quan gì đến những 
thủ tục thấp kém ấy. 

Người Phật Tử không quan tâm đặc biệt gì vê' chôn hay 
thiêu một xác chết. Trong nhiều xứ Phật Giáo, hỏa táng là một 
tục lệ. Thiêu được khuyên khích vì lý do vệ sinh và kinh tế. Ngày 
nay, dân số trên thế giới đang gia tăng nếu ta tiếp tục để xác chết 
chiếm một số đất đai có giá trị, rồi một ngày nào đó, tất cả đất 
đai còn lại sử dụng được đểu sẽ bị người chết dành hết, và người 
sống sẽ không còn chỗ mà sống. 

Vẫn còn có một số người phản đối việc thiêu xác chết. Họ 
cho là hỏa thiêu trái với luật của thượng đế, cũng một lập luận 
như vậy, họ đã phản đối nhiều điểu khác trong quá khứ. Những 
hạng người như vậy phải cần một thời gian mới hiểu được là hỏa 
thiêu thích hỢp và hiệu quả hơn chôn cất. 

Mặt khác, người Phật Tử không tin rằng ngày nào đó có 
một đấng nào đó sẽ đến đánh thức hương linh người quá cố từ 
ngôi mộ hay tro cốt trong bình đựng và quyết định ai sẽ được lên 
thiên đường, ai sẽ phải xuống địa ngục. 

Thức hay năng lực tinh thần của người quá vãng không có 
liên quan gì nữa với cái thân xác, bộ xương hay tro cốt để lại. 
Nhiều người lại còn tin rằng nếu người chết không được chôn 
đúng cách hay mộ chí đã được làm phép mà không được để vào 
nấm mộ, linh hồn người chết sẽ lang thang khắp bốn phương 


K. Sri. Dhammananda 


257 


trời khóc than rên rỉ, và đôi khi quay trở vê' quấy phá người thân. 
Trong Phật Giáo không hê' có lối tin như vậy 

Người Phật Tử tin rằng một người khi chết sẽ tái sinh ở một 
nOi nào đó tùy theo hành động tốt hay xấu của người đó. Khi mà 
người đó còn tham sống, người đó phải tái sinh. Chỉ có các đấng 
A La Hán, đã vượt qua tất cả các tham ái mới không còn tái sinh 
và sau khi chết các Ngài sẽ đạt mục tiêu cuối cùng là Niết Bàn 
[Nibbana ]. 


Chương 9 

LẤY GIÁO PHÁP VÀ CHÍNH MÌNH 
LÀM NƠI NƯƠNG TựA 


TẠI SAO CHỨNG TA NƯƠNG TựA (QUY Y) NƠI ĐỨC 
PHẬT? 

Người Phật Tử nương tựa nơi Đức Phật không phải vì sỢ Ngài, 
mà là để có đưỢc nguồn thôi thúc và hiểu biết chính đáng cho việc 
tự thanh tịnh chính mình. 

Người Phật Tử không nương tựa nơi Đức Phật với niêm tin 
Ngài là thượng đế hay con của thượng đế. Đức Phật không bao giờ 
tuyên bố Ngài là thần thánh. Ngài là Đấng Giác Ngộ, Bậc Từ Bi, 
Trí Tuệ, và Thánh Thiện nhất chưa từng có trên thế giới này. Cho 
nên, họ nương tựa nơi Đức Phật như một vị thầy, một Đạo Sư đã 
chỉ dạy con đường giải thoát thực sự. Họ tồn kmh Đức Phật là để 
tỏ lòng biết ơn và kính trọng của họ, và không đòi hỏi ân huệ vật 
chất nơi Ngài. Người Phật Tử không cẩu nguyện Đức Phật nghĩ 
rằng Ngài là một thượng đế có quyển thưởng phạt hay nguyền 
rủa họ. Họ tụng kệ hay kinh không phải trong ý nghĩa van xin mà 
như là một phương tiện tưởng nhớ đến đức hạnh vĩ đại và phẩm 
tính cao quý của Ngài mong đạt nhiều cảm hứng và hướng dẫn 
cho chính họ làm tăng trưởng lòng tin trên đường tu tập giáo lý 


K. Sri. Dhammananda 


259 


của Ngài. Có những lời phê bình chỉ trích thái độ nương tựa nơi 
Đức Phật. Họ không hiểu ý nghĩa thực sự quan niệm nương tựa 
và tồn kính Đức Đại Đạo Sư. Họ chỉ biết vê' cầu nguyện là điểu 
mà mọi người đểu làm dưới danh nghĩa tôn giáo. Khi người Phật 
Tử tìm nơi nương tựa, có nghĩa là họ chấp nhận Đức Phật, Pháp 
và Tăng Già [Tam Bảo: ba điểu đáng quý] là những phương tiện 
mà họ có thể nhổ bật hết gốc rễ của sỢ hãi và những xáo trộn tâm 
linh. Nhiều người, với niềm tin đặc biệt đã tìm sự che chở nơi một 
số sự vật chung quanh mà họ tin là có ma quỷ thẩn linh trong đó. 

Đức Phật khuyên con người khi bị sợ hãi không nên nồng 
nổi nương tựa vào núi rừng, hang động, cây cỏ, miếu thờ. Không 
có nơi nương tựa nào như thê mà an toàn cả, không có nơi trú 
ẩn nào như thế là tối thượng cả. Không thể nhờ vào các nơi 
nương tựa như thế mà giải thoát được tất cả các điểu bất hạnh. 
Ai biết nương tựa (Quy Y) nơi Đức Phật, Pháp và Tăng Già sẽ 
có hiểu biết chân chánh về Tứ Diệu Đế - Khổ, Nguyên Nhân của 
Khổ, Diệt Khổ, và Bát Chánh Đạo dẫn đến chấm dứt Khổ. Đó 
mới thật là nơi nương tựa an toàn. Tìm nơi nương tựa như thế 
mới giải thoát khỏi khổ đau. (Kinh Pháp Cú - Câu 188 đếnl92). 

Trong kinh Dhajagga, có ghi là những người nào quy y với 
Sakka [Đế Thích hay Ngọc Hoàng Thượng Đế, hay vua của các 
chư thiên] hoặc với bất cứ một vị thần nào, không thể thoát khỏi 
những sỢ hãi và khó khăn trần thế. Lý do là chính các chư thiên 
(thần, thượng đế) cũng chưa thoát khỏi tham sân, si và sỢ hãi, 
nhưng Đức Phật, Pháp và Tăng Già (nghĩa là cộng đồng đã đạt 
đến viên mãn) đã giải thoát các điểu đó. Chỉ có những ai đã giải 
thoát khỏi những bất toại nguyện mới có thể thấy con đường 


260 


Vì sao tin Phât 




hạnh phúc trường cửu. Prancis Story, một học giả Phật Giáo nổi 
tiếng, đã nêu quan điểm của ông trong việc tìm nương tựa nơi 
Đức Phật như sau: 

“Con đến quy y nơi Đức Phật. Con mong tìm sự hiện diện 
của Đấng Đại Đạo Sư mà do lòng từ bi của Ngài con được hướng 
dẫn vượt qua dòng thác lũ của luân hồi, do vẻ mặt thanh tịnh 
của Ngài con được nâng lên khỏi vũng bùn lầy của các tư tưởng 
tham đắm thế gian, nơi đây con cũng thấy được sự bảo đảm chắc 
chắn của An Lạc Niết Bàn mà chính Ngài đã đạt được. Trong 
phiền não đau đớn, con quay vê' với Ngài, và trong hạnh phúc 
con tìm thấy ánh mắt trầm lặng của Ngài. Con đặt trước Hình 
ảnh Ngài không những hoa và hương, mà cả những ngọn lửa 
đang cháy trong tâm luôn dao động của con, để chúng được dập 
tắt và lắng êm. Con đặt xuống đây cái gánh đầy của tự kiêu và tự 
ngã, cái gánh nặng của lo toan và khát vọng, cái khối nhọc nhằn 
của sinh tử tái diễn không ngừng”. 

Sri Rama Chandra Bharati, một thi sĩ Ấn, cũng giải thích rất 
ý nghĩa vê' việc tìm nương tựa nơi Đức Phật như sau: 

“Con nương tựa nơi Ngài không vì lợi lạc 

Không phải vì sỢ Ngài, hay muốn nổi danh 

Không phải như mưa đá từ mặt trời vận chuyển 

Không phải mong đạt kiến thức rộng sinh 

Nhưng là do sức mạnh của tình thương không ngăn cách 

ở nơi Ngài tầm mắt vô song hao quát 

Cho con an toàn vượt qua hiển Luân Hồi [Samsara hay cõi 
Ta Bà] 


K. Sri. Dhammananda 


261 


Con đệ đầu, Bạch Đức Thế Tôn, con xin thành kẻ theo Ngài”. 

Có kẻ nói rằng Đức Phật cũng chỉ là một người, tìm nơi 
nương tựa nơi Ngài thật không có nghĩa gì cả. Những kẻ ấy đâu 
có hiểu rằng chính Đức Phật đã nói rõ ràng Ngài chỉ là một con 
người, nhưng không phải con người bình thường như chúng 
ta. Ngài là một con người phi thường, một người thánh thiện 
không ai có thể so sánh với Ngài vê' Giác Ngộ tối thượng, và 
lòng từ bi vô lượng đối với tất cả chúng sinh. Ngài là một con 
người đã thoát khỏi tất cả những yếu đuối và ồ nhiễm, cũng như 
những cảm xúc thường tình của con người. Vê' Ngài, người ta 
nói rằng: “Không có ai vô thần như Đức Phật, mà cũng chẳng có 
ai lại giống thần thánh như Đức Phật”. Đức Phật là hiện thân của 
tất cả đức hạnh, tính chất thiêng liêng, trí tuệ và giác ngộ cao cả. 

Một câu hỏi khác thường được người ta nêu lên: “Nếu 
Đức Phật không phải là một Thượng Đế, nếu Ngài không 
đang sống tại thế giới này, làm sao Ngài có thể ban phước cho 
chúng ta?”. Theo Đức Phật, nếu ai theo lời khuyên của Ngài, 
sống một cuộc đời đạo hạnh, những người đó chắc chắn nhận 
được phước lành. Phước lành trong Phật Giáo có nghĩa là 
niềm vui chứng nghiệm khi chúng ta phát triển lòng tự tin và 
mãn nguyện. Đức Phật từng nói: “Nếu ai mong muốn gặp ta, 
người đó chỉ việc nhìn vào Giáo lý của ta mà tu tập” (Tương 
ưng Bộ Kinh Samyutta Nikaya). Những ai hiểu thấu Giáo Lý 
của Ngài, sẽ thấy bản chất thực sự của Đức Phật phản chiếu 
nơi chính mình. Hình ảnh Đức Phật mà họ duy trì trong tâm 
không phải là hình ảnh nhìn thấy trên bàn thờ chỉ có tính các 
tượng trưng mà thôi. Những ai sống đúng theo Giáo Pháp (con 


262 


Vì sao tin Phât 




đường chính đáng của cuộc sống) sẽ được chính giáo pháp 
che chở” (Theragatha: Trưởng Lão Tăng Kệ). Ai biết bản chất 
thực sự của cuộc sống và sự thật của cuộc đời do Giáo Pháp 
sẽ không có điều gì sỢ hãi cả và cuộc sống chắc chắn được bảo 
đảm và hòa hợp. 

Trong các tôn giáo khác, những người sùng bái Thượng Đế 
của họ, đòi hỏi Thượng Đê ban ân huệ cho họ. Người Phật Tử 
không sùng bái Đức Phật để xin ân huệ trần tục, nhưng họ tôn 
trọng Đức Phật vì thành quả tối cao của Ngài. Khi người Phật 
Tử kính trọng Đức Phật, gián tiếp họ đã nâng cao tâm linh họ 
để một ngày nào đó, họ cũng đạt được giác ngộ như Ngài hầu 
phụng sự nhân loại nếu họ mong ước trở thành Phật. Người 
Phật Tử kính trọng Đức Phật như vị Đạo Sư của họ. Tuy nhiên, 
sự kính trọng này không ngụ ý có sự luyến chấp vào đó hay sự 
ỷ lại vào vị Đạo Sư. Loại kính trọng này theo Giáo Lý của Ngài 
như sau: 

“Này Chư Tăng, nếu có thầy [sư] nào nắm tà áo Như Lai, đi 
sát cạnh Như Lai từng bước một, nhưng còn tham lam, nhiễm 
đắm vào lạc thú giác quan, tư tưởng hiểm độc, mưu mô gian 
trá, ký ức lẫn lộn, vô ý tứ và thiếu thiền, đẩu óc tán loạn, không 
kiểm soát được các căn, thì thầy đó tuy gần mà vẫn xa Như Lai, 
và Như Lai cũng xa thầy đó.” 

“Này Chư Tăng, nếu có vị nào tuy xa Như Lai hàng trăm 
dặm nhưng không tham lam, không say đắm vào khoái lạc giác 
quan, tư tưởng thuần hậu, quang minh chính đại, quyết tâm 
vững mạnh, có ý tứ, hay suy niệm, tâm gom vào nhất điểm, thu 
thúc lục căn [sáu giác quan], vị đó quả thân cận với Như Lai và 


K. Sri. Dhammananda 


263 


Như Lai cũng gần thầy đó. (Samyutta Nikaya, Tương ưng Bộ 
Kinh) 

KHÔNG Tự ĐẦU HÀNG 

Nương nhờ vào người khác có nghĩa là khước từ nỗ lực và 
lòng tự tin của chính mình. 

Phật Giáo là một tồn giáo ồn hòa mà trong đó tinh thần 
bình đẳng, công bằng và hòa bình ngự trị. Ỷ lại vào người khác 
để được cứu rỗi là tiêu cực, nhưng nương tựa vào chính mình là 
tích cực. Phụ thuộc vào người khác có nghĩa là từ bỏ trí thông 
minh và nỗ lực của chính mình. 

Tất cả những gì đã cải tiến và nâng cao đời sống nhân loại 
đểu do chính con người làm ra. Sự thăng tiến của con người là 
do kiến thức, hiểu biết, nỗ lực và kinh nghiệm của chính con 
người chứ không phải từ trên thiên đường. Con người không 
nên lệ thuộc, ngay cả vào những sức mạnh to lớn của thiên 
nhiên vì cho dù bị thiên nhiên đè bẹp, con người vẫn giữ địa vị 
cao cả vì sự hiểu biết vê' các sức mạnh ấy. Chân lý Phật Giáo còn 
đi xa hơn nữa: Phật Giáo cho thấy rằng nhờ hiểu biết, con người 
có thể kiểm soát môi trường và hoàn cảnh. Con người có thể 
tránh không bị nghiền nát bởi chúng, và biết sử dụng sức mạnh 
của chúng để vươn lên đỉnh cao tột của tinh thẩn. 

Phật Giáo tán dương thích đáng các thành quả đạt được do 
trí thông minh và nỗ lực của con người hơn là tin vào những 
đấng siêu nhân. Tôn giáo thực sự có nghĩa là niềm tin vào thiện 
tâm của con người hơn là vào những sức mạnh siêu hình. Trên 
phương diện này, Phật Giáo không chỉ là một tôn giáo, mà còn 


264 


Vì sao tin Phât 




là một phương pháp cao thượng để đạt hòa bình và giải thoát 
trường cửu bằng lối sống đúng đắn khả kính. Ngay từ lúc ban 
đầu, Phật Giáo đã lồi cuốn mạnh mẽ những con người có văn 
hóa và trí thức. Mọi người có văn hóa trên thế giới này ngày nay 
đểu kính ngưỡng Đức Phật như một Bậc Thầy vê' trí tuệ. 

Đức Phật dạy cái cần thiết cho hạnh phúc của con người 
không phải là một tồn giáo với cả đống giáo điểu và lý thuyết 
suông mà là sự hiểu biết vê' bản chất của vũ trụ và sự tương quan 
của nó với định luật nhân quả. Đời sống chỉ đơn thuần là một 
biểu hiện bất toàn của thiên nhiên, chỉ khi nào hiểu thấu được 
nguyên tắc này thì con người mới có thể hoàn toàn giải thoát 
được. 

Đức Phật đã đưa ra lời giải thích mới vê' vũ trụ. Đó là một 
tầm nhìn mới vê' hạnh phúc trường cửu do đạt được sự toàn 
thiện. Trong Phật Giáo, mục tiêu chiến thắng của nhân loại là 
đạt trạng thái thường còn vượt lên trên cái vồ thường, đạt Niết 
Bàn vượt lên trên tất cả những thế giới thay đổi, và sự vượt thoát 
cuối cùng khỏi những thống khổ của cuộc sống. 


KHÔNG CO KE PHẠM TỘI 

Phật Giáo không gọi một hành động nào là phạm tội, mà chỉ 
gọi đó là một hành động vụng vê hay bất thiện. 

Phật Tử không coi con người là kẻ tội lỗi bẩm sinh hay “kẻ 
phản lại thượng đế’. Mỗi một con người là một cá thể giá trị, 
đểu có trong chính mình một kho lớn chứa đựng các điều thiện 
cũng như các thói hư tật xấu. Điều thiện trong con người luôn 


K. Sri. Dhammananda 


265 


luôn chờ sẵn cơ hội thuận tiện để thăng hoa và chín mùi. Hãy 
nhớ câu nói sau: “Có rất nhiều cái tốt ở kẻ xấu nhất trong chúng 
ta và có nhiều cái xấu ở kẻ tốt nhất trong chúng ta”. 

Phật Giáo dạy ta chịu trách nhiệm vê' hành vi thiện hay 
hành vi bất thiện của chính mình, và mỗi cá nhân có thể tạo ra 
số phận của chính mình. Như Đức Phật nói: “Những hành vi tội 
lỗi này do chính hạn làm, không phải do nơi cha mẹ, bè bạn, hay 
người thân quyến cho nên chính hạn phải gặt kết quả đau khổ”. 
(Kinh Pháp Cú, Câu 165) 

Phiền muộn của ta do chính ta tạo ra chứ không phải do 
mắc lời nguyền truyền kiếp của gia tiên hay do hứng tội nguyên 
thủy của tổ tồng thần thoại thuở ban sơ. Người Phật Tử không 
chấp nhận niềm tin là thê giới này đơn thuần chỉ là một nơi để 
thử thách và thí nghiệm. Thế giới này có thể làm thành một 
nơi mà chúng ta có thể đạt được sự toàn thiện cao cả nhất. Sự 
toàn thiện đồng nghĩa với hạnh phúc. Với Đức Phật, con người 
không phải do một đấng nào đó tạo ra như vật thử nghiệm trong 
đời sống và có thể bị bỏ đi khi không cẩn nữa. Nếu mọi tội lỗi 
có thể tha thứ được, con người sẽ lợi dụng và càng làm nhiều tội 
hơn nữa. Người Phật Tử không có lý do nào tin tưởng rằng kẻ 
có tội có thể tránh được hậu quả nhờ ân huệ của một tha lực bên 
ngoài. Nếu một người thọc tay vào lò lửa, tay sẽ bị phỏng, và tất 
cả những lời cẩu nguyện trên thế giới này cũng không thể làm 
cho hết vết sẹo được. Cũng giống như vậy với một con người 
bước vào ngọn lửa của hành động tội lỗi. Đức Phật giải quyết 
vấn đê' khổ đau không phải bằng tưởng tượng, lý đoán hay siêu 
hình, mà bằng kinh nghiệm thực tiễn. 


266 


Vì sao tin Phât 




Theo Phật Giáo, không có điều gọi là phạm tội như một số 
tôn giáo đã giải thích. Với người Phật Tử, tội lỗi là một hành 
động vụng vê' hay bất thiện - Nghiệp bất thiện tạo tội ác là hình 
thức suy sụp của con người. Kẻ ác chỉ là một người ngu si. Kẻ 
đó cần được dạy bảo hon là cần đến hình phạt và lên án. Kẻ đó 
không phải bị coi như dám vi phạm ý muốn của thượng đế hay 
phải van xin thần thánh để được thưong hại và tha tội. Kẻ đó cần 
được hướng dẫn để tự giải thoát. 

Điều cần thiết trên hết là phải giúp kẻ đó biết sử dụng lý trí 
để hiểu y là người chịu trách nhiệm hoàn toàn vê' những hành 
động sai lẩm đã gây nên và phải trả hậu quả. Cho nên niềm tin 
vào sự xin tội xa lạ với Phật Giáo. 

Đức Phật xuất hiện trong cõi đời này không phải với mục 
đích để rửa sạch tội lỗi gây ra bởi con người, cũng không phải 
để trừng trị hay tiêu diệt kẻ ác, mà để làm cho ta hiểu ra được 
sự điên đảo của ta trong khi phạm điều ác và nêu rõ tác động 
của các hành vi tội lỗi ấy. Cho nên trong Phật Giáo không có 
điều răn vì không ai có thể dạy bảo người khác vê' mặt tự nâng 
cao tinh thần. Đức Phật khuyên khích con người phát triển 
và sử dụng sự hiểu biết của mình. Ngài chỉ cho chúng ta con 
đường thoát khổ. Giới luật mà chúng ta thọ giữ không phải là 
những điều răn cấm: Giữ giới là tự nguyện. Đức Phật dạy như 
sau: “Phải chánh niệm ; hãy nhớ lời khuyên này và suy nghĩ 
thật kỹ vê' điểu đó. Nếu thấy rằng lời dạy của Như Lai thích hợp 
cho sự tu tập của mình thì hãy cố gắng thực hành lời khuyên 
đó. Bạn có thể thấy kết quả do kinh nghiệm của chính bạn”. 
Đạo Giáo không có giá trị nếu chỉ mù quáng tuân theo điều 


K. Sri. Dhammananda 


267 


răn mà không nhận thức và hiểu biết thích đáng. Tuy nhiên 
chúng ta không nên lợi dụng sự tự do trong Phật Giáo để làm 
bất cứ điều gì ta ưa thích. Ta có bổn phận hành xử như một 
con người có văn hóa, văn minh và hiểu biết để sống một cuộc 
đời đạo hạnh. Nếu ta hiểu được như vậy, điểu răn không quan 
trọng. Là một đạo sư giác ngộ, Đức Phật khuyên chúng ta làm 
sao sống một cuộc đời thanh cao trong sạch mà không bị áp 
đặt bởi những điểu răn cấm và sự sợ hãi hình phạt. 

HÃY Tự LÀM 

Tự tin giữ một phần quan trọng trong mọi mặt của cuộc sống 
con người. 

Hiểu biết rằng không do nguyên nhân bên ngoài, không do 
tín ngưỡng hay nghi thức mà có thể cứu được mình, người Phật 
Tử thấy sự cẩn thiết phải trông cậy vào chính nỗ lực của mình. 
Lòng tự tin của người Phật Tử có được là do sự tin cậy nơi chính 
mình. Họ hiểu rằng tất cả trách nhiệm trong kiếp sống hiện tại 
cũng như tương lai hoàn toàn chỉ tùy thuộc vào chính mình. 
Mỗi người phải tự mình tìm sự giải thoát. Đạt giải thoát có thể 
so sánh với sự chữa khỏi bệnh; Nếu bị bệnh ta phải đi Bác Sĩ. Bác 
sĩ chẩn bệnh và cho toa thuốc. Thuốc phải do chính bệnh nhân 
uống. Bệnh nhân không thể đê' cử một người khác nào đó uống 
thuốc thế cho mình. Không ai có thể lành bệnh chỉ do chiêm 
ngưỡng thuốc hay tán dương bác sĩ đã cho thuốc hay. 

Muốn khỏi bệnh, bệnh nhân phải chân thành theo đúng lời 
chỉ dẫn của bác sĩ vê' cách thức uống cũng như giờ khắc uống 
thuốc, kiêng cữ hàng ngày và sự thận trọng trong việc dùng 


268 


Vì sao tin Phât 




thuốc. Giống như vậy, ta phải giữ giới luật, lời chỉ dẫn hay lời 
khuyên của Đức Phật (cho toa thuốc giải thoát) bằng cách kiểm 
soát hoặc khắc phục tham, sân, si của mình. Không ai có thể đạt 
giải thoát bằng cách chỉ tụng kinh tán dương Đức Phật hay dâng 
cúng lễ vật cho Ngài. Cũng không ai có thể tìm được giải thoát 
bằng cách ca tụng Đức Phật vào một số ngày lễ quan trọng để 
vinh danh ngài. Phật Giáo không phải là một tồn giáo mà tín đồ 
có thể đạt giải thoát chỉ bằng cầu nguyện hay van vái để được 
cứu độ. Phật Tử phải tinh tấn, nỗ lực kiểm soát mọi tham dục và 
xúc cảm ích kỷ của mình để đạt giải thoát. 

CON NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM MỌI THỨ 

Khi ta biết sống như một con người thực sự không làm quấy 
động kẻ khác, ta có thể sống an lạc, không một điều gì sỢ hãi trong 
tâm. 

Theo Đức Phật, chính ta là kẻ tạo ra định mệnh của mình. 
Ta không thể đổ lỗi cho ai vì ta hoàn toàn chịu trách nhiệm vê' 
kiếp sống của chính ta. Đời ta có tốt hơn hay xấu hơn cũng là do 
ta làm ra. 

Đức Phật dạy: con người tạo ra mọi thứ. Tất cả những đau 
buồn, nguy cơ và bất hạnh đều do ta tự tạo ra. Chúng ta xuất 
thân không ngoài nguồn gốc nào khác hơn là từ những lỗi lẩm 
vê' tâm ý của chúng ta. Chúng ta là kết quả của những hành động 
tốt hay xấu trong quá khứ do ảnh hưởng của tham lam và mê 
mờ. "Vả vì chúng ta đã biến chúng thành kiếp sống này nên cũng 
bằng quyển lực của chính mình, chúng ta có thể vượt qua những 
ảnh hưởng xấu và trau dồi bản tính tốt. 


K. Sri. Dhammananda 


269 


Tâm con người, giống như tâm con vật, đôi khi bị chi phối 
bởi thú tính. Nhưng không giống như tâm thú vật, tâm con 
người có thể được rèn luyện để có phẩm chất cao hon. Nếu tâm 
con người không được trau dồi đúng mức sẽ tạo ra rất nhiều khó 
khăn trong thế giới này. Đôi khi cách hành xử của con người còn 
gây nhiều thiệt hại và nguy hiểm hOn cả loài vật. Thú vật không 
có vấn nạn vê' tồn giáo, ngồn ngữ, chính trị, xã hội và đạo đức, 
không có vấn đê' kỳ thị màu da. Chúng chỉ chiến đấu vì miếng 
ăn, chỗ trú ẩn và dục tính. Nhưng nhân loại thì đã tạo ra cả ngàn 
vấn để. Cách hành xử của con người là họ không thể giải quyết 
một vấn đê' gì mà không tạo ra những vấn đề mới. Con người 
không chấp nhận điểm yếu của mình. Con người không muốn 
gánh trách nhiệm của mình. Con người lúc nào cũng có thái độ 
muốn đổ lỗi cho người khác vê' sự thất bại của mình. Nếu chúng 
ta càng biết trách nhiệm vê' hành động của mình nhiều hOn, 
chúng ta có thể duy trì hòa bình và hạnh phúc. 

CON NGƯỜI LÀ CAI NGỤC CỦA CHÍNH MÌNH 

Có sự thật nào không trong đòi hỏi của con người muốn đưỢc 
tự do làm những gì mình thích? 

Khi đê' cập đến tự do, quả thật là khó khăn để tìm xem con 
người có thực sự được tự do làm những gì theo sở thích của 
mình hay không. Con người bị ràng buộc bởi nhiều điều kiện 
bên ngoài lẫn bên trong: Họ được yêu cẩu phải tuân hành những 
luật lệ mà chính quyền đặt trên họ; họ phải gìn giữ một số nguyên 
tắc vê' đạo giáo; họ phải cộng tác với điểu kiện tinh thần và xã 
hội trong xã hội mình sống; con người phải theo một số tập tục 


270 


Vì sao tin Phât 




và truyền thống quốc gia. Trong xã hội tân tiến, con người có 
khuynh hướng bất đồng với cuộc sống; con người được kỳ vọng 
là phải tuân theo bằng cách phải hội nhập với lối sống hiện đại. 
Họ bị buộc phải hỢp tác với định luật thiên nhiên và năng lượng 
vũ trụ, vì con người cũng là một phần của năng lượng ấy. Con 
người phải lệ thuộc vào điểu kiện thời tiết và khí hậu trong vùng. 
Không những phải để ý mạng sống của mình, hay vào các yếu tố 
vật chất, mà cũng phải có quyết định kiểm soát những cảm xúc 
của chính mình. Nói một cách khác, con người không có tự do 
để nghĩ sao thì nghĩ vì con người bị áp đảo bởi những tư tưởng 
mới có khả năng mâu thuẫn hay loại bỏ các tư tưởng và nhận 
thức trước đó. Đồng thời, con người có thể tin rằng phải vâng 
lời và làm theo ý muốn của Thượng Đế, mà không theo ý muốn 
tự do của chính mình. 

Xét qua tất cả những điểu kiện thay đổi trên đã ràng buộc 
con người, chúng ta có thể hỏi: “Có sự thật nào không khi con 
người đòi hỏi được tự do làm những gì mình thích?” 

Tại sao con người phải bị câu thúc chặt chẽ như vậy? Lý do 
\à có quá nhiều yếu tố bất thiện khác nhau trong con người. 
Những mầm mống ấy rất nguy hiểm và tai hại cho tất cả chúng 
sinh. Trong vài ngàn năm qua, tất cả mọi tồn giáo đểu cố gắng 
thuần hóa thái độ khó tin cậy của con người và dạy con người 
làm sao sống một cuộc đời cao thượng. Nhưng bất hạnh nhất là 
con người vẫn chưa đáng tin cậy dù bên ngoài có thể tỏ ra tốt 
lành. Họ vẫn tiếp tục che giấu những yếu tố tội lỗi trong mình. 
Các yếu tố này không do từ những nguồn gốc bên ngoài nhưng 
do chính con người tạo ra. Nếu những tiềm năng bất thiện ấy 


K. Sri. Dhammananda 


271 


do con người tạo ra thì chính họ phải nỗ lực loại bỏ chúng sau 
khi nhận định được sự nguy hiểm của chúng. Bất hạnh thay, đa 
số con người lại độc ác, xảo quyệt, tinh quái, vồ ốn, bất khả tín, 
vô lưong tâm. Nếu con người được sống theo ý muốn tự do của 
mình mà không biết điểu độ và tự kiểm chế, đa số sẽ vi phạm 
hòa bình và hạnh phúc của người dân vô tội. Cách đối xử của 
con người có lẽ sẽ còn tệ hon những chúng sinh nguy hiểm. Do 
đó tồn giáo là cần thiết để huấn luyện con người sống một cuộc 
đời đáng kính, an lạc và hạnh phúc ngay đây và sau này. 

Một trở ngại khác đưong đầu với đời sống tồn giáo và tiến 
bộ tinh thẩn là tính kiêu căng vê' chủng tộc. Đức Phật khuyên 
các đệ tử của Ngài không nên đưa ra bất kỳ vấn đê' chủng tộc 
nào khi hành đạo. Người Phật Tử đưọc giảng dạy để hiểu rằng 
các khái niệm như dòng giống, nguồn gốc, giai tầng xã hội hay 
giai cấp đểu được tạo ra bởi tâm vô minh không thể thấy được 
bản chất hỢp nhất của tất cả những gì đang tồn tại. Tín đồ của tất 
cả tồn giáo không nên kỳ thị một cộng đồng tồn giáo nào khác 
bằng cách tâng bốc đường lối riêng của mình. Họ nên đối xử với 
nhau bình đẳng, nhất là trong lãnh vực tồn giáo. Bất hạnh thay 
tín đồ của nhiều đạo giáo đã tạo nhiều kỳ thị và thù địch với các 
nhóm tồn giáo khác khi hoạt động tồn giáo của mình. 

Trong khi làm việc với người khác, không nên quấy động họ 
bằng những cái được gọi là truyền thống và tập tục của mình. Ta 
có thể vẫn theo truyền thống và tập tục trong khi giữ nguyên tắc 
đạo giáo và quy tắc đạo đức của tôn giáo mình. 

Tính kiêu mạn vê' chủng tộc là một chướng ngại lớn cho 
tôn giáo và tiến bộ tinh thần. Có lẩn Đức Phật đã dùng thí dụ 


272 


Vì sao tin Phât 




nước đại dương để minh họa cho sự hòa hỢp mà con người có 
thể thực hiện được nếu biết quẳng đi lòng tự hào chủng tộc: Có 
nhiều dòng sồng khác nhau mang nhiều tên khác nhau. Nước 
của dòng sông nào thì cũng chảy ra biển và trở thành nước đại 
dương. Tương tự như vậy, tất cả những người dù từ các cộng 
đồng và giai cấp khác nhau, phải quên đi những dị biệt, và tự 
nghĩ mình cũng chỉ là những con người mà thôi. 

Tự BẢO VỆ 

“Bảo vệ mình là bảo vệ người khác” 

“Bảo vệ người khác là hảo vệ mình” 

Một lẩn Đức Thế Tôn kể với chư tăng câu chuyện như sau: 

“Có một cặp nghệ sĩ làm trò nhào lộn trên một cọc tre. Một 
hôm, thầy bảo trò: “Hãy trèo lên vai ta và trèo lên cọc tre”. Khi 
trò đã làm xong, thầy nói: Bây giờ con hãy bảo vệ ta cho kỹ và ta 
sẽ bảo vệ cho con. Bằng cách canh chừng lẫn nhau chúng ta có 
thể trổ hết tài năng, sẽ rất có lợi và con có thể từ cọc tre xuống 
an toàn”. Nhưng trò đáp: “Không được đâu thưa sư phụ. Sư phụ 
phải tự bảo vệ lấy, và con cũng phải tự bảo vệ cho con. Tự bảo 
vệ và tự canh chừng chúng ta mới an toàn thi triển tài nhào lộn 

được”. 

Đúng phai như vậy, Đãng The iôn nói và tiẽp như sau: 

“Đúng như lời trò nói: Tôi sẽ tự bảo vệ lấy”, phải thực tập 
chánh niệm (Tứ Niệm Xứ) bằng cách ấy. “Tôi sẽ bảo vệ người 
khác”, phải thực tập chánh niệm bằng cách ấy. Bảo vệ mình là 
bảo vệ người khác; bảo vệ người khác là bảo vệ mình. 


K. Sri. Dhammananda 


273 


“Và làm thế nào một người trong khi bảo vệ mình là bảo vệ 
người khác? Bằng cách luôn luôn và thường xuyên tu tập thiền.” 

“Và làm thế nào một người, nhờ bảo vệ người khác lại là 
bảo vệ mình? Bằng nhẫn nại và chịu đựng, bằng bất bạo động 
và sống lưong thiện, bằng từ ái và từ bi” (Satỉpatthana Samyutta, 
Câu 19) 

“Bảo vệ mình là bảo vệ người khác” 

“Bảo vệ người khác là bảo vệ mình” 

Hai câu này bổ túc nghĩa cho nhau và không nên tách rời 
hay trích dẫn riêng rẽ. 

Ngày nay, khi quá đa đoan cồng tác xã hội người ta có khu¬ 
ynh hướng chỉ trích dẫn câu thứ hai để hỗ trỢ cho ý kiến của 
mình. Nhưng trích dẫn một chiểu như thế sẽ bóp méo lời dạy 
của Đức Phật. Phải nhớ là trong câu chuyện trên đây, Đức Phật 
chấp nhận lời của trò, đó là ta phải cẩn thận canh chừng bước đi 
của chính mình nếu muốn bảo vệ người khác khỏi bị hại. Kẻ nào 
tự dẫm vào bùn lầy, không thể giúp người khác thoát ra được. 
Trong nghĩa ấy, tự bảo vệ không có nghĩa là bảo vệ có tính cách 
ích kỷ. Đó là sự trau dồi sự tự kiểm điểm, và sự tự phát triển đạo 
đức và tinh thẩn. 

Bảo vệ mình là bảo vệ người khác - sự thật của câu này bắt 
đẩu ở mặt đOn giản và thực tiễn. Vê' mặt vật chất, sự thật này tự 
nó quá rõ rệt mà chúng ta chỉ cần nói không ngoài một ít lời. 
Hiển nhiên sự bảo vệ sức khỏe của ta sẽ là sự bảo vệ sức khỏe 
cho môi trường kê' cận hay môi trường rộng hon, nhất là nOi có 
những bệnh truyền nhiễm. Sự chú ý và thận trọng trong tất cả 
những việc làm và hoạt động của chúng ta sẽ bảo vệ người khác 


274 


Vì sao tin Phât 




khỏi bị hại do sự cẩu thả và chểnh mảng của chúng ta. Thận 
trọng khi lái xe, không uống rượu, tự kiềm chê trong trường 
hợp có thể dẫn đến bạo động, bằng tất cả những điểu trên đây và 
nhiều phương cách khác nữa, chúng ta bảo vệ người khác bằng 
cách bảo vệ mình. 

Bây giờ chúng ta bước sang mặt đạo đức vê' sự thật này. 
Tự bảo vệ phẩm hạnh sẽ bảo vệ người khác, cá nhân và xã hội, 
chống lại những say mê phóng dật và những thôi thúc ích kỷ 
của chính mình. Nếu ta để Ba Gốc Rễ của tội lỗi, Tham, Sân và 
Si, mọc sâu trong tâm chúng ta, những gì nẩy mầm từ gốc rễ tội 
lỗi này sẽ lan tràn khắp nơi giống như rừng cây leo bóp nghẹt 
và giết chết những mầm tốt và cao quý. Nhưng nếu chúng ta tự 
bảo vệ chúng ta chống lại Ba Gốc Rễ Tội Lỗi, người đồng loại sẽ 
được bảo vệ tránh khỏi cái tham lam liều lĩnh để có của cải và 
quyển lực, cái thèm khát và nhục dục, cái đố kỵ và ghen ghét của 
chúng ta. Họ sẽ tránh khỏi những hậu quả xâu xé, hay cả đến bị 
phá hoại và tàn sát do sân hận và thù nghịch, tránh khỏi những 
cơn giận nẩy lửa, khỏi bầu không khí tranh chấp và gây hấn lan 
tràn làm cho những người chung quanh không thể chịu đựng 
nổi. Nhưng những hậu quả tai hại của lòng tham và sân hận với 
người khác không chỉ giới hạn trong trường hợp họ trở thành 
đối tượng hay nạn nhân của sân hận, hoặc do lòng tham muốn 
những gì họ có. Tham và sân với sức mạnh truyền nhiễm độc có 
thể nhân lên gấp bội hậu quả tội lỗi. Nếu tự chúng ta chẳng nghĩ 
gì ngoài tham dục và bám víu, tạo tác và chiếm hữu, nắm giữ và 
Ồm ấp, là chúng ta có thể khơi dậy hay làm tăng trưởng bản năng 
sở hữu này nơi người khác. Gương xấu của ta sẽ trở thành cách 
hành xử mẫu mực cho môi trường chung quanh chẳng hạn như 


K. Sri. Dhammananda 


275 


con cái, đồng nghiệp v.v... Hạnh kiểm của ta có thể xui khiến 
người khác làm theo trong việc thỏa mãn thường tình lòng khao 
khát tham lam; hay ta có thể sinh khởi ý nghĩ oán giận và tranh 
đua với người muốn hon thua với ta. Nếu ta đẩy nhục dục, ta có 
thể khoi dậy ngọn lửa thú tính noi người khác. Sân hận của ta 
có thể gây sân hận và trả thù nOi người khác và biết đâu cũng có 
khả năng liên kết với người khác hay xúi bẩy họ vào những hành 
động oán ghét và thù nghịch. 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ Tự cứu MÌNH? 

Chính ta mới là vị cứu rỗi của ta, làm gì có vị cứu rỗi nào 
khác ở đây? 

Với những ai bản thân khéo biết tu tập, thì vãn đề đi tìm vị 
cứu rỗi hên ngoài sẽ đưỢc giải quyết. — (Kinh Pháp Cú, Câu 166ỵ 

Lúc Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, các đệ tử từ bốn phương 
xa gần, tấp nập vê' với Ngài. Trong khi các bạn đồng mồn luồn 
luôn túc trực bên cạnh Ngài và rất đau buồn vì sắp mất vị Bổn 
Sư, một thầy tỳ kheo tên Attadatta lại rút vê' tịnh thất và chuyên 
cần hành thiển. Những vị tỳ kheo kia nghĩ rằng sư Attadatta 
không quan tâm gì đến việc chăm sóc Đức Phật, nên bất bình và 
báo cáo sự việc lên Ngài. Sư Attadatta mới thưa như sau: “Bạch 
Đức Thế Tôn, vì Ngài sắp nhập diệt, nên con nghĩ rằng cách tốt 
nhất để tỏ lòng tồn kính Ngài là đạt được đạo quả A La Hán lúc 

3. Bản dịch của HT Minh Châu lại có ý nghĩa khác: “Dầu lợi người bao nhiêu, 
Chớ quên phẩn tư lợi, Nhờ thắng trí tư lợi, Hãy chuyên tâm lợi mình.” Pháp 
Cú số 166. Việc lợi mình ở đây là lo tu tập, diệt trừ tham, sân, si của chính 
bản thân mình. 



276 


Vì sao tin Phât 




Ngài còn hiện tiền”. Đức Phật khen ngợi thái độ và phẩm hạnh 
của vị tỳ kheo này và dạy ta không nên từ bỏ lợi ích tinh thẩn của 
chính mình vì mải lo cho lợi ích của người khác. 

Câu chuyện này đã nêu lên được một trong những khía cạnh 
quan trọng nhất của Đạo Phật. Ta phải luồn luồn tỉnh giác để tự 
giải thoát khỏi Luân Hồi, và sự cứu thoát này phải do chính cá 
nhân mình. Ta không thể trông cậy vào bất cứ một sức mạnh hay 
tác động nào từ bên ngoài để giúp ta đạt được Niết Bàn. 

Người không học Phật thường hay chỉ trích quan niệm này, và 
cho Đạo Phật là một tôn giáo ích kỷ, chỉ thuyết vê' sự quan tâm giải 
thoát khỏi khổ đau và phiền não của riêng mình. Điểu này không 
đúng chút nào cả. Đức Phật tuyên bố rành mạch là người Phật Tử 
khống ngừng làm việc vì phúc lợi tinh thẩn và vật chất cho tất cả 
chúng sinh, đồng thời chuyên cần theo đuổi mục đích đạt Niết Bàn 
của mình. Đức Phật luôn luôn đê' cao sự phục vụ vị tha. 

Lại nữa, người không hiểu Đạo Phật có thể hỏi: “Có thể là 
đúng đối với một số người may mắn, có đẩy đủ súc mạnh tinh 
thần, tìm Niết Bàn bằng chính nỗ lực của mình. Nhưng với những 
người mà tinh thần và thân thể hay cả vật chất bị khiếm khuyết 
thì sao? Làm sao họ có thể tự tin được? Họ có cần sự giúp đỡ của 
một oai lực bên ngoài như Thượng Đế hay chư thiên phù hộ cho 
họ không?” 

Câu trả lời là người Phật Tử không tin là sự giải thoát cuối 
cùng nhất thiết phải đạt được ngay trong kiếp này. Tiến trình có 
thể mất một thời gian dài, trải qua nhiều kiếp sống. Ta phải tự 
trau dồi tất cả khả năng tốt đẹp, và từ từ phát triển sức mạnh của 
tự tin. Cho nên, cả đến những người bị tật nguyên vê' tâm linh, 


K. Sri. Dhammananda 


277 


tinh thần và vật chất cũng phải cố gắng dù là rất ít để bắt đẩu vào 
tiến trình giải thoát này. 

Một khi bánh xe đã được khởi động, cá nhân dẩn dẩn tự 
mình trau dồi để phát triển sức mạnh của lòng tự tin. Một quả 
sồi nhỏ bé một ngày nào đó sẽ trở thành một cây sồi to lớn nhưng 
đâu phải chỉ qua một đêm. Kiên nhẫn là chất liệu thiết yếu trong 
tiến trình khó khăn này. 

Thí dụ, do kinh nghiệm chúng ta biết nhiều bậc cha mẹ 
đem hết khả năng mình làm mọi việc để nuôi nấng con cái 
theo hy vọng và hoài bão của mình. Nhưng khi những đứa con 
đó lớn lên, chúng phát triển theo đường lối riêng của chúng, 
không nhất thiết phải theo con đường mà cha mẹ chúng muốn. 
Theo Phật Giáo, trong khi người khác có thể tạo ảnh hưởng 
đến đời sống một cá nhân nào đó, nhưng cuối cùng cá nhân 
vẫn tạo Nghiệp riêng của mình và chịu trách nhiệm vê' những 
hành động của chính mình. Trong lý giải cuối cùng, không con 
người hay chư thiên nào có thể điểu khiển, hay kiểm soát sự 
đạt giải thoát tối hậu của một cá nhân. Đó là ý nghĩa của sự tự 
nưong tựa. 

Điểu này không có nghĩa là Phật Giáo dạy con người ích kỷ. 
Theo Đạo Phật, khi một người với nỗ lực của chính mình tìm 
cách đạt Niết Bàn, người đó đã quyết định không giết hại, ăn 
cắp, nói dối, tham lam, hay không kiểm soát được giác quan do 
ma túy độc dược. Khi người đó tự kiểm soát lấy mình được, tự 
động người đó đã góp phẩn vào hạnh phúc của người khác. Cho 

_ Ạ _ _ / • _• 1 ' «/ _1_ L 1_1_ ĨI _1_ 2 ; 1 ' j.1_ ; Ạ „ _1_1_ _ 1 

nên cái gọi là ích kỷ đó không phải là điêu thiện cho phúc lợi 
của người khác sao? 


278 


Vì sao tin Phât 


ở một mức độ thế tục hơn nữa, người ta đã hỏi làm thế nào 
các dạng thức thấp kém của sự sống có thể tự vượt thoát ra được 
khỏi chu kỳ vồ nghĩa của sự hiện hữu. Chắc chắn trong trạng 
thái không nơi nương tựa ấy, phải cẩn đến một sức mạnh thiện 
ở bên ngoài để kéo chúng sinh bất hạnh kia ra khỏi cát lún. Để 
trả lời câu hỏi này, ta cẩn phải nhắc đến kiến thức vê' thuyết tiến 
hóa. Thuyết này nói rõ ràng sự sống bắt đầu từ những dạng thức 
rất thô sơ - không hơn một tê bào nổi trong nước. Cả trên triệu 
triệu năm qua, những dạng thức sống căn bản này tiến triển và 
trở thành phức tạp hơn, thông minh hơn. Do mức độ thông 
minh hơn, các dạng thức sống đó có khả năng tổ chức, có tư 
tưởng độc lập, có hình thành khái niệm v.v... 

Khi người Phật Tử nói vê' khả năng tự cứu độ, họ muốn 
nhắc đến dạng thức sống ở mức độ cao của sự phát triển tinh 
thần. Trong những giai đoạn đẩu của sự tiến hóa, sức mạnh của 
nghiệp và tinh thẩn hãy còn ở trong trạng thái bất động, nhưng 
qua không biết bao nhiêu lần tái sinh, một chúng sinh sẽ tự 
mình phát triển đến mức có tư tưởng độc lập, có khả năng biết 
đối xử theo lý trí hơn là theo bản năng, ở giai đoạn này chúng 
sinh ấy nhận thức được sự vô nghĩa của việc phải lăn trôi bao tái 
sinh vồ tận gắn liền với bao đau đớn và phiền não. Chúng sinh 
đó có khả năng quyết định chấm dứt tái sinh và tìm hạnh phúc 
thực sự bằng cách đạt giác ngộ và Niết Bàn. 'Với mức độ cao của 
trí thông minh, đương nhiên một cá nhân có đủ khả năng để tự 
cải tiến và tự phát triển. 

Tất cả chúng ta đểu biết rằng con người sinh ra ở rất nhiều 
mức độ khác nhau vê' trí thông minh và năng lực lý luận. Một 


K. Sri. Dhammananda 


279 


số sinh ra như thẩn đồng, trong khi một số khác ở cuối đẩu bên 
kia, trí thông minh lại rất thấp kém. Tuy nhiên mọi chúng sinh 
đểu có khả năng phân biệt giữa những sự lựa chọn hay tùy thích, 
nhất là về vấn đê' sống còn. Nếu chúng ta mở rộng sự kiện sống 
còn ra thế giới loài vật, chúng ta có thể phân biệt con vật nào 
thấp hay cao cấp hOn với cùng một bản năng này (ở nhiều mức 
độ khác nhau) để chọn lựa hầu được sinh tồn. 

Vì lý do đó, cả đến một dạng thức sống thấp kém cũng có 
tiềm năng để tạo Nghiệp tốt, tuy nhiên bị giới hạn ở tầm xa. 
Do tinh tấn phát huy và sự tăng trưởng lần lần nghiệp tốt, một 
chúng sinh tự mình có thể nâng cao mức sống và hiểu biết. 

Nhìn vấn đê' ở một góc độ khác, chúng ta có thể dựa vào 
một trong những tích chuyện đẩu tiên cho thấy Đức Phật-Sẽ- 
Thành (Bồ Tát) hạ quyết tâm đầu tiên như thế nào để phấn đấu 
đạt Giác Ngộ. Trong rất nhiều kiếp trước khi sinh ra là Tất Đạt 
Đa, Ngài sinh ra là một con người bình thường. 

Một hôm khi Bồ Tát cùng với mẹ đi trên một chiếc thuyên, 
một cơn bão lớn nổi lên, lật úp con thuyên, và quăng tất cả những 
người trên thuyên xuống biển dữ. 

Không nghĩ gì vê' sự an toàn cho chính mình, Đức Phật 
tương lai cõng mẹ trên lưng và cố gắng bơi vào bờ. Nhưng trước 
mặt Ngài, mặt nước mênh mông, Ngài không biết phải đi hướng 
nào. Trong khi Ngài đang trong tình thế lưỡng nan không biết 
phải quay vê' hướng nào thì sự can đảm của Ngài đã thấu đến 
một chư thiên. Vị này không thể thị hiện để giúp đỡ Ngài, nhưng 
cũng có thể làm cho Đức Phật tương lai biết hướng nào phải đi. 
Chàng thanh niên (Bồ Tát) theo lời chư thiên này cùng mẹ đã 


280 


Vì sao tin Phât 




thoát hiểm. Tại nơi ấy và vào lúc ấy Ngài đã quyết tâm nhất quyết 
không nghỉ ngơi cho đến khi nào đạt được Giác Ngộ cuối cùng. 

A 1 A íA 4-A A ~ Aj í1*Al\ / T\1 A , nn “ĩ 1 f 

Câu chuyện trên đây nêu rõ một sự kiện là các Phật i ử có 
thể tìm và được sự giúp đỡ của chư thiên trong đời sống hàng 
ngày. Một vị chư thiên là một chúng sinh do đức hạnh đã tạo 
được công đức cao cả (như vua của các vị trời) được sinh ra có 
thần thông để giúp đỡ chúng sinh khác. Nhưng năng lực này chỉ 
giới hạn vê' vật chất và thể chất. Trong cuộc sống hàng ngày ta có 
thể tìm sự giúp đỡ của chư thiên (khi bị bất hạnh, khi cần được 
yên tâm, khi bị đau yếu hay sỢ hãi v.v...) 

Sự kiện con người tìm sự giúp đỡ của chư thiên có nghĩa 
là ta vẫn còn ràng buộc với thế giới vật chất. Phải chấp nhận sự 
kiện là khi được sinh ra ta đã lệ thuộc vào các ham muốn nhu 
cầu vê' vật chất. "Và không có gì sai quấy trong việc thỏa mãn 
những nhu cẩu ấy trong một phạm vi giới hạn. Khi Đức Phật 
chủ trương Trung Đạo, Ngài dạy không nên tự say đắm vào xa 
hoa và cũng chẳng nên tự chối bỏ hoàn toàn những nhu cầu căn 
bản cho đời sống. 

Tuy nhiên ta không nên dừng lại tại đấy. Trong khi ta chấp 
nhận những điều kiện của kiếp nhân sinh, ta cũng phải hết sức 
cố gắng, tu tập theo Bát Chánh Đạo, tiến đến mức độ phát triển 
để có thể chứng nghiệm được rằng luyến ái vào thế giới vật chất 
này chỉ tạo đau đớn và phiền não. 

Nhờ mở mang sự hiểu biết qua bao lẩn sinh không kể xiết, 
nên càng ngày ta càng giảm thiểu tham đắm vê' những lạc thú 
của giác quan, ở giai đoạn này ta thực sự tin cậy vào chính 
mình. Tại giai đoạn này các chư thiên không còn thể giúp ta 


K. Sri. Dhammananda 


281 


được nữa, vì ta không còn tìm cẩu để thỏa mãn nhu cầu vật 
chất của ta. 

Người Phật Tử khi đã hiểu biết bản chất phù du của thế giới 
sẽ tu tập để buông bỏ những lợi ích vật chất. Do không còn bám 
víu vào lợi ích trần tục, cho nên họ chia sẻ những lợi ích cho 
những người bất hạnh hơn mình - người đó tu tập hạnh bố thí 
cúng dường. Bằng đường lối như vậy, họ lại đóng góp vào phúc 
lợi của người khác. 

Khi Đức Phật đạt Giác Ngộ do kết quả những nỗ lực của 
chính Ngài, Ngài không ích kỷ giữ kiến thức này cho riêng 
mình. Hơn thê Ngài đã phổ biến tiến trình của Ngài trong 45 
năm không những cho con người mà còn cho cả cho chư thiên. 
Điểu này là một thí dụ quan trọng nhất trong Phật Giáo vê' lòng 
vị tha và sự quan tâm cho hạnh phúc của tất cả chúng sinh. 

Ta thường nói Đức Phật giúp đỡ người trong cơn khổ nạn 
không phải bằng thần thông phép lạ như làm người chết sống 
lại v.v..., nhưng bằng những hành động trí tuệ và từ bi của Ngài. 

Trong một dịp, một phụ nữ có tên là Kisa Gotami tìm đến 
Đức Phật yêu cầu Ngài cứu sống đứa con của bà mới chết. Biết 
không thể lý luận với bà ta vì bà đang tuyệt vọng và phiền muộn, 
Đức Phật bảo bà ta hãy đi kiếm một nắm hạt cải của một người 
chưa từng có người thân nào chết cả. Người đàn bà quẫn trí này 
chạy hết nhà này đến nhà khác, và ai ai cũng muốn cho bà hạt 
cải nhưng chẳng có ai dám nói là mình không có người thân nào 
đó đã bị chết. Thế rồi Kisa Gotami mới tự hiểu được cái chết là 
chuyện xảy ra tự nhiên cho tất cả chúng sinh đã sinh ra làm người. 


282 


Vì sao tin Phât 




Hiểu thấu, bà ta quay trở lại với Đức Phật và cảm ơn Ngài đã 
dạy cho bà biết sự thật của cái chết. 

Điểm đáng nêu ở đây là Đức Phật quan tâm nhiều đến sự 
hiểu biết của người đàn bà vê' bản chất của cuộc đời hơn là làm 
cho bà ta vơi đi nỗi buồn đau tạm thời bằng cách cứu sống lại 
đứa con cho bà - đứa trẻ lớn lên, già và rồi cũng chết. Với sự 
nhận định thông suốt, Kisa Gotami không những có thể hiểu 
biết hiện tượng của cái chết mà còn biết được nguyên nhân của 
phiền não do luyến ái. Bà ta có thể hiểu luyến ái gây phiền não, 
và khi luyến ái bị tiêu diệt thì phiền não cũng chấm dứt. 

Cho nên trong Phật Giáo, một người có thể tìm sự hỗ trỢ 
của những tác nhân bên ngoài (như chư thiên) trong việc mưu 
tìm hạnh phúc tạm bợ, nhưng vào những giai đoạn phát triển 
sau đó, khi tâm bám víu vào các điểu kiện thế gian chấm dứt, sẽ 
khởi đẩu con đường từ bỏ thế tục và giác ngộ mà người đó phải 
tự độ. Khi một người tìm giải thoát để phá vỡ vòng sinh tử hầu 
đạt sự nhận thức và giác ngộ, người đó chỉ làm được bằng nỗ 
lực của chính mình, bằng sự tập trung sức mạnh ý chí của chính 
mình. 

Phật Giáo cho con người phẩm giá vĩ đại. Phật Giáo là một 
tôn giáo duy nhất cho rằng con người có sức mạnh để giúp đỡ 
và giải thoát chính mình. Trong những giai đoạn phát triển tiếp 
theo, con người không phải chịu quyển lực của bất cứ một sức 
mạnh hay một tác nhân bên ngoài nào mà họ phải làm vừa lòng 
bằng hình thức thờ phụng hay dâng cúng lễ vật. 


Chương 10 

CẦU NGUYỆN, HÀNH THIỂNVÀ Tư TẬP 


NIỀM TIN, TIN TƯỞNG VÀ THÀNH TÂM 

Chánh Kiến chỉ đường đến tin tưởng; tin tưởng mở đường đến 
trí tuệ. 

Niềm tin theo ý nghĩa hữu thẩn không được tìm thấy trong 
Đạo Phật vì Phật Giáo nhấn mạnh đặc biệt vào sự hiểu biết. Đức 
tin hữu thần là ma túy cho các đầu óc đa cảm, và đòi hỏi phải tin 
vào những gì không được biết. Kiến thức phá vỡ đức tin và đức 
tin bị tự phá vỡ khi đức tin huyền bí bị khảo sát dưới ánh sáng 
của lý trí. Tin tưởng không thể đạt được bằng đức tin vì đức tin 
đặt nhẹ vê' lý trí, nhưng chỉ đạt bằng sự hiểu biết. 

Nhắc đến bản chất đức tin ngu dốt và mù quáng, Voltaire 
nói: “Đức tin là tin vào điểu gì mà lý trí của bạn nói là không có 
thật; bởi nếu lý trí của bạn chấp nhận nó, thì vấn đê' đức tin mù 
quáng khỏi cẩn phải đặt ra”. 

Tuy nhiên tin tưởng không giống như đức tin. Tin tưởng 
không phải là sự chấp nhận tinh thần vào cái không thể biết 
được. Tin tưởng là một hoài bão chắc thực, không phải vào một 
cái vượt ngoài hiểu biết, mà là vào cái có thể được xét qua kinh 
nghiệm hiểu biết bản thân. Tin tưởng giống như sự hiểu biết mà 


284 


Vì sao tin Phât 




người học sinh tiếp thu nơi thầy giáo giảng trong lớp về định 
luật vạn vật hấp dẫn được chứng minh bởi Newton. Người học 
sinh không nên chấp nhận đức tin mù quáng nơi thầy giáo và 
sách vở của ông. Người học sinh nghiên cứu sự kiện, khảo sát 
luận cứ khoa học, và đánh giá tính chất xác thực của tài liệu. 
Nếu có nghi ngờ, người học sinh nên dè dặt xét đoán cho đến 
khi tự mình tra cứu thấy sự trung thực của tài liệu. Với người 
Phật Tử, tin tưởng là một sản phẩm của lý trí, kiến thức và kinh 
nghiệm. Khi được phát triển, tin tưởng không bao giờ là niềm 
tin mù quáng. Tin tưởng trở thành sức mạnh của tâm. Trong 
cuốn “Những điểu Phật đã dạy” (What the Buddha taught), Hòa 
thượng Walpola Rahula viết: 

“Vấn đề đức tin sinh khởi khi ta không thấy - thấy trong mọi 
nghĩa của tiếng này. Đến khỉ bạn thấy đưỢc, vấn đề đức tin biến 
mất. Nếu tôi nói với bạn tôi đang có một hạt ngọc trong nắm tay 
tôi, đức tin phát khởi vì chính bạn chưa nhìn thấy viên ngọc này. 
Nhưng nếu tôi mở bàn tay ra và đưa cho bạn xem hạt ngọc, chính 
mắt hạn nhìn thấy, vãn đê đức tin không sinh khởi. Cho nên trong 
kỉnh Phật giáo cổ xưa có câu như sau: “Thấy rõ, giống như một 
người thấy một hạt ngọc trong lòng bàn tay”. 

Ý NGHĨA CỦA Sự CẨU NGUYỆN 

Thiên nhiên vốn vô tư; những lời cầu nguyện không làm cho 
thiên nhiên hãnh diện. Thiên nhiên không ban thưởng đặc ân do 
lời yêu cầu nào. 

Con người không phải là một sinh vật bị sa cơ có nhu cầu 
phải cẩu xin, trông chờ vào tình thương. Theo Phật Giáo, con 


K. Sri. Dhammananda 


285 


người là chủ thể đẩy tiềm năng của chính mình. Chỉ vì vô minh 
sâu xa nên con người không nhận ra được tiềm năng phong phú 
của mình. Vì Đức Phật đã chỉ cho sức mạnh tiềm ẩn này, con 
người phải trau dồi tâm ý, và cố gắng phát triển tâm ý bằng cách 
chứng nghiệm được khả năng bẩm sinh này. 

Có một câu chuyện minh họa cho ý tưởng này. Một con đại 
bàng đẻ trứng vào trong tổ của gà mái. Con gà mái ấp trứng của 
con đại bàng cùng với ổ trứng của mình. Sau khi trứng nở, con 
gà mái dạy đàn con của mình tập trung tìm thức ăn dưới mặt 
đất. Chú đại bàng con nghĩ mình cũng là gà và làm theo như vậy. 
Tuy nhiên, một ngày nó thấy một con đại bàng đang bay cao trên 
bầu trời, và quyết định làm theo. Những con gà khác cười chê 
nó, nhưng nó không quan tâm. Mỗi ngày nó kiên trì luyện tập 
cho đến khi nó đủ khỏe mạnh và cất cánh bay lên không trung 
và trở thành chúa tể của bầu trời, trong khi những con gà khác 
vẫn tiếp tục sống trên mặt đất. Chúng ta phải suy nghĩ như chú 
đại bàng này. 

Phật Giáo cho con người trách nhiệm và phẩm giá hoàn 
toàn. Phật Giáo làm cho con người thành chủ thể của chính 
mình. Theo Phật Giáo, không có chúng sinh nào ngồi trên cao 
xét xử cồng việc và định mệnh mình. Có nghĩa là đời sống, xã 
hội, thế giới của chúng ta, là cái mà bạn và tôi muốn làm ra chứ 
không phải là cái mà một đấng không biết nào khác muốn làm 
ra như vậy. 

Xin nhớ là thiên nhiên không thiên vị; những lời cẩu nguyện 
không làm cho thiên nhiên hãnh diện. Thiên nhiên không cho 
ân huệ đặc biệt gì theo lời yêu cẩu. Vì vậy trong Phật Giáo, cẩu 


286 


Vì sao tin Phât 




nguyện là hành thiển với đối tượng, là sự tự thay đổi bản thân. 
Cầu nguyện trong thiển là sự tu sửa lại bản tính của mình. Đó 
là sự chuyển hóa bản chất bên trong ta bằng cách thanh lọc ba 
điểu: tư tưởng, lời nói và hành động. Do thiền, ta có thể hiểu 
được rằng “ta sẽ trở thành cái mà ta nghĩ “ theo như những 
khám phá của tâm lý học. Khi chúng ta cẩu nguyện, chúng ta 
thấy tâm ta khuây khỏa; đó là ảnh hưởng tâm lý do chúng ta 
tạo ra nhờ niềm tin và thành tâm. Đọc một vài câu kệ, chúng ta 
cũng kinh nghiệm được kết quả như vậy. Tên và những ký hiệu 
tượng trưng trong tồn giáo rất quan trọng đến mức độ giúp ta 
phát triển thành tâm và tin tưởng. 

Chính Đức Phật đã giải thích rõ ràng rằng chẳng có cách 
làm nào như đọc tụng kinh điển, hành xác, nằm đất, liên tục cẩu 
nguyện, sám hối, tán tụng, bùa ngải, bùa phép, thần chú, và cầu 
khẩn có thể mang lại hạnh phúc thực sự của Niết Bàn. 

Vê' việc dùng cầu nguyện để đạt mục tiêu tối hậu, Đức Phật 
có lần cho thí dụ vê' một người muốn qua sồng. Nếu người đó cứ 
ngồi và cẩu cho bờ sông bên kia sẽ đến với mình và mang mình 
qua sồng, nhất định lời cầu nguyện chẳng bao giờ được đáp ứng. 
Nếu muốn qua sông, người đó phải cố gắng, tìm gỗ và làm một 
cái bè, tìm một cây cầu, hoặc làm một cái thuyên hay lội qua 
sông. Dù bằng cách nào đi nữa thì người đó phải ra tay làm việc 
mới qua sông được. Giống như vậy, nếu muốn vượt qua dòng 
sồng Luân Hồi, cầu nguyện không thôi chưa đủ. Người đó phải 
hết sức cố gắng bằng cách sống một cuộc đời đạo hạnh, kiềm 
chế dam mê, lắng đọng tâm tư, và quét sạch tất cả những bất 
tịnh và ô trược trong tâm. Chỉ lúc ấy, người đó mới đạt mục tiêu 


K. Sri. Dhammananda 


287 


cuối cùng. Cẩu nguyện suông không bao giờ mang ai tới mục 
tiêu cuối cùng được. 

Nếu cẩn cầu nguyện thì chỉ nên cẩu nguyện cho tâm thêm 
mạnh chứ không phải cẩu xin để được lợi lộc. Lời cẩu nguyện 
dưới đây của một thi sĩ nổi danh dạy chúng ta phải cầu nguyện 
như thế nào. 

Người Phật Tử hãy coi lời nguyện này như hành thiền để 
trau dồi tâm ý: 

“Đừng cho tôi nguyện cầu xỉn tránh thoát tai ương 
Mà chỉ để không sỢ khi đối đầu với chúng 
Đừng cho tôi khẩn cầu êm đi cơn đau đớn 
Mà chỉ để tim tôi vượt thắng đưỢc cơn đau 
Đừng cho tôi khát khao đưỢc cứu khỏi lo sầu 
Mà chỉ để kiên nhẫn thắng tự do ham muốn”. 


HÀNH THIỂN [BHAVANA] 

Hành thiền là phương pháp tâm lý để mở mang rèn luyện và 
thanh tịnh tâmý.^ 

Thay vì cầu nguyện, người Phật Tử hành thiền để trau dồi 
tâm ý, và phát triển tinh thẩn. Không ai có thể đạt Niết Bàn hoặc 
giải thoát mà không phát triển tâm ý qua thiền. Bất cứ một số 
lượng cồng đức nào cũng không thể giúp cho một người đạt 


4. Thiển theo Phật giáo chia làm hai loại: Thiển Định (hay Thiển Chỉ: Sa- 
matha Bhavana) và Thiển Tuệ (hay Thiển Quán: Vipassana Bhavana). Độc giả 
có thể tham khảo thêm trong cuốn Con đường Thiển Chỉ và Thiển Quán, tác 
giả: Henepola Gunaratana, dịch giả: Tỳ khưu Pháp Thông 



288 


Vì sao tin Phât 




được mục tiêu cuối cùng nếu tâm không được thanh lọc tương 
ứng. Đương nhiên một cái tâm không được huấn luyện rất khó 
nắm giữ, hay quyến dụ thuyết phục con người phạm tội lỗi, và 
trở thành nô lệ cho giác quan. Tưởng tượng và xúc cảm bao 
giờ cũng khiến con người lầm lạc nếu tâm trí không được huấn 
luyện đúng đắn. Người biết tu thiền có thể kiểm soát tâm mình 
khi bị các giác quan dẫn dắt sai lầm. 

Hầu hết những khó khăn mà chúng ta phải đương đẩu ngày 
nay là do tâm không được huấn luyện và trau dồi. Thiền đã được 
thiết lập để chữa trị các bệnh tâm và bệnh thân. Giới khoa học 

• X • • • • 

và những nhà tâm lý học lỗi lạc trên khắp thế giới đểu công nhận 
rằng khủng hoảng tinh thần, lo lắng, thống khổ, băn khoăn, căng 
thẳng, và sỢ hãi là những nguyên nhân của nhiều chứng bệnh 
như loét bao tử, viêm dạ dày, đau thần kinh, và bệnh tâm thần. 
Và cả đến những bệnh ẩn tàng sẽ càng ngày càng nặng thêm vì 
những tình trạng của các bệnh tâm thần như vậy. 

Khi nhận thức vê' “TÔI” quá ư bực bội, quá nhiều lo lắng, 
hay phiền muộn, kéo dài quá lâu hay quá căng thẳng, thì tình 
trạng xáo trộn phát triển nơi thân. Viêm và loét dạ dày, lao phổi, 
bệnh động mạch, và cả loạt những rối loạn chức năng là những 
sản phẩm của tâm thần và xúc cảm không quân bình. Về trường 
hợp các trẻ em, răng sâu và mắt có tật thường liên quan đến các 
rối loạn xúc cảm mà ra. 

Nhiều bệnh và rối loạn như thế có thể tránh được nếu ta có 
thể dành ít phút trong một ngày để làm lắng dịu các giác quan 
bằng thực hành thiển. Do thiếu hiểu biết nhiều người không 
tin việc này hoặc quá lười biếng không chịu hành thiền. Một số 


K. Sri. Dhammananda 


289 


người lại nói thiền chỉ phí phạm thì giờ. Chúng ta phải nhớ rằng 
tất cả giáo chủ tinh thẩn trên thế giới này đạt được đến mức độ 
cao nhất của lẽ sống đểu do tu tập thiển. Ngày nay các Ngài được 
hàng triệu người tôn kính do công trình phục vụ vĩ đại cho nhân 
loại bằng kiến thức và hạnh kiên nhẫn siêu việt mà các Ngài đạt 
được bằng tu tập thiền. 

Thiền không nên là một cồng việc bắt buộc phải “răng ng¬ 
hiến, tay siết” ; thiền phải là điểu gì lôi cuốn ta, cho ta tràn ngập 
niềm vui và cảm hứng. Chừng nào mà ta còn miễn cưỡng, thì 
ta chưa sẵn sàng hành thiền được. Thay vì hành thiền ta đã vi 
phạm bản chất thực sự của chúng ta. Thay vì để chúng thoải mái 
và tự nhiên qua đi, ta lại cứ giữ chặt cái ta, cái sức mạnh của ý 
muốn trong ta. Thiền theo đường lối như vậy trở thành trò choi 
của tham vọng, của phô trưong thành quả cá nhân. Thiển giống 
như tình yêu là một kinh nghiệm tự phát chứ không phải là điều 
bị bắt buộc hay đạt được bằng nỗ lực hăm hở. 

Cho nên Thiền Phật Giáo không ngoài mục đích đem tâm 
trở vê' hiện tại, vào một trạng thái hoàn toàn tỉnh thức, bằng 
cách quét sạch tất cả những chướng ngại đã được tạo ra bởi thói 
quen hay truyền thống. 

Đức Phật đạt Giác Ngộ do sự phát triển tâm ý của Ngài. Ngài 
không tìm đến sức mạnh thánh thẩn để giúp đỡ Ngài. Ngài đạt 
trí tuệ nhờ sự tự nỗ lực bằng tu thiền. Muốn tâm và thân lành 
mạnh, và muốn cuộc sống an lạc, ta phải học hỏi cách tu thiển. 


BẢN CHẤT CỦA ĐỜI SỐNG HIỆN ĐẠI 

Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới mà con 


290 


Vì sao tin Phât 




người làm việc cật lực cả về vật chất lẫn tinh thẩn. Nếu không 
hết sức làm việc, sẽ không có chỗ cho ta trong xã hội hiện đại 
này. Mọi nơi, mọi lúc đểu có cạnh tranh mạnh mẽ. Người này 
muốn hạ người kia trong mọi khía cạnh của cuộc sống, và con 
người không được nghỉ ngơi chút nào cả. Tâm là hạt nhân của 
đời sống . Khi không có an lạc và thư thái thực sự trong tâm, 
toàn bộ đời sống sẽ sụp đổ. Thông thường con người cố vượt 
qua đau khổ bằng cách thỏa mãn các giác quan: uống rượu, cờ 
bạc, ca hát và khiêu vũ - lúc nào cũng có ảo tưởng là họ thật sự 
vui hưởng hạnh phúc thực sự của đời sống. Kích động giác quan 
không phải là con đường thực sự để được nghỉ ngơi. Nếu chúng 
ta càng thỏa mãn giác quan bằng lạc thú nhục dục, càng ngày ta 
càng phải lệ thuộc vào giác quan. Thèm muốn thỏa mãn chẳng 
bao giờ chấm dứt. Con đường thực sự để buông thư, thoải mái là 
phải lắng đọng giác quan bằng sự kiểm soát tâm ý. Nếu chúng ta 
có thể kiểm soát tâm ý, chúng ta có thể kiểm soát được mọi thứ. 
Khi kiểm soát hoàn toàn được tâm và tâm được thanh tịnh, tâm 
sẽ giải thoát khỏi những xáo trộn tinh thẩn. Khi tâm giải thoát 
khỏi những xáo trộn tinh thần, tâm có thể nhìn thấy nhiều điều 
mà ta không thể nhìn thấy bằng mắt trần. Cuối cùng, chúng ta 
có thể đạt giải thoát và tìm thấy an lạc và hạnh phúc. 

Muốn hành thiển, ta phải cương quyết, cố gắng, và nhẫn 
nại. Không nên mong cẩu đạt được kết quả tức khắc. Chúng ta 
cần nhớ phải mất nhiều năm một người mới trở thành bác sĩ, 
luật sư, nhà toán học, triết gia, sử gia hoặc khoa học gia. Cũng 
giống như vậy, muốn thành một người hành thiền thuần thục, 
phải có một thời gian cho người đó kiểm soát được cái tâm lăng 


K. Sri. Dhammananda 


291 


xăng xao lãng và lắng đọng được giác quan. Hành thiền giống 
như bơi ngược dòng sông. Cho nên ta phải nhẫn nại đừng nản 
chí vì không thấy ngay kết quả. Đồng thời người hành thiển phải 
trau dồi giới đức. Nơi chốn thích hỢp cho việc thiển tập là một 
khía cạnh quan trọng khác. Người hành thiền phải có một đối 
tượng để thiển tập, nếu không có một đối tượng, cái tâm lăng 
xăng khó mà kiêm chế được. Đối tượng không được tạo tham, 
sân, ảo tưởng hay xúc động trong tâm người hành thiền. 

Khi chúng ta bắt đầu hành thiển, chúng ta điểu chỉnh lại 
tâm ý từ cách suy nghĩ cũ, thường bằng tưởng tượng, sang cách 
suy nghĩ mới lạ, không bị ngăn ngại. Trong lúc hành thiền khi 
chúng ta thở trong chánh niệm, chúng ta hít vào năng lượng vũ 
trụ. Khi chúng ta thở ra trong chánh niệm với tâm từ - Metta, 
chúng ta thanh lọc bầu không khí. ở đây, trí năng cần thiết để 
thắng lướt sự dao động về xúc cảm và tinh thần cũng như trực 
giác cẩn thiết để vượt qua sự giới hạn của trí thức, và sự trừu 
tượng của ý niệm. 

Chúng ta dành hầu hết thì giờ cho thân: nào ăn, nào mặc, 
nào tẩy sạch, tắm rửa, trang điểm, nghỉ ngơi, nhưng chúng ta 
dành bao nhiêu thì giờ cho tâm của chúng ta cũng vào những 
mục đích ấy? 

Một số người lấy hình ảnh Đức Phật làm đối tượng và tập 
trung vào hình ảnh này. Một số khác tập trung vào hơi thở vào 
và hơi thở ra. Dù là phương pháp nào đi nữa, nếu bất cứ ai cố 
gắng tu tập thiền, chắc chắn người ấy tìm được sự thoải mái. 
Thiền giúp ta rất nhiều để có sức khỏe tinh thần và vật chất và 
để kiểm soát tâm khi cẩn thiết. 


292 


Vì sao tin Phât 




Con người có thể giúp ích hữu hiệu nhất cho xã hội đơn 
giản bằng cách không làm các điểu tội lỗi. Tâm được rèn luyện 
và phát triển do thiển tập có thể giúp ích đắc lực nhất cho người 
khác. Thiển không làm mất thì giờ quý báu của con người. Tâm 
tiến bộ của người hành thiển có thể giải quyết rất nhiều khó 
khăn của nhân loại và rất hữu ích để soi sáng người khác. Thiển 
giúp cho ta sống an lạc dù nhiều xáo trộn đang lan tràn trong 
thế giới hiện đại này. Chúng ta không thể cầu mong được rút 
lui trong rừng sâu để sống trong tháp ngà - “xa hẳn đám đông 
điên loạn”. Bằng cách tu tập thiền đúng cách, chúng ta có thể có 
được một nơi chốn [trú xứ] cho sự quên lãng tạm thời. Thiển có 
mục đích huấn luyện con người để có thể đương đầu, hiểu biết 
và chiến thắng ngay trong thế giới này mà chúng ta đương sống. 
Thiền dạy chúng ta tự điểu chỉnh để có thể chịu đựng nhiều 
chướng ngại của cuộc sống trong thế giới hiện đại này. 

Một số người hành thiền để thỏa mãn những tham muốn 
vật chất; họ muốn đạt nhiều hơn nữa lợi lộc vật chất. Họ muốn 
dùng thiền để có một công việc tốt hơn. Họ muốn kiếm được 
nhiều tiền hơn nữa hoặc điểu động cồng việc làm ăn hữu hiệu 
hơn. Có lẽ họ không hiểu rằng mục đích của thiền không phải 
là tăng thêm mà là giảm bớt tham muốn. Những động lực thiên 
vê' vật chất không thích hợp cho thiển chính đáng, mục đích của 
thiển vượt ra ngoài những công việc giữa thế gian. Ta nên thiển 
tập để đạt một điểu gì mà cả đến tiền bạc cũng không sao mua 
hay mang lại được. 

Nhờ tu thiển, bạn có thể học hỏi cách tiếp xử như một người 
lịch thiệp dù bị những người khác quấy rầy. Nhờ thiển bạn biết 


K. Sri. Dhammananda 


293 


cách tìiư giãn thân thể, lắng đọng tâm tư; nội tâm an tĩnh và 
hạnh phúc. 

Giống như một máy xe bị khét nóng và hư hại sau khi đã 
chạy trong một thời gian dài, cẩn phải cho máy mát xuống để 
khỏi hư, cũng vậy tâm làm việc quá nhiều khi phải nỗ lực tinh 
thần đến một mức độ chịu đựng nào đó, thì chỉ nhờ hành thiển 
mới có sự buông thư, mát mẻ được. Thiển làm cho tâm thêm sức 
mạnh để kiểm soát xúc cảm của con người khi bị nhiễu loạn bởi 
các tư tưởng và cảm nghĩ tiêu cực như ghen ghét, sân hận, kiêu 
hãnh và đố kỵ. 

Tu thiền, bạn có thể biết chọn lựa quyết định thích hỢp khi 
bạn đến ngã tư cuộc đời, và đang bị lạc hướng không biết nên 
quay sang ngả nào. Những đức tính này không thể mua ở đâu 
được. Không có tiền của hay tài sản nào có thể mua được các 
đức tính ấy, mà chỉ do thiền bạn mới có được. Và cuối cùng, đối 
tượng tối hậu của thiển Phật Giáo là nhổ tất cả những ô trược 
trong tâm để đạt mục tiêu cuối cùng: Niết Bàn. 

Tuy nhiên, ngày nay người ta đã lạm dụng việc tu thiển. Họ 
muốn lập tức có kết quả nhanh chóng, giống như họ muốn được 
trả lại ngay vê' mọi điều mà họ làm trong đời sống hàng ngày. 
Trong Phật Giáo, cũng như trường hỢp của các văn hóa Đồng 
Phương khác, kiên nhẫn là một đức tính quan trọng nhất. Tâm 
phải được kiểm soát từ những mức độ thấp, và ta không nên cố 
gắng đem nó lên những trình độ cao hơn mà không có sự huấn 
luyện phù hỢp. Chúng ta đã nghe nói về các nam nữ thanh niên 
quá cuồng nhiệt, có những thể hiện phàm tục vì họ đã áp dụng 
thái độ sai lẩm vê' thiển. Thiền là đường lối dịu dàng để chiến 


294 


Vì sao tin Phât 


thắng những ô trược làm tâm sa đọa. Nếu họ muốn “thành công” 
hay đạt “thành quả” để khoe khoang với người khác là đã đạt 
được những mức độ thiển như thế này thế kia, họ đã lạm dụng 
phương pháp trau dồi tinh thẩn. Ta phải rèn luyện giới hạnh, 
phải hiểu rõ ràng rằng muốn thành cồng trong kỷ luật thiển, 
những thành quả thế tục không được coi ngang với sự phát triển 
tâm linh. Một cách lý tưởng nên hành thiển dưới sự hướng dẫn 
của một vị thầy có kinh nghiệm để giúp đỡ thiền sinh trên con 
đường học tập đúng cách. Nhưng trên tất cả, ta không bao giờ 
nên vội vã để đạt thành quả quá nhiều quá nhanh. 

Ý NGHĨA VÀ TỤNG KINH PARITTA [KINH HỘ TRÌ] 

Tụng Paritta là đọc một vài đoạn trong Kinh do Đức Phật nói 
ra bằng tiếng Palỉ để cầu an và chúc phúc các đệ tử thành tâm. 

Tụng Paritta hay Tụng Kinh Hộ Trì là cách hành trì rất phổ 
biến của Phật Giáo trên toàn thể thế giới, nhất là tại các xứ Phật 
Giáo Nguyên Thủy mà tiếng Pali được sử dụng để đọc tụng. Nhiều 
bài kinh quan trọng từ giáo lý căn bản của Đức Phật được chọn ra 
do các đệ tử của Ngài. Nguồn gốc những kinh này được ghi vào 
khoảng hai nghìn năm qua trên những lá “ola” [lá bối]. Sau này, 
những kinh này được sưu tập vào một cuốn gọi là “ Parỉtta Kinh 
Hộ trì”. Tên những bộ kinh nguyên thủy được chọn ra là Anguttara 
Nikaya (Tăng Chi Bộ Kinh), Maịịhima Nikaya (Trung Bộ Kinh), 
Digha Nikaya (Trường Bộ Kinh), Samyutta Nikaya (Tương ưng 
Bộ Kinh) và Khuddaka Nikaya (Tiểu Bộ Kinh) trong Kinh Tạng. 

Những kinh mà người Phật Tử tụng để cầu an được gọi là 
Paritta Kinh Hộ Trì. Nơi đây “cẩu an” có nghĩa là tự chúng ta bảo 


K. Sri. Dhammananda 


295 


vệ khỏi các hình thái của ma quỷ, bất hạnh, đau ốm, và ảnh hưởng 
của những hệ thống hành tinh cũng như để đặt tin tưởng nơi tâm. 
Tiếng vang của lời tụng tạo bầu không khí vui tươi khắp vùng. 
Nhịp điệu trong lúc tụng cũng rất quan trọng. Ta có thể nhận thấy 
khi các thầy tỳ kheo tụng những kinh ấy, âm điệu thay đổi để hòa 
hỢp với loại kinh dành cho những đoạn khác nhau. Người ta đã 
sớm thấy được rằng trong suốt quá trình phát triển tinh thần một 
số các âm điệu của giọng tụng có thể tạo được những trạng thái 
tâm lý an lạc và thanh thản rất có ý nghĩa trong tâm thức những 
người đang thành khẩn lắng nghe. Hơn nữa, giọng trầm bổng kêu 
gọi đến chư thiên, trong khi một số âm điệu tạo nhiều ảnh hưởng 
đến chúng sinh thấp kém như súc vật, rắn, hoặc ma, hoặc quỷ. 
Cho nên một âm điệu êm dịu và đúng cách là một khía cạnh quan 
trọng của việc tụng kinh Paritta. 

Việc sử dụng các nhịp điệu này không phải chỉ giới hạn 
riêng cho Phật Giáo. Trong mọi tôn giáo, khi các tín đồ đọc 
tụng lời cầu nguyện của họ qua kinh thánh, họ cũng áp dụng 
những nhịp điệu. Chúng ta có thể nhận thấy việc này khi nghe 
Kinh Quran đọc bởi người Hồi Giáo và Kinh Vệ Đà [Veda] 
tụng bởi các nhà tu thuộc Ấn Độ Giáo bằng tiếng Phạn. Một 
vài bài tụng rất hay cũng được hành trì tại một số giáo phái Cơ 
đốc, nhất là Gia Tô La Mã và hệ phái Chính Thống Giáo Hy 
Lạp. 

Khi các kinh được tụng đọc, ba oai lực lớn và hùng mạnh 
được kích hoạt. Đó là sức mạnh của Phật, Pháp và Tăng. Phật 
Giáo là sự phối hợp của “Tam Bảo” này và khi cùng cầu nguyện 
có thể mang phúc lành to lớn cho nhân loại. 


296 


Vì sao tin Phât 




(1) Phật: Đức Phật đã trau dồi tất cả những phẩm hạnh cao 
quý, trí tuệ và giác ngộ, đã phát triển sức mạnh tinh thẩn và trao 
cho chúng ta Giáo Lý cao thượng của Ngài. Dù Đấng Đạo Sư 
không còn hiện diện với chúng ta, Giáo Lý của Ngài vẫn được 
lưu truyền cho phúc lợi của nhân loại. Cũng giống như người 
khám phá ra điện đã không còn nữa, nhưng cách sử dụng kiến 
thức của ồng, hiệu quả trí tuệ của ồng vẫn còn với chúng ta. 
Nguồn ánh sáng mà chúng ta được hưởng ngày nay là kết quả 
trí tuệ của ông. Những khoa học gia khám phá ra năng lượng 
nguyên tử đã không còn nữa, nhưng kiến thức của họ vẫn ở với 
chúng ta. Cũng giống như vậy, Giáo Lý Cao Quý cho chúng ta 
do trí tuệ và giác ngộ của Ngài, là sức mạnh hữu hiệu nhất cho 
ta nguồn cảm hứng. Khi bạn nhớ tới Ngài, kính trọng Ngài, bạn 
phát triển tin tưởng nOi Ngài. Khi bạn đọc tụng hay nghe những 
lời do Ngài thốt ra, bạn cầu mong sức mạnh ở nOi phước báu 
của Ngài. 

(2) Pháp: Giáo Pháp là oai lực của chân lý, cồng bằng và 
hòa bình khám phá ra bởi Đức Phật, oai lực này mang niềm an 
ủi tinh thần đến cho những thiện tín thuần thành để duy trì an 
lạc và hạnh phúc. Khi bạn mở rộng lòng từ bi, thành tâm và hiểu 
biết, sức mạnh của Giáo Pháp sẽ bảo vệ bạn và giúp bạn phát 
triển tín tâm vững mạnh hOn nữa. Rồi tâm tự nó trở thành một 
sức mạnh lớn để bảo vệ chính bạn. Khi biết bạn là người duy trì 
Giáo Pháp, mọi người và các chúng sinh khác sẽ kính trọng bạn. 
Sức mạnh của Pháp bảo vệ bạn khỏi các loại ảnh hưởng xấu và 
các sức mạnh tội lỗi. Những ai không hiểu được oai lực của Pháp 
và không biết làm sao sống theo Pháp, thường bao giờ cũng tự 


K. Sri. Dhammananda 


297 


đẩu hàng trước tất cả những hình thức của mê tín dị đoan và tự 
lệ thuộc vào ảnh hưởng của nhiều loại thượng đế, ma quỷ, và 
sức mạnh thần bí bắt họ phải thi hành những nghi thức và nghi 
lễ kỳ quặc. Cách hành trì như vậy, chỉ làm tăng trưởng nơi họ 
nhiều sỢ hãi và ngờ vực phát sinh từ vồ minh. Nhiều số tiền lớn 
đã chi dùng trong các hình thức trên, nhưng người đã vun bồi 
được tín tâm nơi Giáo Pháp thì dễ dàng tránh khỏi được việc 
này. Pháp cũng được mô tả là “thiên nhiên” hay “hiện tượng 
tự nhiên” và “định luật vũ trụ”. Những ai đã biết bản chất của 
những sức mạnh ấy, có thể tự bảo vệ nhờ Giáo Pháp. Khi tâm 
được thanh tịnh bằng sự hiểu biết hoàn hảo, các xáo trộn không 
thể tạo sỢ hãi trong tâm được. 

(3) Tăng: Tăng Già tức đoàn thể thánh thiện của các vị tăng 
đã từ bỏ đời sống thế tục để phát triển sự nghiệp trí tuệ. Chư tăng 
được coi là đệ tử của Đức Phật, đã trau dồi các phẩm hạnh cao cả 
để đạt thánh quả hoặc A La Hán quả. Chúng ta dâng lòng thành 
kính tới cộng đồng Tăng Già, là các vị đang thừa hành nhiệm vụ 
chăm lo bảo vệ và truyền bá Giáo Pháp cho thế giới từ trên 2500 
năm qua. Những cồng đức cống hiến bởi cộng đồng Tăng Già 
đã hướng dẫn nhân loại sống một cuộc đời chánh đáng và cao 
thượng. Những cồng đức ấy là mối liên lạc sống động với Bậc 
Đại Giác đã mang thông điệp đến cho chúng ta qua lời tụng thốt 
ra từ kim khẩu Ngài. 

Tụng kinh chúc phúc khởi sự từ thời Đức Phật. Sau này tại 
nhiều xứ Phật Giáo như Sri Lanka, Thái và Miến Điện, cách hành 
trì này được phát triển thêm nữa bằng cách tụng niệm kéo dài 
suốt cả đêm hay một vài ngày. Với tâm thành tín cao độ, Phật Tử 


298 


Vì sao tin Phât 


tham dự các khóa tụng kinh bằng cách hết sức chú ý lắng nghe. 
Trong nhiều dịp Đức Phật và các đệ tử của Ngài tụng kinh để 
an ủi tinh thần những người đau khổ vì bệnh dịch, nạn đói, đau 
yếu và các thiên tai khác. Có lẩn Đức Phật được biết một đứa bé 
mắc bệnh do ảnh hưởng của tà ma, Đức Phật đã chỉ thị cho chư 
tăng tụng kinh để bảo vệ đứa bé thoát khỏi sức mạnh của chúng. 

Khóa lễ tụng kinh cầu phước rất hữu hiệu. Đưong nhiên 
có những trường hỢp, tụng niệm không kết quả vì nạn nhân đã 
phạm một số nghiệp rất xấu. Tuy nhiên một số nghiệp xấu nhẹ 
có thể qua được nhờ oai lực của âm ba vang động phối hợp với 
những đức hạnh và lòng từ bi cao cả của các vị thánh thiện tụng 
niệm. Điểm này, sự vượt qua được nghiệp quả xấu không có 
nghĩa là nhổ hết cả nghiệp quả, mà chỉ tạm thời đình chỉ nghiệp 
quả đó thôi. 

Những thiện tín thường khi bị quá sức hay mệt mỏi, cảm 
thấy khuây khỏa và bình tĩnh sau khi nghe tụng kinh. Kinh 
nghiệm trên không giống như trường hợp nghe nhạc vì nhạc có 
thể làm cho tâm kích động và xúi giục cảm xúc của người nghe 
mà không tạo được lòng thành tâm và tin tưởng. 

Trong hOn 2500 năm qua, những người Phật Tử thuần 
thành đã kinh nghiệm những hiệu quả tốt lành do tụng kinh. 
Chúng ta nên hiểu thế nào và tại sao những lời thốt ra từ kim 
khẩu Đức Phật với mục đích chúc phúc lại quá hữu hiệu ngay cả 
sau khi Ngài đã nhập diệt. Trong giáo lý của Đức Phật ghi nhận 
là từ khi Ngài có hoài bão trở nên một Đức Phật, trong những 
tiền kiếp của Ngài, Ngài đã hết sức duy trì nguyên tắc đặc biệt là 
không “nói dối”. Không lạm dụng và không sử dụng sai lệch lời 


K. Sri. Dhammananda 


299 


nói, Ngài nói năng từ tốn, không làm tổn thương đến cảm nghĩ 
của người khác. Sức mạnh của Chân Lý trở thành nguồn oai lực 
trong những lời do Đức Phật thốt ra với lòng từ bi rộng lớn. Tuy 
nhiên, sức mạnh của lời Đức Phật không thôi không thể bảo 
đảm phước lành nếu không có sự thành tâm và hiểu biết của 
người Phật Tử thuần thành. 

Hiệu quả huyền diệu chứng nghiệm bởi nhiều người trong 
việc tự khỏi bệnh và các xáo trộn tinh thẩn qua trung gian của 
Kinh Phật, khiến cho họ mở mang niềm tin và lòng tin tưởng 
trong hình thức khóa lễ tụng niệm này. 

PHẬT TỬ CÓ TÔN THỜ THẨN TƯỢNG KHÔNG? 

Phật Tử không tôn thờ thần tưỢng mà là tôn thờ lý tưởng 

Mặc dù người Phật Tử theo tập tục giữ hình ảnh Đức Phật 
để tỏ lòng tôn kính Ngài, nhưng họ không phải là người tôn thờ 
thần tượng. Sùng bái thần tượng thông thường có nghĩa là dựng 
lên hình ảnh của nam hay nữ thẩn không biết rõ nào đó trong 
nhiều kiểu và cỡ khác nhau, và cầu nguyện thẳng với các hình 
ảnh ấy. Người cẩu nguyện xin thần linh hướng dẫn và bảo vệ họ. 
Họ cẩu xin nam hay nữ thẩn ban cho họ sức khỏe, của cải, tài 
sản, và cung cấp cho họ những nhu cầu cần thiết, họ xin được 
tha tội. 

Việc lễ lạy hình ảnh Đức Phật lại là một vấn đê' hoàn toàn 
khác hẳn. Phật Tử tôn kính hình ảnh Đức Phật là một hành 
động để tỏ thiện ý tới một bậc thánh thiện cao cả, uyên bác, 
nhân đức, và từ bi nhất chưa từng có trên thế giới này. Đó là 
một sự kiện lịch sử vì con người vĩ đại này đã sống trên thê giới 


300 


Vì sao tin Phât 




và đã triệt để phục vụ nhân loại. Sự lễ lạy Đức Phật thực sự có 
nghĩa dâng lòng kính trọng, tán tụng và thành tâm lên Ngài, và 
lên những gì mà Ngài tượng trưng chứ không phải lên một hình 
tượng bằng đá hay bằng kim khí. 

Hình ảnh của Ngài chỉ là thị giác giúp hồi tưởng tới Đức 
Phật trong tâm và quán tưởng tới những phẩm hạnh vĩ đại của 
Ngài đã gây cảm hứng cho triệu triệu người từ thế hệ này đến 
thế hệ khác khắp tất cả thế giới văn minh. Phật Tử dùng hình 
tượng Ngài như một biểu tượng tồn giáo và là một đối tượng để 
tâm tập trung tinh thần hầu đạt bình an trong tâm khảm. Khi 
người Phật Tử nhìn vào hình ảnh Đức Phật, họ dẹp ra một bên 
tư tưởng đấu tranh, và chỉ nghĩ đến an lạc, thanh thản, bình 
tĩnh, và tịch tịnh. Tượng Ngài giúp cho tâm hồi tưởng đến con 
người vĩ đại này, và truyền cảm hứng cho các người thành tâm 
theo gương sáng và chỉ thị của Ngài, người Phật Tử thuần thành 
cảm thấy như Vị Giáo Chủ có mặt trong hiện tại. Cảm nghĩ này 
khiến hành động lễ lạy của họ trở nên sống động và có ý nghĩa. 
Hình ảnh thanh tịnh của Đức Phật gây ảnh hưởng và cảm hứng 
để họ giữ vững chánh đạo vê' giới hạnh và tư tưởng. 

Người Phật Tử hiểu biết không bao giờ xin ân huệ từ hình 
tượng Đức Phật và cũng chẳng bao giờ xin được tha thứ vê' 
những lỗi lẩm đã phạm. Người Phật Tử hiểu biết luôn luôn cố 
gắng kiểm soát tâm mình, theo lời khuyên của Đức Phật để dứt 
bỏ những đau khổ thế tục, và tìm được sự giải thoát. 

Người nào chỉ trích hình thức lễ bái thẩn tượng của người 
Phật Tử đã giải thích sai lầm vê' những gì người Phật Tử làm. 
Nếu người ta có thể cất những bức ảnh của cha mẹ hay ông bà 


K. Sri. Dhammananda 


301 


để làm kỷ niệm dấu yêu, nếu người ta có thể giữ các bức hình 
của các vua, hoàng hậu, thủ tướng, những anh hùng, triết gia, và 
thi hào vĩ đại, thì chắc chắn không có lý gì tại sao người Phật Tử 
không thể giữ hình tướng vị Giáo Chủ của họ để tưởng nhớ và 
tồn kính Ngài. 

Có gì hại nếu người ta đọc tụng một vài câu kệ tán dương 
các phẩm hạnh cao cả của Vị Giáo Chủ của họ? Nếu người ta có 
thể đặt các vòng hoa trên các mộ của người thân yêu để bẩy tỏ 
lòng biết ơn, có điểu gì hại nếu người Phật Tử dâng cúng một vài 
bồng hoa, nén nhang, trầm hương V.V.. lên vị Đạo Sư kính mến 
của họ, người đã hiến dâng cả cuộc đời để giúp đỡ nhân loại khổ 
đau? Người ta đã tạc tượng các anh hùng chiến thắng mà thật ra 
chính là những kẻ giết người, những người chịu trách nhiệm vê' 
cái chết của cả triệu triệu người vồ tội. Để giữ được uy quyển, 
những kẻ chiến thắng đó đã phạm tội giết người bằng hận thù, 
tàn bạo và tham lam. Họ đã xâm chiếm các quốc gia nghèo nàn 
và tạo biết bao khổ đau không thể kể hết được, chiếm hữu đất 
đai, tài sản và gây bao tàn phá cho người vô tội. Nhiều kẻ chiến 
thắng này được coi như anh hùng quốc gia; các cuộc lễ kỷ niệm 
được tổ chức cho họ, và hoa được dâng trên bia mộ họ. Có sai 
quấy gì không nếu người con Phật dâng lòng thành kính lên Vị 
Đạo Sư đã được thế giới vinh danh, người đã hy sinh lạc thú trần 
gian để tìm Giác Ngộ và chỉ cho mọi người Con Đường Giải 
Thoát? 

Hình ảnh là tiếng nói của tiềm thức. Cho nên hình ảnh của 
Vị Giác Ngộ thường tạo trong nội tâm ta như một hiện thân của 
toàn hảo, hình ảnh xuyên thấu vào chiểu sâu của tâm thức (nếu 


302 


Vì sao tin Phât 


đủ mạnh) có thể hoạt động như một cái thắng tự động chống 
lại những thôi thúc dao động. Sự quán tưởng tới Đức Phật tạo 
niềm hỉ lạc, làm tâm sung mãn, và nâng con người ra khỏi trạng 
thái bồn chồn, căng thẳng và khủng hoảng. Như vậy lễ bái Đức 
Phật không phải là lời cầu nguyện theo nghĩa thông thường mà 
là thiền. Cho nên, không phải tôn sùng thẩn tượng mà là tôn 
sùng lý tưởng. Do đó người Phật Tử có thể tìm thấy sức mạnh 
sung mãn để xây đắp chốn linh thiêng cho đời mình. Người Phật 
Tử thanh lọc tấm lòng cho đến khi cảm thấy xứng đáng được 
mang hình ảnh ở noi linh thiêng sâu thẳm nhất. Người Phật Tử 
dâng lòng tôn kính lên bậc vĩ nhân được tượng trưng bằng hình 
ảnh. Họ cố gắng đạt cảm hứng từ nhân phẩm cao quý của Ngài 
và tích cực noi gương Ngài. Người Phật Tử không coi hình ảnh 
Đức Phật như một thẩn tượng chết bằng gỗ hay bằng kim khí, 
hay bằng đất sét. Hình ảnh đó tượng trưng một cái gì sống động 
cho những ai hiểu biết và được thanh tịnh về tư tưởng, lời nói và 
hành vi của mình. 

Hình ảnh của Đức Phật không ngoài gì hơn là biểu tượng 
các phẩm hạnh vĩ đại của Ngài. Không phải là trái tự nhiên mà 
sự tôn kính sâu xa Đức Phật đã được bẩy tỏ trong một vài tác 
phẩm nghệ thuật điêu khắc tuyệt mỹ mà thế giới từng biết đến. 
Thật cũng khó hiểu tại sao một số người lại hạ thấp những ai 
dâng lòng tôn kính lên hình ảnh tượng trưng các bậc đạo sư 
thánh thiện. 

Hình ảnh trầm lặng và thanh thoát của Đức Phật là một 
quan niệm chung vê' cái đẹp lý tưởng. Hình ảnh của Đức Phật 
là tài sản chung cao quý của các nhà văn hóa Á Châu. Không 


K. Sri. Dhammananda 


303 


có hình ảnh của Đức Phật, nơi đâu ta có thể tìm thấy được một 
nhân phẩm thanh tịnh, sáng chói và đầy tinh thẩn giải thoát? 

Không những chỉ người Á Châu hay Phật Tử trân trọng 
hình ảnh Đức Phật. Anatole Prance trong cuốn tự thuật của ông 
viết: “Vào ngày 1 Tháng 5 năm 1890, tồi may mắn đến thăm 
Viện Bảo Tàng Paris. Nơi đây có các tượng thẩn thánh Á Châu 
ngồi trong thầm lặng và đơn giản, mắt tồi bỗng nhiên hướng vê' 
bức tượng Đức Phật đang ra hiệu cho nhân loại khổ đau biết mở 
tâm hiểu biết và từ bi. Nếu có một vị thượng đế nào đang đi trên 
trái đất này, tồi cảm thấy phải là Ngài. Tôi cảm thấy giống như 
đang quỳ xuống bên Ngài, và cẩu nguyện với Ngài như với một 
vị Thượng Đế’. 

Trong thời kỳ chiến tranh Thê giới thứ 2, có một vị tướng 
lãnh tặng bức hình Đức Phật cho thủ tướng Anh Winston Chur- 
chiU. Vị tướng này nói: “Nếu tâm ông bị xao xuyến và bối rối, tôi 
muốn ông hãy nhìn bức hình này, ồng sẽ thấy tâm ông được lắng 
dịu”. Điểu gì đã làm bức thông điệp của Đức Phật lồi cuốn được 
những con người đã trau dồi trí thức? Có lẽ ta tìm được câu trả 
lời nơi vẻ thanh thoát của hình ảnh Đức Bổn Sư. 

Không phải bằng màu sắc và đường nét mà người ta thể 
hiện niêm tin của mình nơi Đức Phật và sự từ bi trong Giáo Lý 
của Ngài. Bàn tay con người đã rèn tạc kim khí và thạch đá để 
tạo hình Đức Phật là một trong những sáng tạo vĩ đại nhất của 
thiên tài nhân loại. Hãy chiêm ngưỡng bức tượng trứ danh tại 
Abhayagiri Vihara ở Sri Lanka, hay bức tượng Phật tại Sarnah, 
hay những tượng trứ danh tại Boro-budur. Mắt đầy ánh từ bi, và 
bàn tay biểu hiện tâm vô úy, thiện chí và ân phước, bàn tay như 


304 


Vì sao tin Phât 




đang gỡ mối dây tư tưởng, hay như đang vẫy gọi trần gian đến 
chứng kiến việc tìm thấy Chân Lý của Ngài. Giáo Pháp đi đến 
đâu thì hình ảnh của Vị Đại Đạo Sư đi đến đấy, không chỉ là một 
vật dụng để sùng bái mà cũng là một đối tượng để thiền và tôn 
kính. Keyserling nói: “Tôi biết trên thế gian này không có cái gì 
hùng vĩ hOn hình ảnh Đức Phật. Hình ảnh ấy là một hiện thân 
tuyệt đối toàn hảo của tinh thần trong lãnh vực thị giác”. 

Một đời sống thật cao đẹp, một con tim thật trong sạch 
và khả ái, một cái tâm thật sâu sắc và giác ngộ, một nhân cách 
truyền cảm và vị tha - một cuộc sống toàn bích như vậy, một 
tấm lòng từ ái như vậy, một cái tâm trầm tĩnh như vậy, một nhân 
cách thanh tịnh như vậy quả thực đáng được tồn kính, đáng 
được vinh danh, đáng được cúng dường. Đức Phật là sự toàn 
bích cao cả nhất của nhân loại. 

Hình ảnh Đức Phật là một biểu tượng tôn giáo, không phải 
của một người, mà của Phật Quả mà tất cả ai cũng có thể đạt 
được dù chỉ có một số ít thực hiện điểu đó. Phật Quả không phải 
chỉ cho một người mà cho nhiều người: “Chư Phật thời quá khứ, 
chư Phật vị lai, Đức Phật hiện tại; mỗi ngày tồi thành kính tồn 
thờ”. 

Tuy nhiên không bắt buộc là mỗi người Phật Tử đểu phải có 
tôn tượng Đức Phật để tu hành. Những ai có thể kiểm soát được 
tâm ý và giác quan, vẫn có thể tu tập không cần đến hình ảnh 
làm đối tượng. Nếu người Phật Tử thật sự muốn chiêm ngưỡng 
Đức Phật với tất cả vẻ uy nghi lộng lẫy vê' nhân dáng, lý tưởng 
của Ngài, thì phải đem giáo lý của Ngài mà tu tập trong đời sống 
hàng ngày. Chính do sự thực hành giáo pháp của Ngài mà họ có 


K. Sri. Dhammananda 


305 


thể đến gần Ngài hơn, và cảm thấy sự chói sáng tuyệt vời của trí 
tuệ và từ bi bất diệt của Ngài. Chỉ kính trọng hình ảnh mà không 
theo Giáo Lý Tối Thượng của Ngài thì không phải là con đường 
tìm giải thoát. 

Chúng ta cũng phải nỗ lực để hiểu tinh thần Đức Phật. Giáo 
lý của Ngài là con đường duy nhất cứu độ thế giới xáo trộn này. 
Mặc dù khoa học và kỹ thuật đã tiến bộ vượt bực, con người trên 
thế giới ngày nay vẫn đẩy sỢ hãi, lo âu và thất vọng. Câu giải đáp 
cho thế giới sồi động của chúng ta nằm trong Giáo Lý của Đức 
Phật. 


Ý NGHĨA CỦA Sự TIẾT ĐỘ ĂN UỐNG 

Nhiều người trên thế giới bị chết bất thần vì ăn quá độ. 

Trong Phật Giáo, tiết độ ăn uống được coi như một phương 
pháp thực hành tự thu thúc. Đức Phật khuyên các tỳ kheo không 
nên ăn thực phẩm đặc (nặng) [chỉ được phép dùng thực phẩm 
lỏng như nước trái cây,...] sau giờ ngọ (12 Giờ trưa). Cư sĩ tu Bát 
Quan Trai vào ngày rằm cũng không dùng thực phẩm nặng sau 
giờ ngọ. 

Đôi khi có những lời phê bình cho cách tu tập này là lập dị. 
Đây không phải là những kiểu lập dị của tồn giáo mà là sự hành 
trì căn cứ trên tuệ giác vê' giới đức và tâm lý. 

Trong Phật Giáo, tiết độ ăn uống là giai đoạn khởi đầu 
cho tinh thần kỷ luật tự giác để trau dồi hạnh thu thúc. Trong 
mỗi tồn giáo đều có một phương thức tiết độ ăn uống. Giảm 
khẩu phần ăn và hy sinh một bữa trong một ngày hay trong 


306 


Vì sao tin Phât 




một thời gian, chúng ta có thể đóng góp thực phẩm cho người 
đói hay cho những người thiếu thốn không có đủ bữa cơm 
hàng ngày. 

Leon Tolstoy viết: “Kẻ ăn quá nhiều không thể tranh đấu 
chống lại lười biếng, kẻ tham ăn và biếng nhác không bao giờ 
có thể tranh đấu chống lại nhục dục”. Cho nên, theo tất cả giáo 
lý vê' giới đức, nỗ lực vê' tự kiềm chế bắt đầu với việc tranh đấu 
chống lại tính tham ăn, bắt đẩu với sự tiết độ ăn uống cũng như 
điểu kiện đầu tiên cho một cuộc sống tốt đẹp là tự kiềm chế, 
vậy điểu kiện đầu tiên của cuộc sống tự kiềm chế là tiết độ ăn 
uống. 

Các bậc hiển triết tại nhiều quốc gia thực hành hạnh tự 
kiềm chế bằng một phương thức tiết độ ăn uống có quy củ, và 
đã đạt được đỉnh cao tinh thần không thể tưởng tượng được. 

Một nhà tu khổ hạnh bị đánh đập và tra khảo, tay và chân 
bị cắt do lệnh của một vị vua ngông cuồng. Nhưng nhà tu khổ 
hạnh này, theo chuyện trong Phật Giáo, đã chịu đựng tra tấn 
bình thản không chút gì giận dữ hay sân si. Người đạo hạnh 
như vậy đã phát triển sức mạnh tinh thần do sự diệt dục. 

ĂN CHAY 

Ta không nên phán đoán sự thanh tịnh hay hất tịnh của một 
người đơn giản hằng cách chỉ nhìn xem người ấy ăn gì. 

Trong Kinh Amagandha, Đức Phật nói: 

“Chẳng phải kiêng ăn thịt, chẳng phải nhịn ăn, chẳng phải 
lõa thể, 


K. Sri. Dhammananda 


307 


Chẳng phải cạo đầu, chẳng phải bện tóc, chẳng phải trát đất, 

Chẳng phải da xù xì, chẳng phải thờ thần lửa 

Chẳng phải tự hành xác nơi đây trong thế giới này 

Chẳng phải thánh ca, chẳng phải hiến cúng, chẳng phải tế 
thần 

Chẳng phải hội mừng mùa màng 

Có thể làm một kẻ tâm đẩy hoài nghi trở thành trong sạch.” 

Ăn cá hay ăn thịt tự nó không làm cho một người trở thành 
bất tịnh. Một người tự làm mình không trong sạch bởi niềm tin 
mù quáng, gian dối, thèm muốn, tự đề cao, ô danh và những 
dụng ý tội lỗi. Do những tư tưởng và hành động xấu xa của 
mình tự làm mình bất tịnh. Không có một giới luật khắt khe nào 
trong Phật Giáo nói là tín đồ của Đức Phật không nên ăn cá thịt. 
Đức Phật chỉ khuyên là không nên liên quan vào việc giết chóc 
có dụng ý hoặc không nên yêu cẩu người khác giết bất cứ chúng 
sinh nào cho mình. Tuy nhiên những ai ăn chay và không ăn thịt 
của thú vật đáng được ca ngợi. 

Mặc dù không chủ trương các thầy tu phải ăn chay, Đức 
Phật vẫn khuyên các thầy không nên ăn mười loại thịt vì sự tôn 
trọng và bảo vệ cho chính các thầy. Mười loại thịt ấy là: người, 
voi, ngựa, chó, rắn, sư tử, hổ, báo, gấu, linh cẩu. Một số các thú 
vật tấn công người khi chúng ngửi mùi thịt sống cùng loại với 
chúng. (Vỉnaya Pỉtaka - Tạng Luật) 

Một đệ tử của Ngài là Đê' Bà Đạt Đa yêu cẩu Đức Phật bắt 
các đệ tử của Ngài ăn chay, nhưng Ngài từ chối. Vì Đạo Phật là 
một tôn giáo tự do, nên Ngài khuyên là để cá nhân các đệ tử tự 


308 


Vì sao tin Phât 




mình quyết định việc ăn chay. Rõ ràng Đức Phật không coi việc 
ấy là một luật lệ đạo lý quan trọng. Đức Phật cũng không đả 
động gì vê' vấn đê' ăn chay của các cư sĩ Phật Giáo trong giáo lý 
của Ngài. 

Ịivaka Komarabhacca, một vị lưong y bàn thảo vê' vấn đê' 
tranh luận này với Đức Phật: “Bạch Đức Thê Tồn, con có nghe 
thấy rằng thú vật bị giết để dành cho Ẩn Sĩ Cồ Đàm, và Ẩn Sĩ 
Cồ Đàm cố ý ăn thịt thú vật bị giết để dành cho Ngài. Thưa Thế 
Tôn, có phải người ta nói thú vật bị giết là để cho Ẩn Sĩ Cồ Đàm, 
và Ẩn Sĩ Cồ Đàm cố ý ăn thịt thú vật bị giết vì mục đích để dâng 
cho Ngài Cồ Đàm. Họ buộc tội sai cho Đức Phật phải không? 
Hay đó là họ nói sự thật? Những lời tuyên bố và những lời giải 
thích thêm của Ngài phải chăng là đê' tài bị người khác báng 
nhạo bằng một thái độ nào đó?” 

“Này Ịivaka, những ai nói: “Thú vật bị giết là để cho Ẩn Sĩ 
Cồ Đàm, và Ẩn Sĩ Cồ Đàm cố ý ăn thịt thú vật bị giết để dâng 
cho mình”, không nói đúng điểu ta nói, họ đã buộc tội ta không 
đúng. Này Ịivaka, ta đã nói là không nên ăn thịt, nếu nhìn thấy, 
nghe thấy hay nghi ngờ thịt đó do thú vật bị giết để dâng cho các 
thầy tỳ kheo. Ta cho phép các thầy tỳ kheo dùng thịt trong ba 
điểu kiện: Nếu không nhìn thấy, không nghe và không nghi ngờ 
thịt do thú vật bị giết để cung cấp cho các thầy tỳ kheo” (Kinh 
Jỉvaka). 

Trong một số quốc gia, Phật Tử Trường Phái Đại Thừa chỉ 
ăn chay. Sự tuân hành này dưới danh nghĩa tôn giáo đáng tán 
dưong nhưng chúng ta phải nhấn mạnh là họ cũng không nên 
buộc tội những người không ăn chay. Họ phải hiểu rằng không 


K. Sri. Dhammananda 


309 


có giới luật trong Giáo Lý nguyên thủy của Đức Phật bắt tất cả 
người Phật Tử phải ăn chay Chúng ta phải nhận thức Phật Giáo 
là con đường Trung Đạo. Phật Giáo là một tồn giáo tự do, và lời 
khuyên của Đức Phật là không cẩn thiết đi đến cực đoan để thực 
hành lời Ngài dạy 

Ăn chay không thôi không thể giúp cho một người trau dồi 
nhân phẩm. Có những người mộ đạo thuần thành khả ái, nhã 
nhặn và lễ phép trong số những người không ăn chay. Cho nên 
ta nên bỏ qua quan điểm là một người trong sạch, mộ đạo thì 
phải ăn chay. 

Mặt khác, nếu bất cứ ai nghĩ rằng con người nếu không ăn 
thịt cá thì không thể sống khỏe mạnh, không cần thiết phải theo 
điểu đó vì không đúng; hàng triệu người ăn chay trên khắp thế 
giới mạnh hơn và có sức khỏe hơn những người ăn thịt. 

Những ai phê bình Phật Tử ăn thịt không hiểu thái độ của 
đạo Phật vê' thực phẩm. Mỗi chúng sinh cần có thực phẩm. 
Chúng ta ăn để sống. Như vậy con người cẩn phải cung cấp cho 
thân xác thực phẩm cẩn thiết để giữ cho được khỏe mạnh và có 
đủ năng lực làm việc. Tuy nhiên, do kết quả của sự gia tăng của 
cải, càng ngày càng nhiều người, nhất là trong các quốc gia phát 
triển, đơn giản ăn để thỏa mãn khẩu vị của họ. Nếu ta tham đắm 
vào bất cứ loại thực phẩm nào, hay giết thú vật để thỏa mãn thói 
tham ăn thịt của mình thì điểu đó là sai quấy. Nhưng nếu một 
người ăn thịt chẳng phải vì tham lam, và không trực tiếp liên can 
vào hành động giết mà chỉ là để trỢ sức cho xác thân vật chất, 
người đó thực hành hạnh tự chế. 


310 


Vì sao tin Phât 


NGÀY TRĂNG TRÒN (RẰM) VÀ CÁC TẬP TỤC 
TÔN GIÁO 

Những sự kiện nổi bật trong cuộc đời Đức Phật đều xảy ra 
vào những ngày trăng tròn. 

Nhiều người muốn biết ý nghĩa tồn giáo của ngày trăng tròn 
(ngày 15 âm lịch) và ngày trăng mới xuất hiện (mồng một âm 
lịch). Với người Phật Tử, những ngày này có một ý nghĩa tồn giáo 
đặc biệt nhất là ngày trăng tròn vì một số sự kiện quan trọng và 
nổi bật liên quan với Đấng Thế Tôn đểu xảy ra vào những ngày 
rằm. Đức Phật sinh ra vào ngày trăng tròn. Ngài xuất gia vào 
ngày trăng tròn. Ngày Ngài Giác Ngộ, ngày Ngài thuyết giảng bài 
Pháp đầu tiên, ngày Ngài nhập Niết Bàn, và những biến cố quan 
trọng trong suốt cuộc sống 80 năm tại thế của Ngài, đểu xảy ra 
vào ngày trăng tròn. 

Phật Tử trên khắp thê giới rất kính trọng những ngày trăng 
tròn. Vào ngày này, họ nhiệt tình giữ giới luật, hành thiền, và 
tránh đời sống nhục dục thế gian. Vào ngày này họ chú ý hướng 
vào việc phát triển tinh thần. Ngoài những người Phật Tử, có 
những người đạo khác cũng tin tưởng có một ý nghĩa tồn giáo 
nào đó liên quan đến những tuần trăng. Họ cũng tuân theo 
một số kỷ luật như nhịn ăn và cầu nguyện vào ngày trăng tròn. 

Niềm tin cổ xưa của Ấn nói trăng kiểm soát nước, và lưu 
hành qua vũ trụ, hỗ trỢ tất các các sinh vật, trăng là bộ phận 
tưong ứng của nước trên thiên giới “amrtá” để các thẩn thánh 
dùng. Sương và mưa trở thành nhựa cây, nhựa trở thành sữa 
bò, và sữa biến thành máu - nước Amrta, nhựa, sữa, máu tượng 
trưng những trạng thái khác nhau của một loại thuốc trường 


K. Sri. Dhammananda 


311 


sinh. Cái bình hay cái ly tách đựng chất lỏng bất diệt này là trăng. 

Người ta cũng tin rằng mặt trăng, giống như các hành tinh 
khác, ảnh hưởng một mức độ nào đó đến con người. Người ta 
nhận thấy một số người đau thần kinh có những cảm nghĩ say 
mê và xúc động vào những ngày trăng tròn. Chữ “người điên” 
(lunatic) nguồn gốc từ chữ (lunar) mặt trăng, rất có ý nghĩa và 
cho thấy rõ ràng ảnh hưởng của trăng đến đời sống con người. 
Một số người đau đớn bởi những hình thức bệnh hoạn khác 
cũng thấy bệnh nặng thêm vào thời điểm này. Các nhà nghiên 
cứu tìm thấy một số các tuần trăng không những ảnh hưởng 
đến người và vật, mà cũng ảnh hưởng đến đời sống cây cỏ và các 
thành phần khác. Nước thủy triều lên xuống là kết quả trực tiếp 
của ảnh hưởng áp đảo bởi trăng. 

Thân xác chúng ta gồm có 70 phần trăm chất lỏng. Các thầy 
thuốc nhận thấy chất nước trong thân chảy mạnh hOn vào ngày 
trăng tròn. Những người bệnh suyễn, viêm cuống phổi, và cả 
đến một số bệnh ngoài da thấy bệnh nặng thêm do ảnh hưởng 
của trăng. Trên năm ngàn năm qua, người ta đã nhận thấy ảnh 
hưởng của trăng vê' trồng trọt. Người nông dân chú ý đặc biệt 
đến ảnh hưởng của con trăng vê' mùa màng của họ. Họ biết một 
số các hạt giống hay thóc bị ảnh hưởng khi lúc nở hoa vào lúc 
trăng tròn. Y khoa cũng xác định những phản ứng khác biệt của 
một số thuốc dưới khía cạnh khác nhau của trăng vì ảnh hưởng 
của mặt trăng với con người. 

Yê quan điểm có thể có ảnh hưởng của trăng, những nhà 
hiển triết thời xưa khuyên người ta nên giảm bớt những cồng 
việc ràng buộc vào ngày đặc biệt này và hãy nên coi nhẹ mọi sự 


312 


Vì sao tin Phât 




để ngày đó êm ả trôi qua. Ta nên để tinh thẩn được nghỉ ngơi 
vào ngày này và dành nó cho mục tiêu tinh thần. Tất cả những 
ai phát triển tâm ý đến một mức độ cao nào đó có thể đạt giác 
ngộ khi trí óc đang ở trong trạng thái tỉnh thức. Những ai không 
rèn luyện tâm ý bằng kỷ luật tồn giáo có khả năng bị ảnh hưởng 
mạnh mẽ của trăng. Đức Phật đạt giác ngộ vào ngày trăng tròn 
vì Ngài đã phát triển và điểu hòa sự kiện này một cách đúng đắn 
trong một thời gian dài. 

Ngày xưa, một số các quốc gia Phật Giáo lấy ngày trăng tròn 
và ngày trăng mới là những ngày lễ chung và dân chúng được 
khuyên khích dành những ngày này vào việc trau dồi tinh thần. 
Chỉ từ sau khi chủ nghĩa thực dân xuất hiện, những ngày lễ cồng 
cộng này đã bị đổi vào Ngày Chủ Nhật. Trên phương diện này, 
một số các quốc gia Phật Giáo đang cố gắng tái lập hệ thống 
ngày lễ theo hệ thống âm lịch cũ. Ta nên lấy ngày trăng tròn là 
ngày tôn giáo để tập trung vào an lạc và hạnh phúc bằng cách 
lắng đọng các giác quan. Nhiều Phật Tử tu tập Bát Quan Trai 
Giới vào ngày trăng tròn, giải thoát các ràng buộc gia đình, tránh 

các lạc thú trần tục đạt an lạc nội tâm cho việc nâng cao tinh 

• » • • • • 

thần. Ảnh hưởng của trăng vào đời sống và trái đất đã và đang 
được phân tích một cách khoa học. 

Một nhà văn viết: “Tồi đọc một bài trong một tạp chí khoa 
học Hoa Kỳ mới đây, tác giả đã đem những gì đã nghiên cứu 
được cho tới nay vê' mặt trăng và cho thấy vật thể lâu đời lâu kiếp 
này của bầu trời ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta một cách 
cụ thể ra sao, nhất là vào tuần trăng thứ tư khi trăng qua chu kỳ 
28 ngày.” 


K. Sri. Dhammananda 


313 


Sự nghiên cứu này, chủ trương bởi các Trường Đại Học Hoa 
Kỳ, Yale, Duke và Northwestern với tính cách hoàn toàn độc lập, 
những đại học này đã khám phá bằng chứng hết sức ngạc nhiên 
là mặt trăng giữ một vai trò lớn trong đời sống hàng ngày của 
chúng ta, và cả đến đời sống của tất cả mọi sinh vật. 

Chúng ta được đoan quyết là không có gì huyền bí trong 
hiện tượng vê' các tuần trăng đã thật sự thôi thúc các hành động 
về thân như sửa đổi sự trao đổi chất, nạp điện, và độ acid (vị 
chua) trong máu. 

Một trong những thí nghiệm then chốt thực hành để thiết 
lập sự kiện là thí nghiệm các đàn cua, chuột nhắt và một số cây. 
Tất cả đểu được đặt vào phòng không bị ảnh hưởng của điểu 
kiện thời tiết, nhưng để chúng chịu sức ép của không khí, ẩm 
thấp, ánh sáng và khí hậu trong điểu kiện được kiểm soát. 

Hàng trăm lẩn quan sát cho thấy một sự kiện đặc biệt là tất 
cả thú vật và cây cối hoạt động trên một chu kỳ 28 ngày. Sự thay 
đổi chất giảm xuống với ngày trăng mới mọc cao hơn 20 phẩn 
trăm vào ngày trăng tròn. Sự sai biệt này được mô tả là một mức 

1 . A' 4- A'> • A'> • 1 A . 

biẽn đoi noi bật 


Có lẩn một nữ y tá tại Tlorida nói với một bác sĩ là bà ta 
nhận thấy hiện tượng máu chảy xảy ra nhiều hơn vào những 
ngày trăng tròn. Giống như tất cả các bác sĩ hoài nghi vê' những 
loại tin tưởng này nên ông bác sĩ chỉ cười vê' câu nói này. 


Nhưng bà y tá, không nao núng sờn lòng, đã đem những hồ 
sơ giải phẫu cho thấy rõ ràng, vào những ngày trăng tròn, nhiều 
bệnh nhân đã phải quay vê' phòng mổ nhiều hơn bất cứ thời 
gian nào khác để điểu trị vì máu chảy quá nhiều sau giải phẫu. 


314 


Vì sao tin Phât 


Để thỏa mãn cho chính mình, vị bác sĩ nọ bắt đẩu thiết lập hồ 
sơ theo dõi cho riêng mình và đã đi đến kết luận tương tự. Khi 
ta xét đến tất cả những sự kiện này, ta có thể hiểu được tại sao 
tổ tiên và các vị đạo sư chúng ta khuyên hãy thay đổi nếp sống 
bình thường hàng ngày để cho tâm và thân được nghỉ ngơi vào 
ngày trăng tròn hay ngày trăng mới mọc. Tu tập tôn giáo là một 
phương pháp rất thích đáng cho ta kinh nghiệm an lạc tinh thần 
và thư giãn thân thể. Người Phật Tử chỉ đơn thuần gìn giữ và 
tuân theo trí tuệ của cha ông truyền lại khi tinh tấn dành nhiều 
thì giờ hơn nữa cho những sinh hoạt tinh thần trong những 
Ngày Trăng Mới và Ngày Trăng Tròn. 


PHAN IV 


ĐÒI SỐNG CON NGƯỜI 
TRONG XẢ HỘI 





Chương 11 

ĐỜI SỐNG VÀ VĂN HÓA 


TRƯYỂN THỐNG, TẬP TỤC VÀ LỄ HỘI 

Đạo Phật không có thành kiến với các truyền thống và tập tục 
nếu những điều này không gây hại đến phúc lợi của người khác. 

Đức Phật khuyên ta không nên đơn giản tin vào điểu gì chỉ 
vì điều đó có từ tập tục truyền thống. Tuy nhiên, ta cũng không 
được khuyến bảo là hãy chối bỏ ngay tất cả các truyền thống. 
“Bạn phải cố gắng thử nghiệm với những tập tục và khảo sát 
phẩm chất của chúng. Chỉ khi chúng tỏ ra hữu lý và đem đến 
hạnh phúc vừa cho bạn vừa lợi lạc cho người khác, bạn mới nên 
chấp nhận và thực hành các truyền thống và tập tục này (Kinh 
Kalama). Chắc chắn đây là một lời tuyên bố phóng khoáng nhất 
chưa từng thấy ở bất cứ một đạo sư tôn giáo nào. Thái độ bao 
dung đối với mọi truyền thống và tập tục ngoại đạo này cũng 
không thấy nơi các tín đồ tôn giáo khác. Những tín đồ khác 
này thường khuyên những ai mới nhập đạo mình bỏ ngay tất cả 
những truyền thống, tập tục văn hóa của họ mà không cần xét 
xem chúng tốt hay xấu. Trong khi giảng dạy Giáo Pháp, những 
nhà truyền bá Đạo Phật không bao giờ khuyến cáo dân chúng 
bỏ mất những truyền thống của họ nếu những truyền thống này 


318 


Vì sao tin Phât 




còn hợp lý. Những tập tục và truyền thống phải ở trong phạm vi 
nguyên tắc đạo hạnh. Nói một cách khác, ta không nên vi phạm 
giới luật để giữ đúng truyền thống của mình. Nếu ta cố tình 
tuân thủ những truyền thống riêng tư không có một giá trị đạo 
hạnh nào cả thì tuy vẫn có thể thực thi nhưng đó không phải 
được thực thi dưới danh nghĩa tôn giáo. Cho dù như vậy đi nữa 
những hình thức tập tục như vậy phải vồ hại cho chính mình và 
cho tất cả các chúng sinh khác. 

NGHI THỨC VÀ NGHI LỂ 

Nghi thức và nghi lễ nằm trong phạm vi tập tục và truyền 
thống. Nghi thức và nghi lễ tựa như là sự trang hoàng hay trang 
trí để làm đẹp tôn giáo hẩu lôi cuốn đại chúng. Nghi thức và 
nghi lễ có ích cho một số người vê' mặt tâm lý. Nhưng ta có thể 
hành đạo mà không cần nghi thức và nghi lễ nào cả. Một số nghi 
thức và nghi lễ được người khác coi như khía cạnh quan trọng 
nhất vê' tôn giáo của họ để cứu độ nhưng Phật Giáo lại không 
quan niệm như vậy. Theo Đức Phật, ta không nên bị dính mắc 
vào những hình thức hành trì như thế trong bước đường mở 
mang tinh thần hay thanh lọc tâm ý của mình. 


LE HỌI 

Người Phật Tử thuần thành và chân chính không tham dự 
các lễ hội để giải trí bằng rượu chè và các trò vui hay tiệc tùng 
bằng cách giết hại thú vật. Người Phật Tử chân chính tham dự 
các ngày lễ hội theo một cung cách hoàn toàn khác biệt. Họ dành 
thì giờ vào một ngày lễ vía đặc biệt nào đó để kiêng tránh mọi 


K. Sri. Dhammananda 


319 


điểu bất thiện. Họ làm việc phước thiện và giúp đỡ người khác 
giảm bớt khổ đau. Họ có thể chiêu đãi bè bạn và người thân 
trong gia đình bằng một phương cách tương kính. 

Lễ lạc sáp nhập với tôn giáo đôi khi có thể làm ô nhiễm 
sự thanh tịnh của tồn giáo. Mặt khác một tồn giáo không có lễ 
hội có thể trở nên tẻ nhạt, thiếu sống động đối với nhiều người. 
Thường thường nhờ qua lễ hội mà các em nhỏ và các thiếu niên 
đến với tôn giáo. Với giới trẻ, sự lôi cuốn của một tôn giáo được 
căn cứ vào các lễ hội. Tuy nhiên đối với người hành thiển, thì lễ 
hội trở thành mối phiền toái khó chịu. 

Đương nhiên cũng có một số người không hài lòng nếu các 
lễ hội chỉ cử hành các nghi thức tồn giáo không thôi. Thông 
thường họ thích có những loại vui chơi và các màn trình diễn 
hướng ngoại. Nghi thức, nghi lễ, các buổi lễ, diễu hành, và hội hè 
được tổ chức để đáp ứng khát vọng thỏa mãn xúc cảm qua tôn 
giáo. Không một ai có thể nói những hình thức thực hành như 
vậy là sai, nhưng người Phật Tử thuần thành phải biết tổ chức 
các cuộc lễ một cách có văn hóa mà không gây khó chịu hay 
phiền toái cho người khác. 

PHẬT GIÁO VÀ PHÁI Nữ 

Ngay cả một em bé gái cũng có thể chứng minh là tốt hơn một 
bé trai. 

Địa vị của người phụ nữ trong Phật Giáo thật là độc đáo. 
Đức Phật cho phái nữ hoàn toàn được tự do gia nhập đời sống 
phạm hạnh. Đức Phật là vị Đạo Sư Tồn Giáo duy nhất cho phụ 
nữ sự tự do tôn giáo. Trước thời Đức Phật, bổn phận nữ giới bị 


320 


Vì sao tin Phât 




giới hạn chỉ trong việc bếp núc; phái nữ không được phép vào 
bất cứ một ngôi chùa nào, hay đọc bất cứ bài kinh nào. Trong 
thời Đức Phật, địa vị của phái nữ trong xã hội ở vào mức rất thấp 
kém. Đức Phật đã bị công kích bởi các tổ chức đang thịnh hành 
khi Ngài dành tự do cho phái nữ. Sự cải cách của Ngài cho phép 
nữ phái gia nhập Đoàn Thể Thánh Thiện quả là hết sức cấp tiến 
vào thời đó. Ngài còn cho phép nữ phái tự chứng minh cho thấy 
phụ nữ cũng có khả năng như nam giới để đạt được đạo quả A 
La Hán, địa vị cao nhất trong đời sống tôn giáo. Mỗi nữ nhân 
trên thế giới phải tri ân Đức Phật vì Ngài đã cho họ thấy cách 
sống đạo hạnh thực sự và cho họ sự tự do lẩn đẩu tiên trong lịch 
sử thế giới. 

Những lời nói của Mara sau đây đã minh họa vê' thái độ coi 
thường khá phổ biến đối với phụ nữ thời Đức Phật hiện tiền: 

“Với trí tuệ nông cạn, không có đàn bà nào có thể hy vọng 
tiến tới đỉnh cao mà chỉ có các bậc hiền triết mới đạt được thôi” 

Chắc chắn Đức Phật đã triệt để chống lại thái độ như vậy. Vị 
tỳ kheo ni mà Mara đưa ra những lời trên đây đã đáp lại như sau: 

“Khi tâm được định tĩnh vững vàng, trí tuệ chắc chắn phải 
đạt, thì làm đàn bà có khác gì đâu? 

Hoàng Đế Pasenadỉ [Ba Tư Nặc] của xứ Kosala rất thất vọng 
khi được biết Hoàng Hậu đã sinh con gái trong khi Ngài mong 
mỏi có con trai. Để an ủi nhà Vua, Đức Phật nói: 

“Tâu Hoàng Thượng, Bé Gái nhỏ này có thể chứng minh 

Cho thấy Bé còn hOn cả con trai 

Bé sẽ lớn lên khôn ngoan và đạo hạnh, 


K. Sri. Dhammananda 


321 


Được mẹ chồng trọng vọng, xứng đáng vỢ hiền, 

Sẽ sinh ra nam tử tài đức tuyệt luân, 

Trị vì đại quốc, vâng, một đứa con, 

Của một người vợ cao quý như thế sẽ trở thành người lãnh 
đạo quốc giá”. 

— (Tưong ưng Bộ Kinh, Tưong ưng Kosala) 

Đức Phật xác nhận là người phụ nữ cũng rất khôn ngoan và 
không phải chỉ nam giới mới khôn ngoan. 

Ngày nay có nhiều nhà tồn giáo thích tuyên bố là tồn giáo của 
họ cho nam nữ bình quyển. Chúng ta chỉ cẩn nhìn vào thê giới 
ngày nay xung quanh chúng ta, chúng ta sẽ thấy địa vị của phụ 
nữ trong xã hội. Hẩu như phụ nữ không được bình quyển và vẫn 
bị kỳ thị trong nhiều lãnh vực và thường vẫn bị lạm dụng trong 
nhiều hình thức tinh tế. Ngay cả tại các quốc gia tây phưong, 
những phụ nữ như các hội đòi quyển bầu cử phải tranh đấu hết 
sức cam go cho quyển lợi của họ. Theo Phật Giáo, không thể nào 
bào chữa cho việc coi phụ nữ là hạ đẳng. Chính Đức Phật cũng 
sinh ra nhiều lần là phụ nữ trong những tiền kiếp luân hồi của 
Ngài, và dù là phái nữ Ngài vẫn phát triển những phẩm cách cao 
thượng, và trí tuệ cho đến khi Ngài đạt Giác Ngộ và Phật Quả. 

PHẬT GIÁO VÀ CHÍNH TRỊ 

Đức Phật đã vượt ra khỏi mọi vãn đề thế tục, nhưng Ngài vẫn 
có lời khuyên về việc lãnh đạo chính quyền. 

Đức Phật thuộc dòng dõi giai cấp lãnh đạo đưong nhiên 
có liên hệ với các bậc vua chúa, hoàng tử, và đại thần. Mặc dù 


322 


Vì sao tin Phât 




mối liên hệ và giao tiếp đó, Ngài không bao giờ dùng đến ảnh 
hưởng quyển uy chính trị để quảng bá giáo lý của Ngài; Ngài 
cũng không cho phép giáo lý của Ngài được lạm dụng để đạt uy 
quyển chính trị. Nhưng ngày nay, nhiều chính trị gia cố gắng lôi 
kéo danh nghĩa Đức Phật vào chính trị bằng cách giới thiệu Ngài 
là cộng sản, là tư bản, hay cả đến là người ủng hộ chủ nghĩa đế 
quốc nữa. Họ quên rằng triết lý chính trị mới mà chúng ta được 
biết thực ra chỉ phát triển ở Âu Tây một thời gian lâu sau thời 
Đức Phật. Những ai cố gắng sử dụng danh nghĩa của Đức Phật 
cho lợi ích cá nhân của mình cần phải nhớ rằng Đức Phật là bậc 
Đại Giác đã vượt ra khỏi tất cả những liên quan thế tục. 

Có một vấn đê' cố hữu là người ta hay đem trộn lẫn tồn giáo 
vào chính trị. Căn bản của tôn giáo là đạo đức, thanh tịnh và đức 
tin, trong khi căn bản của chính trị là quyển thế. Theo dòng lịch 
sử, tôn giáo thường được sử dụng để hỢp pháp hóa những người 
đang nắm quyển hành và sự thi hành quyển lực ấy. Tôn giáo đã 
được dùng để biện minh cho chiến tranh, xâm lược, khủng bố, 
nổi loạn, phá hoại tác phẩm mỹ thuật và văn hóa. 

Khi tồn giáo được sử dụng để thỏa mãn ý đồ chính trị, tồn 
giáo phải quên đi những lý tưởng đạo đức cao cả và trở nên mất 
giá trị bởi những yêu cầu chính trị trần tục. Sức mạnh của Phật 
Pháp không phải nhằm vào việc tạo lập các thể chế chính trị 
mới và các cuộc cải tổ chính trị. Phật Pháp căn bản tìm cách giải 
quyết các khó khăn của xã hội bằng cách cải tạo chính những con 
người thành lập xã hội ấy và bằng cách đê' nghị một số nguyên 
tắc tổng quát để xã hội được hướng dẫn tới tinh thần nhân đạo 
cao cả hơn, để nâng cao phúc lợi cho thành viên, và chia sẻ tài 
nguyên cồng bằng hơn. 


K. Sri. Dhammananda 


323 


Thể chế chính trị chỉ có một giới hạn nào đó trong việc bảo 
toàn hạnh phúc và sự thịnh vượng của người dân. Không có 
một hệ thống chính trị nào, dù có vẻ lý tưởng đến đâu đi nữa 
lại có thể thực sự mang lại hòa bình và hạnh phúc chừng nào 
mà con người trong đó còn bị chi phối bởi tham, sân và si. HOn 
nữa, dù áp dụng thể chế chính trị nào đi nữa, vẫn có những yếu 
tố chung nhất mà thành viên của xã hội ấy phải kinh nghiệm: 
đó là kết quả của thiện nghiệp và ác nghiệp, là không thể có sự 
toại nguyện thực sự hay hạnh phúc trường cửu trong cái thế giới 
có đặc tính khổ đau (dukkha), vồ thường (anỉcca: luồn thay đổi, 
biến động), và vô ngã {anatta: không có cái tôi, không làm chủ 
dư Ọc) này. Với người Phật Tử, không nối đâu trong cõi Luân Hồi 
này có được tự do thực sự, ngay cả trên thiên đường hay thế giới 
của Phạm Thiên. 

Mặc dù một hệ thống chính trị tốt và công bằng bảo đảm 
được nhân quyển căn bản, bao hàm sự hạn chế và quân bình 
trong việc sử dụng quyển lực vốn là một điểu kiện quan trọng cho 
đời sống hạnh phúc trong xã hội, nhưng người ta không nên lãng 
phí thì giờ vào sự tìm kiếm bất tận một hệ thống chính trị chủ yếu 
mà con người có thể hoàn toàn được tự do, vì tự do hoàn toàn 
không thể được tìm thấy trong bất cứ một hệ thống nào mà chỉ 
tìm thấy trong những tâm đã được tự do mà thôi. Muốn được tự 
do, con người phải nhìn trở vào nội tâm mình và ứng xử ra sao để 
giải thoát chính mình khỏi xiềng xích của vồ minh và tham dục. 
Tự do trong ý nghĩa đúng nhất của nó chỉ có thể đạt được khi một 
người biết sử dụng Pháp để phát triển cá tính qua lời nói và hành 
động chính đáng và rèn luyện tâm ý để phát triển tiềm năng tinh 
thần và hoàn tất mục tiêu giác ngộ tối hậu. 


324 


Vì sao tin Phât 




Trong khi công nhận sự ích lợi của việc tách rời tôn giáo với 
chính trị và những giới hạn của hệ thống chính trị trong việc 
mang lại hòa bình và hạnh phúc, có nhiều khía cạnh của lời Phật 
dạy tương đồng gần gũi với sự cải biến chính trị hiện tại. Trước 
tiên, Đức Phật đã nói vê' sự bình đẳng của tất cả mọi người từ 
lâu trước Abraham Lincoln, và về những giai tầng và đẳng cấp 
xã hội là những chướng ngại được tạo dựng nên bởi xã hội. Theo 
Ngài chỉ có sự phân chia thứ hạng của con người, được căn cứ 
trên phẩm cách và đạo đức. Thứ hai, Đức Phật khuyến khích 
tinh thần hợp tác xã hội và sự tham gia tích cực vào xã hội. Tinh 
thần này được tích cực đẩy mạnh trong tiến trình chính trị của 
xã hội tiên tiến. Thứ ba, vì Đức Phật không chỉ định ai là người 
thừa kế Ngài nên thành viên của Tăng Đoàn được hướng dẫn 
bởi Giáo Pháp và Giới Luật, hay nói tóm lại bởi Các Nguyên lý 
hay Quy Luật khách quan (Righteous Rule of Law). Cho đến 
ngày nay, thành viên của Đoàn Thể Tăng Già đều phải tuân theo 
các nguyên lý hay quy luật này, Pháp và Luật chi phối và hướng 
dẫn tư cách đạo đức họ. 

Thứ tư, Đức Phật khuyên khích tinh thần trao đổi ý kiến 
và tiến trình dân chủ. Điều này được thể hiện trong phạm vi 
Đoàn Thể Tăng Già mà tất cả thành viên đều có quyển quyết 
định vê' những cồng việc có tính cách chung. Khi nêu lên một 
vấn đê' nghiêm trọng đòi hỏi sự chú ý, những cách giải quyết 
được đưa ra giữa các tỳ kheo để bàn luận giống như trong hệ 
thống nghị trường dân chủ hiện tại. Thủ tục theo chế độ tự 
quản này đã làm cho nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng 
trong các hội trường Phật Giáo tại Ấn cách đây hơn 2500 năm 


K. Sri. Dhammananda 


325 


đã thấy có những nguyên tắc sơ đẳng của thể thức áp dụng 
tại nghị trường ngày nay Một giới chức đặc biệt giống như vị 
Chủ Tịch Viện được chỉ định để bảo đảm phẩm cách của hội 
nghị. Một giới chức thứ hai được chỉ định giống như vai trò 
của Nghị Viên phụ trách tổ chức (Chief Whip) để kiểm soát 
túc số (tức số đại biểu qui định). Những vấn đê' được đưa ra 
thảo luận dưới hình thức đê' nghị. Trong một số trường hợp, 
vấn đê' chỉ phải biểu quyết một lần, trong các trường hợp khác 
phải đến ba lẩn, thủ tục này đã đi trước Nghị Viện ngày nay 
đòi hỏi một dự án phải được đọc lần thứ ba trước khi thành 

• • X • • 

luật. Nếu cuộc thảo luận có những ý kiến dị biệt, vấn đê' phải 
được quyết định bằng đa số tuyệt đối trong một cuộc bỏ phiếu 
kín. 

Đường lối Phật Giáo đến với quyền uy chính trị là sự đạo 
đức hóa và sự sử dụng có trách nhiệm về quyển lực của đại 
chúng. Đức Phật thuyết giảng về bất bạo động và hòa bình như 
một thông điệp cho toàn thể vũ trụ. Ngài không chấp nhận bạo 
động hay sự phá hoại đời sống, và tuyên bố là không có một cuộc 
chiến tranh nào được gọi là “chính đáng”. Ngài dạy: “Kẻ chiến 
thắng gieo hận thù, kẻ chiến bại sống đời lầm than. Ai là kẻ từ bỏ 
cả thắng lẫn bại, kẻ đó hạnh phúc và an lạc” (Pháp Cú số 201). 
Không những Đức Phật dạy bất bạo động và hòa bình, Ngài là vị 
Đạo Sư Tôn Giáo duy nhất thân hành đến chiến trường để ngăn 
cản chiến tranh. Ngài đã hóa giải sự căng thẳng giữa hai dòng họ 
Thích Ca và Koliyas sắp sửa khởi chiến trên dòng sông Rohini. 
Ngài đã thuyết phục được Hoàng Đế Ajatasattu (A Xà Thế) dừng 
binh đi đánh Vương Quốc Vajjis. 


326 


Vì sao tin Phât 




Đức Phật thảo luận sự quan trọng về điều kiện tiên quyết 
của một chính quyển tốt. Ngài trình bày cho thấy một đất nước 
đi đến thối nát, suy đồi, và bất hạnh như thế nào khi người cầm 
đầu chính phủ tham nhũng và bất công. Ngài chống lại sự tham 
nhũng và cho biết chính quyển cần hành động ra sao căn cứ trên 
nguyên tắc nhân đạo. 

Đức Phật có lần nói: “Khỉ người cầm quyền quốc gia công 
bằng và đức hạnh, các bộ trưởng (đại thần) củng trở nên công bằng 
và đạo hạnh; khỉ các bộ trưởng công bằng và đạo hạnh, những giới 
chức cao cấp trở nên công bằng và đạo hạnh; khỉ các giới chức cao 
cấp công bằng và đạo hạnh, đội ngả và đoàn sinh trở nên công 
bằng và đạo hạnh; khi đội ngũ và đoàn sinh trở nên cồng bằng 
và đạo hạnh, người dân trở nên công bằng và đạo hạnh”. (Tăng 
Chi Bộ Kinh) 

Trong kinh Cakkavatti Sihananda, Đức Phật dạy vô luân và 
tội ác, như trộm cắp, lừa dối, bạo động, sân hận, độc ác, có thể 
phát xuất vì nghèo khổ. Các vua chúa và chính quyển có thể cố 
gắng ngăn chặn tội ác bằng hình phạt, nhưng nếu chỉ dùng vũ 
lực để triệt tiêu tội ác thì vồ ích. 

Trong kinh Kutadanta, Đức Phật khuyến dụ nên phát triển 
kinh tế thay vì vũ lực để giảm thiểu tội ác. Chính quyền nên sử 
dụng tài nguyên quốc gia để cải thiện điểu kiện kinh tế trong 
nước. Có thể bắt tay vào việc phát triển nông nghiệp và mở 
mang nồng thôn, hỗ trợ tài chánh cho các nhà thầu và người 
kinh doanh, trả lương xứng đáng cho công nhân để duy trì cuộc 
sống tươm tất có nhân cách. 


K. Sri. Dhammananda 


327 


Trong kinh Ịataka, Đức Phật dạy mười điểu cẩn thiết cho 
một chính quyền tốt được gọi là “Dasa Raja Dharma”. Mười điều 
này có thể áp dụng cả đến ngay nay cho bất cứ một chính quyển 
muốn trị nước hòa bình. Những nguyên tắc đó là: 

1. Không thành kiến và tránh ích kỷ, 

2. Duy trì đặc tính luân lý cao, 

3. Sẵn sàng hy sinh lạc thú riêng tư cho hạnh phúc của người 

dân, 

4. Chân thật và hết sức liêm chính, 

6. Sống cuộc đời thanh bạch cho người dân tích cực noi 
gương, 

7. Không bị bất cứ hình thức sân hận nào, 

8. Bất bạo động, 

9. Thực hành hạnh kiên nhẫn, và 

10. Tồn trọng ý kiến quần chúng để động viên hòa bình và 
hòa hợp. 

Vê' tư cách của người lãnh đạo, Ngài khuyên thêm; 

(a) Người cẩm quyền tốt hành động vô tư, không thành kiến 
và không kỳ thị giữa nhóm này với nhóm khác. 

(b) Người cầm quyền tốt không ấp ủ bất cứ loại sân hận nào 
với bất cứ ai. 

(c) Người cẩm quyển tốt phải tỏ ra không sỢ hãi bất cứ điều 
gì khi thi hành luật pháp, nếu luật pháp ấy đúng. 

(d) Người cầm quyển tốt phải có sự hiểu biết rõ ràng luật lệ 
thi hành. Không phải là luật lệ phải thi hành chỉ vì người cầm 


328 


Vì sao tin Phât 




quyển có quyển hành để thi hành luật ấy Luật pháp phải được 
thi hành một cách hỢp lý và hỢp với lẽ phải thông thường. (Kinh 
Cakkavattỉ Sỉhananda) 

Kinh Milanda Panha (Mi Tiên vấn đáp) có nêu như sau: 
“Nếu một người thiếu tư cách, thiếu khả năng, không thích hợp, 
bất lực và không đáng làm vua, tự mình tôn phong làm vua hay 
người trị vì với uy quyền to lớn, kẻ đó sẽ bị hành hạ khổ sở..., 
phải chịu nhiều hình phạt bởi người dân, vì thiếu tư cách và 
không xứng đáng, đã tự mình lên ngôi vua bất chính”. Người cầm 
quyển, cũng như những người khác vi phạm và đi quá giới đức 
và nguyên tắc căn bản của tất cả luật lệ xã hội trong nhân loại, 
thì cũng phải chịu hình phạt; hon thế nữa, người cầm quyền bị 
khiển trách đã xử sự như một tên ăn cắp của công. Câu chuyện 
trong Kinh Ịataka có nêu rằng người cầm quyển nào trừng phạt 
người vô tội, và không trừng phạt kẻ có tội thì không xứng đáng 
trị vì đất nước. 

“Nhà Vua lúc nào cũng phải tự mình nâng cao trình độ, 
và cẩn thận quán chiếu hạnh kiểm của mình trong hành vi, lời 
nói và tư tưởng, luồn luồn cố gắng tìm tòi và lắng nghe ý kiến 
đại chúng xem mình có phạm lỗi lẩm hay sai sót trong việc trị 
\à vưong quốc hay không. Nếu có sự trị vì sai quấy, họ sẽ kêu ca 
khi bị thiệt hại bởi sự bất lực của người cẩm quyển do chính sách 
hình phạt, thuế má, bất công hay những áp bức kể cả sự tham 
nhũng dưới bất cứ hình thức nào, và người dân sẽ chống lại nhà 
cầm quyển bằng cách này hay cách khác. Trái lại, nếu nhà vua 
trị vì minh chánh, thần dân sẽ chúc phúc ngài: Hoàng Thượng 
Muôn Năm”. (Majjhima Nikaya - Trung Bộ Kinh) 


K. Sri. Dhammananda 


329 


Đức Phật nhấn mạnh về trọng trách của người cầm quyển 
biết dùng sức mạnh quẩn chúng để gia tăng phúc lợi cho nhân 
dân như Hoàng đế Asoka (A Dục vương) đã làm vào thế kỷ thứ 
ba trước Công Nguyên. Asoka, một tấm gương sáng chói vê' 
nguyên tắc này vì vua đã quyết định sống đúng theo Giáo Pháp 
và truyền bá Chánh Pháp để phục vụ dân chúng và nhân loại. 
Vị Hoàng Đế này tuyên bố không dùng vũ lực với quốc gia lân 
bang, và cam kết thiện chí này bằng cách gửi các sứ giả cùng với 
thông điệp hòa bình và không gây hấn đến những vị vua ở xa. 
Ngài đã động viên sự phát huy các đức hạnh xã hội như chân 
thật, trung thành, từ bi, nhân ái, bất bạo động, cư xử đứng đắn 
với mọi người, không phung phí, không hám lợi, và không làm 
tổn thương thú vật. Ngài khuyến khích tự do tôn giáo và sự tôn 
kính lẫn nhau giữa các tôn giáo. Ngài tổ chức các cuộc thuyết 
Pháp định kỳ cho các người dân tại nồng thôn. Ngài phụ trách 
các công việc lợi ích công cộng, như thiết lập các bệnh viện cho 
người và vật, cung cấp thuốc men, trồng cây cối trên các đường 
lộ và rừng, đào giếng, xây cất các trạm tiếp tế nước và các nhà 
tạm trú. Ngài triệt để cấm ác độc với thú vật. 

Đôi khi Đức Phật được xem như một nhà cách mạng xã hội. 
Chẳng hạn như Ngài lên án hệ thống giai cấp, xác nhận sự bình 
đẳng giữa mọi người, lên tiếng vê' sự cần thiết cải tiến các điểu 
kiện kinh tế xã hội, công nhận tẩm quan trọng của việc chia sẻ 
hợp lý của cải giữa người giàu và người nghèo, nâng cao địa vị phụ 
nữ, khuyến cáo tinh thẩn hỢp tác nhân đạo trong chính quyển và 
nền hành chánh, dạy rằng không nên điểu hành xã hội bằng lòng 
tham mà phải bằng lòng tôn trọng và từ ái đối với dân chúng. 


330 


Vì sao tin Phât 




Ngoài những việc như trên, sự đóng góp của Đức Phật cho 
nhân loại còn vĩ đại hơn nhiều vì Ngài đã phát động một điểm mà 
từ trước tới nay chưa có một nhà cải cách nào đã làm bâng cách đi 
ngưỢc vào gốc rễ thâm sâu nhất của tính bất thiện nằm trong tâm 
con người. Cải cách chân chính chỉ có thể có hiệu quả khi được 
thực hiện ngay trong tâm con người. Những cải cách bằng sức 
mạnh trên thế giới bên ngoài đểu rất ngắn hạn vì không có gốc 
rễ. Nhưng những cải cách nảy sinh từ kết quả của sự thay đổi 
tâm thức bên trong con người mới có gốc rễ lâu dài. Khi những 
cành cây đâm chồi mọc nhánh, chúng sẽ hút dinh dưỡng từ một 
nguồn không bao giờ cạn là những thôi thúc do bản năng của 
nhựa sống đang trồi chảy. Cho nên những cải cách chỉ hữu hiệu 
khi tâm con người đã chuẩn bị sẵn sàng phương cách, và chúng 
chỉ được duy trì được bao lâu mà con người còn biết bồi dưỡng 
sinh khí cho chúng bằng tình yêu thương, chân lý, và cồng bằng. 

Học thuyết của Đức Phật giảng dạy không căn cứ trên “Triết 
Lý Chính Trị”. Học thuyết này cũng chẳng phải để khuyến khích 
con người thụ hưởng lạc thú thế gian mà để chỉ rõ cho thấy con 
đường đạt Niết Bàn. Nói một cách khác, mục đích rốt ráo là chấm 
dứt ái dục trói buộc con người trong thế giới này. Câu kệ trong 
Kinh Pháp Cú đã khéo tóm tắt sự xác định ấy như sau: “Con 
đường dẫn đến lợi lạc trần gian là một, và dẫn đến Niết Bàn bằng 
cách sống một cuộc đời đạo hạnh lại là một con đường khác”^. Tuy 
nhiên, điểu này không có nghĩa là người Phật Tử không thể, hay 

5. Khác thay duyên thế lợi, Khác thay đường Niết bàn, Tỳ kheo, đê tử Phật, 
Hãy như vậy thắng tri, Chớ ưa thích cung kính, Hãy tu hạnh viễn ly (Pháp 
Cú số 75, HT Thích Minh Châu dịch) 



K. Sri. Dhammananda 


331 


không nên tham gia vào hoạt động chính trị vốn là một thực thể 
trong xã hội. Cuộc sống của những thành viên trong xã hội được 
hình thành bởi luật lệ và quy tắc, bởi những cải cách kinh tế hợp 
pháp trong nước, những sự canh tân vê' tổ chức ảnh hưởng bởi 
các nguyên tắc chính trị của xã hội ấy. Tuy vậy, nếu một Phật Tử 
muốn hoạt động chính trị, người đó không nên dùng tôn giáo 
để đạt uy quyền chính trị, và cũng không nên khuyên bảo những 
ai đã từ bỏ cuộc đời trần tục sống một cuộc đời thanh tịnh, đạo 
hạnh tham gia hoạt động chính trị. 


Chương 12 

HÔN NHÂN, HẠN CHẾ SINH ĐẺ 

VÀ CÁI CHẾT 


QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO VẾ HÔN NHÂN 

Vôi Phật Giáo, hôn nhân đưỢc coi là một vãn đê riêng tư, cá 
nhân và không phải là một bổn phận tôn giáo. 

Hôn nhân là một tập quán xã hội, một thể chế được tạo nên 
bởi con người cho sự sung sướng và hạnh phúc của mình, để 
phân biệt xã hội loài người với đời sống loài vật, và để duy trì 
trật tự và hòa hợp trong tiến trình sinh sồi nảy nở. Tuy kinh sách 
Phật Giáo không đê' cập đến vấn đê' một vỢ một chồng hay đa 
thê, người cư sĩ Phật Giáo vẫn được khuyên dạy là nên giới hạn 
một vỢ mà thôi. Đức Phật không đặt ra luật lệ về đời sống vỢ 
chồng nhưng Ngài đã cho các lời khuyên cần thiết vê' hạnh phúc 
lứa đồi. Suy luận rộng ra qua những bài pháp của Ngài, là nên 
khéo léo, trung thành với người vỢ và không nên dam mê nhục 
dục, chạy theo đàn bà. Đức Phật nhận định một trong những 
nguyên chính làm con người suy sụp là do dan díu với người 
đàn bà khác (Kinh Parabhava: Kinh Bại Vong, Kinh Tập Sn 1,6, 
Tiểu Bộ Kinh). Người đàn ông biết rõ những nỗi khó khăn, gian 
nan và đau khổ mà mình sẽ phải chịu đựng với chỉ một vỢ và 


K. Sri. Dhammananda 


333 


một mái gia đình. Những điểu đau khổ ấy còn sẽ được nhân lên 
khi phải đối đẩu với tai ương hoạn nạn. Hiểu biết bản chất yếu 
đuối của con người, Đức Phật khuyên dạy tín đồ qua một trong 
các giới không được gian dâm hay đồi bại vê' nhục dục [không 
tà dâm]. 

Quan điểm Phật Giáo về hôn nhân rất phóng khoáng: với 
Phật Giáo, hồn nhân là một vấn đê' hoàn toàn riêng tư và cá 
nhân, và không phải là một bổn phận tôn giáo. Không có luật 
lệ tồn giáo trong Phật Giáo bắt buộc một người phải lấy vợ lấy 
chồng, giữ độc thân hay sống một cuộc đời hoàn toàn trong 
trắng. Cũng không chỗ nào nói người Phật Tử bắt buộc phải 
sinh con, hay phải hạn chế số con. Phật Giáo cho cá nhân tự do 
quyết định tất cả những vấn đê' thuộc hôn nhân. Có thể hỏi tại 
sao các Thầy Tu lại không lập gia đình vì không có luật lệ nào 
chống lại hôn nhân cả. Lý do rõ ràng là để phục vụ nhân loại 
nên các nhà sư đã chọn đường lối sống trong đó gồm có sống 
độc thân. Những ai từ bỏ cuộc đời trần tục tự nguyện sống cuộc 
đời không vỢ con để tránh những ràng buộc thế gian hầu duy 
trì được an lạc nội tâm, và hiến trọn đời mình phục vụ người 
khác đạt được giải thoát tinh thẩn. Mặc dù các nhà sư Phật Giáo 
không chủ tọa các lễ hồn phối nhưng các nhà sư vẫn hướng dẫn 
các nghi thức tồn giáo để cầu phước cho các cặp vỢ chồng. 

LY DỊ 

Ly thân hay ly dị không bị cấm trong Phật Giáo, tuy sự cẩn 
thiết phải ly dị sẽ rất hiếm xảy ra nếu những huấn thị của Đức 
Phật được triệt để thi hành. "Vợ chồng phải được tự do xa nhau 


334 


Vì sao tin Phât 




nếu họ tìiực sự không thể cùng nhau chung sống được. Xa nhau 
tốt hơn là phải cùng nhau chung sống một cuộc đời kéo dài khổ 
sở. Đi xa hơn nữa, Đức Phật khuyên các người già không nên lấy 
vỢ trẻ vì già và trẻ không cân xứng sẽ tạo nên những khó khăn 
quá mức, bất hòa và suy vi {Kỉnh Parabhava). 

Xã hội lớn mạnh nhờ hệ thống liên hệ bằng những tương 
quan xoắn xuýt nhau và phụ thuộc lẫn nhau. Mỗi mối quan 
hệ là cả tấm lòng cam kết để hỗ trỢ và bảo vệ nhau trong một 
nhóm hay cộng đồng. Hồn nhân là một phần rất quan trọng 
trong mạng lưới chặt chẽ của những quan hệ hỗ trợ và bảo vệ lẫn 
nhau. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp phải bắt nguồn và phát triển 
từ sự hiểu biết chứ không phải từ sự sồi nổi tùy hứng, từ lòng 
trung thành thực sự chứ không phải từ lòng ham mê bồng bột. 
Xây dựng hôn nhân sẽ tạo một căn bản tốt đẹp cho sự phát triển 
văn hóa, kết hỢp hài hòa của hai cá nhân được chăm sóc tránh 
khỏi bị cô đơn, tước đoạt và sỢ hãi. Trong hôn nhân, người phối 
ngẫu phát triển vai trò bổ sung sức mạnh và tinh thần can đảm 
cho nhau, và mỗi người đồng thể hiện tinh thần nâng đỡ và cảm 
kích tài đức của nhau. Không nên có tư tưởng người đàn ồng 
hơn người đàn bà hay người đàn bà hơn người đàn ông - người 
này bổ túc cho người kia, một sự kết hợp bình đẳng cùng đem lại 
đức tính dịu dàng, khoan dung, điểm tĩnh và hy sinh cho nhau. 


PHƯƠNG PHÁP HẠN CHẾ SINH ĐẺ, PHÁ THAI 
VÀ Tự TỬ 

Mặc dù con người có tự do kế hoạch hóa gia đình cho thích nghỉ 
với mình, nhưng không thể nào bào chữa cho việc phá thai đưỢc. 


K. Sri. Dhammananda 


335 


Người Phật Tử không có lý do nào để chống lại phương 
pháp hạn chế sinh đẻ. Họ được tự do sử dụng bất cứ biện pháp 
nào cổ xưa hay tân tiến để ngừa thai. Những ai chống lại hạn 
chế sinh đẻ nói rằng điểu này đi ngược lại luật của Thượng Đế 
đã đặt ra, phải hiểu rằng quan điểm của họ vê' vấn đê' này không 
hợp lý. 'Việc được phép làm trong phương pháp hạn chế sinh đẻ 
là ngăn chặn sự hình thành một kiếp sống của một chúng sinh. 
Không có giết chóc và không có hành động tạo nghiệp. Nhưng 
nếu có bất cứ một hành động nào để phá thai thì hành động này 
sai quấy vì đã lấy đi hay phá hoại một mạng sống dù nhìn thấy 
được hay không nhìn thấy được. Cho nên việc phá thai không 
thể nào bào chữa được. 

Theo lời Phật dạy phải hội đủ năm điểu kiện hiện hữu mới 
tạo thành một hành động sát sinh, đó là: 

1. Một chúng sinh, 

2. Biết hay nhận thức đó là một chúng sinh, 

. Có ý giẽt, 

4. Cố gắng giết, và 

5. Hậu quả là cái chết 

Khi một người đàn bà mang thai, có một chúng sinh trong 
dạ con, và việc này hoàn thành điểu kiện đẩu tiên. Sau một vài 
tháng, người đàn bà đó biết có một mạng sống mới trong mình, 
và đó điều kiện thứ hai hoàn tất. Nay vì lý do này hay lý do khác, 
người đó không muốn có cái bào thai trong mình. Bà ta bắt đẩu 
tìm đến một nhà phá thai làm cồng việc phá thai, và như vậy điểu 
kiện thứ ba hoàn tất. Điểu kiện thứ tư cho thấy cuối cùng, bào 
thai bị giết vì hành động này. Vậy tất cả các điểu kiện đểu hiện 


336 


Vì sao tin Phât 




hữu. Như vậy, bà đã vi phạm giới thứ nhất “Không Sát Sinh”, vì 
việc này tương đương với việc giết một chúng sinh. Theo Phật 
Giáo, không một lý do nào có thể nói là ta được quyển lấy đi 
mạng sống của người khác. 

Trong một số trường hợp, người ta cảm thấy bắt buộc phải 
làm như vậy vì sự thuận tiện cho chính mình. Nhưng họ không 
thể biện minh cho hành động phá thai và dù thế nào đi nữa, họ 
cũng phải đối đẩu với hậu quả của nghiệp xấu. Tại một vài quốc 
gia, phá thai được hợp pháp hóa, nhưng việc này chỉ để tránh 
một số khó khăn. Nguyên tắc đạo lý không bao giờ đầu hàng 
cho lạc thú của con người mà luôn đứng vê' phúc lợi của toàn 
thể nhân loại. 

Tự TỬ 

Hủy bỏ mạng sống của chính mình trong bất cứ hoàn cảnh 
nào cũng đểu sai trái vê' mặt luân lý và tinh thần. Hủy hoại mạng 
sống của mình vì dao động hay thất vọng chỉ gây thêm nhiều 
đau khổ. Tự tử là một phương cách hèn nhát để chấm dứt những 
khó khăn đời sống của mình. Một người không thể tự tử nếu có 
được tâm thanh tịnh và bình tĩnh. Nếu ta từ bỏ thế giới này với 
một tâm bối rối và bất mãn, thì thật khó cho ta được tái sinh vào 
hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Tự tử là một hành động bất thiện hay 
vụng vê' vì bị tác động bởi một tâm đầy tham sân si. Những ai tự 
tử không biết làm sao đương đẩu với khó khăn, làm sao đối mặt 
với những sự thật của đời sống, và làm thế nào để sử dụng tâm ý 
đúng cách. Những người như vậy không thể hiểu được bản chất 
cuộc sống và những điều kiện trên cõi đời này. 


K. Sri. Dhammananda 


337 


Một số người hy sinh mạng sống của mình cho điểu mà 
họ nghĩ là một sự nghiệp tốt đẹp và cao thượng. Họ hủy bỏ đời 
mình bằng các phương pháp như tự cống hiến tính mạng, tự sát, 
hay tuyệt thực. Những hành động như vậy được coi như gan dạ 
và can đảm. Tuy nhiên theo quan điểm Phật Giáo, những hành 
động như vậy không phải để được tha thứ. Đức Phật nhấn mạnh 
rõ ràng rằng tâm muốn tự kết liễu mạng sống của mình sẽ đưa 
đến bao khổ đau hơn nữa. 


TẠI SAO DÂN SỐ TRÊN THẾ GIỚI LẠI GIA TĂNG? 

Thật không có lý do nào để nghĩ rằng chỉ trong khoảng thời 
gian này mà dân số trên thế giới mới gia tăng. 

Nếu Phật Tử không tin vào linh hồn được Thượng Đê tạo ra 
thì sao họ có thể giải thích vê' dân số gia tăng trên thế giới này? 
Đó là một câu hỏi rất thường được nhiều người nêu ra hiện nay. 
Người hỏi câu này thường chấp nhận rằng chỉ có một thế giới 
có chúng sinh hiện hữu. Ta phải nhận rằng đó là một điều hoàn 
toàn tự nhiên mà dân số tăng tại những nơi có điểu kiện khí hậu 
tốt, có cơ sở y khoa, thực phẩm và những phương tiện phòng 
ngừa về sinh sản và bảo vệ chúng sinh. 

Ta cũng nên nhận thức rằng không có lý do nào để cho rằng 
chỉ trong thời gian này dân số trên thê giới mới gia tăng. Không 
có cách nào để so sánh với bất cứ giai đoạn nào của lịch sử cổ 
xưa. Có nhiều nền văn minh rộng lớn đã hiện hữu và mất đi tại 
Trung Á, Trung Đồng, Phi Châu và Mỹ Châu thời cổ. Không 
còn lưu lại mảy may nào vê' những bản kiểm kê vê' các nền văn 
minh đó. Dân số, cũng như mọi thứ khác trong vũ trụ, cũng chịu 


338 


Vì sao tin Phât 




ảnh hưởng theo chu kỳ lên xuống. Trong những chu kỳ dân số 
tăng vọt, ta dễ có khuynh hướng lý luận chống lại thuyết tái sinh 
trên thế giới này hay thế giới khác. Với vài nghìn năm qua, không 
có bằng chứng nào cho thấy số người tại nOi nào đó trên thế giới 
nhiều hon ngày nay nhưng con số của các chúng sinh hiện hữu 
trong nhiều hệ thống trên thê giới khác thật ra không đếm được. 
Nếu con số của nhân loại có thể so sánh với một hạt cát thì con số 
chúng sinh trong vũ trụ sẽ giống như số hạt cát nOi tất cả các bờ 
biển trên thê giới. Khi đủ nhân duyên, khi được hỗ trỢ bởi thiện 
nghiệp, một phần ít của con số chúng sinh không đếm được tái 
sinh làm người. Sự tiến bộ của y khoa nhất là vào thế kỷ thứ 19 và 
20, giúp cho con người sống lâu hon và khoẻ mạnh hon. 

Đó là một yếu tố góp phần cho dân số gia tăng. Dân số có 
thể tăng thêm nhiều hon nữa trừ phi con người ý thức vê' biện 
pháp kiểm soát. Vi lý do đó, công trạng hay trách nhiệm vê' sự 
gia tăng dân số phải quy vê' cơ sở y khoa và những hoàn cảnh 
thuận tiện ngày nay. Cồng trạng này hay trách nhiệm không thể 
quy vê' một tôn giáo đặc biệt nào hay bất cứ một nguồn gốc bên 
ngoài nào cả. Có những người tin rằng tất cả những sự bất hạnh 
diễn ra để phá hủy mạng sống con người đểu do Thượng Đế tạo 
ra để giảm thiểu dân số trên thế giới. Thay vì mang quá nhiều 
đau khổ đến cho những sinh vật do chính Thượng Đê tạo ra, tại 
sao Thượng Đế không thể kiểm soát dân số? Tại sao Thượng Đế 
còn tạo càng ngày càng nhiều người tại những quốc gia đồng 
dân mà lại thiếu thốn thực phẩm, quẩn áo, và những nhu cầu 
căn bản cần thiết? Những ai tin tưởng Thượng Đế tạo mọi thứ 
không thể trả lời thỏa đáng câu hỏi ấy. Nghèo khổ, bất hạnh, 


K. Sri. Dhammananda 


339 


chiến tranh, đói, bệnh, nạn thiếu thực phẩm không phải do ý 
muốn của Thượng Đế hay do ý thích của ma quỷ nào đó, nhưng 
do các nguyên nhân không mấy khó để có thể tìm ra được. 

SINH LÝ VÀ TÔN GIÁO 

“Phần dưới của chúng ta vẫn còn là thú vật” (Gandhi) 

Sự đòi hỏi sinh lý là động lực mạnh nhất trong bản chất con 
người. Cho nên ảnh hưởng sâu rộng vê' sức mạnh dục tính cần 
phải có biện pháp kiểm chế ngay trong cuộc sống bình thường. 
Trường hỢp của người sống hướng về tinh thần, bất cứ ai muốn 
kiểm soát hoàn toàn tâm ý mình thì một biện pháp mạnh mẽ 
rộng lớn của kỷ luật tự giác rất cẩn thiết. Một năng lực mạnh mẽ 
như vậy trong bản tính của con người chỉ có thể bị khuất phục 
nếu người có chí biết kiểm soát tư tưởng và thực hành việc tập 
trung tâm ý của mình. Sự kiểm chê sức mạnh dục tính khiến sức 
mạnh tinh thần phát triển. Nếu ta kiểm soát được sức mạnh dục 
tính, ta sẽ có thể kiểm soát nhiều hơn nữa trên toàn thể bản chất 
của mình, trên những xúc cảm nhỏ nhặt hơn. 

Độc thân là một trong những điều cẩn thiết cho những ai 
muốn phát triển tinh thần đến mức toàn hảo. Tuy nhiên, không 
bắt buộc mỗi hay mọi người phải độc thân để hành trì Phật đạo. 
Lời khuyên của Đức Phật là giữ độc thân thì thích hợp hơn cho 
một người muốn trau dồi để đạt thành quả tinh thần. Với người 
cư sĩ bình thường, giới luật là không tà dâm. Mặc dù sự đồi trụy 
của sức mạnh nhục dục không phải đểu cùng một loại như vậy 
nhưng người đồi trụy lúc nào cũng bị đau khổ bởi những phản 
ứng xấu cả vê' vật chất hoặc tinh thần hay cả hai. 


340 


Vì sao tin Phât 




Một cư sĩ Phật Tử cần phải tập kiểm soát bản năng sinh lý 
của mình ở một mức độ nào đó. Sự đòi hỏi về xác thịt phải được 
kiểm soát đúng cách nếu không con người sẽ có tư cách xấu hon 
là con vật khi bị đam mê bởi ái dục. Hãy xét đến thái độ tính dục 

• é • J • • 

của cái mà ta gọi là “ thấp hon thú vật”. Cái nào mới thực sự là 
thấp hOn - loài vật hay loài người? Loài nào có thái độ về tính 
dục qua hành động bình thường và tự nhiên? Còn loài nào thi 
đua vê' đủ mọi kiểu cách bất bình thường và đồi trụy? Loài vật 
thường tỏ ra một sinh vật cao hOn, và con người là kẻ thấp hOn. 
Và tại sao lại như vậy? Đon giản là vì con người với khả năng 
tinh thần nếu được sử dụng đúng sẽ giúp cho họ điểu khiển 
những thôi thúc thể xác của mình, nhưng lại đi dùng sức mạnh 
tinh thẩn này vào tác phong đáng trách và làm cho họ càng lệ 
thuộc vào những đòi hỏi ấy. Con người như vậy xem như còn 
thấp hơn con vật. 

Tổ tiên chúng ta coi nhẹ phẩn đòi hỏi sinh lý này. Cha ông 
chúng ta hiểu cái đó đã đủ mạnh không cần phải dùng đến kích 
thích nào nữa. Nhưng ngày nay chúng ta đã làm nổ tung nó 
bằng cả ngàn hình thức quảng cáo, tuyên truyền, triển lãm đầy 
kích động và khêu gỢi; và chúng ta đã trang bị cho sức mạnh dục 
tính bằng chủ trương nói rằng sự kìm hãm sinh lý là nguy hiểm 
và có thể gây nên những xáo trộn tinh thần. 

Tuy nhiên, sự kìm hãm tức là sự kiểm soát tính năng là 
nguyên tắc đầu tiên của bất cứ nền văn minh nào. Trong xã 
hội văn minh tiên tiến hiện nay, chúng ta đã làm ô nhiễm bầu 
không khí giới tính bao quanh chúng ta - mức thôi thúc của 
thân tâm muốn được thỏa mãn tình dục thật là to lớn. 


K. Sri. Dhammananda 


341 


Hậu quả của việc khai thác tình dục này do những kẻ lợi 
dụng ẩn nấp trong xã hội tiên tiến, thanh thiếu niên ngày nay 
phát huy mạnh mẽ thái độ đối với tình dục làm thành một mối 
lo ngại chung. Một thiếu nữ ngây tho không dám tự do để đi 
đây đi đó mà không bị quấy rầy Mặt khác phái nữ phải ăn mặc 
sao để đừng khoi động bản chất thú tính ẩn tàng nơi đám thanh 
thiếu niên. 

Con người là con vật duy nhất không có thời gian ngưng 
hoạt động giới tính theo tự nhiên để thân xác có thể hồi phục 
sinh khí. Bất hạnh thay ngành khai thác thương mại vê' bản tính 
đa dâm nơi con người đã khiến nhân loại hiện đại bị đặt trước 
những chướng ngại tiếp diễn không ngừng của sự kích thích 
tình dục từ mọi phía. Nhiều chứng loạn thẩn kinh trong đời 
sống ngày nay đểu có dấu vết do tình trạng mất quân bình của 
những chuyện tình. Người ta muốn đàn ông chỉ nên có một vỢ, 
nhưng đàn bà lại được khuyến khích bằng mọi cách để có thể 
dư Ọc tự mình trở nên “quyến rủ” không phải chỉ cho chồng, 
nhưng để kích thích nơi mỗi người đàn ông sự dam mê mà xã 
hội cấm người đó tham đắm vào. Nhiều xã hội cố gắng bắt buộc 
chế độ một vỢ một chồng. Như vậy, một người đàn ông với nhiều 
nhược điểm vẫn có thể là một người đạo đức, có nghĩa là người 
đó vẫn trung thành với một vợ theo luật định. Sự nguy hiểm nơi 
đây nằm trong sự kiện là người biết suy nghĩ thừa thông minh 
để hiểu rằng những luật lệ ấy chỉ là nhân tạo và không có căn 
cứ nào trên nguyên tắc tiên nghiệm, phổ thông có giá trị nào cả; 
những luật lệ ấy có khả năng rơi vào cách suy tư lầm lẫn giống 
như tất cả những luật lệ luân thường đạo lý khác. 


342 


Vì sao tin Phât 




Tình dục nên chỉ cho nhau ở nơi chốn thích hỢp trong đời 
sống bình thường của con người nhưng chẳng nên kiểm chê 
mất sức khỏe mà cũng chẳng nên thái quá không lành mạnh. Nó 
lúc nào cũng phải được ý chí kiểm soát, và được xem như lành 
mạnh nếu nó được đặt trong bối cảnh thích hợp. 

Không nên coi sinh lý như một chất liệu quan trọng nhất 
cho hạnh phúc của đời sống lứa đồi. Những ai quá tham đắm có 
thể trở nên nô lệ cho nhục dục mà cuối cùng làm hại đến tình 
yêu và sự tương kính trong hồn nhân. Như trong mọi thứ, ta nên 
điểu độ và có lý trí trong việc đòi hỏi sinh lý của mình, cân nhắc 
tình cảm thân thiết và tính khí lẫn nhau. 

Hôn nhân là một cam kết giữa người đàn ông và người đàn 
bà đi vào cuộc sống chung. Kiên nhẫn, khoan dung và hiểu biết 
là ba phẩm hạnh chính phải được phát triển và nuôi dưỡng bởi 
hai người. Trong khi tình yêu là mối ràng buộc hai người với 
nhau thì phần vật chất cần thiết để gia đình được hạnh phúc nên 
do người đàn ồng lo lắng để vỢ chồng chia sẻ. Tiêu chuẩn cho 
một cặp hôn phối tốt đẹp phải là “của chúng ta” chứ không phải 

L \ €C _ T _ _155 1_« _ _55 _, _1_ A'_ * _2* «_2, ò_55 

à cúa anh hay của em. Cặp vợ chống tõt đẹp phai mở rộng 
con tim đối với nhau, và phải kìm hãm sự vui chơi “bí mật”, ôm 
giấu mãi bí mật cho riêng mình có thể dẫn đến nghi ky và nghi 
kỵ là yếu tố có thể phá hoại tình yêu của người hôn phối. Nghi 
kỵ nuôi dưỡng hờn ghen, hờn ghen tạo sân hận, sân hận làm 
tăng lòng oán ghét, oán ghét biến thành thù địch và thù địch là 
nguyên nhân của khổ đau không thể tả kể cả đổ máu, tự tử và 
thậm chí đến giết người. 


PHANV 


MỘT TỒN GIÁO 
CHO Sự TIẾN Bộ THỰC sự 
CỦA NHÂN LOẠI 





Chương 13 

BẢN CHẤT, GIÁ TRỊ 
VÀ Sự CHỌN LựA NIỂM TIN TÔN GIÁO 


CON NGƯỜI VÀ TÔN GIÁO 

Con người là chúng sinh duy nhất trong thế giới này đã khám 
phá ra tôn giáo, biết thờ phụng và cầu nguyện. 

Con người phát huy tồn giáo hầu thỏa mãn lòng mong 
muốn biết đời sống bên trong chính mình và thê giới bên ngoài 
mình. Những nền tồn giáo sơ khai khởi nguyên thuyết vật linh, 
khiến con người sợ hãi vê' những cái họ không biết và mong xoa 
dịu những sức mạnh mà họ nghĩ rằng đang ẩn tàng trong các vật 
vồ tri vồ giác. Thời gian trồi qua, những tồn giáo này dần biến 
đổi theo môi trường địa lý, lịch sử, kinh tế xã hội, chính trị, và 
tinh thần hiện hữu trong thời gian ấy. 

Nhiều tôn giáo trở thành có tổ chức và hưng thịnh cho đến 
ngày nay do các tín đồ hậu thuẫn mạnh mẽ. Nhiều người bị lồi 
cuốn vào các tồn giáo có tổ chức do hình thức long trọng và nghi 
lễ, trong khi một số người lại thích tu tập theo tôn giáo riêng của 
họ, trong thâm tâm sùng kính các vị đạo sư của họ và áp dụng 
nguyên tắc đạo đức trong đời sống hàng ngày. Vì sự quan trọng 


346 


Vì sao tin Phât 




của việc tu tập, tôn giáo nào cũng tự cho là một cách sống chứ 
không phải chỉ thuần túy đức tin mà thôi. Nhìn lại nguồn gốc 
và con đường phát triển của nhiều tồn giáo đã trải qua, điều 
đáng ngạc nhiên là các tôn giáo của loài người đã khác biệt nhau 
vê' phưong pháp giải quyết, vê' sự hiểu biết và giải thích của các 
tín đồ, vê' mục tiêu và phưong cách đạt được, và vê' khái niệm 
thưởng phạt đối với những hành vi đã làm. 

Trong phương diện giải quyết, các lối hành trì có thể căn cứ 
trên đức tin, lòng sỢ hãi, sự lý luận và tính vồ hại: Đức tin hình 
thành căn bản của nhiều cách thức tu tập được khai triển để 
con người khỏi bị sỢ hãi và đáp ứng được những nhu cẩu của 
họ. Một tồn giáo của những quyển năng thần thông, hay huyền 
bí thì khai thác lòng sỢ hãi phát xuất từ vô minh và hứa khả các 
lợi lạc vật chất căn cứ vào tâm tham ái. Một tồn giáo của sùng 
bái thì căn cứ trên cảm xúc và sỢ hãi đối với siêu nhiên và do tin 
như vậy, có thể được trấn an bằng nghi thức và nghi lễ. Một tôn 
giáo của đức tin thì căn cứ trên lòng mong muốn đạt được sự tự 
tin khi phải đương đẩu với đời sống và thân phận mong manh 
của con người. 

Một số cách thức tu tập nảy nở do kết quả của sự phát triển 
kiến thức, kinh nghiệm và trí tuệ của con người. Phương pháp 
giải quyết hữu lý về tâm linh đã được áp dụng trong trường hợp 
này, kết hỢp những nguyên tắc vê' giá trị con người và các định 
luật của thiên nhiên hay vũ trụ. Phương pháp này căn cứ vào 
tinh thần nhân đạo và tập trung vào sự trau dồi nhân phẩm. Một 
tỏn giáo của luật nhân quả hay nghiệp báo căn cứ trên nguyên 
tắc tự lực cánh sinh và cho rằng cá nhân tự mình chịu trách 


K. Sri. Dhammananda 


347 


nhiệm vê' hạnh phúc cũng như đau khổ và vê' sự giải thoát của 
chính mình. Một tôn giáo của trí tuệ căn cứ trên sự vận dụng lý 
trí và tìm hiểu đời sống cùng thực chất của những điểu kiện thế 
gian qua kiến thức có tính cách phân tích. 

Tính vô hại và thiện chí là những yếu tố thông thường 
hay thấy trong tôn giáo. Một tôn giáo của hòa bình căn cứ vào 
nguyên tắc không hại mình và hại người, các tín đồ phải trau dồi 
một đời sống hài hòa, phóng khoáng và an lạc. Một tôn giáo của 
thiện chí hay từ ái căn cứ vào sự hy sinh và phục vụ cho lợi lạc và 
hạnh phúc của người khác. 

Tôn giáo khác nhau theo khả năng hiểu biết của tín đồ và 
theo những sự giải thích của các chức sắc giảng dạy qua giáo lý 
và cách thức tu tập. Trong một số tôn giáo, giới chức có uy quyển 
ban hành luật lệ tồn giáo và tiêu chuẩn đạo đức, trong khi một số 
tôn giáo khác họ chỉ có thể khuyên giảng về nhu cẩu và phương 
cách để hành theo các tiêu chuẩn ấy. Mỗi tồn giáo đểu đưa ra 
nhiều lý do vê' những khó khăn của con người, những bất bình 
đẳng và phương cách đối trị. Bằng cách giải thích, một số tôn 
giáo cho rằng con người phải đương đầu với những khó khăn ấy 
vì con người đang bị xét xử trên thê giới này. Khi cách giải thích 
như vậy được đưa ra, người khác có thể hỏi: “Để làm gì?” Làm 
sao con người có thể bị xét xử trên căn bản chỉ một kiếp sống 
khi mà mỗi người đểu khác nhau vê' kinh nghiệm, thể chất, tinh 
thần, xã hội, kinh tế, các yếu tố và điểu kiện vê' môi sinh? 

Mỗi tôn giáo đều có quan niệm riêng của mình về những gì 
được coi là mục tiêu của đời sống tâm linh. Đối với vài tồn giáo 
thì đời sống bất diệt nơi cõi trời hay thiên đường với vị Thượng 


348 


Vì sao tin Phât 




Đế là cứu cánh cuối cùng. Đối với một số khác, mục tiêu chủ yếu 
của đời sống là sự hội tụ của một tâm thức bao quát tất cả (đại 
ngã) \à tin tưởng rằng mỗi kiếp sống là một đơn vị của tâm thức 
(tiểu ngã) và nó phải quay trở vê' với tâm thức nguyên thủy Một 
số tồn giáo tin rằng chấm dứt khổ đau hay chấm dứt vòng sinh 
tử là mục đích tối hậu. Đối với tôn giáo khác, cả đến hạnh phúc 
thiên đường hay sự hòa nhập với Phạm Thiên (Đấng Tạo Hóa) 
chỉ là phụ thuộc trước cái mong manh của cuộc sống dù dưới 
bất cứ hình thức nào. Và cũng có một số tin là đời sống hiện tại 
chính nó thừa đủ để chứng nghiệm chủ đích của cuộc đời. 

Muốn đạt được mục tiêu cứu cánh, mỗi tôn giáo đưa ra một 
phương pháp. Một số tồn giáo bắt các tín đồ phục tùng Thượng 
Đế hay tùy thuộc mọi thứ vào Thượng Đế. Một số khác chủ 
trương khổ hạnh tuyệt đối là những phương tiện để tự mình 
thanh lọc tất cả tội lỗi bằng cách tự hành xác. Một số khác nữa 
chủ trương giết thú vật, và nhiều loại nghi thức và nghi lễ cũng 

như tụng đọc các loại thần chú để thanh lọc hầu đạt mục tiêu 

♦ • • • • » 

cuối cùng. Cũng có tôn giáo hành trì nhiều loại khác nhau về 
phương pháp và tâm thành tín, cách chứng nghiệm chân lý, và 
tập trung tâm ý bằng con đường thiển. 

Mỗi tồn giáo có ý niệm khác nhau vê' hình phạt các hành vi 
tội lỗi. Theo một số tôn giáo, con người bị Thượng Đế đẩy đọa 
vĩnh viễn vì sự phạm tội của mình trong kiếp sống này. Một số 
khác nói rằng nhân và quả tác động do định luật thiên nhiên 
và hậu quả của hành vi chỉ sẽ chứng nghiệm trong một thời 
gian nào đó. Một số tồn giáo xác nhận kiếp sống này chỉ là một 
trong nhiều kiếp sống, và ai ai lúc nào cũng có cơ hội để tu sửa 


K. Sri. Dhammananda 


349 


qua nhiều giai đoạn tiến triển cho đến khi đạt được mục đích là 
Hạnh Phúc Tối Thượng. 

Trên đây cho thấy một loạt rộng lớn các phương pháp giải 
quyết, lập luận và mục tiêu khác nhau của các tôn giáo mà con 
người đã áp dụng. Điểu rất hữu ích để ta không nên khư khư giữ 
chặt quan điểm giáo điều về tôn giáo của mình mà nên rộng mở 
và khoan dung với những quan điểm tồn giáo khác. 

Đức Phật dạy: “Không nên chấp nhận giáo lý của Như Lai 
chỉ vì lòng tồn kính Như Lai, mà trước nhất hãy trắc nghiệm 
giáo lý ấy giống như đem vàng thử vào lửa.” 

Sau khi nhấn mạnh sự quan trọng của việc luồn luồn mở 
rộng tâm ý đối với tất cả các học thuyết tồn giáo, phải nên nhớ 
rằng một tôn giáo phải được thực thi cho phúc lợi, tự do và hạnh 
phúc của tất cả chúng sinh. Đó là nguyên tắc đạo giáo phải được 
sử dụng tích cực để cải tiến phẩm chất đời sống của tất cả chúng 
sinh. Tuy nhiên ngày nay nhân loại đang suy sụp và đã đi lạc khỏi 
những nguyên tắc đạo lý căn bản. Những hành động vô luân và 
tội lỗi trở nên càng ngày càng nhiều, và những người có tâm đạo 
gặp nhiều khó khăn khi muốn duy trì một số nguyên tắc đạo lý 
trong đời sống hiện đại. Đồng thời tiêu chuẩn về nguyên tắc đạo 
lý căn bản cũng bị hạ thấp để thỏa mãn đòi hỏi của những đầu 
óc ô nhiễm và ích kỷ. Con người không nên vi phạm tiêu chuẩn 
đạo đức tổng quát cho hợp với lòng tham ái hay ham mê của 
riêng mình. Tốt hơn con người nên tự điểu chỉnh theo những 
giới luật mà tôn giáo đã chỉ dạy. Giới luật được tuyên giảng do 
các bậc đạo sư giác ngộ đã nhận thức con đường cao thượng của 
đời sống dẫn đến an lạc và hạnh phúc. Những ai vi phạm những 


350 


Vì sao tin Phât 




giới luật ấy là vi phạm định luật vũ trụ, mà theo Phật Giáo, sẽ 
đem lại hậu quả xấu do sự vận hành của nguyên nhân tinh thần. 

Mặt khác, việc này không có nghĩa là ta phải mù quáng tuân 
hành theo mọi điểu trong tôn giáo của mình, bất chấp có nên áp 
dụng vào thời đại tiên tiến hay không. Luật lệ tồn giáo và giới 
luật giúp cho con người sống một cuộc đời có ý nghĩa chứ không 
phải là để trói buộc con người vào lối hành trì cổ lỗ hay những 
nghi lễ và mê tín dị đoan. Một người giữ vững những nguyên tắc 
đạo lý căn bản phải tán dưong trí thông minh của nhân loại và 
phải sống đứng đắn với nhân phẩm. Có một vài thay đổi trong 
hoạt động tôn giáo của chúng ta cho phù hợp với giáo dục và 
bản chất thay đổi của xã hội mà đồng thời không phải hy sinh 
những nguyên tắc cao thượng chung nhất. Nhưng phải nhận 
định rằng thay đổi bất cứ cách thức tu tập nào của tồn giáo bao 
giờ cũng khó khăn vì một số người bảo thủ chống đối lại sự 
thay đổi, dù rằng những sự thay đổi này mang lợi ích hOn. Quan 
điểm bảo thủ này giống như một vũng nước tù hãm, trong khi 
những ý kiến trong sạch giống như thác nước và nước tại thác 
luồn luồn đổi mới nên có thể sử dụng được. 

XUYÊN TẠC TÔN GIÁO 

Mặc dù tôn giáo có giá trị trong việc nâng cao đạo đức, 
nhưng cũng không sai khi nói rằng tồn giáo là mảnh đất phì 
nhiêu cho sự phát triển mê tín và giả đạo đức thành tín, được 
che đậy trong lớp áo choàng tín ngưỡng (đội lốt tôn giáo). Nhiều 
người dùng tồn giáo để trốn tránh những thực tế của đời sống, 
khoác áo tôn giáo và các biểu tượng đạo pháp. Tuy những người 


K. Sri. Dhammananda 


351 


này cũng hay thường cẩu nguyện tại các nơi thờ phụng nhưng 
thực ra họ không có đạo tâm và không hiểu được ý nghĩa tôn 
giáo là gì. Khi một tỏn giáo bị mất phẩm cách vì ngu si, tham 
quyển lực và ích kỷ, dân chúng sẽ chỉ thẳng ngay vào tôn giáo 
này và nói đó không phải là chánh đạo. Nhưng “Tôn Giáo” (chỉ 
sự thực hành nghi lễ bên ngoài của bất cứ giáo lý nào) phải được 
phân biệt từ chính giáo lý của đạo ấy. Trước khi phê bình, ta phải 
nghiên cứu giáo lý nguyên thủy của người khai sáng và xem có 
điểu gì sai quấy trong đó không. 

Tôn giáo khuyên người làm thiện và sống thiện, nhưng con 
người không quan tâm hành động như thế. Thay vì vậy họ thích 
bám víu vào những hình thức hành trì khác chẳng có giá trị đạo 
lý thực sự gì. Nếu họ cố gắng trau dồi tâm trí bằng cách diệt trừ 
ganh tị, ngã mạn, độc ác, ích kỷ, thì ít ra họ cũng tìm thấy đường 
lối đúng đắn để thực hành tôn giáo. Bất hạnh thay, họ lại làm 
tăng trưởng lòng ganh tị, ngã mạn, độc ác và ích kỷ thay vì đoạn 
trừ chúng. Nhiều kẻ tu cho rằng mình là người tu hành, nhưng 
lại phạm tội ác lớn nhất dưới danh nghĩa tôn giáo. Nhân danh 
đạo pháp họ chiến đấu, kỳ thị, và tạo bất ổn làm lạc mất mục 
đích cao đẹp của tôn giáo. Từ sự gia tăng nhiều cái được gọi là 
hoạt động tồn giáo, chúng ta có cảm tưởng là tồn giáo đang tiến 
triển nhưng thực sự là trái lại bởi vì ngày nay chỉ có một số rất 
ít tính chất thanh tịnh và hiểu biết là còn được đem thực hành 
đúng nghĩa. 

Tu hành không có gì hơn là mở mang sự tỉnh thức nội tâm, 
từ bi và hiểu biết. Những khó khăn sẽ phải đối mặt trước tiên 
nhờ vào sức mạnh tinh thần của chính ta. Trốn chạy khó khăn 


352 


Vì sao tin Phât 




dưới danh nghĩa duy tâm là thiếu can đảm. Trong những hoàn 
cảnh đẩy dao động ngày nay, cả nam lẫn nữ giới đang nhanh 
chóng tuột dốc rơi vào sự tự hủy hoại. Trớ trêu là họ lại tưởng 
tượng mình đang xúc tiến thực hiện một nền văn minh thật huy 
hoàng. 

Trong cảnh rối loạn này, nhiều quan niệm đạo lý sáng tạo 
linh hoạt đã được quảng bá để tạo thêm cám dỗ và xáo trộn 
trong tâm con người. Tôn giáo hiện đang bị lạm dụng để tranh 
đoạt lợi lộc và quyển lực riêng tư. Một số pháp môn trái đạo đức 
như tự do nhục dục, đã được khuyên khích bởi một nhóm tồn 
giáo vô trách nhiệm mong đem đạo của họ đến giới trẻ. Bằng 
cách khơi dậy những cảm giác dục vọng, những nhóm này hy 
vọng quyến rũ được trai gái theo tôn giáo của họ. Ngày nay trong 
thị trường đạo giáo, có tồn giáo thoái hóa thành một loại hàng 
rẻ tiền không mấy quan tâm gì đến giá trị đạo đức và những gì 
mà mình đại diện. Một số nhà truyền giáo lập luận rằng những 
hình thức thực hành vê' luân lý, đạo đức và giới luật không quan 
trọng bằng một người có đức tin và cẩu nguyện Thượng Đế mà 
người đó tin rằng sẽ đủ sức cứu rỗi mình. Chứng kiến một số 
chức quyền tôn giáo đã lừa dối bịt mắt tín đồ ra sao tại Âu Châu, 
Karl Max đưa ra một nhận xét châm biếm: “Tồn Giáo là tiếng 
thở dài của sinh vật bị áp bức, là những cảm nghĩ của một thế 
giới vô tâm, chẳng khác gì là linh hồn của những vật thể không 
linh hồn. Tồn Giáo là thuốc phiện của con người”. 

Con người cẩn đạo không phải vì đạo cho mình một giấc 
mơ vê' kiếp sau hay ban cho mình một số giáo điểu để hành trì, 
theo cách như vậy thì con người phải từ bỏ trí thông minh của 


K. Sri. Dhammananda 


353 


mình và trở thành mối ưu phiền cho đồng loại. Một tôn giáo 
phải là một phương pháp đáng tin cẩn và hỢp lý dạy cho con 
người biết sống “tại đây và ngay bây giờ” như một chúng sinh trí 
thức và hiểu biết, trong khi nêu gương tốt cho người khác theo. 
Nhiều tồn giáo đã làm cho con người chuyển tư tưởng của mình 
ra khỏi mình để hướng vê' một đấng tối thượng. Nhưng Phật 
Giáo hướng dẫn con người tìm an lạc nội tâm bên trong những 
tiềm năng ẩn nấp trong chính con người. “Pháp” (hay tồn giáo 
đích thực) không phải là điều mà ta tìm kiếm bên ngoài mình, 
vì trong lý giải cuối cùng thì con người là Pháp, và Pháp là con 
người. Cho nên, một tôn giáo thực sự tức là Pháp vốn không 
phải điểu gì chúng ta đạt được từ bên ngoài nhưng là sự trau dồi 
và chứng ngộ được trí tuệ, từ bi và thanh tịnh được phát triển 
chính trong chúng ta. 

TÔN GIÁO NÀO ĐÍCH THựC? 

Nếu tôn giáo nào có Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo thì có thể 
coi là một tôn giáo đích thực . 

Con người thật rất khó tìm ra tại sao lại có quá nhiều tồn 
giáo khác nhau và tôn giáo nào là một tôn giáo đúng nghĩa. 
Tín đồ của mỗi tồn giáo cố gắng trình bày sự siêu việt của tồn 
giáo mình. Tính đa dạng thường tạo ra một số tính đồng dạng, 
nhưng trong vấn đê' tồn giáo, con người lại nhìn nhau bằng ganh 
tị, sân hận và khinh khi. Những pháp môn được kính trọng nhất 
của một tôn giáo lại bị một tôn giáo khác cho là lố lăng. Để giới 
thiệu những thông điệp thiêng liêng và hòa bình của mình, một 
số người lại dùng đến vũ khí và chiến tranh. Họ có làm ô nhiễm 


354 


Vì sao tin Phât 




danh từ đẹp đẽ của tôn giáo không? Hình như có một số tôn 
giáo chịu trách nhiệm vê' sự chia rẽ thay vì đoàn kết nhân loại. 

Muốn đi tìm một tôn giáo chân chính và đích thực, chúng 
ta phải cân nhắc bằng một đầu óc vô tư xem cái gì đúng là một 
tồn giáo giả hiệu. Tôn giáo hay triết lý giả hiệu gồm có: duy vật 
chủ nghĩa phủ nhận sự sống còn sau khi chết; chủ nghĩa phi luân 
lý chối bỏ thiện và ác; tồn giáo nào khẳng định con người được 
cứu rỗi hay bị đọa đầy bằng thẩn thông, thuyết tiến hóa hữu 
thần chủ trưong là mọi thứ đểu do tiền định và mọi người có thể 
được cứu rỗi nhờ đức tin đon thuần mà thôi. 

Phật Giáo không xây dựng trên những nền tảng bất toàn và 
bất ổn. Phật Giáo rất thực tế và có thể xác minh được. Chân lý 
của Phật Giáo đã được kiểm chứng bởi Đức Phật, kiểm chứng 
bởi các đệ tử của Ngài, và lúc nào cũng mở rộng cho bất cứ ai 
muốn kiểm chứng. Và ngày nay, Giáo lý của Đức Phật, đang 
được xác minh bởi những phưong pháp nghiên cứu khoa học 
khắt khe nhất. 

Đức Phật dạy rằng bất cứ hình thức tôn giáo nào cũng chân 
chính nếu chứa đựng Tứ Diệu Đê và Bát Chánh Đạo. Việc này 
cho thấy rõ ràng Đức Phật không muốn thiết lập một tôn giáo 
đặc biệt. Cái mà Ngài muốn là làm hiển lộ Chân Lý Tuyệt Đối 
của đời sống con người và thế giới. Mặc dù Đức Phật giảng dạy 
Tứ Diệu Đê và Bát Chánh Đạo, những phưong pháp này không 
phải tài sản độc quyển của người Phật Tử. Đó là Chân Lý chung 
của tất cả. 

Hầu hết mọi người thấy cần phải đưa ra các lập luận để 
“chứng minh” giá trị tôn giáo mà họ đang theo. Một số cho rằng 


K. Sri. Dhammananda 


355 


tôn giáo của họ lâu đời nhất cho nên chứa đựng chân lý. Số khác 
cho rằng tôn giáo của họ là tôn giáo cuối cùng hoặc mới nhất 
cho nên tóm thâu chân lý. Một số cho rằng tồn giáo của họ có 
nhiều tín đồ nhất cho nên bao gồm chân lý. Tuy nhiên không 
một lập luận nào trên đây có giá trị xác đáng để thiết lập chân lý 
cho một tôn giáo. Chỉ cẩn sử dụng lương tri và hiểu biết, ta cũng 
có thể đánh giá được một tồn giáo. 

Một số truyền thống tôn giáo bắt con người phải phục tùng 
một quyển lực cao hơn họ, có khả năng kiểm soát sự sáng tạo, 
hành động và sự giải thoát cuối cùng của họ. Đức Phật không 
chấp nhận quyền năng ấy. Ngài cho rằng quyển năng ở chính nơi 
con người và xác nhận mỗi người là vị sáng tạo của chính mình, 
và chịu trách nhiệm vê' sự giải thoát của chính mình. Cho nên tại 
sao người ta nói: “Không có gì vồ thần và không có gì hữu thần 
bằng Đức Phật”. Tôn giáo của người Phật Tử cho con người ý 
nghĩa to lớn về phẩm giá, và cũng đồng thời cho con người trách 
nhiệm to lớn. Người Phật Tử không thể đổ lỗi cho sức mạnh bên 
ngoài khi tội lỗi xảy ra cho mình. Người Phật Tử có thể đương 
đầu với bất hạnh trong trầm tĩnh vì hiểu rằng mình có sức mạnh 
để thoát ra khỏi tất cả thống khổ. 

Một trong những lý do tại sao Đạo Phật lồi cuốn được những 
người trí thức và có giáo dục vì Đức Phật thường khuyên tín đồ 
của Ngài là không nên chấp nhận điều được nghe thấy (ngay cả 
điểu do chính Ngài nói) mà chưa trắc nghiệm qua giá trị của 
nó. Giáo pháp của Đức Phật được duy trì và tồn tại chính xác vì 
nhiều nhà trí thức đã thử nghiệm mọi khía cạnh của giáo pháp 
ấy và đã kết luận rằng Đức Phật lúc nào cũng nói lên Chân Lý 


356 


Vì sao tin Phât 




không thể phủ nhận được. Trong khi những nhà tôn giáo khác 
cố gắng “ bảo đảm lại” giáo lý của vị khai sáng ra tôn giáo của họ 
dưới ánh sáng của kiến thức hiện đại vê' Vũ Trụ thì Giáo lý của 
Đức Phật đã được chính các khoa học gia xác chứng. 

PHÁT TRIỂN ĐẠO ĐỨC VÀ TINH THẨN 

Không đưỢc giáo dục vê tỉnh thần con người sẽ không có trách 
nhiệm đạo đức: Con người không có trách nhiệm đạo đức là mối 
nguy cơ cho xã hội. 

Đạo Phật là một ngọn hải đăng tuyệt vời hướng dẫn nhiều 
người thuần thành đến hạnh phúc trường cửu. Nhất là hiện nay 
Phật Giáo rất cẩn thiết cho thế giới đang bị phân hóa bởi các ngộ 
nhận về chủng tộc, kinh tế và ý thức hệ. Những sự hiểu lầm đó 
không bao giờ có thể xóa tan được trừ phi tinh thần từ ái khoan 
dung được rộng mở đối với nhau. Tinh thần này chỉ có thể được 
trau dồi tốt nhất dưới sự hưóng dẫn của Đạo Phật, một đạo luồn 
nhấn mạnh vào tinh thẩn cộng tác trong luân lý-đạo đức cho sự 
tốt đẹp của toàn thể vũ trụ. Chúng ta biết rằng rất dễ dàng học 
điểu xấu mà không cần đến thầy dạy, nhưng trái lại học điểu tốt 
lại cẩn phải có gia sư. Cho nên cho việc dạy đức hạnh bằng các 
giới luật và gưong mẫu là hết sức cần thiết. 

Không được giáo dục vê' tinh thần, con người sẽ không có 
trách nhiệm đạo đức : con người không trách nhiệm đạo đức là 
mối nguy cơ cho xã hội. 

Trong giáo lý của Đức Phật, sự phát triển tinh thần của con 
người quan trọng hơn sự phát triển phúc lợi vật chất. Lịch sử 
đã dạy chúng ta là không thể nào mong đạt cả hai cùng một lúc 


K. Sri. Dhammananda 


357 


Hạnh Phúc thế gian và Hạnh Phúc vĩnh cửu . Đời sống của hầu 
hết mọi người thường được điểu hòa bởi các giá trị tinh thẩn và 
nguyên tắc đạo đức mà chỉ tồn giáo cống hiến mới có hiệu quả. 
Sự can thiệp của chính quyển vào đời sống của người dân tương 
đối sẽ không cần thiết nếu mọi người, nam cũng như nữ, có thể 
hiểu được giá trị của tâm thành tín, và có thể thực hành được 
những lý tưởng cho chân lý, cồng bằng và phục vụ. 

Giới đức cẩn thiết để đạt giải thoát, nhưng giới đức không 
thôi chưa đủ. Giới đức phải được kết hợp với trí tuệ. Giới đức 
và trí tuệ giống như đồi cánh của con chim. Trí tuệ cũng có thể 
so sánh với đôi mắt của con người; còn giới đức như đôi chân. 
Giới đức giống như một chiếc xe mang con người đến cổng giải 
thoát. Nhưng trí tuệ là cái chìa khóa thật sự mở cổng ấy. Giới 
đức là một phần vê' phưong cách sống tinh tế và cao thượng. 
Không có một kỷ luật giới đức nào thì không thể thanh lọc được 
những ô nhiễm của kiếp sống hữu tình. 

Phật Giáo không phải chỉ là nghi lễ lố lăng hay một huyền 
thoại được kể lại để giải trí hay để thoả mãn cảm xúc của con 
người, nhưng là một phưong pháp phóng khoáng và cao thượng 
cho những ai thực tình muốn hiểu và chứng nghiệm thực chất 
của cuộc sống. 


Ý NIỆM THƯỢNG ĐẾ 

Thực chất hay giá trị của niềm tin vào Thượng Đế đưỢc căn 
cứ vào năng lực hiểu biết và mức trưởng thành ve tâm ỷ của con 
người. 


358 


Vì sao tin Phât 


Sự PHÁT TRIỂN Ý NIỆM THƯỢNG ĐẾ 

Truy cứu vê' nguồn gốc và sự phát triển ý niệm Thượng Đế, 
ta phải quay trở vê' thời gian khi mà nền văn minh còn phôi thai 
và khoa học hiện đại còn chưa được biết đến. Người thượng cổ 
do lòng sỢ hãi và ngưỡng mộ đối với hiện tượng thiên nhiên nên 
tin tưởng vào những loại ma quỷ và thẩn linh khác nhau. Họ sử 
dụng niềm tin vào ma quỷ và thần linh để tạo thành tồn giáo của 
họ. Tùy theo những hoàn cảnh tương ứng và khả năng hiểu biết, 
mỗi dân tộc sùng bái thần linh khác nhau và hình thành những 
đức tin khác nhau. 

"Vào lúc khởi thủy của ý niệm Thượng Đế con người sùng bái 
nhiều thần linh - thần cây, thần suối, thần sét, thần bão, thần gió, 
thẩn mặt trời, và tất cả các hiện tượng trên trái đất. Những thẩn 
linh này liên quan đến mỗi một hành động của thiên nhiên. Dần 
dà con người bắt đầu quy hỢp cho các thẩn linh này giới tính 
và hình dạng cũng như các đặc tính thể chất hay tinh thần của 
nhân loại. Những thuộc tính con người quy cho thần linh như 
thương yêu, hận thù, ganh ghét, sỢ hãi, cao ngạo, ham muốn và 
tất cả các cảm xúc khác đểu được thấy nơi con người. Từ tất cả 
các vị thẩn này, dần dà nẩy nở một hiểu biết là không có nhiều 
thần mà chỉ có Một. Sự hiểu biết này nẩy sinh thuyết độc thần 
của thời đại gần đây. 

Trong tiến trình phát triển, ý niệm Thượng Đế đã trải qua 
một loạt sự thay đổi môi trường xã hội và trí thức. Ý niệm này 
được nhận định trong nhiều đường lối khác nhau bởi nhiều 
người khác nhau. Một số lý tưởng hóa Thượng Đế như "Vua trên 
Thiên Đường và Trái Đất; họ có ý niệm Thượng Đê là một con 


K. Sri. Dhammananda 


359 


người. Một số khác nghĩ rằng Thượng Đế chỉ là nguyên tắc trừu 
tượng. Một số tôn vinh Thượng Đê là Vua Trời trên thiên đường 
cao nhất, trong khi một số lại mang Thượng Đế xuống những 
tầng sâu thấp nhất của trái đất. Một số hình dung ThuỢng Đế 
trên thiên đường, trong khi một số làm thành thần tượng để thờ 
phụng. Một số còn đi xa hơn nữa nói rằng không có Thượng Đê 
thì không có giải thoát - dù cho bạn đã làm tốt đến đâu đi nữa, 
bạn cũng sẽ không hưởng được quả tốt do hành động của mình 
trừ khi bạn hành động do niêm tin nơi Thượng Đế. Kẻ Vô Thẩn 
tuyên bố: “Không” và xác nhận không có Thượng Đế nào cả. 
Kẻ Hoài Nghi và Kẻ theo thuyết “không thể biết” nói: “Chúng 
tồi không biết hay không thể biết”. Những người theo chủ nghĩa 
thực chứng lại nói rằng ý niệm Thượng Đê là một vấn đê' vô 
nghĩa vì ý niệm của ngôn từ Thượng Đê “ không rõ ràng”. Trên 
đây cho thấy một loạt các quan niệm, niềm tin và danh xưng cho 
ý niệm Thượng Đế; đạo phiếm thần, đạo sùng bái thần tượng, 
niềm tin vào một vị thần, và niềm tin vào nhiều nam và nữ thần. 

Cả đến vị Độc Thẩn trong thời đại gần đây cũng phải trải 
qua hàng loạt thay đổi khi thông qua các quốc gia và dân tộc 
khác nhau. Thượng Đế của người Ấn Độ Giáo khác hẳn Thượng 
Đế của người Cơ Đốc Giáo. Thượng Đế của người Cơ Đốc Giáo 
lại cũng khác hẳn các Thượng Đế của các đức tin khác. Do đó 
nhiều đạo giáo xuất hiện như trên; vào lúc cuối mỗi tôn giáo đều 
khác biệt hẳn nhau và đểu nói “Thượng Đế là Một”. 


Ý NIỆM THƯỢNG ĐẾ VÀ sự SÁNG TẠO 


Do xuất hiện và phát triển trên ý niệm Thượng Đế, mỗi tôn 


360 


Vì sao tin Phât 




giáo triển khai cách giải thích riêng của mình vê' sự sáng tạo. 
Vậy nên ý niệm Thượng Đê liên kết với nhiều thẩn thoại khác 
nhau. Người ta sử dụng ý niệm Thượng Đế như một phưong 
tiện để giải thích sự hiện hữu của con người và bản chất của 
vũ trụ. 

Ngày nay, những người thông minh sau khi thận trọng kiểm 
điểm tất cả dữ kiện có giá trị để đi đến kết luận: giống như ý 
niệm Thượng Đế, sự sáng tạo các thẩn thoại phải được coi như 
sự tiến hóa của trí tưởng tượng con người khởi nguyên do hiểu 
lầm hiện tượng thiên nhiên. Những hiểu lầm này bắt nguồn gốc 
từ sự sỢ hãi và ngu dốt của người nguyên thủy. Cả đến ngày nay, 
con người vẫn còn giữ những sự giải thích cổ số vê' sự sáng tạo. 
Dưới ánh sáng của tư duy khoa học mới đây thì sự định nghĩa 
theo thần học vê' Thượng Đế rất mO hồ, và vì lý do đó nên không 
thể có chỗ đứng nào trong học thuyết hiện đại vê' sự sáng tạo hay 
thẩn thoại. 

Nếu con người được sáng tạo bởi một nguồn gốc bên ngoài, 
thì con người phải thuộc vê' nguồn gốc ấy chứ không phải thuộc 
chính mình. Theo Phật Giáo, con người chịu trách nhiệm mọi 
thứ mà con người làm. Vi vậy người Phật Tử không có lý do 
gì tin tưởng là con người hiện hữu là do nguồn gốc bên ngoài. 
Người Phật Tử tin là sở dĩ con người có hiện nay vì chính do 
hành động của chính mình. Con người chẳng bị phạt hay được 
thưởng bởi ai cả mà do chính mình theo hành động thiện ác 
của chính mình. Theo quá trình tiến hóa, loài người hiện hữu. 
Tuy nhiên, không thấy Đức Phật có một lời nào tán thành niềm 
tin thế giới được sáng tạo bởi một người nào đó. Khám phá của 


K. Sri. Dhammananda 


361 


khoa học vê' sự phát triển dần dần của hệ thống thế giới phù hợp 
với giáo lý của Đức Phật. 

NHƯỢC ĐIỂM CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ QUAN NIỆM VỀ 
THƯỢNG ĐẾ 

Cả hai quan niệm về Thượng Đế và những thẩn thoại liên 
quan đến sự sáng tạo đã được bảo vệ và biện hộ bởi những tín 
đồ cẩn có những ý kiến để chứng minh sự hiện hữu và sự ích lợi 
của họ trong xã hội loài người. Tất cả những người tin tưởng này 
cho rằng họ đã nhận được kinh điển tương ứng như Sách Khải 
Huyền; nói một cách khác họ đểu cồng nhận là đã đi trực tiếp từ 
Một Thượng Đế. Mỗi tồn giáo tin Thượng Đế đêu cho rằng đạo 
của mình có nghĩa là Hòa Bình toàn vũ trụ, tình huynh đệ bao 
quát khắp thế gian cùng những lý tưởng cao như vậy. 

Tuy nhiên dù lý tưởng của tôn giáo có vĩ đại như thế nào, 
lịch sử thế giới đã nêu rõ cho đến ngày nay tồn giáo đã hỗ 
trỢ cho việc gieo rắc mê tín dị đoan. Một số tôn giáo chống 
lại khoa học và sự tiến bộ của khoa học, dẫn đến ác cảm, tàn 
sát, và chiến tranh. Trên phương diện này, những tồn giáo tin 
Thượng Đế đã thất bại trong việc giác ngộ nhân loại. Thí dụ, 
tại một vài quốc gia khi dân chúng cầu nguyện lòng bi mẫn, 
thì chính những bàn tay của họ lại dấy máu những con vật vô 
tội bị hy sinh, và đồi khi là của cả những người đồng chủng. 
Những sinh vật khổ sở bơ vơ ấy bị giết để dâng lên những bàn 
thờ của các thần linh tưởng tượng và vô hình. Phải mất một 
thời gian dài để người ta hiểu được cái vồ ích của những nghi 
thức độc ác này dưới danh nghĩa tôn giáo. Bây giờ là lúc họ nên 


362 


Vì sao tin Phât 




nhận định con đường thanh tịnh thực sự là do tình thưong và 
hiểu biết. 

Tiến Sĩ G. Dharmasiri trong cuốn sách của ông “ Phê Bình 
của Phật Giáo vê' Quan Niệm Thượng Đế của Co Đốc Giáo” có 
ghi: “Tôi nhìn thấy dù khái niệm về Thượng Đế chứa đựng những 
thành phần luân lý cao siêu, nhưng khái niệm ấy cũng có ngụ ý rất 
nguy hiểm cho con người cũng như cho các chúng sinh trên hành 
tinh này. 

“Một đe dọa chính cho nhân loại là cái bình phong đưỢc gọi là 
“quyền lực” đặt lên con người bởi ý niệm Thượng Đế. Tất cả những 
tôn giáo hữu thần đều coi quyền lực là tối hậu và thiêng liêng. 
Nó là sự nguy hiểm mà Đức Phật vạch rõ trong Kỉnh Kalama. 
Vào thời đó, cá nhân và tự do con người bị đe dọa nghiêm trọng 
bởi nhiều hình thức khác nhau của quyền lực. Nhiều nhân vật có 
quyền đã nỗ lực bắt Bạn trở thành tín đồ của họ. Trên đỉnh tất cả 
những quyền năng “truyền thống” một hình thức mới của quyền 
lực đã nổi bật lên với danh nghĩa “khoa học”. Và mới đây các tôn 
giáo môi đó đã mọc lên như năm, và mối đe dọa của các Trưởng 
Giáo (Guru) (điển hình bởi Jỉm Jones ở Hoa Kỳ) đã trở thành mối 
đe dọa thực sự cho tự do và phẩm giá của mỗi cá nhân con người. 
Lời yêu cầu bất diệt của Đức Phật là để Bạn có thể trở nên một Vị 
Phật. Ngài trình bày bằng một phương cách hữu lý rõ ràng là mỗi 
người và mọi người chúng ta có tiềm năng và khả năng toàn hảo 
để đạt đưỢc lý tưởng ấy. 

Những tôn giáo tin Thượng Đê không cống hiến được một 
cách giải thoát nào mà không có Thượng Đế. Vỉ vậy, có thể một 
người tuy đưỢc nhận là đã tiến đến đỉnh cao nhất của đức hạnh, 


K. Sri. Dhammananda 


363 


và đã sống một cuộc đời chính đáng và ngay cả đã đạt đến mức 
cao nhất của thánh thiện, nhưng củng vẫn bị đọa xuống địa ngục 
vĩnh viễn vì người đó không tin sự hiện hữu của Thượng Đế. Mặt 
khác, một người nhiều tội lỗi, nhưng cuối cùng biết sám hối, 
cũng có thể được tha thứ, và được “cứu rỗi”. Theo quan điểm của 
Phật Giáo, loại học thuyết này không thể biện giải được. 

Mặc dù những mâu thuẫn hiển hiện của các tồn giáo tin 
Thượng Đế, ta đừng nên nghĩ rằng nên khuyên khích rao giảng 
chủ nghĩa Vồ Thượng Đế vì niêm tin vào Thượng Đế thực hiện 
được những cồng trình phục vụ vĩ đại cho nhân loại, nhất là tại 
những nơi mà quan niệm Thượng Đê được ưa chuộng. Niềm 
tin Thượng Đê này đã giúp nhân loại kiểm soát được thú tính 
của mình. Và rất nhiều sự giúp đỡ cho người khác đã được thể 
hiện dưới danh nghĩa Thượng Đế. Cũng trong lúc đó, con người 
cảm thấy không an toàn nếu không có niềm tin vào Thượng Đế. 
Họ tìm được sự che chở và cảm hứng khi có niềm tin đó trong 
tâm. Thực chất hay giá trị của niềm tin như vậy được căn cứ trên 
năng lực hiểu biết và mức trưởng thành vê' tâm ý con người. 

Dù sao, tồn giáo cũng phải quan tâm đến đời sống thực tiễn. 
Tôn giáo được sử dụng như một cương lĩnh để chỉ đạo nếp sống 
đạo đức của con người trên thế gian này. Tồn giáo bảo chúng 
ta điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Nếu ta không thành 
thật thực hành theo một đạo giáo, thì nhãn hiệu tôn giáo hay 
tin tưởng suồng vào Thượng Đế sẽ không giúp gì cho chúng ta 
trong đời sống hàng ngày. 

Mặt khác, tín đồ của các giáo phái tranh chấp nhau và kết 
án đức tin và pháp môn khác - nhất là để chứng tỏ hay bác bỏ sự 


364 


Vì sao tin Phât 




hiện diện của Thượng Đế - và nếu họ nuôi dưỡng tâm sân hận 
đối với những tôn giáo khác do quan điểm dị biệt, thì chính họ 
đang tạo sự bất hòa to lớn giữa những cộng đồng tồn giáo. Dù 
những dị biệt tôn giáo thế nào đi nữa, bổn phận của chúng ta 
là phải thể hiện khoan dung, kiên nhẫn, và hiểu biết. Bổn phận 
của chúng ta là phải kính trọng tín ngưỡng của kẻ khác cả đến 
khi chúng ta không thể phù hợp với tín ngưỡng ấy. Lòng khoan 
dung rất cần thiết để đời sống được hòa hợp và bình an . 

Tuy nhiên, không có lợi ích trong việc giới thiệu ý niệm 
Thượng Đế cho những người chưa sẵn sàng tán đồng ý niệm ấy. 
Đối với một số người, niềm tin này không quan trọng để sống 
một cuộc đời chánh đáng. Có biết bao người sống một cuộc đời 
cao thượng không cẩn phải tin như vậy trong khi có những kẻ 
giữ vững đức tin ấy lại vi phạm hòa bình và hạnh phúc của người 
dân vô tội. 

Phật Tử cũng có thể cộng tác với những người giữ quan 
niệm vê' Thượng Đế, nếu họ sử dụng quan niệm này cho hòa 
bình, hạnh phúc, và lợi lạc của nhân loại nhưng không cộng tác 
với những ai lợi dụng quan niệm này bằng cách đe dọa để giới 
thiệu niềm tin này chỉ vì quyền lợi riêng tư và các động lực thẩm 
kín. Trên 2500 năm qua, trên khắp thế giới, người Phật Tử hành 
trì và giới thiệu Đạo Phật một cách rất hòa bình mà không cần 
thiết phải chứng minh quan niệm của một Đấng Tối Cao sáng 
tạo. Và họ sẽ tiếp tục duy trì tồn giáo này cũng bằng đường lối đó 
mà không phiền nhiễu gì cho những tín đồ tôn giáo khác. 

Cho nên, với lòng tồn trọng tín đồ của các tồn giáo khác, 
cẩn phải ghi nhận là không cẩn thiết phải đưa quan niệm này 


K. Sri. Dhammananda 


365 


vào Phật Giáo. Hãy để người Phật Tử giữ niềm tin của họ vì 
niềm tin của họ vô hại với người khác, và hãy để Giáo Lý căn bản 
của Đức Phật được duy trì. 

Từ ngàn xưa, người Phật Tử đã có một cuộc sống đạo lý 
hòa bình mà không cần phải sát nhập quan niệm đặc biệt vê' 
Thượng Đế. Họ vẫn có khả năng gìn giữ tôn giáo riêng của họ 
nên không cần thiết phải cố gắng đem một thứ gì đó tống mạnh 
xuống cuống họng họ trái với nguyện vọng của họ. Tin tưởng 
hoàn toàn vào Phật Pháp, người Phật Tử có quyển làm việc và 
tìm sự giải thoát cho chính mình mà không cần đến sự can thiệp 
quá mức nào từ những nguồn gốc khác. Những người khác có 
thể giữ niềm tin và quan niệm của họ, thì người Phật Tử cũng 
gìn giữ những điểu đó của mình không một ác ý. 

Chúng tồi không thách thức những người khác vê' mặt tín 
ngưỡng, và chúng tôi mong mỏi sự đối xử tưong đồng lẫn nhau 
vê' niềm tin và sự tu tập của chúng tồi. 

ĐỔI ĐẠO TRƯỚC KHI CHẾT 

Niêm tin là có người sẽ rửa sạch đưỢc hết tội lỗi cho ta mà 
không cần phải ngăn chặn các tâm sở bất thiện trong ta, điều đó 
không phù hợp với Giáo Lý của Đức Phật. 

Chúng ta rất thường gặp các trường hợp của những người 
thay đổi đạo vào lúc cuối cùng khi gần chết. Do đi theo tồn giáo 
khác, một số người đã tin tưởng lầm rằng họ có thể “rửa sạch 
hết tội lỗi”, và dễ dàng tiến bước trên con đường dẫn đến thiên 
đường. Họ cũng hy vọng được bảo đảm có một tang lễ đOn giản 
và tốt đẹp hơn. Đối với người đã sống gẩn trọn đời với một đạo 


366 


Vì sao tin Phât 




giáo đặc biệt nào đó, đột nhiên theo một tôn giáo hoàn toàn mới 
lạ, không quen thuộc và hy vọng có sự giải thoát ngay tức khắc 
nhờ vào đức tin mới đưong nhiên quả thật là gượng gạo. Đó 
chỉ là một giấc mO mà thôi. Có một số người đổi đạo khi đang 
ở trong tình trạng hôn mê, và một số trường hợp sau khi chết. 
Những ai quá hăng hái và cuồng tín vê' việc muốn đổi đạo giùm 
người khác vào đạo mình, đã hướng dẫn sai lầm những người 
kém hiểu biết tin tưởng rằng đạo của họ là tín ngưỡng duy nhất 
với phưong pháp dễ dàng hay là ngõ tắt tới thiên đường. Nếu ta 
được dẫn dắt để tin là có một người nào đó, đang ngồi nOi nào 
đó có thể rửa sạch hết tội lỗi ta đã gây ra trong cả cuộc đời, thì 
niềm tin này chỉ khuyên khích người khác phạm tội lỗi mà thôi. 

Trong Giáo lý của Đức Phật, không có lòng tin vào một 
người nào đó có thể rửa sạch được hết tội lỗi cho mình. Chỉ khi 
nào thành thực nhận định mình đã hành động sai lầm và sau khi 
hiểu rõ được điều này, ta nỗ lực sửa đổi lại và làm việc lành thì 
mới có thể chặn đứng hay làm mất tác dụng những nghiệp bất 
thiện tích lũy do tội lỗi mà họ gây ra. 

Trong nhiều bệnh viện thường hay có cảnh các nhà thầu tồn 
giáo nào đó lảng vảng bên bệnh nhân và hứa hẹn với họ một “đời 
sống sau khi chết”. Điều này nhằm khai thác cái vồ minh căn bản 
và tâm lý sỢ hãi của các bệnh nhân. Nếu thực tình họ muốn giúp 
đỡ, thì họ có thể làm những “phép lạ” mà họ hãnh diện cho là nằm 
trong thánh kinh. Nếu quả họ có thể làm phép lạ, chúng ta khỏi 
cần đến bệnh viện. Người Phật Tử không nên trở thành nạn nhân 
của những người ấy. Phật Tử phải học căn bản giáo lý của tồn giáo 
cao thượng đã dạy mình rằng khổ đau là số phận căn bản của loài 


K. Sri. Dhammananda 


367 


người. Chỉ có một phương cách để chấm dứt khổ đau là thanh lọc 
tâm trí. Cá nhân tạo đau khổ cho chính mình, thì chỉ có cá nhân 
đó mới chấm dứt khổ đau được. Ta không thể mong nhổ được 
hậu quả các hành động tội lỗi của mình đơn giản chỉ bằng cách 
đổi đạo trước ngưỡng cửa của tử thần. 

Vận mệnh của một người sắp chết trong kiếp tới tùy thuộc 
vào những chập tư tưởng cuối cùng xuất hiện nơi người đó tùy 
theo nghiệp thiện ác đã tích lũy trong cuộc đời hiện tại, bất chấp 
loại nhãn hiệu tồn giáo nào mà người đó tự khoác lên mình vào 
giây phút cuối cùng. 

CON ĐƯỜNG TẮT TỚI THIÊN ĐƯỜNG 

Thiên đường không phải chỉ dành riêng cho tín đồ một tôn 
giáo đặc hiệt nào nhưng rộng mở cho mỗi và mọi người đã sống 
một cuộc đời chính đáng và cao thượng. 

Nếu người Phật tử thực tình muốn lên Thiên đường, điểu ấy 
không khó khăn gì. Nhưng có một số người đi đến từng nhà cố 
gắng thuyết phục các người đạo khác đổi đạo theo đạo mình và 
hứa khả thiên đàng họ mang theo trong bị của họ. Họ tuyên bố 
là chỉ họ mới là người có phước lành có thể lên thiên đường; họ 
cũng tuyên bố là họ có độc quyển gửi người khác lên thiên đường. 
Họ giới thiệu tôn giáo của họ như một món thuốc đặc quyền chế 
tạo, và việc này đã trở nên mối phiền toái cho dân chúng ngày nay. 
Nhiều người chất phác thiếu hiểu biết đạo của mình, đã trở thành 
nạn nhân của những người bán thiên đường ấy. 

Nếu người Phật Tử có thể hiểu được giá trị Giáo Lý Cao 
Quí của Đức Phật, họ sẽ không bị lẩm đường lạc lối bởi những 


368 


Vì sao tin Phât 


người như thế. Những kẻ bán thiên đường này cũng cố gắng lừa 
gạt người dân bằng cách nói rằng thế giới này do Thượng Đế tạo 
ra, và ngày tận thế sắp đến. Những ai muốn đời sống trường cửu 
tuyệt vời trên thiên đường phải nên chấp nhận tôn giáo đặc biệt 
của họ trước ngày tận thế, nếu không sẽ bỏ mất cố hội bằng vàng 
này và phải bị đau khổ vĩnh viễn dưới địa ngục. 

Sự đe dọa ngày tận thế này đã được lưu truyền hàng bao 
trăm năm nay. Điểu ngạc nhiên là ngày nay vẫn có những người 
tin vào sự đe dọa không hợp lý và tưởng tượng ấy. Một số người 
đã đổi đạo sau khi nghe họ thuyết giảng mà không sử dụng đến 
khả năng nhận thức của mình để xem điểu đó đúng hay sai. 

Trong Phật Giáo không có quan tòa riêng tư nào để phạt hay 
thưởng mà chỉ có sự vận hành của nguyên nhân tinh thẩn vô tư 
và định luật thiên nhiên. 


Chương 14 

ĐỂ XƯỚNG MỘT NỀN VĂN HÓA 
NHÂN BẢN THựC sự 


TÔN GIÁO HIỆN ĐẠI 

Phật Giáo đủ mạnh để đối đầu với bất cứ quan điểm hiện đại 

• • Ị_ • • 

nào đưỢc đưa ra nhằm thách thức tôn giáo. 

Những tư tưởng Phật Giáo góp phần to lớn vào sự phong 
phú của nền tư duy kim cổ: Giáo lý về nguyên nhân và tương 
đối, học thuyết vê' tâm thức, về thực dụng, sự nhấn mạnh về đạo 
đức, sự không chấp nhận một linh hồn thường còn, sự không 
quan tâm vê' sức mạnh siêu nhiên bên ngoài, sự chối bỏ nghi 
thức và nghi lễ tồn giáo không cần thiết, sự kêu gọi sử dụng lý 
trí và kinh nghiệm, và sự tương hỢp với các khám phá khoa học 
hiện đại, tất cả quan điểm của Phật Giáo nhằm thiết lập tính 
thích ứng ưu việt cho những yêu cầu hiện đại. 

Đạo Phật có thể đáp ứng tất cả những đòi hỏi cho một tôn 
giáo hữu lý thích hợp cho nhu cầu của thế giới tương lai. Phật 
giáo rất khoa học, hữu lý, tiến bộ, xứng đáng cho một người 
trong thế giới hiện đại này hãnh diện được tự gọi mình là Phật 
Tử. Thật ra, Phật Giáo còn tính khoa học hơn phương cách của 
khoa học; Phật Giáo còn tính xã hội hơn cả chủ nghĩa xã hội. 


370 


Vì sao tin Phât 




Trong số những bậc khai sáng tôn giáo vĩ đại chỉ riêng Đức 
Phật khuyến khích tinh thần điểu tra nghiên cứu của tín đồ, và 
Ngài khuyên họ không nên chấp nhận bằng niềm tin mù quáng 
ngay cả đến giáo lý của chính Ngài. Cho nên chẳng có gì quá 
đáng khi gọi Đạo Phật là một tôn giáo hiện đại. 

Phật Giáo là cả một kế hoạch phối hỢp rất tỉ mỉ vê' phương 
cách sống một cuộc đời thực tiễn và một hệ thống tư tưởng cẩn 
trọng của sự tự tu học. Nhưng hơn thế nữa Đạo Phật là một 
phương pháp giáo dục rất khoa học. Tôn giáo này có khả năng 
tốt nhất trong bất cứ khủng hoảng nào để hồi phục được niềm 
an lạc nội tâm và giúp chúng ta bình tĩnh đối đẩu với bất cứ thay 
đổi nào xảy ra trong tương lai. 

Không có lạc thú giác quan, liệu ta có thể chịu đựng nổi đời 
sống được không? Không cần niềm tin vào sự bất tử, con người 
có thể có đạo đức không? Không cẩu viện đến thẩn thánh, con 
người có thể tiến bộ đúng đường hướng được không? Được, đó 
là câu trả lời của Phật Giáo. Những cứu cánh này có thể đạt được 
bằng sự hiểu biết và bằng cách thanh lọc tâm. Hiểu biết là chìa 
khóa tiến lên con đường cao cả hơn. Thanh lọc tâm đem bình 
tĩnh, an lạc cho đời sống và khiến cho con người khống dính 
mắc và tách rời hẳn được những cái bất thường của thế giới hiện 
tượng. 

Đạo Phật quả là một tồn giáo thích hợp cho thế giới hiện 
đại khoa học. Ánh sáng đến từ thiên nhiên, từ khoa học, lịch sử, 
kinh nghiệm của loài người, từ mọi nơi trong vũ trụ, được rạng 
rỡ với Giáo Lý Cao Quí của Đức Phật. 


K. Sri. Dhammananda 


371 


TÔN GIÁO TRONG THỜI ĐẠI KHOA HỌC 

Tôn Giáo thiếu khoa học sẽ bị tê liệt, khoa học thiếu tôn giáo 
sẽ bị mù quáng. 

Ngày nay sống trong thời đại khoa học, hầu hết mọi khía 
cạnh của cuộc đời chúng ta đểu bị ảnh hưởng bởi khoa học. Từ 
khi nền cách mạng khoa học khởi sự vào thế kỷ thứ mười bảy, 
khoa học không ngừng ảnh hưởng lớn lao đến những gì chúng 
ta nghĩ và làm. 

Tác động của khoa học đặc biệt rất mạnh mẽ đối với các niềm 
tin đạo giáo cổ truyền. Nhiều quan niệm tôn giáo căn bản sụp 
đổ dưới áp lực của khoa học hiện đại và không còn được chấp 
nhận bởi người trí thức và những người hiểu biết am tường. 
Không còn có thể thừa nhận chân lý chỉ nguồn gốc từ sự ước 
đoán thuộc thần học hay căn cứ trên các quyền lực trong các 
kinh điển tôn giáo biệt lập hẳn với cách nhìn khoa học. Thí dụ, 
các nhà tâm lý hiện đại đã tìm ra và cho thấy là tâm ý con người 
cũng giống như xác thân vật chất, hoạt động theo các định luật 
thiên nhiên do nguyên nhân gây nên chứ không có sự hiện hữu 
của linh hồn bất biến nào như một số tồn giáo đã dạy. 

Một số nhà tôn giáo ưa không lưu ý gì đến những khám phá 
khoa học mâu thuẫn với những giáo điểu của họ. Thói quen tinh 
thần cứng ngắc như vậy đương nhiên là một chướng ngại cho 
sự tiến bộ của loài người. Từ khi người hiện đại không chịu tin 
tưởng vào điều gì một cách mù quáng, dù rằng điều ấy đã được 
chấp nhận theo truyền thống, những nhà tôn giáo này chỉ có 
thể thành cồng trong việc gia tăng hàng ngũ những người không 
niểm tin bằng lý thuyết sai lẩm của họ mà thôi. 


372 


Vì sao tin Phât 




Mặt khác nhiều nhà tôn giáo lại thấy cần điểu chỉnh đại 
chúng chấp nhận lý thuyết khoa học bằng cách đưa ra những 
giải thích mới vê' giáo điểu của họ. Đó là trường hợp vê' Thuyết 
Tiến Hóa của Darwin. Nhiều nhà tôn giáo vẫn kiên định là con 
người được tạo ra trực tiếp bởi Thượng Đế. Darwin, trái lại, cho 
rằng con người tiến hóa từ loài khỉ, một học thuyết đánh đổ 
giáo lý vê' quyển sáng tạo của thần thánh và sự phạm tội của loài 
người. Từ khi những nhà tư tưởng giác ngộ chấp nhận thuyết 
của Darwin, những nhà thần học ngày nay không được chọn 
lựa gì hon là đưa ra cách giải thích mới vê' giáo lý của họ cho phù 
hỢp với thuyết mà trước đây họ đã từng chống đối. 

Dưới ánh sáng của những khám phá khoa học hiện đại, 
không mấy khó khăn để hiểu rằng những quan điểm tôn giáo 
đối với vũ trụ và đời sống chỉ thuần túy là những tư tưởng có 
tính cách quy ước mà các tôn giáo đó đã thay thế vào từ lâu. 
Thông thường quả đúng khi nói tôn giáo đã góp phẩn vĩ đại 
trong cồng cuộc phát triển và tiến bộ của nhân loại. Tôn giáo 
thiết lập các giá trị, các tiêu chuẩn và đặt ra các nguyên tắc để 
hướng dẫn đời sống loài người. Tuy nhiên với tất cả những gì tốt 
đẹp đã làm, tôn giáo vẫn khó có thể tồn tại trong thời đại khoa 
học tiên tiến nếu những tín đồ vẫn cứ khăng khăng nhốt chặt 
chân lý trong các hình thức và giáo điểu, vẫn cứ khích lệ các nghi 
lễ và pháp môn mà ý nghĩa nguyên thủy đã bị thoái hóa. 

PHẬT GIÁO VÀ KHOA HỌC 

Cho đến đầu thế kỷ vừa qua, Đạo Phật chỉ giới hạn trong 
các quốc gia chưa được tiếp xúc gì với khoa học hiện đại. Tuy 


K. Sri. Dhammananda 


373 


nhiên, ngay từ lúc đẩu, Giáo lý của Đức Phật lúc nào cũng mở 
rộng cách tư duy khoa học. 

Lý do tại sao Giáo Lý được tinh thẩn khoa học dễ dàng chấp 
nhận một cách nhiệt tình là do Đức Phật không bao giờ khuyên 
khích niềm tin cứng nhắc và giáo điểu. Ngài không tuyên bố là 
Phật Pháp căn cứ trên niềm tin, đức tin, hay thiên khải, mà là để 
cho ta quyền tư duy linh động và tự do. 

Lý do thứ hai là tinh thẩn khoa học có thể tìm thấy trong 
phưong cách mà Đức Phật đã dùng để tiếp cận với Chân Lý. 
Phương pháp của Đức Phật dùng khám phá và trắc nghiệm 
Chân Lý rất giống phương pháp của nhà khoa học. Một khoa 
học gia quan sát thế giới bên ngoài một cách khách quan, và chỉ 
thiết lập một lý thuyết khoa học sau khi đã nhiều lẩn thực hành 
thành cồng các thử nghiệm. 

Sử dụng phương thức giải quyết tương tự từ 25 thế kỷ 
trước, Đức Phật quán chiếu thế giới nội tại bằng tâm buồng 
bỏ và khuyến khích đệ tử của Ngài không nên chấp nhận giáo 
lý nào cho đến khi tự mình điểu tra, nghiên cứu, phán đoán 
và kiểm chứng được sự thật của giáo lý đó. Giống như nhà 
khoa học ngày nay không cho rằng công trình thực nghiệm 
của mình không thể bị lặp lại bởi người khác, Đức Phật cũng 
không tuyên bố rằng kinh nghiệm Giác Ngộ của Ngài là độc 
quyển của Ngài. 

Vì vậy trong phương thức chứng ngộ Chân Lý, Đức Phật là 
một nhà phân tích giống như nhà khoa học ngày nay. Ngài thiết 
lập một phương pháp thực hành thực tiễn, khoa học để đạt đến 
Chân Lý Tối Thượng và chứng nghiệm Giác Ngộ. 


374 


Vì sao tin Phât 




Tuy Phật Giáo rất đồng dạng với tinh thẩn khoa học, nhưng 
sẽ không đúng nếu ta đồng hóa Phật Giáo với khoa học. Quả 
thực là những cồng trình áp dụng thực tiễn của khoa học đã 
giúp cho nhân loại hưởng một cuộc sống tiện nghi hơn và kinh 
nghiệm được những thứ tuyệt vời mà trước đó không ai dám 
mơ ước. Khoa học đã có thể làm cho con người bơi giỏi hơn cá, 
bay cao hơn chim, và đi bộ trên cung trăng. Nhưng phạm vi kiến 
thức mà trí tuệ quy ước của khoa học có thể chấp nhận được bị 
giới hạn vào chỉ những bằng chứng đã thực nghiệm. Và chân 
lý thuộc khoa học lại bị lệ thuộc vào sự thay đổi không ngừng. 
Khoa học không thể giúp con người kiểm soát được tâm mình 
và cũng chẳng giúp gì việc kiểm soát và hướng dẫn vê' đạo đức. 
Cho dù đã đạt những kỳ công, khoa học thật ra vẫn bị nhiều giới 
hạn mà Phật Giáo không mắc phải. 

GIỚI HẠN CỦA KHOA HỌC 

Người ta thường nghe nói rất nhiều vê' khoa học và vê' những 
điểu khoa học có thể làm, nhưng rất ít về cái khoa học không thể 

làm. Kiến thức khoa học bị giới hạn vê' dữ kiện nhận được từ các 

• • • • • • 

giác quan. Khoa học không có khả năng nhận ra thực thể thăng 
hoa từ dữ kiện giác quan. Chân lý của khoa học được xây dựng 
trên sự quan sát thuần lý vê' các dữ kiện giác quan không ngừng 
thay đổi. Cho nên chân lý của của khoa học là một chân lý tương 
đối không đứng vững với thời gian. Và khoa học gia, nhận thức 
được sự kiện này nên lúc nào cũng sẵn sàng loại bỏ một lý thuyết 
nếu lý thuyết này sẽ được thay bằng một lý thuyết khá hơn. 


K. Sri. Dhammananda 


375 


Khoa học cố gắng hiểu thế giới bên ngoài và rõ ràng đã chỉ 
đề cập qua loa thế giới bên trong con người. Cả đến khoa tâm lý 
học thực ra cũng chưa tìm hiểu nguyên nhân co bản tâm trạng 
bất an của con người. Khi một người bị dao động và chán ghét 
đời sống, và thế giới nội tâm đầy xáo trộn và lo âu, khoa học ngày 
nay vẫn chưa có lợi khí gì để giúp người đó. Xã hội học phục vụ 
cho môi sinh có thể mang lại cho con người một mức độ hạnh 
phúc nào đó. Nhưng không giống như thú vật, con người cần 
phải có cái gì ngoài tiện nghi vật chất và cẩn đến sự giúp đỡ để 
đương đầu với các dao động và khổ đau phát xuất từ kinh ng¬ 
hiệm tiếp xúc với cuộc sống hàng ngày. 

Ngày nay nhiều người bị phiền não vì sỢ hãi, bồn chồn, và 
bất an. Khoa học thất bại trong việc cứu giúp họ. Khoa học không 
thể dạy một người bình thường kiểm soát được tâm mình khi bị 
lôi cuốn bởi thú tính đang đốt cháy nội tâm. 

Khoa học có thể nào làm cho con người tốt hơn không? Nếu có 
thể đưỢc thì tại sao các hành động hung bạo và thủ đoạn vô luân 
đầy rẫy tại các quốc gia rất tiến bộ về khoa học? Có công bình 
không khi nói rằng mặc dầu đã đạt những tiến bộ và những lợi 
ích đắc lực giúp cho con người, khoa học vẫn không chuyển hóa 
được nội tâm con người: khoa học chỉ càng làm họ nâng cao 
thêm cảm nghĩ lệ thuộc và thiếu thốn? Thêm vào sự thất bại đã 
không mang được an ninh đến cho nhân loại, khoa học còn làm 
cho mọi người cảm thấy càng bất ổn hơn bởi sự đe dọa thế giới 
có thể bị tàn phá ở quy mô lớn. 

Khoa học không thể đưa ra một mục đích có ý nghĩa cho 
cuộc sống. Khoa học không thể cung cấp những lý do rõ ràng 


376 


Vì sao tin Phât 




cho kiếp sống của con người. Thực ra, bản chất khoa học hoàn 
toàn thế tục và không quan tâm gì đến mục tiêu tinh thần của 
con người. Chủ nghĩa Duy Vật gắn liền với tư tưởng khoa học 
chối bỏ mục tiêu tâm linh cao hOn sự thỏa mãn vật chất. Bởi 
cách lý thuyết thiên vê' chọn lựa và các chân lý tưong đối của 
nó, khoa học không lưu ý đến một số vấn đê' thiết yếu nhất và 
bỏ lại nhiều câu hỏi không được trả lời. Chẳng hạn, khi hỏi vê' 
những sự bất bình đẳng (khác nhau) giữa người và người, khoa 
học không có một câu giải thích nào vê' câu hỏi vượt quá phạm 
vi hẹp hòi của khoa học này. 

CÓ HỌC VẪN NGƯ DỐT 

Đức Phật đã phát hiện một tâm ý siêu việt không bị giới hạn 
vào dữ kiện-giác quan và vượt qua cái luận lý giăng bẫy trong 
phạm vi của sự nhận thức tương đối. Trái lại, trí thông minh 
con người, được vận hành trên căn bản kiến thức do thâu thập 
và tàng trữ, dù là trong lãnh vực tôn giáo, triết học, khoa học 
hay mỹ thuật. Tâm thức chúng ta thu nhận qua các giác quan, 
một loại thông tin yếu kém vê' nhiều mặt. Chính những tín hiệu 
được tiếp thu hết sức giới hạn này đã làm sự hiểu biết của ta vê' 
thế gian bị bóp méo. 

Một số người rất hãnh diện là họ biết quá nhiều. Thực ra 
càng biết ít bao nhiêu thì chúng ta lại càng chắc chắn nắm vững 
việc giải thích bấy nhiêu; càng biết nhiều bao nhiêu, chúng ta lại 
thấy ra được sự giới hạn của mình bấy nhiêu. 

Một học giả lỗi lạc có lần viết một cuốn sách và coi đó là 
một kiệt tác. Ông ta cảm thấy cuốn sách này bao gồm tất cả 


K. Sri. Dhammananda 


377 


những hạt ngọc văn chương và triết lý. Rất hãnh diện về thành 
quả này, ông đưa kiệt tác của ông cho một người đồng nghiệp 
cũng tài giỏi như ồng và yêu cầu đồng nghiệp này xem lại cho 
ông. Thay vì hiệu đính, người đồng nghiệp yêu cẩu ông, tác giả 
viết vào một mảnh giấy tất cả những gì ồng biết và tất cả những 
gì ông không biết. Tác giả ngồi xuống và suy nghĩ xâu xa, nhưng 
sau một hồi lâu ồng đã không viết được gì vê' những cái ồng biết. 
Rồi sang câu hỏi thứ hai, ồng cũng lại chẳng viết ra được tất cả 
những gì ông không biết. Cuối cùng, với cái ngã đã đặt xuống 
mức thấp nhất, ồng bỏ cuộc, nhận định ra với tất cả những gì 
mình đã biết, thật ra mình vẫn còn dốt nát. 

Vê' phương diện này, Socrates, một triết gia nổi tiếng thành 
Athen, Hy Lạp của Thế Giới Cổ Đại, khi hỏi vê' điểu ông biết, 
ông tra lời: Tôi chí bỉẽt một điêu - là tôi không biẽt . 

VƯỢT QUA KHOA HỌC 

Phật Giáo vượt qua ra ngoài khoa học hiện đại trong việc 
chấp nhận một lĩnh vực hiểu biết rộng lớn hơn là lĩnh vực cho 
phép bởi đầu óc khoa học. Phật Giáo cồng nhận kiến thức sinh 
khởi từ các giác quan cũng như công nhận kinh nghiệm thân 
chứng do sự trau dồi tinh thần. Do rèn luyện và phát triển định 
tâm cao độ, kinh nghiệm tôn giáo có thể hiểu được và kiểm 
chứng được. Kinh nghiệm tâm linh này không phải là điểu có 
thể hiểu dưới cách thử nghiệm trong một ống nghiệm hay quan 
sát dưới kính hiển vi. 

Chân lý mà khoa học khám phá chỉ tương đối và lệ thuộc 
vào những sự thay đổi, trong khi chân lý khám phá bởi Đức Phật 


378 


Vì sao tin Phât 




là chung kết và tuyệt đối: Chân Lý của Giáo Pháp không thay 
đổi theo thời gian và không gian. Hơn nữa, trái với cách thuyết 
lý có tính cách chọn lựa của khoa học, Đức Phật khuyên khích 
người trí không nên bám víu vào các lý thuyết về khoa học hay 
vê' những lĩnh vực khác. Thay \à thuyết lý, Đức Phật dạy nhân 
loại làm sao sống một cuộc đời chính đáng cũng như để tìm ra 
Chân Lý Tối Thượng. Đức Phật chỉ con đường để chúng ta có thể 
khám phá ngay trong chính chúng ta ra được bản chất của kiếp 
sống, và cũng có thể tìm thấy được mục đích thực sự của cuộc 
đời. Con đường đó là sống một cuộc đời đứng đắn, làm lắng dịu 
các giác quan, và buông bỏ hết tham ái. 

Sự tu tập rất quan trọng trong Phật Giáo. Một người học 
nhiều nhưng không tu tập giống như một người có thể đọc ra 
các cồng thức nấu nướng từ một cuốn sách nữ cồng gia chánh 
đồ sộ chất lượng mà lại không cố gắng nấu ra một món ăn nào. 
Người đó không thể hết đói được bằng kiến thức trong sách vở. 
Tu tập là một điểu kiện tiên quyết của sự giác ngộ mà một số 
trong các trường phái Phật Giáo, như Thiển Tông phải được đặt 
lên trên kiến thức. 

Phương pháp khoa học hướng ra ngoài, và các khoa học 
gia hiện đại khai thác thiên nhiên và những yếu tố cho tiện nghi 
của họ, thường khi họ không lưu tâm đến nhu cầu phải hòa hợp 
với môi sinh và do đó làm ô nhiễm thê giới. Ngược lại, Phật 
Giáo hướng vào bên trong, và quan tâm đến sự phát triển nội 
tâm. ở một mức độ thấp hơn, Phật Giáo dạy cá nhân làm sao 
điểu chỉnh và đối đầu với những biến chuyển và hoàn cảnh của 
đời sống hàng ngày. Trên một mức độ cao hơn, Đạo Phật tượng 


K. Sri. Dhammananda 


379 


trưng nỗ lực của con người muốn vượt lên khỏi chính họ do sự 
tu tập trau dồi tinh thẩn hay phát triển trí tuệ. 

Phật Giáo có một hệ thống hoàn chỉnh vê' rèn luyện tinh 
thần liên quan với việc đạt được tuệ giác vê' thực tướng của sự 
vật để dẫn đến sự tự chứng ngộ hoàn toàn Chân Lý Tối Thượng - 
Niết Bàn. Hệ thống này vừa thực tiễn vừa khoa học, nó bao gồm 
sự quan sát vồ tư những trạng thái cảm xúc và tinh thần. Giống 
một nhà khoa học hơn là một vị thẩm phán, người hành thiển 
quan sát khách quan thế giới bên trong bằng tâm chánh niệm. 

KHOA HỌC KHÔNG TÔN GIÁO 

Nếu không có lý tưởng đạo đức, khoa học là mối nguy cơ 
cho toàn thể nhân loại. Khoa học tạo máy móc, máy móc trở 
thành chúa tể. Đạn và bom là những món quà của khoa học cho 
một thiểu số có uy quyền mà định mệnh thế giới tùy thuộc vào 
họ. Trong lúc đó thì số nhân loại còn lại sống trong khổ não, sỢ 
hãi, không biết lúc nào các vũ khí hạt nhân, hơi độc, và các vũ 
khí giết người khác - những thành quả của nghiên cứu khoa học 
làm ra để giết chóc rất hiệu nghiệm - sẽ được sử dụng đối với 
họ. Khoa học không chỉ hoàn toàn bất lực trong việc cung cấp 
cương lĩnh đạo đức cho nhân loại mà còn đổ thêm dầu vào ngọn 
lửa ái dục của con người. 

Khoa học mà thiếu đạo đức chỉ có nghĩa là phá hoại: Khoa 
học trở thành con quái vật khổng lồ tàn bạo mà con người khám 
phá ra. Yầ bất hạnh thay, chính con quái vật này càng ngày càng 
trở nên hung hãn hơn cả con người. Nếu con người không tìm 
cách chế ngự và điểu khiển con quái vật đó bằng sự tu tập đạo lý, 


380 


Vì sao tin Phât 




thì con quái vật này không bao lâu sẽ áp đảo con người. Không 
có sự hướng dẫn của tôn giáo, khoa học đe dọa thế giới bằng sự 
tàn phá. Trái lại, khoa học khi đi đồi với tồn giáo như Phật Giáo 
có thể biến đổi thê giới này thành một thiên đường thanh tịnh, 
an ổn và hạnh phúc. 

Không lúc nào như bây giờ là lúc hết sức cẩn thiết có sự hợp 
tác giữa khoa học và tồn giáo vì lợi ích và phục vụ tốt nhất cho 
nhân loại. Tôn giáo không khoa học sẽ bị tê liệt, khoa học không 
tôn giáo sẽ bị mù quáng. 

VINH DANH PHẬT GIÁO 

Trí tuệ của Phật Giáo thiết lập trên nền tảng từ bi giữ một 
vai trò thiết yếu nhằm sửa sai hướng đi nguy hiểm của khoa học 
hiện đại. Phật Giáo có thể cống hiến sự lãnh đạo tinh thần để 
hướng dẫn công cuộc nghiên cứu và phát minh của khoa học, 
đẩy mạnh một nên văn hóa rực rỡ cho tưong lai. Phật Giáo có 
thể cung cấp các mục tiêu giá trị cho sự tiến bộ của khoa học 
đang đứng trước một con đường vồ vọng bế tắc vì bị nồ lệ bởi 
chính những phát minh của mình. 

Albert Einstein đã ca ngợi Phật Giáo khi ông viết trong bài tự 
thuật của ồng: “Nếu có tôn giáo nào có thể đương đầu với nhu cầu 
khoa học hiện đại, thì đó phải là Phật Giáo”. Phật Giáo không cẩn 
phải xét lại để “cập nhật hóa” với những khám phá khoa học gần 
đây. Phật Giáo không cẩn thiết phải đẩu hàng khoa học về quan 
niệm của mình vì Phật Giáo bao gồm khoa học mà còn vượt 
qua khoa học. Phật Giáo là cây cầu nối giữa tư tưởng tồn giáo 
và khoa học bằng cách động viên con người khám phá những 


K. Sri. Dhammananda 


381 


tiềm năng thẩm kín trong chính con người và môi trường chung 
quanh. Phật Giáo không bị ảnh hưởng bởi thời gian! 

TÔN GIÁO CỦA Tự DO 

Phật Giáo là tôn giáo của tự do và lý trí cho con người sống 
một cuộc đời cao thượng. 

Phật Giáo khống cấm cản một người nào học hỏi giáo lý của 
các đạo khác. Thực ra, Đức Phật khuyến khích các tín đồ tìm hiểu 
vê' những đạo khác và so sánh giáo lý của Ngài với giáo lý của các 
tôn giáo khác. Đức Phật dạy nếu tôn giáo nào có giáo lý hợp với 
lẽ phải và thuần lý trí, các tín đồ của ngài được tự do tồn trọng 
những giáo lý ấy. Có một số nhà tôn giáo cố gắng kìm giữ các tín 
đồ của mình trong tối tăm, các tín đồ không được phép chạm đến 
những đồ vật hay sách vở của tồn giáo khác. Họ bị chỉ thị không 
được nghe những lời thuyết giảng của tôn giáo khác. Các tín đồ 
bắt buộc không được nghi ngờ giáo lý của tồn giáo mình dù giáo 
lý đó có thể không thuyết phục được họ. Càng bắt các tín đồ nghĩ 
theo một chiểu, các tồn giáo ấy càng dễ dàng nắm vững được họ. 
Nếu một ai sử dụng tự do tư tưởng và nhận thấy lúc nào mình 
cũng ở trong tối tăm, thì các tôn giáo viện lý đó là ma quỷ đã nắm 
hồn người đó. Con người tội nghiệp đó không được cho co hội 
sử dụng lương tri, giáo dục, hay trí thông minh của mình. Những 
ai mong muốn thay đổi quan điểm vê' tồn giáo thì được dạy rằng 
phải tin tưởng là họ không đủ toàn hảo để được sử dụng tự do ý 
chí trong việc phán xét bất cứ điều gì cho chính họ. 

Theo Đức Phật, tồn giáo nên để cho cá nhân có quyền tự do 
lựa chọn. Tôn giáo không phải là luật pháp mà là hệ thống kỷ luật 


382 


Vì sao tin Phât 




nên tìiực hành theo với óc hiểu biết. Với người Phật Tử, nguyên lý 
đạo giáo thực sự chẳng phải là luật lệ do thẩn quyền, cũng chẳng 
phải luật pháp của con người mà là định luật thiên nhiên. 

Trong thực tế hiện nay, không có tự do tôn giáo thực sự ở 
bất cứ phần đất nào trên thế giới này. Con người không có cả 
đến tự do để suy nghĩ. Khi một người nhận định không tìm thấy 
sự thỏa mãn với tồn giáo mình đang theo bởi vì nó không giải 
đáp thỏa đáng một số vấn đê' nào đó, người đó không được tự 
do chối bỏ nó để chấp nhận một tồn giáo khác đáp ứng người 
ấy. Lý do là vì các thẩm quyển tồn giáo, các nhà lãnh đạo, và thân 
quyến đã lấy đi mất sự tự do của người đó. Con người không 
được chọn lựa tồn giáo theo nhận thức của mình. Ta không có 
quyển gì bắt người khác phải chấp nhận một tôn giáo đặc biệt 
nào đó. Điêu này thể hiện rõ ràng trong môt số trường hợp hai 
người yêu nhau theo hai tôn giáo khác nhau. Một số người bỏ 
đạo mình để cưới được người yêu, mặc dù không hiểu rõ tôn 
giáo của người hôn phối. Không nên thay đổi đạo để chiều theo 
cảm xúc và các nhược điểm của con người. Ta phải suy nghĩ rất 
cẩn thận trước khi đổi đạo. Tôn giáo không phải là một vấn đê' 
để thưong lượng mua bán; không nên đổi đạo để được lợi lạc vật 
chất cá nhân. Tôn giáo là để phát triển tinh thần và tự giải thoát. 

Người Phật Tử không bao giờ cố gây ảnh hưởng để người 

đạo khác đến và theo đạo mình vì lợi lạc vật chất. Người Phật 

• • • • • • 

Tử cũng chẳng lợi dụng sự nghèo đói, bệnh tật, mù chữ và ngu 
muội của con người để gia tăng số lượng Phật Tử. Đức Phật 
khuyên những ai muốn theo Ngài, đừng nên vội vàng chấp 
nhận giáo lý của Ngài. Ngài khuyên họ hãy nghiên cứu cẩn 


K. Sri. Dhammananda 


383 


thận giáo lý đó xem nó có thực tiễn để họ có thể theo được hay 
không. 

Đạo Phật dạy rằng niềm tin suông hay nghi thức bên ngoài 
không đủ để đạt trí tuệ và sự toàn hảo. Trong ý nghĩa đó việc 
chuyển hoán bên ngoài trở nên vồ nghĩa. Phát triển Phật Giáo 
bằng sức mạnh ắt có nghĩa là muốn truyền bá công bằng và tình 
thưong bằng phưong tiện áp bức và bất cồng. Việc một người 
theo Đức Phật có tự gọi mình là Phật Tử hay không là không 
quan trọng. Phật Tử biết rằng chỉ do sự hiểu thấu và sự hành 
trì của chính mình mới có thể gần tới mục tiêu mà Đức Phật đã 
giảng dạy. 

Trong đồ chúng của mọi tồn giáo đêu có những kẻ cuồng 
tín. Cuồng đạo rất nguy hiểm. Kẻ cuồng tín tự mình không thể 
đi đúng đường theo lẽ phải và ngay cả theo các nguyên tắc khoa 
học quan sát và phân tích. Theo Đức Phật, một Phật Tử muốn 
phát triển tâm linh phải là một người tự do với một tâm hồn 
cởi mở và không là cồng cụ cho một ai cả. Phật Tử nưong tựa 
nOi Đức Phật, nhận Ngài là nguồn chỉ đạo và cảm hứng tối cao. 
Người đó nưong tựa noi Đức Phật không phải do mù quáng mà 
là do hiểu biết. Đối với Phật Tử, Đức Phật không phải là vị cứu 
tinh, cũng chẳng phải là một vị thần có nhân dạng và thần thông 
rửa sạch được tội lỗi của người khác. Người Phật Tử xem Đức 
Phật như vị Thầy chỉ dạy họ con Đường đi đến giải thoát. 

Phật Giáo bao giờ cũng ủng hộ sự tự do và tiến bộ của 
nhân loại. Phật Giáo bao giờ cũng tán thành công cuộc phát 
huy kiến thức và tự do con người trong mọi phạm vi của đời 
sống. Không có một điều gì trong Phật Pháp cẩn phải loại bỏ 


384 


Vì sao tin Phât 




trước những phát minh và kiến thức khoa học hiện đại. Khoa 
học càng khám phá ra các điểu mới lạ, thì lại càng tiến đến gần 
Đạo Phật hon. 

Đức Phật giải phóng con người thoát khỏi sự trói buộc của 
tôn giáo. Ngài cũng giải thoát con người khỏi sự độc quyền và 
chuyên chế của giới tăng lữ. Chính Đức Phật là người đầu tiên 
khuyên con người vận dụng lý trí và đừng để mình bị dẫn dắt 
như trâu bò ngu tối, tuân theo tín điểu của tồn giáo. Đức Phật 
tán thành tính duy lý, dân chủ, và tác phong thực tiễn, đạo đức 
trong tồn giáo. Ngài giới thiệu tồn giáo để mọi người tu tập đúng 
với phẩm cách của con người. 

Đức Phật khuyên nhủ các thiện tín không nên tin vào một 
điểu gì mà không xem xét cho đúng đắn. Trong Kinh Kalama 
(Tăng Chi Bộ Kinh, Anguttara Nikaya, AN.3.65), Đức Phật đưa 
ra những cương lĩnh cho người dân Kalama như sau: 

“Không nên chấp nhận điểu gì nếu căn cứ: 

Chỉ theo báo cáo, truyền thống hay tin đồn, 

Chỉ theo tài liệu trong kinh sách, 

Chỉ theo các lý lẽ và lập luận, 

Chỉ theo diễn giải của riêng mình, 

Chỉ theo điểu gì có vẻ là đúng [đánh giá hời hợt các dữ kiện], 

Chỉ theo kiến giải riêng mình [định kiến], 

Chỉ theo uy tín của người khác, 

Chỉ theo lý do: Điều ấy là của Thầy mình.” 

“Nhưng khi chính các bạn biết những điểu gì bất thiện và 
xấu xa có khuynh hướng làm hại bạn và người khác, hãy loại bỏ 
các điêu đó đi. 


K. Sri. Dhammananda 


385 


“Và khi chính các bạn biết những điểu gì thiện và tốt đẹp, 
dẫn đến phúc lợi tinh thần của bạn và người khác, hãy chấp 
nhận và thực hành theo những điều đó.” 

Người theo Phật được khuyên dạy chỉ chấp nhận và tu tập 
sau khi đã cẩn thận quan sát và phân tích, và sau khi chắc chắn 
các phưong pháp hợp với lẽ phải dẫn đến điểu thiện cho mình 
và cho người khác. 

Người Phật Tử chân chính không ỷ lại vào sức mạnh bên 
ngoài để được giải thoát, và cũng không mong cầu thoát khỏi 
cảnh khổ nhờ sự can thiệp của một thần quyển không biết rõ 
nào. Người tu Phật tận lực nhổ hết gốc rễ phiền não trong tâm 
để đạt được hạnh phúc trường cửu. Đức Phật dạy: “Nếu ai nói 
xấu Như Lai, giáo lý và các đệ tử của Như Lai, không nên bất 
bình và xao xuyến, vì nếu phản ứng như thế chỉ làm hại mình. 
Mặt khác, nếu ai tán dưong Như Lai, giáo lý và các đệ tử của 
Như Lai, cũng đừng vì thế mà vui mừng, xúc động và hãnh 
diện, vì phản ứng như vậy chỉ làm trở ngại cho sự phán đoán 
chính xác. Nếu ta hãnh diện, ta không thể suy xét các điều tán 
dương có đúng là thật và của chính nơi chúng ta hay không. 
(Kinh Brahma Jala, Kinh Phạm Võng, Trường Bộ Kinh số 1, 
Digha Niakya 1). Đó là thái độ vô tư của một Phật Tử chân 
chính. 

Đức Phật phát huy sự tự do tới mức độ cao nhất không chỉ 
ở tinh hoa tốt đẹp của con người mà cũng ở trong các phẩm tính 
siêu phàm. Đó là sự tự do mà không tước đoạt phẩm giá của con 
người. Đó là sự tự do giải phóng con người khỏi nô lệ vào tín 
điểu và luật lệ độc đoán hay những hình phạt của tôn giáo. 


386 


Vì sao tin Phât 


NHỮNG NHÀ HOẰNG TRUYỀN GIÁO PHÁP 

“Hãy tiến lên, các Thầy Tỳ-Kheo, cho điêu thiện và hạnh phúc 
của nhiều người, vì lòng từ bi cho thế gian cho điều thiện, lợi ích 
và hạnh phúc của trời và người.” (Đức Phật) 

Khi chúng ta dở lại các trang sử Phật Giáo, chúng ta thấy 
những nhà truyền giáo Đạo Phật đã đưa ra bức thông điệp cao 
quí của Đức Phật trong một đường lối hòa bình và tôn kính. Sứ 
mạng hòa bình như vậy khiến những ai đã dùng phương pháp 
bạo động để truyền bá tồn giáo của mình phải nên hổ thẹn. 

Những nhà hoằng truyền Phật Pháp không tranh đua với 
người tồn giáo khác để đổi đạo người ta giữa nơi phố chợ. Không 
có nhà hoằng pháp hay nhà sư nào của Phật Giáo đã thuyết giảng 
ác ý với những người “không tin đạo”. Tính bất khoan dung 
trong tôn giáo, trong văn hóa và quốc gia không phải là thái độ 
Phật Giáo nơi những người thấm nhuần tinh thần Phật Pháp 
thực sự. Gây hấn không bao giờ được tìm thấy trong lời dạy của 
Đức Phật.Thế giới đã nhuốm máu và đau khổ đủ rồi do bệnh 
của giáo điểu, của cuồng đạo và thiếu khoan dung. Trong tồn 
giáo hay trong chính trị, người ta đã cố tình ra sức lôi kéo nhân 
loại chấp nhận cách sống của mình. Khi làm như vậy, có nhiều 
khi họ đã tỏ thái độ thù nghịch với các tín đồ của tồn giáo khác. 

Phật Giáo không tranh chấp với các truyền thống, tập tục, 
mỹ thuật và văn hóa quốc gia mà các dân tộc đã chấp nhận như 
một lối sống mà còn để chúng thăng hoa hiện hữu. Thông điệp 
vê' tình thương và từ bi của Đức Phật đã rộng mở cõi lòng những 
người có thiện chí chấp nhận giáo lý của Ngài, do đó Đạo Phật 
trở thành một tồn giáo thế giới. Những quốc gia độc lập đã đón 


K. Sri. Dhammananda 


387 


mời và hân hoan chào mừng những nhà truyền giáo Đạo Phật 
với lòng tôn kính xứng đáng. Phật Giáo không bao giờ dùng ảnh 
hưởng của thực dân hay của bất cứ sức mạnh chính trị nào để 
truyền bá đến bất cứ một quốc gia nào cả. 

Phật Giáo là một lực lượng tinh thần đầu tiên được biết 
trong lịch sử đã quy tụ được một số các chủng tộc ngăn cách 
bởi những chướng ngại khó khăn nhất như sự xa xôi, ngôn ngữ, 
văn hóa và luân lý. Động lực chính không phải là tranh đoạt thị 
trường quốc tế, xâm lấn đất đai quyển lực hay thúc đẩy di dân 
để chiếm lĩnh lãnh thổ mới. Mục tiêu của Phật Giáo là chỉ cho 
người dân làm thế nào đạt được bình an và hạnh phúc hOn bằng 
cách tu tập Phật Pháp. 

Một tấm gương sáng chói của những đức tính và phương 
cách giải quyết trong cồng cuộc hoằng pháp là Hoàng Đế Aso- 
ka (A Dục). Vào thời đại Hoàng Đế Asoka, Phật Giáo được 
truyền bá đến nhiều quốc gia Á Châu và các quốc gia Tây 
Phương. Hoàng Đế này gửi những nhà truyền giáo Phật Giáo 

4- A' 1 • A' 1 A' 4 - A-^í J A í 1 A' . . 4 - a"* • • í 1 • A í 1 A 4 - . A 1 ^ 

đẽn nhiêu phan đãt trên thẽ giới đê giới thiệu thông điệp hòa 
bình của Đức Phật. Hoàng Đê Asoka kính trọng và ủng hộ 
mọi tôn giáo vào thời ấy. Thái độ khoan dung của Ngài với 
các tồn giáo khác thật phi thường. Một trong những dòng chữ 
khắc trên bia trụ đá Asoka, hiện còn tồn tại đến ngày nay tại 
Ấn Độ như sau: 

“Ta không nên chỉ tôn vinh tôn giáo riêng của mình và chỉ 
trích các tôn giáo khác, mà ta nên kính trọng tôn giáo của những 
người khác vì lý do này hay lý do nọ. Làm như vậy là giúp tôn giáo 
mình phát triển và cũng là giúp ích các tôn giáo khác. Hành động 


388 


Vì sao tin Phât 




ngưỢc lại là chính ta đã đào huyệt cho tôn giáo mình và cũng làm 
hại cho tôn giáo khác. Bất cứ ai vinh danh tôn giáo mình và chỉ 
trích tôn giáo khác do lòng sùng mộ đạo mình, “nghĩ rằng làm như 
vậy sẽ làm rạng danh tôn giáo mình”, nhưng ngưỢc lại, chính là đã 
làm tổn thương nghiêm trọng tôn giáo mình, vậy nên hòa thuận 
thì tốt hơn. Hãy lắng nghe tất cả, sẵn sàng lắng nghe những học 
thuyết của các tôn giáo khác.” 

Vào năm 268 trước Tây Lịch, Ngài đã biến giáo lý của Đức 
Phật thành một lực lượng sống động tại Ấn Độ. Các bệnh viện, 
cố sở xã hội, trường đại học cho nam và nữ, các giếng nước cồng 
cộng, và trung tâm giải trí được thiết lập do phong trào mới 
của Ngài, và nhờ đó người dân nhận thức được sự tàn bạo của 
những cuộc chiến tranh phi lý. 

Thời đại vàng son trong lịch sử Ấn và các nước khác tại Á 
Châu, giai đoạn mà mỹ thuật, giáo dục, văn hóa, và văn minh 
tiến tới tột đỉnh - bộc phát vào thời kỳ ảnh hưởng Phật Giáo 
mạnh nhất tại các xứ này. Các cuộc thánh chiến, các cuộc thập tự 
chinh, những tòa án dị giáo, và những sự kỳ thị tôn giáo không 
làm hoen ố biên niên sử của các quốc gia Phật Giáo. Viện Đại 
Học vĩ đại Nalanda tại Ấn thăng hoa từ thế kỷ thứ hai đến thứ 
kỷ thứ chín là một sản phẩm của Phật Giáo. Đây là viện đại học 
đầu tiên mà chúng ta được biết và đã mở cửa cho học sinh khắp 
năm châu thế giới. 

Trong quá khứ, Phật Giáo đã có khả năng hiện diện tại 
nhiều xứ sở Phương Đông mặc dù phương tiện truyền thống và 
chuyên chở rất khó khăn và người ta phải vượt qua núi non và sa 
mạc. Mặc dù những khó khăn trở ngại ấy, Phật Giáo vẫn truyền 


K. Sri. Dhammananda 


389 


bá thật xa và thật rộng. Ngày nay, thông điệp hòa bình này đang 

lan tràn tại Tây Phương. Những người Tây Phương chú ý đến 

Đạo Phật và tin tưởng Phật Giáo là tồn giáo duy nhất có thể hòa 

hợp với khoa học hiện đại. 

• ^ • • • 

Những nhà truyền bá Phật Pháp thấy không cần hay không 
muốn đổi đạo những người đã có một tôn giáo thích hỢp để tu 
tập. Nếu họ thấy thỏa mãn với tồn giáo của họ, thì không cần 
đến những nhà truyền bá Phật Giáo đổi đạo cho họ. Các nhà 
giáo hóa Đạo Phật hoàn toàn hỗ trỢ các nhà truyền đạo của các 
đức tin khác nếu những lý tưởng của những vị này là chuyển 
hóa những kẻ độc ác, tội lỗi và vô học thành người biết sống một 
đời sống đạo hạnh. Người Phật Tử hoan hỷ khi nhìn thấy sự tiến 
bộ của các tôn giáo khác bao lâu mà những tôn giáo này thực sự 
giúp đỡ người dân sống một cuộc đời đạo hạnh theo niềm tin 
của họ và vui hưởng hòa bình, hòa hợp và hiểu biết. Mặt khác 
các nhà hoằng pháp Đạo Phật cảm thấy đáng tiếc về thái độ của 
một số nhà truyền giáo đã gây phiền hà các tín đồ của đạo khác 
bởi không cẩn gì phải tạo thêm một bầu không khí cạnh tranh 
không lành mạnh để quy phục đổi đạo nếu mục đích của họ chỉ 
là dạy người dân sống hợp đạo lý. 

Khi giới thiệu Giáo Pháp với người khác, nhà truyền bá Đạo 
Phật không bao giờ đem sự tưởng tượng quá đáng vẽ lên cuộc 
sống thiên đường để lôi cuốn lòng ham muốn của con người và 
làm khởi sinh lòng tham dục của họ. Thay vì như vậy, các vị này 
cố gắng giảng giải cho họ hiểu bản chất thực sự vê' đời sống con 
người và của thiên giới như Đức Phật đã từng dạy. 


Chương 15 

CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH 


TẠI SAO KHÔNG có HÒA BÌNH? 

Con người đã quên đi mình có một trái tim. Con người quên 
là nếu đối xử tốt với đời, thì đời sẽ đối xử tốt lại với mình. 

Chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều mâu thuẫn 
thật lạ lùng Một mặt, con người sợ chiến tranh; mặt khác, họ 
lại chuẩn bị chiến tranh đến điên cuồng. Họ sản xuất thừa thãi 
nhưng lại phân phát hỏn xẻn. Thế giới càng ngày càng đồng đảo, 
nhưng con người lại càng trở nên cô lập và lẻ loi. Con người 
sống sát cánh với nhau như một đại gia đình, nhưng từng cá 
nhân cảm thấy bị tách rời với người chung quanh hơn bao giờ 
hết, xa lánh xóm giềng. Hoàn toàn thiếu thông cảm và thành 
thực. Người này không thể tin người kia dù người kia tốt đến 
thế nào đi nữa. 

Khi Liên Hiệp Quốc được thành lập sau những kinh hoàng 
của Thế Chiến Thứ Hai, những nhà lãnh đạo các quốc gia đã tập 
hợp lại ký bản hiến chương mà học cùng đồng ý là nên có lời mở 
đầu như sau: “Vỉ chiến tranh khởi đi nơi tâm con người, thì chính 
củng từ tâm con người phải nên xây dựng thành trĩ hảo vệ hòa 
bình”. Chính ngụ ý này đã âm vang trong câu kệ đầu tiên trong 
Kinh Pháp Cú như sau: 


K. Sri. Dhammananda 


391 


“Tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm chủ tâm tạo tác 

Nói năng hay hành động với tâm tư ô nhiễm 

Khổ não sẽ theo ta, như xe theo vật kéo? 

Kinh Pháp Cú, câu số 1 

Tin rằng cách duy nhất chống lại sức mạnh là bằng cách 
dùng nhiều sức mạnh hơn nữa đã dẫn đến sự chạy đua vũ trang 
giữa các cường quốc. Và sự leo thang vũ khí chiến tranh đã mang 
nhân loại đến bên bến bờ tự hủy diệt hoàn toàn. Nếu ta không 
làm gì cho việc này, cuộc chiến tranh kế tới sẽ sẽ là ngày tận thế 
cho cả kẻ thắng lẫn người bại: sẽ chỉ toàn là xác chết mà thôi. 

“Sân hận không chấm dứt được sân hận, chỉ có tình thương 
mới chấm dứt được sân hận” (Kinh Pháp Cú, câu số 5). Đó là 
lời khuyên của Đức Phật cho những ai ban truyền chủ nghĩa 
thù địch và ác tâm, cho những ai đẩy nhân loại vào chiến tranh 
và nội loạn chống phá lẫn nhau. Nhiều người nói rằng lời khu¬ 
yên đem ân trả oán của Đức Phật không thể nào áp dụng được. 
Hiện nay, đó là phương pháp đúng duy nhất để giải quyết bất cứ 
khó khăn nào. Đức Đại Đạo Sư chủ trương phương pháp này 
do từ kinh nghiệm của chính Ngài. Vi chúng ta kiêu ngạo và ích 
kỷ, không thích lấy ân trả oán, nghĩ rằng công chúng có thể coi 
chúng ta là người hèn nhát. Cũng có một số người nghĩ rằng tử 
tế và hiền lành là nhu nhược, không “anh hùng”! Nhưng có hại 
gì đâu nếu chúng ta giải quyết các khó khăn, và đem lại hòa bình 
và hạnh phúc bằng cách áp dụng thái độ có văn hóa này, và bằng 
sự hy sinh tính cao ngạo nguy hiểm của chúng ta? 

Ta phải thể hiện lòng độ lượng nếu muốn có hòa bình trên 
trái đất này. Sức mạnh và áp bức chỉ tạo thêm cố chấp mà thôi. 


392 


Vì sao tin Phât 




Muốn xây dựng hòa bình và hòa hợp giữa nhân loại, mỗi và 
mọi người trước tiên phải học những cách thức dẫn đến dập 
tắt sân hận, tham lam và si mê, gốc rễ của những năng lực tội 
lỗi. Nếu con người có thể nhổ hết gốc rễ những sức mạnh tội 
lỗi ấy thì khoan dung và hòa bình sẽ tới trên trái đất đầy biến 
động này 

Ngày nay những tín đồ của Đấng từ bi nhất, có bổn phận 
đặc biệt là phải xây dựng hòa bình trên thế giới, và làm gương 
cho những người khác theo lời dạy của Vị Đạo Sư mình: “Ai 
cũng run sỢ trước hình phạt; ai cũng sỢ chết; lấy ta suy ra lòng 
người, ta không nên giết hại và cũng chẳng nên gây ra giết hại.” 
(Kinh Pháp Cú, câu 129) 

Hòa Bình lúc nào cũng có thể đạt được. Nhưng con đường 
đến hòa bình không chỉ do cẩu nguyện và nghi lễ. Hòa bình là 
kết quả của sự hòa hợp giữa người với người, với mồi trường 
chung quanh. Hòa bình áp dụng bằng vũ lực không phải là một 
hòa bình trường cửu. Đó chỉ là khoảng giữa của cái mâu thuẫn 
tham dục vị kỷ và những điểu kiện thế gian. 

Hòa bình không thể hiện hữu trên trái đất này nếu không 
thực hành hạnh khoan dung. Muốn khoan dung, ta không được 
để lòng sân hận và ganh ghét chế ngự tâm ý ta. Đức Phật dạy: 
“Không có kẻ thù nào làm hại ta bằng chính những tư tưởng tham 
dục, sân hận và ganh ghét của mình” (Kinh Pháp Cú, câu 42) 

Phật Giáo là một tồn giáo quảng đại vì Phật Giáo giảng dạy 
một cuộc sống biết kiểm chế. Phật Giáo dạy một cách sống căn 
cứ không trên luật lệ mà trên những nguyên lý. Phật Giáo không 
bao giờ hành hạ hay ngược đãi những người có niềm tin khác. 
Phật Pháp cho thấy không cần thiết cho bất cứ ai phải tự mang 


K. Sri. Dhammananda 


393 


nhãn hiệu Phật Tử vào mới thực hành được những Nguyên Lý 
Cao Thượng của tồn giáo này. 

Thế gian như một tấm gương, nếu bạn nhìn vào gương 
với nét mặt tươi cười, bạn có thể nhìn thấy bộ mặt vui tươi đẹp 
đẽ của bạn. Mặt khác, nếu bạn nhìn vào gương với bộ mặt dài 
thườn thượt, bạn sẽ chỉ nhìn thấy toàn nét xấu xí. Cũng như vậy, 
nếu bạn đối xử khả ái với đời, chắc chắn đời sẽ đối xử tốt lại với 
bạn. Hãy học hỏi cách làm sao có bình an nơi chính bạn, và đời 
cũng sẽ bình an với bạn. 

Tâm con người quá gian trá đến nỗi họ không chịu chấp 
nhận nhược điểm của mình. Họ luồn cố gắng bào chữa để chứng 
minh hành động của mình, tạo ảo tưởng mình vô tội. Nếu con 
người thực sự muốn tự do, con người phải can đảm thừa nhận 
những khuyết điểm của mình. Đức Phật dạy: 

“Tìm thấy lỗi người thì dễ, nhưng tìm thấy lỗi mình thì quả 
là khó.” 


CÓ BIỆN HỘ CHO CHIẾN TRANH ĐƯỢC KHÔNG? 

Sự khác biệt giữa một trận ẩu đả và một cuộc chiến tranh hay 
khác biệt giữa hai nhóm người chỉ ở mặt tổ chức. 

Lịch sử nhân loại là sự biểu lộ không ngừng nghỉ của lòng 
tham lam, sân hận, kiêu ngạo, ganh ghét, ích kỷ và si mê của con 
người. Trong 3000 năm qua, đã xảy ra 15000 cuộc chiến lớn. 
Phải chăng đó là một đặc tính của con người? Vận mệnh của con 
người là gì? Tại sao con người có thể tàn sát lẫn nhau? 

Mặc dầu loài người đã khám phá và phát minh nhiều thứ rất 
quan trọng, nhưng họ cũng đạt nhiều tiến bộ vĩ đại vê' phá hoại 


394 


Vì sao tin Phât 




đồng loại mình. Đó là lý do tại sao nhiều nền văn minh đã hoàn 
toàn bị xóa bỏ trên trái đất này. Con người hiện đại đã trở nên 
tinh vi trong nghệ thuật và kỹ thuật chiến tranh mà hiện nay chỉ 
trong vài giây có thể làm cho toàn thế giới thành đống tro tàn. 
Thế giới đã trở thành kho chứa vũ khí quân sự, kết quả của cái 
trò choi gọi là “ưu Thế Quân Sự”. 

Chúng ta được biết là loại vũ khí hạt nhân đầu tiên còn 
mạnh hơn quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima, Nhật Bản 
vào tháng 8 năm 1945, đang được tiến hành. Các khoa học gia 
tin rằng một vài trăm vũ khí hạt nhân tầm nhiệt có thể dẫn đến 
một cuộc hủy diệt toàn cẩu. Hãy nhìn vào cái mà chúng ta đang 
làm trong cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu! Hãy nghĩ đến loại 
phát triển của khoa học là như thế nào! Hãy nhìn thấy cái điên 
rồ và ích kỷ của con người ra sao! 

Con người không nên để bản năng hiếu chiến thúc đẩy. Con 
người nên duy trì những giáo huấn đức hạnh của các vị đạo sư 
tồn giáo và thể hiện cồng bằng trong luân lý để có thể phát triển 
hòa bình. 

Cồng thức vê' hiệp ước, cồng ước và hòa bình đã được áp 
dụng, và cả triệu lời của không biết bao nhiêu các nhà lãnh đạo 
trên khắp thế giới tuyên bố rằng đã tìm thấy con đường để duy 
trì và xúc tiến hòa bình trên trái đất. Nhưng với tất cả những 
nỗ lực, họ vẫn không thành cồng trong việc loại bỏ mối đe dọa 
nhân loại. Lý do là chúng ta đã thất bại trong việc giáo dục giới 
trẻ để chúng hiểu biết và kính trọng tinh thẩn phục vụ vị tha và 
hiểu được cái nguy hiểm của sự vị kỷ. Để bảo đảm hòa bình thực 
sự, chúng ta phải sử dụng mọi phương pháp có thể có được của 


K. Sri. Dhammananda 


395 


chúng ta để giáo dục giới trẻ thể hiện tình thương, thiện chí, và 
khoan dung với người khác. 

THÁI ĐỘ NGƯỜI PHẬT TỬ 

Một Phật Tử không nên là kẻ gây hấn dù là để bảo vệ cho 
tồn giáo mình hay cho điểu gì khác. Phật Tử phải gắng hết sức 
mình để tránh bất cứ loại bạo động nào. Đôi khi người đó bị 
bắt buộc phải đi đến chiến tranh bởi những người khác không 
tồn trọng quan niệm vê tình huynh đệ giữa con người như Đức 
Phật dạy. Người đó có thể được kêu gọi đi bảo vệ đồng bào 
đang bị xâm lược, và bao lâu mà người đó chưa từ bỏ thế tục, 
người đó có bổn phận tham gia việc chiến đấu cho hòa bình 
và tự do. Trong trường hợp ấy, người đó không bị chê trách gì 
về hành động của mình khi trở thành một quân nhân hay phải 
tham gia trong cồng cuộc bảo vệ. Tuy nhiên, nếu mọi người 
đểu theo lời khuyên của Đức Phật, không có lý do nào để chiến 
tranh có thể xảy ra trên thế giới này. Bổn phận của mọi người 
có văn hóa là phải tìm mọi đường lối và phương cách giải quyết 
những tranh chấp trong đường lối hòa bình, mà không cần 
phải tuyên chiến để giết hại đồng loại. Đức Phật không dạy các 
tín đồ của Ngài phải đầu hàng bất cứ hình thức bạo lực tội lỗi 
của con người hay của một đấng siêu nhân nào. 

Thực ra với lý trí và khoa học, con người đã có thể chinh 
phục thiên nhiên, tuy nhiên họ vẫn chưa bảo đảm được đời sống 
của chính mình. Tại sao đời sống lại nguy hiểm? Trong khi tận 
tình phục vụ cho lý trí và được điểu động bởi khoa học, con 
người đã quên đi mình có một tấm lòng đã bị sao lãng, đã để bị 
héo hon và ồ nhiễm bởi những dam mê. 


396 


Vì sao tin Phât 




Nếu chúng ta không thể bảo toàn đời sống của mình, thì 
làm sao thế giới có thể hòa bình được? Muốn có hòa bình, 
chúng ta phải rèn luyện tâm để đối đầu với các sự kiện. Chúng 
ta phải khách quan và khiêm tốn. Chúng ta phải nhận định 
rằng không có một người hay một quốc gia lại luồn luồn sai 
lẩm. Muốn có hòa bình, chúng ta cũng phải cùng nhau chia sẻ 
tài nguyên phong phú của trái đất, không nhất thiết phải đồng 
đểu nhưng ít ra cũng phải hỢp lý. Không bao giờ có một sự 
đồng đểu tuyệt đối nhưng chắc chắn có thể có một mức cồng 
bằng đáng kể. 

Thật không thể hiểu được là năm phần trăm dân số trên 
thế giới được tận hưởng 50 phẩn trăm tài nguyên, hay hai mươi 
lăm phần trăm trên thế giới được nuôi dưỡng đầy đủ, và một số 
được nuôi dưỡng dư thừa, trong khi bẩy mươi lăm phần trăm 
trên thế giới lúc nào cũng bị đói kém. Hòa bình chỉ có thể đạt 
được khi tất cả các quốc gia muốn cùng nhau chia sẻ và chia sẻ 
hợp lý, người giàu giúp người nghèo, người khỏe giúp người yếu, 
như vậy tạo tình thiện chí quốc tế. Chỉ khi những điểu kiện trên 
đây có được, chúng ta mới có thể hình thành một thê giới không 
chấp nhận chiến tranh. 

Cuộc chạy đua vũ trang điên rồ phải chấm dứt! Hãy nỗ lực 
xây dựng trường học thay \à chiến hạm, bệnh viện thay vì vũ khí 
hạt nhân. Tiền bạc và mạng sống con người mà bao nhiêu chính 
phủ đã đổ ra trên bãi chiến trường phải được chuyển hướng vào 
công cuộc kiến thiết kinh tế nâng cao mức sống con người. 

Thế giới không thể có hòa bình cho đến khi nào con người 
và các quốc gia từ bỏ những tham muốn vị lợi, xóa tan được óc 
kiêu ngạo vê' giống nòi, và nhổ tận gốc rễ khát vọng ích kỷ để 


K. Sri. Dhammananda 


397 


chiếm đoạt sở hữu và quyền uy. Của cải không bảo đảm hạnh 
phúc. Chỉ tồn giáo mới mong ảnh hưởng được sự chuyển hóa 
thiết yếu cho con tim nhân loại và thực hiện giải trừ vũ trang 
đúng nghĩa đối với tâm ý con người. 

Tất cả tôn giáo đểu dạy ta không được giết hại; nhưng bất 
hạnh thay giới luật quan trọng này bị lờ đi vì phương tiện. Ngày 
nay, với vũ trang tân tiến, con người có thể sát hại cả triệu nhân 
mạng trong một giây, nhiều hơn những bộ lạc cổ xưa chém giết 
nhau trong một thế kỷ. 

Bất hạnh thay nhiều người trong trong nhiều xứ đã mang 
các nhãn hiệu, khẩu hiệu, biểu ngữ tồn giáo lại vào chiến trường. 
Họ không hiểu rằng họ đang làm ô nhục danh nghĩa đẹp đẽ của 
tồn giáo. Đức Phật nói “Này các Thầy, do tham dục, quốc vương 
đánh nhau với quốc vương, hoàng tử với hoàng tử, thầy tu với thầy 
tu, công dân với công dân, mẹ tranh cãi với con, con tranh cãi với 
cha, anh em với anh em, anh với chị, em gái với anh trai, hạn vôi 
bạn”. (Trung Bộ Kinh). 

Chúng ta có thể sung sướng nói rằng trong 2500 qua chưa 
bao giờ người con Phật gây ra xích mích hay xung đột trầm trọng 
dẫn đến chiến tranh dưới danh nghĩa của tôn giáo này. Đó là kết 
quả tích cực của đặc tính năng động vê' quan niệm khoan dung 
bao hàm trong Phật Pháp. 

NGƯỜI PHẬT TỬ CÓ THỂ GIA NHẬP QUÂN ĐỘI 
ĐƯỢC KHÔNG? 

Bạn có thể là một chiến sĩ của Chân Lý, nhưng không là kẻ 
xâm lăng. 


398 


Vì sao tin Phât 




Một hôm, Sinha, một vị tướng trong quân đội, tìm đến Đức 
Phật và hỏi Ngài rằng: “Con là một quân nhân, Bạch Đức Thế Tôn, 
Con đưỢc Hoàng Đế chỉ định thực thỉ pháp luật và tiến hành các 
cuộc chiến tranh cho nhà Vua. Đức Phật dạy tình thương vô lượng 
và từ bỉ với tất cả những người đau khổ. Đức Phật có cho phép dùng 
hình phạt vôi kẻ phạm tội không? Và Đức Phật có tuyên bố rằng 
chiến đấu để bảo bệ nhà cửa, vỢ con và tài sản là sai trái không? Đức 
Phật có dạy giáo lý về tự buông bỏ hoàn toàn không? Con có nên 
nhẫn nhục để kẻ ác muốn làm gì cũngđược và chịu phục tùng kẻ đe 
dọa sẽ chiếm đoạt các sở hữu của con bằng võ lực không? Đức Phật 
có xác nhận là tất cả những cuộc tranh đấu kể cả chiến tranh do 
nguyên nhân chính đáng cũng bị cấm đoán phải không? ” 

Đức Phật trả lời: “Kẻ nào đáng tội phải bị trừng phạt. Kẻ nào 
đáng đưỢc đặc ân phải đưỢc tưởng thưởng. Không nên làm tổn 
thương bất cứ chúng sinh nào mà phải công bằng đầy lòng từ ái”. 
Những huấn thị này không hê' mâu thuẫn nhau vì kẻ chịu trừng 
phạt do tội lỗi của mình bị đau đớn vì thương tích không phải do 
ác ý của quan tòa mà do sự phản ứng của chmh tội ác. Chính hành 
vi của mình đem đến thương tổn mà người thực thi pháp luật phải 
hành động. Khi vị quan tòa tuyên phạt tội nhân, vị này phải không 
được chất chứa sân hận trong tâm. Một kẻ sát nhân bị tử hình, phải 
hiểu rằng hình phạt đó là hậu quả do chính hành động của mình. 
Với sự hiểu biết kẻ đó không còn than trách cho số phận mà còn 
có thể tự an ủi mình. Vả Đấng Thế Tôn tiếp: “Như Lai dạy rằng tất 
cả những cuộc chiến mà con người ra sức tàn sát anh em đêu đáng 
trách. NhưngNhưLaỉ cũng dạy ràng sau khỉ đã áp dụng đủ mọi cách 
để tránh xung đột, những ai phải tham gia chiến tranh để duy trì hòa 
bình và trật tự thì kẻ ấy không đáng chê trách” 


K. Sri. Dhammananda 


399 


“Phải chiến đấu vì chọn cuộc sống là một loại đấu tranh nào 
đó. Nhưng phải chắc chắn rằng ta không tranh đấu cho quyền lợi 
ích kỷ, chống lại chân lý và công lý. Kẻ tranh đấu vì quyền lợi riêng 
tư hầu trở nên vĩ đại, thế lực, giàu có, hay nổi tiếng sẽ không đưỢc 
tưởng thưởng. Nhưng người tranh đấu cho hòa bình, chân lý, sẽ 
đưỢc phần thưởng lớn lao, cả đến khi bị chiến bại họ cũng vẫn 
đưỢc hưởng vinh quang”. 

“Ngay cả phải ra chiến trường vì nguyên nhân chính đáng, 
này Sỉnha, củng phải sẵn sàng có thể bị giết bởi địch quân vì cái 
chết là số phận của người chiến sĩ. Và nếu số phận đến bất thình 
lình, người đó không có lý do gì để phàn nàn. Nhưng nếu người đó 
thắng trận, sự thành công có thể cho thấy là vĩ đại, nhưng dù vĩ 
đại đến thế nào đi nữa, bánh xe định mệnh vẫn tiếp tục quay và 
cũng đưa cuộc đời của người đó vào cát bụi. Tuy nhiên, nếu người 
đó biết tự chế và dập tắt đưỢc tất cả sân hận trong tâm, nếu người 
đó biết nâng đối thủ đã thảm bại của mình lên và nói với họ: “Bây 
giờ chúng ta hãy lại đây cùng sống hòa bình và coi nhau như anh 
em”, thì chính người đó môi đạt chiến thắng, không phải là chiến 
thắng nhất thời mà quả của chiến thắng ấy sẽ bất diệt.” 

“Này Sỉnha, một vị tướng lãnh lập đưỢc nhiều chiến công quả 
là người xuất sắc, nhưng kẻ chiến thắng đưỢc mình mới thật vĩ đại 
hơn. Này Sỉnha, giáo lý vê tự chiến thắng mình này không phải để 
dạy phá hoại đời sống của người khác mà là để bảo vệ họ. Kẻ tự 
chiến thắng đưỢc mình sống xứng đáng hơn, thành công và đạt 
chiến thắng hơn là kẻ nô lệ cho bản thân. Người mà tâm đã giải 
thoát khỏi ảo tưởng của cái ngã sẽ đứng vững và không gục ngã 
trong cuộc chiến đấu trên dòng đời. Người mà có tác ỷ chính đáng 
và công bằng sẽ không bao giờ thất bại. Người đó sẽ thành công 


400 


Vì sao tin Phât 




trong sự nghiệp và thành công vững hên. Người nuôi dưỡng lòng yêu 
chuộng chân lý trong tâm sẽ sống và không bị đau khổ vì người đó 
đã uốngđược nước trường sinh. Cho nên hãy chiến đấu can đảm và 
khôn ngoan. Rồi tướng quân đây có tìiể trở thành một chiến sĩ cho 
Chân Lý. ” Không có cồng lý trong chiến tranh hay bạo lực. Khi 
chúng ta khởi chiến, chúng ta đưa mọi lý do, khi người khác khởi 
chiến, chúng ta lại nói cuộc chiến ấy bất cồng. Vậy thì ai là người 
biện hộ được cho chiến tranh? Con người không nên theo luật 
rừng để giải quyết những vấn đê' của nhân loại. 

SÁT SINH Vì NHÂN ĐẠO 

Lòng nhân từ và sự giết chóc không bao giờ có thể đi đôi. 

Theo Phật Giáo ta không thể nào chống chế cho việc giết hại 
vì lòng nhân được. Lòng nhân từ và hành động sát sinh không 
bao giờ có thể đi cùng nhau được. Một số người giết chết các 
con vật yêu quý với lập luận là vì không muốn nhìn thấy chúng 
bị đau đớn. Tuy nhiên, nếu giết vì nhân đạo này là phương pháp 
chính đáng áp dụng cho các con vật được yêu quý và các loài thú 
khác, thì tại sao người ta lại không thích làm như vậy với người 
thân yêu của mình? 

Nhiều người khi trồng thấy chó hay mèo của mình đau đớn 
vì một số bệnh ngoài da, họ tìm cách giết các con vật khốn nạn 
này. Họ gọi hành động này là giết vì nhân đạo. Thật ra không 
phải họ giết chúng vì thương xót chúng, mà vì để ngừa bệnh 
cho chính họ và để dứt khoát khỏi một cảnh tượ ng khó chịu. 
Và ngay cả nếu thực sự có lòng nhân từ với con vật đang đau 
đớn, họ cũng không có quyển hủy diệt mạng sống của chúng. 
Dù thành thực đến thế nào đi nữa, giết để chấm dứt sự đau đớn 


K. Sri. Dhammananda 


401 


không phải là cách giải quyết chính đáng. Tuy nhiên hậu quả của 
việc giết chóc này khác biệt với việc giết vì sân hận với các thú 
vật. Người Phật Tử không có căn cứ nào để biện minh cho bất 
cứ loại giết chóc nào. 

Một số người cố gắng bào chữa việc giết để chấm dứt đau 
đớn bằng quan niệm sai lầm là nếu do động cơ hay lý do đúng, thì 
hành động tự nó tất cũng đúng. Rồi cho rằng bằng cách giết các 
con vật yêu quý, họ có ý định là giúp các con vật bất hạnh thoát 
khỏi đau đớn, cho nên đây là một hành động thiện. Dĩ nhiên ý 
định hay động cơ ban đầu là thiện. Nhưng hành động sát sinh tội 
lỗi diễn biến qua tư tưởng cuối cùng, chắc chắn mang lại kết quả 
bất thiện. 

Việc không được giết để giúp hết đau đớn này có thể làm cho 
nhiều người bị phiền nhiễu. Dù thê nào Đạo Phật cũng không thể 
biện hộ cho việc sát sinh vì lòng nhân hoàn toàn thoát được nghiệp 
xấu. Tuy nhiên giết vì cẩn thiết và không nóng giận hay sân hận 
lãnh nghiệp xấu ít hơn là giết do nóng nẩy hay ghen ghét mãnh liệt. 

Mặt khác, một chúng sinh (người hay vật) bị đau khổ có thể 
là do nghiệp xấu của mình. Nếu bằng cách giết để chấm dứt đau 
đớn, chúng ta ngăn cản tác động của nghiệp xấu đó thì việc thiếu 
nợ này sẽ phải trả vào một kiếp khác. Là Phật Tử, tất cả chúng ta 
có thể làm được là giúp người khác giảmư thiểu được sự đau đớn. 

SÁT SINH ĐỂ Tự VỆ 

Đức Phật khuyên dạy mọi người không nên sát sinh hại 
mạng. Nếu ai cũng chấp nhận lời khuyên này, con người sẽ không 
giết hại lẫn nhau. Trong trường hợp mạng sống của một người 
bị đe dọa, Đức Phật dạy dù vậy cũng không nên giết để tự vệ. Vũ 


402 


Vì sao tin Phât 




khí để tự vệ là tâm từ. Một người thực hành hạnh từ-ái rất ít khi 
gặp phải các trường hợp bất hạnh như thế. Tuy nhiên, con người 
vì yêu quý đời sống mình quá mức cho nên không sẵn sàng tự 
đẩu hàng người khác; trong thông lệ hiện nay, đa số con người 
sẽ chiến đấu để tự vệ. Đó là điểu tự nhiên và mỗi chúng sinh đểu 
chiến đấu, sát hại chúng sinh khác để tự vệ, nhưng nghiệp quả tùy 
thuộc vào thái độ tinh thần. Trong cuộc tranh đấu để tự bảo vệ 
mình, nếu lỡ một người giết chết đối thủ mà không có ác ý giết, thì 
người đó không bị trách nhiệm vê' hành động ấy. Mặt khác, nếu 
giết một người khác trong bất cứ hoàn cảnh nào với sự cố ý, thì 
người đó không thể thoát khỏi được phản ứng của nghiệp; người 
đó phải đối đẩu với hậu quả. Chúng ta phải nhớ rằng giết là giết; 
khi chúng ta không chấp nhận việc giết chóc, chúng ta gọi đó là 
sát nhân. Khi chúng ta trừng phạt ai vê' tội giết người, chúng ta gọi 
đó là “xử tử”. Nếu những quân lính của chúng ta bị kẻ địch giết, 
chúng ta gọi đó là “tàn sát”. Tuy nhiên, nếu chúng ta chấp nhận 
việc giết chóc, chúng ta gọi đó là “chiến tranh”. Nhưng nếu chúng 
ta bỏ đi nội dung cảm xúc của những danh từ trên, chúng ta sẽ 
hiểu giết vẫn là giết. 

Trong những năm vừa qua, nhà khoa học gia và tồn giáo đã sử 
dụng các từ ngữ như “giết vì nhân đạo”, “giết để chấm dứt sự đau 
đớn”, “giết nhẹ nhàng”, và giết không đau đớn” để biện minh cho 
việc chấm dứt mạng sống. Họ lý luận rằng khi nạn nhân không 
cảm thấy đau đớn, nếu dao sắc bén, thì việc giết được xem là đúng. 
Phật Giáo không bao giờ chấp nhận lý luận ấy vì điều quan trọng 
không phải ở việc giết xảy ra sao mà ở sự kiện mạng sống một 
chúng sinh bị chấm dứt bởi một chúng sinh khác. Không ai có 
quyển làm như vậy với bất cứ lý do nào. 


PHAN VI 


THẾ GIỚI NÀY 


VÀ THẾ GIỚI KHÁC 





Chương 16 

NHỮNG CẢNH GIỚI 


NGUỒN GỐC CỦA THẾ GIỚI 

“Không có một lý do nào để đòi hỏi thế giới này phải có một 
khởi thủy. Quan niệm rằng mọi vật phải có sự bắt đầu thực ra là 
do tư tưởng nghèo nàn của chúng ta.” (Bertrand Russell) 

Có ba trường phái tư tưởng luận vê' nguồn gốc thế giới. Tư 
tưởng của trường phái thứ nhất cho là thế giới hiện hữu do thiên 
nhiên và thiên nhiên không phải là một sức mạnh có tri thức. 
Tuy nhiên, thiên nhiên vận hành theo sự hòa hợp của chính 
thiên nhiên và luôn luôn thay đổi. 

Trường phái tư tưởng thứ hai nói là thế giới được tạo ra bởi 
một Thượng Đê Toàn Năng chịu trách nhiệm vê' mọi thứ. 

Trường phái tư tưởng thứ ba nói là sự bắt đầu của thế giới 
và đời sống không thể nhận thức được bởi vì chúng không có 
đẩu và cũng không có cuối. Phật Giáo theo trường phái thứ ba. 
Triết gia Bertrand Russell tán thành trường phái này nói rằng: 
“Chẳng có lý do nào để cho rằng thế giới này có một khởi thủy. 
Quan niệm rằng sự vật phải có sự bắt đầu thực ra do tư tưởng 
nghèo nàn của chúng ta”. 


406 


Vì sao tin Phât 


Khoa học hiện đại nói rằng cách đây vài triệu năm, trái đất 
vừa mới nguội đi, không có đời sống và đời sống bắt nguồn từ 
đại dương. Phật Giáo không bao giờ tuyên bố là thế giới, mặt 
trời, mặt trăng, các tinh tú, gió, nước, ngày và đêm đểu sáng tạo 
bởi một thượng đế toàn năng hay bởi một Đức Phật. Người Phật 
Tử tin là thế giới này không phải tạo ra một lẩn, nhưng thế giới 
này đã được tạo ra triệu triệu lần mỗi giây và cứ tiếp tục như thế 
và sẽ tan rã bởi chính nó. Theo Phật Giáo, hệ thống thế giới lúc 
nào cũng xuất hiện và biến đi trong vũ trụ. 

H.G. Wells, trong cuốn Tóm Tắt Lịch Sử về Thế Giới viết: 
“Nói chung ai cũng công nhận rằng vũ trụ mà chúng ta đang 
sống, có tất cả mọi thứ phát xuất đã hiện hữu trong một thời 
gian rất lâu và có thể hiện hữu vô cùng tận. Ýkiến cho rằng vũ 
trụ mà chúng ta đang sống, chỉ hiện hữu sáu hay bẩy ngàn năm 
có thể coi như một ý kiến hoàn toàn lỗi thời. Không có đời sống 
nào đột nhiên xuât hiện trên trái đãt. 

Những nỗ lực do nhiều tồn giáo giải thích sự khởi đầu và sự 
chấm dứt của vũ trụ đương nhiên thiếu nhận thức. Lập trường 
của các tồn giáo đưa ra quan điểm vê' vũ trụ được sáng tạo bởi 
thượng đế đúng vào một năm nhất định nào đó, đã trở nên một 
lập trường khó có thể đứng vững dưới ánh sáng của kiến thức 
tân tiến và khoa học. 

Ngày nay, khoa học gia, sử gia, các nhà thiên văn, sinh vật 
học, thực vật học, nhân loại học và các nhà tư tưởng vĩ đại, tất 
cả đã đóng góp nhiều kiến thức mới vê' nguồn gốc của thế giới. 
Khám phá và kiến thức cuối cùng không chút nào mâu thuẫn 
với giáo lý của Đức Phật. Bertrand Russell một lẩn nữa nói ông 


K. Sri. Dhammananda 


407 


tôn kính Đức Phật vì Ngài không tuyên bố sai lầm như những 
người khác đã phạm phải khỉ nói vê nguồn gốc của thế giới. 

Những giải đoán về nguồn gốc vũ trụ mà nhiều tôn giáo 
đê' ra không được các khoa học gia hiện đại và các nhà trí thức 
chấp nhận. Cả đến những lời chú giải trong Kinh Phật vê' câu 
hỏi này do một số nhà văn Phật Giáo viết cũng không thể được 
các tư tưởng khoa học thừa nhận. Đức Phật không phí phạm thì 
giờ của Ngài vào việc giải quyết vấn đê' này. Lý do Ngài im lặng 
vì vấn đê' không có giá trị đạo lý gì để đạt trí tuệ. Sự giải thích 
vê' nguồn gốc vũ trụ không phải là điều quan tâm của tồn giáo. 
Lời thuyết lý như vậy không cẩn thiết cho phương cách sống 
một cuộc đời chính đáng và định hướng đời sống tương lai của 
chúng ta. Tuy nhiên nếu ai nhất định nghiên cứu vấn đê' này, 
thì phải nghiên cứu khoa học, thiên văn, địa dư, sinh vật học và 
nhân chủng học. Những khoa học này cho nhiều điểu đáng tin 
và đều được trắc nghiệm về vấn dề này hơn là bất cứ tôn giáo 
nào. Mục đích của tồn giáo là trau dồi đời sống nơi đây, trong thế 
giới này và vê' sau này cho đến khi đạt được giải thoát. 

Dưới mắt Đức Phật, thế giới chẳng là gì cả mà chỉ là Luân 
Hồi - vòng tiếp nối của sinh và tử. 'Với Ngài, sự bắt đẩu của thế 
giới và sự chấm dứt của thế giới là trong vòng Luân Hồi này. Khi 
các nguyên tố và năng lượng tương quan và phụ thuộc lẫn nhau, 
thì việc đơn cử ra thứ gì đó cho là khởi đẩu trở thành vô nghĩa. 
Bất cứ ước đoán nào vê' nguồn gốc của thế giới đểu không có 
một sự thật tuyệt đối trong khái niệm của chúng ta. 

VÔ tận là bãu trời, vô tận là sõ chúng sinh 

"Vô tận là những thế giới trong vũ trụ rộng lớn 


408 


Vì sao tin Phât 




Vô tận trong trí tuệ mà Đức Phật dạy điểu này 

Vồ tận là những đức hạnh của Ngài đã dạy những điểu này” 

— (Sri Ramachandra) 

Một hôm một người tên Malunkyaputta tới gần Đức Bổn Sư 
và yêu cẩu Ngài giảng về nguồn gốc vũ trụ. Anh ta lại còn dọa 
rằng sẽ không còn là tín đồ của Ngài nữa nếu câu trả lời của Đức 
Phật không thỏa đáng với anh ta. Đức Phật bình tĩnh bẻ lại anh 
ta việc Malunkyaputta theo Ngài hay không theo Ngài chẳng gây 
hậu quả gì cho Ngài, vì Chân Lý chẳng cần ai phải hỗ trợ cả. Rồi 
Đức Phật nói Ngài không muốn bàn thảo vê' nguồn gốc của Vũ 
Trụ. Với Ngài, muốn đạt kiến thức vê' những vấn đê' như vậy chỉ 
là sự phí phạm thì giờ \à nhiệm vụ của con người là làm sao tự 
giải thoát được ngay ở hiện tại, không phải ở quá khứ hoặc ở 
tương lai. Tượng trưng việc này, Đấng Đại Giác lấy thí dụ một 
người bị thương vì mũi tên độc. Con người thiểu trí này từ chối 
không cho rút mũi tên ra cho đến khi nào y biết tất cả những gì 
vê' người bắn. Kẻ bị thương này đã chết trong khi các người phụ 
giúp y lo tìm kiếm những chi tiết không cẩn thiết. Giống như 
vậy, nhiệm vụ của chúng ta ngay bây giờ là đạt Niết Bàn, chẳng 
cẩn bận tâm gì vê' khởi thủy của mình. [Kinh Cula Malunkya, 
Trung Bộ Kinh số 63, MN 63] 


CÁC HỆ THỐNG THẾ GIỚI KHÁC 

Dưới ánh sáng của các khám phá khoa học hiện đại, chúng 
ta có thể công nhận giới hạn của thế giới loài người và giả thuyết 
về các hệ thống thế giới khác có thể đang hiện hữu ở những phần 
khác của vũ trụ. 


K. Sri. Dhammananda 


409 


Có một vài dịp, Đức Phật bình luận vê' bản chất và thành 
phẩn của vũ trụ. Theo Đức Phật, có những hình thái đời sống 
khác hiện hữu ở các phần khác của vũ trụ. Đức Phật ghi nhận có 
ba mươi mốt cảnh giới trong vũ trụ. Chúng là: 

- 4 khổ cảnh hay ác đạo (đời sống ở 4 cõi: địa ngục, súc sinh, 
ngã quỷ và A Tu La) 

-1 thế giới loài người 

- 6 Devalokas, cõi trời hay cảnh giới chư thiên 

-16 Rupalokas hay cõi sắc giới 

- 4 Arupalokas hay cõi vô sắc giới 

Sự hiện hữu của những cảnh giới này chưa được xác nhận 
bởi khoa học hiện đại. Tuy nhiên, các khoa học gia hiện đại đang 
nghiên cứu vê' giả thuyết là có thể có các hình thái đời sống hiện 
hữu trên các hành tinh khác. 'Với kết quả khoa học tiến bộ nhanh 
chóng ngày nay, chúng ta có thể không lâu sẽ tìm thấy những 
chúng sinh sống trên các hành tinh khác trên những phần xa xôi 
nhất của giải ngân hà. Có thể chúng ta sẽ thấy họ lệ thuộc vào 
những định luật giống như chúng ta. 'Vê' vật chất họ có thể khác 
hẳn chúng ta cả về hình tướng, nguyên tố và thành phẩn hóa học 
và sống trong những chiểu khác nhau. Họ có thể siêu việt hơn 
chúng ta nhiều hay cũng có thể thấp kém hơn chúng ta nhiều. 

Tại sao chỉ trái đất là hành tinh duy nhất chứa đựng hình 
thái của đời sống? Trái đất chỉ là một hạt bụi nhỏ trong vũ trụ 
bao la. Sir Ịames Ịeans, một nhà thiên văn lỗi lạc, ước lượng 
là toàn thể vũ trụ lớn vào khoảng một ngàn triệu hơn khoảng 
không gian mà ta có thể nhìn thấy bằng kính viễn vọng. Trong 


410 


Vì sao tin Phât 


cuốn sách của ông “Vũ Trụ Huyền Bí”, ông nói rằng tổng số vũ 
trụ có thể so với tổng số các hạt cát trên tất cả bờ đại dương của 
thế giới. Trong một vũ trụ như vậy, hành tinh trái đất chỉ là một 
phần triệu của một hạt cát. ông cũng báo cho chúng ta là ánh 
sáng mặt trời mất một phần bẩy giây mới tới trái đất, phải mất 
lối chừng 100.000 năm mới xuyên qua được hết vũ trụ! Sự mênh 
mông của vũ trụ là như vậy. Khi chúng ta xét đến sự rộng lớn 
của nhiều vũ trụ làm thành cái mà ta thường gọi là “ngoại tầng 
không gian”, giả thuyết vê' các hệ thống thế giới khác hiện hữu có 
thể tin được theo khoa học. 

Dưới ánh sáng của những khám phá khoa học hiện đại, 
chúng ta có thể nhận thức được những giới hạn của thế giới 
loài người. Ngày nay, khoa học đã chứng minh rằng thế giới loài 
người hiện hữu trong phạm vi giới hạn của tần số rung động mà 
những cơ quan cảm giác của chúng ta có thể tiếp nhận được. 
Và khoa học cũng cho chúng ta thấy cũng có những tần số rung 
động khác ở trên hay ở dưới tầm tiếp nhận của chúng ta. Với 
những sự khám phá của làn sóng vô tuyến, quang tuyến X, làn 
sóng truyền hình, và làn sóng vi ba, chúng ta có thể nhận thức 
tầm nhìn hết sức là giới hạn mà chúng ta phải chịu bởi những cơ 
quan cảm giác của chúng ta. Chúng ta hé mắt nhìn vũ trụ qua 
“vết nứt” của những cơ quan cảm giác của chúng ta, giống như 
chúng ta ghé mắt nhìn qua kẽ hở cánh cửa. Sự nhận thức này vê' 
giới hạn của sự tiếp thu cho chúng ta thấy có thể có những hệ 
thống thế giới khác hiện hữu ngăn cách ta hoặc thâm nhập sâu 
vào thế giới chúng ta. 

Vê' bản chất của vũ trụ, Đức Phật nói sự khởi thủy và sự 
chấm dứt của vũ trụ không thể nhận thức được. Người Phật Tử 


K. Sri. Dhammananda 


411 


không tin là thế giới bỗng nhiên hoàn toàn chấm dứt và hoàn 
toàn bị tiêu diệt. Không có việc bỗng nhiên cả vũ trụ bị tiêu diệt. 
Khi một phần của vũ trụ biến đi thì phần khác của vũ trụ vẫn 
còn lại. Khi một phần khác biến đi, thì một phẩn khác lại tái xuất 
hiện hoặc tạo ra những chất tản mác của vũ trụ trước đây. Đó là 
sự cấu tạo bởi sự tích tụ của các phân tử, những nguyên tố căn 
bản, hoi và nhiều năng lượng, một tổng hợp hỗ trỢ bởi sức đẩy 
tới và trọng lượng thu hút. Rồi một số hệ thống thế giới mới xuất 
hiện và hiện hữu một thời gian. Đó là bản chất của năng lượng 
vũ trụ. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói sự khởi thủy và sự chấm 
dứt của vũ trụ không thể nhận thức được. 

Chỉ trong một vài trường hợp đặc biệt, Đức Phật mới đê' 
cập đến bản chất và thành phẩn của vũ trụ. Khi Ngài nói, Ngài 
rất chú ý đến khả năng hiểu biết của người hỏi. Đức Phật không 
quan tâm đến loại suy đoán siêu hình không đem đến sự phát 
triển tinh thần. 

Người Phật Tử không cùng quan điểm của số người cho 
rằng thế giới sẽ bị một thượng đế tiêu diệt do có nhiều người 
vồ tín ngưỡng và nhiều sa đọa trong nhân loại. Vê' niềm tin này, 
người dân có thể hỏi: thay vì tiêu diệt bằng quyển năng, tại sao 
thượng đế không dùng sức mạnh ấy để tăng trưởng đức tin nOi 
những người ấy và tẩy sạch tất cả những thói hư tật xấu từ tâm 
con người? Dù thượng đế có hủy diệt hay không, tự nhiên một 
ngày nào đó mọi vật khi đã hiện hữu tất phải đoạn diệt. Tuy 
nhiên, theo ngôn ngữ của Đức Phật, thế giới không là gì ngoài 
sự kết hợp của sự thành, trụ, diệt và tái kết hợp của danh và sắc 
(nama-rupa: tâm và thân). 


412 


Vì sao tin Phât 




Trong lý giải sau cùng, Giáo lý của Đức Phật vượt qua những 
khám phá của khoa học hiện đại dù những khám phá này gây 
nhiều ấn tượng rất mạnh mẽ đến ngạc nhiên. Trong khoa học, 
kiến thức vê' vũ trụ có thể giúp con người làm chủ về tiện nghi 
vật chất, và an toàn cá nhân. Nhưng Đức Phật dạy dù kiến thức 
có rộng đến đâu đi nữa cũng không thể làm con người giải thoát 
rốt ráo khỏi những đau khổ của cuộc sống. Con người phải tự 
mình nỗ lực tranh đấu cho đến khi tiến đến sự hiểu biết thật sự 
vê' bản chất của chính mình và bản chất vô thường của vũ trụ. 
Muốn thật sự được giải thoát, ta phải tìm cách thuần hóa tâm ý 
mình, đoạn diệt lòng tham ái vào các khoái lạc vật chất. Khi ta 
đã thật sự hiểu rõ rằng vũ trụ mà ta đang cố chinh phục là vồ 
thường, ta sẽ tự thấy mình giống như Don Quixote đang đánh 
nhau với kẻ địch tưởng tượng. 'Với Chánh Kiến của chính mình, 
ta sẽ dùng thì giờ và năng lực để chiến thắng tâm mình và tiêu 
diệt ảo tưởng của cái ta mà không cần phải phí phạm nỗ lực vào 
những cách giải quyết không quan trọng và cần thiết khác. 

QUAN NIỆM PHẬT GIÁO VỂ THIÊN ĐƯỜNG VÀ 
ĐỊA NGỤC 

Người trí tạo thiên đường cho chính mình, kẻ ngu tạo địa ngục 
cho chính mình ngay đây và sau này. 

Quan niệm Phật Giáo vê' thiên đường và địa ngục hoàn 
toàn khác hẳn các tôn giáo khác. Người Phật Tử không chấp 
nhận những nOi đó là trường cửu. Thật vô lý khi đẩy đọa một 
người nào đó vào địa ngục vĩnh viễn vì những nhược điểm của y 
nhưng rất hỢp lý nếu cho y có cơ hội tự mình tu sửa. Theo quan 


K. Sri. Dhammananda 


413 


điểm Phật Giáo, những kẻ bị vào địa ngục có thể tự chuyển hóa 
để hướng thượng do những công đức đã tạo được trước đó. Cửa 
địa ngục không khóa. Địa ngục chỉ là một nOi tạm bợ và không 
có lý do nào bắt những chúng sinh đó phải chịu đau khổ mãi mãi 
ở noi đó. 

Giáo lý của Đức Phật cho chúng ta thấy có thiên đường và 
địa ngục không những bên kia thế giới này, mà cũng có ngay 
chính trong thế giới này. Do vậy, quan niệm thiên đường và địa 
ngục rất hợp lý. Chẳng hạn, Đức Phật một lần nói: “khi người 
thiểu trí cỡ trung bình khẳng định là có Địa Ngục dưới đại dương, 
kẻ đó đã quyết đoán sai lầm và vô căn cứ”. “Địa Ngục” là từ ngữ 
dùng để chỉ những cảm giác đau đớn. Ý kiến vê' một noi chốn 
đặc biệt đã được tạo sẵn hoặc một cảnh giới tạo ra bởi thượng 
đế như thiên đường và địa ngục không thể chấp nhận được theo 
quan niệm Phật Giáo. 

Lửa địa ngục trong thế giới này còn nóng hOn lửa địa ngục 
bên kia thế giới. Không có lửa nào bằng lửa sân hận, ái dục, 
tham lam và si mê. Theo Đức Phật, chúng ta đang bị thiêu đốt 
bởi mười một loại đau khổ vật chất và tinh thần: tham lam, sân 
hận, bệnh ảo tưởng, suy tàn, chết, lo âu, than vãn, đau đớn (vật 
chất và tinh thần), sầu muộn và nuối tiếc. Con người có thể đốt 
cháy toàn thể thế giới với các loại lửa này do sự thiếu điều hòa 
về tâm linh. Theo quan điểm Phật Giáo, cách dễ nhất định nghĩa 
địa ngục và thiên đường là bất luận nOi đâu có nhiều khổ đau ở 
thế gian này hay trong bất cứ cảnh giới nào, chỗ đó là địa ngục 
cho những người đau khổ. Noi đâu có nhiều lạc thú và hạnh 
phúc, ở thế gian này hay trong bất cứ cảnh giới nào khác, cõi đó 


414 


Vì sao tin Phât 




là thiên đường cho những người vui hưởng đời sống trần thế tại 
nơi chốn đặc biệt đó. Tuy nhiên, cảnh giới của loài người có lẫn 
lộn cả đau đớn lẫn sung sướng, con người kinh nghiệm được cả 
đau khổ lẫn hạnh phúc, và do đó có thể chứng nghiệm được bản 
chất thực sự của đời sống. Nhưng ở nhiều cảnh giới, chúng sinh 
nơi đó ít có cơ hội có được sự chứng ngộ này. Có nơi, đau khổ 
nhiều hơn hạnh phúc, có nơi lạc thú nhiều hơn đau khổ. 

Người Phật Tử tin rằng sau khi chết sẽ có tái sinh vào một 
trong số những kiếp sống có thể có được. Kiếp sống tương lai 
này được tạo nên bởi chập tư tưởng cuối cùng của một người lúc 
sắp chết. Tư tưởng cuối cùng này quyết định kiếp sống tương lai 
do kết quả những hành động quá khứ của người đó trong kiếp 
này hoặc kiếp trước. Vậy nên, nếu tư tưởng mạnh nhất phản ảnh 
được hành động phước đức, người đó sẽ có một kiếp sống tương 
lai hạnh phúc. Nhưng tình trạng đó chỉ tạm bợ đến khi phước 
đức cạn hết, kiếp sống khác phải bắt đẩu và cứ như vậy tiếp diễn, 
do “nghiệp” lực quyết định. Tiến trình này tái diễn liên tục và vồ 
tận chỉ trừ khi ta đạt tới “Chánh Kiến” và nhất quyết đi theo Bát 
Chánh Đạo mới mang lại cho ta hạnh phúc tối thượng Niết Bàn. 

Thiên đường là một cõi tạm dành cho những ai đã tạo được 
nhiều hành động tốt đẹp được hưởng những lạc thú giác quan 
thêm một thời gian dài nữa. Địa ngục là một cõi tạm khác mà 
những người tội lỗi phải chịu thêm nhiều đau khổ về vật chất và 
tinh thần. Không có lý do nào để tin là các nơi đó thường còn. 
Không có thượng đế ở sau hậu trường thiên đường và địa ngục. 
Mỗi và mọi người đểu kinh nghiệm khác nhau tùy theo thiện 
hay ác nghiệp của mình. Người Phật Tử chưa bao giờ thuyết 


K. Sri. Dhammananda 


415 


phục ai đến với Đạo mình bằng cách đe dọa lửa địa ngục hay 
cám dỗ bằng thiên đường. Lý tưởng chính của họ là xây dựng cá 
tính và huấn luyện tinh thần. Người Phật Tử tu tập không cần 
phải nhắm đến thiên đường hay phát triển tâm sỢ hãi địa ngục. 
Bổn phận của họ là sống đứng đắn bằng cách giữ vững những 
phẩm tính của con người và niềm an lạc trong tâm. 

NIỀM TIN VÀO CÁC CHƯ THIÊN 

Phật Tử không phủ nhận sự hiện hữu của các thần lỉnh hay 
chư thiên. 

Chư thiên may mắn nhiều hơn loài người vê' mặt hưởng 
thụ lạc thú cảm quan. Họ cũng sở hữu một số sức mạnh (thẩn 
thông) mà loài người không có. Tuy nhiên thần thông của các 
chư thiên này bị giới hạn vì họ cũng chỉ là các chúng sinh nhất 
thời. Họ hiện hữu ở các cảnh giới sung sướng và vui hưởng đời 
sống lâu dài hơn đời sống con người. Khi nghiệp thiện họ đã 
tích lũy được từ các kiếp trước đã cạn hết, những chư thiện này 
cũng chết và tái sinh vào một nơi nào đó tùy theo nghiệp thiện 
hay ác của họ. Theo Đức Phật, con người có cơ hội để gia tăng 
công đức hầu sinh vào các hoàn cảnh tốt hơn, còn chư thiên 
kém may mắn hơn vê' phương diện này. 

Phật Tử không cho các chư thiên này là quan trọng. Họ 
không coi các chư thiên là nơi nhờ cậy cho việc phát triển đạo 
đức hay là nơi nương tựa để đạt giải thoát Niết Bàn. Dù to hay 
nhỏ, cả loài người lẫn chư thiên đểu phải hoại diệt và tái sinh. 

Đại chúng Phật Giáo thường tin là các chư thiên có thể được 
cảm ứng và phù trỢ cho họ bằng cách hồi hướng các phước báu 


416 


Vì sao tin Phât 




đến chư thiên mỗi khi họ làm được hành vi công đức nào. Niềm 
tin này căn cứ vào huấn thị của Đức Phật truyền cho các chư 
thiên bảo vệ những người sống đúng đạo lý. Đó là nguyên do 
tại sao người Phật Tử hồi hướng các phước báu đến chư thiên 
hay tưởng nhớ đến chư thiên bất cứ lúc nào họ thực hiện những 
hạnh công đức. Tuy nhiên, dâng cúng và lễ bái các chư thiên 
không được khuyến khích mặc dù có vài tập tục Phật Giáo tập 
trung vào các hoạt động này. Khi gặp khó khăn, người ta thường 
quay vê' với chư thiên để bẩy tỏ nỗi ưu phiền nơi lễ bái. Làm như 
vậy, họ thấy được khuây khỏa và an ủi; họ cảm thấy dễ chịu hơn 
trong thâm tâm. Tuy nhiên với người trí thức có ý chí mạnh mẽ, 
có giáo dục và hiểu biết đứng đắn, những niềm tin và hành động 
này không cẩn thiết phải dùng đến. Rõ ràng không có lời dạy 
nào trong Phật Giáo nói người Phật Tử có thể đạt Niết Bàn bằng 
cách cầu nguyện chư thiên. Người Phật Tử tin là “Trongsạch hay 
ô nhiễm tùy nơi ta. Không ai ở bên ngoài làm cho người khác trong 
sạch đưỢc”. (Kinh Pháp Cú, Câu 165) 

Phật Quả và Niết Bàn có thể đạt được mà không cẩn đến sự 
giúp đỡ từ một nguồn bên ngoài. Cho nên, người Phật Tử vẫn 
có thể tu tập dù có hay không có chư thiên. 


THẾ GIỚI QUỶ THẦN 

Có những chúng sinh hay quỷ thần hữu hình hay vô hình 
cũng giống như ánh sáng ta có thể nhìn thấy hay không nhìn thấy 
được. 

Phật Giáo không bác bỏ sự hiện hữu của các quỷ thần thiện 
và ác. Có những chúng sinh hoặc quỷ thần hữu hình hay vô 


K. Sri. Dhammananda 


417 


hình cũng như ánh sáng ta có nhìn thấy hay không nhìn thấy 
được. Chúng ta cẩn đến những dụng cụ đặc biệt để nhìn những 
loại ánh sáng vồ hình và chúng ta cần đến giác quan đặc biệt để 
nhìn thấy những chúng sinh vô hình. Ta không thể phủ nhận 
sự hiện hữu của những quỷ thần đó chỉ vì chúng ta không nhìn 
thấy chúng được với mắt trần. Những quỷ thẩn này cũng phải 
chịu sinh tử. Chúng không ở vĩnh viễn dưới hình thức quỷ thần. 
Chúng cũng hiện hữu trong thế giới mà chúng ta đang sống. 

Một Phật Tử chân chính là người hun đúc đời sống của 
mình theo nhân quả đạo đức khám phá bởi Đức Phật. Người 
đó không cẩn quan tâm đến việc thờ phụng các thần linh và quỷ 
thần đó. Tuy nhiên, loại lễ bái đó có một số lợi lạc và quyến rũ 
quẩn chúng, và tự nhiên một số Phật Tử tham gia vào những 
sinh hoạt này. 

Vê' việc bảo vệ chống lại các quỷ thần xấu: lương thiện là cái 
khiên chống lại điểu ác. Lương thiện là bức tường ngăn tội ác 
không xâm nhập được trừ phi người lương thiện mở cửa cho 
ảnh hưởng tội lỗi. Ngay cả một người sống một cuộc đời thật 
đạo hạnh và thánh thiện, có một cái khiên tốt bao che cuộc sống 
đạo đức và cao thượng nhưng người đó vẫn có thể hạ thấp cái 
khiên bảo vệ này xuống vì tin vào sức mạnh của quỷ thần ác có 
thể làm hại mình. 

Đức Phật không bao giờ khuyên tín đồ của Ngài sùng bái 
các quỷ thần đó hay sợ hãi họ. Thái độ của Phật Tử là hồi hướng 
công đức và trải tâm từ-ái đến họ. Phật Tử không làm hại chúng. 
Mặt khác, nếu một người đạo hạnh, đức độ và trong sạch, thông 
minh và có ý chí mạnh mẽ và khả năng hiểu biết, thì người đó 


418 


Vì sao tin Phât 


thấy rằng mình mạnh hơn quỷ thẩn nhiều. Quỷ thẩn xấu sẽ 
tránh xa người đó, quỷ thẩn tốt sẽ bảo vệ người đó. 

Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC CHO 
NGƯỜI QUÁ CỐ 

Nếu thực tình bạn muốn tôn kính và giúp đỡ người quá cố, 
bạn hãy làm những hành vỉ công đức dưới danh nghĩa của những 
người ấy, và hổi hướng phước háu đến cho họ. 

Theo Phật Giáo, hành vi thiện hay “hành động cồng đức” 
mang hạnh phúc cho hành giả ngay trong thế giới này và sau 
này. Chúng ta tin rằng hành động cồng đức chắc chắn dẫn đến 
mục tiêu cuối cùng là hạnh phúc trường cửu. Hành động công 
đức có thể thực thi qua thân, khẩu và ý [hành động, lời nói và 
suy nghĩ]. Mọi hành động thiện đểu tạo cồng đức sẽ tích lũy vào 
thiện nghiệp của hành giả. Phật Giáo cũng dạy công đức tạo 
được có thể hồi hướng cho người khác hay có thể chia sẻ với 
người khác. Nói một cách khác, công đức có thể “chuyển hoán” 
và có thể chia sẻ với người khác. Người nhận được cồng đức có 
thể đang sống hay đã chết. 

Phương pháp hồi hướng công đức rất đơn giản. Trước tiên 
ta phải thực hiện một số cồng đức. Người làm cồng đức chỉ 
mong muốn phước báu đã tạo dành đặc biệt cho người nào đó, 
hay cho “tất cả chúng sinh”. Phúc nguyện này có thể được niệm 
thầm trong tâm hoặc diễn tả bằng lời. 

Tâm nguyện khi thể hiện này có khả năng được cảm ứng 
bởi người thọ nhận. Khi người thọ nhận hay biết được hành 
động hay nguyện ước này, thì sẽ cùng nhau phát khởi một niềm 


K. Sri. Dhammananda 


419 


hoan hỉ. Nơi đây, người tìiọ nhận trở thành một người tham gia 
hành vi nguyên thủy bằng cách tự liên kết với công đức đã làm. 
Nếu người thọ nhận tự đồng hóa với cả hành vi lẫn hành giả, đồi 
khi có thể đạt được công đức to lớn hơn hành giả nguyên thủy, vì 
tâm hoan hỉ của người ấy lớn hơn, hay vì nhận thức được giá trị 
của công đức này căn cứ trên sự hiểu biết Phật Pháp và, do vậy 
hưởng nhiều phước báu hơn. Kinh điển Phật Giáo chứa nhiều 
câu truyện vê' trường hợp này. 

Niềm vui hồi hướng phước báu cũng có thể sinh khởi dù 
người làm cồng đức có kiến thức hay không. Điều cần thiết phải 
làm là cốt cho người thọ nhận cảm thấy hân hoan trong tâm 
khi nhận biết được nghĩa cử này. Nếu mong muốn, người đó có 
thể bày tỏ niềm vui bằng cách nói lên chữ “Sadhu” có nghĩa là 
“Lành thay”. Đó là cách bày tỏ sự tán thán bằng ý hoặc bằng lời. 
Để chia sẻ công đức do người khác làm, điểu quan trọng là phải 
có sự chấp thuận thật sự, và niềm hoan hỉ phát sinh từ tâm người 
thọ nhận. 

Ngay cả khi mong muốn, người làm công đức không thể 
ngăn người khác chia vui với cồng đức mình vì không có quyển 
gì đối với tư tưởng của người khác. Theo Đức Phật, trong tất cả 
mọi hành động, tư tưởng mới là điểu thực sự quan trọng. Hồi 
hướng công đức căn bản là một hành động của tâm. 

Hồi hướng cồng đức không có nghĩa là cho hết phước báu 
mà mình đạt được khi làm việc thiện. Trái lại, hành động của hồi 
hướng công đức chính nó là một công đức làm phước báu đã tạo 
càng được tăng thêm nữa. 


420 


Vì sao tin Phât 


TẶNG PHẨM CAO CẢ NHẤT CHO NGƯỜI QUÁ VÃNG 

Đức Phật nói rằng tặng phẩm tốt đẹp nhất cho thân nhân 
đã quá vãng là làm công đức và hồi hướng phước báu vừa tạo 
này đến họ. Ngài cũng nói là những ai hành hạnh hồi hướng 
cũng nhận những được quả phước của những cồng đức mình 
làm. Đức Phật khuyến khích những ai làm việc thiện chẳng hạn 
như cúng dường cho các bậc thánh thiện, hãy hồi hướng phước 
báu đó đến những người thân đã qua đời. Hãy nên cúng dường 
với danh nghĩa người quá cố bằng cách hồi tưởng lại trong tâm 
những điểu như “ Khi vị ấy còn sống, vị ấy đã cho tồi của cải này, 
vị ấy đã làm cho tôi những việc này, vị ấy là thân nhân của tôi, 
là người bầu bạn với tồi v.v... (Tirokudda Sutta - Khudakapatha). 
Không nên khóc lóc, đau buồn, than vãn và nuối tiếc; những 
thái độ như vậy không đem lợi ích gì cho người đã chết. 

Hồi hướng công đức đến các hương linh được căn cứ trên 
sự tin tưởng thông thường là khi một người chết đi, phước và tội 
được đem cân nhắc và hành động của người ấy sẽ định đoạt người 
ấy tái sinh vào một cảnh giới sung sướng hay thống khổ nào. Hoặc 
tin là các người chết có thể xuống cảnh giới của các vong linh 
không siêu thoát. Những chúng sinh trong những hình thái thấp 
kém này không thể tạo được phước đức mới, và phải sống nhờ 
vào những công đức tạo được từ trên thế gian này. 

Những ai không làm hại người khác, và hành các hạnh 
thiện lành trong đời mình, chắc chắn có cơ may tái sinh vào nơi 
nhàn cảnh. Những người như vậy không cẩn đến sự giúp đỡ của 
thân nhân hiện tiền. Tuy nhiên, với những người không có cơ 
duyên để được sinh vào cảnh giới sung sướng, luôn luôn chờ đợi 


K. Sri. Dhammananda 


421 


các công đức của những thân nhân đang sống để bù đắp những 
thiếu hụt và giúp họ có thể tái sinh vào một nơi tốt đẹp hơn. 

Những người tái sinh dưới hình thái ma quỷ bất hạnh có thể 
giải thoát được khổ cảnh nhờ sự hồi hướng phước báu do công 
đức được tạo của bè bạn và thân nhân. 

Lời dạy vê' hồi hướng công đức đến người quá cố là thể thức 
tương ứng với tập tục Ấn Độ Giáo đã truyền thừa qua các thời 
đại. Nhiều nghi lễ được cử hành để vong linh các tổ tiên được 
sống trong bình an. Tập tục này đã có một ảnh hưởng to lớn 
vào đời sống xã hội của một số quốc gia Phật giáo. Người chết 
bao giờ cũng được nhớ đến khi ta hoàn tất bất cứ một công việc 
phước thiện nào, và vào các dịp liên quan đến đời sống của họ, 
như những ngày sinh hay ngày giỗ. Vào những dịp như vậy, ta 
thường cử hành một vài nghi lễ. Người hồi hướng cồng đức rót 
nước từ một cái bình đến một bình khác tương tự, trong khi đọc 
một câu kệ bằng tiếng Pali được dịch như sau: 

Như con sông, khi đẩy phải chảy 

đem nước tràn đến tận nơi xa 

Cũng như vậy, điểu được nơi đây 

sẽ đem phước đến vong linh tại đấy 

Như nước nguồn rót từ ngọn núi 

chảy xuống và dâng ngập cánh đồng 

Cũng như vậy điểu được nơi đây 

sẽ đem phước đến vong linh tại đấy. 

— (Kinh Nidhikanda trong Khuddakapatha/ Kinh Bảo 

Tàng, Tiểu Tụng số 8, Tiểu Bộ Kinh) 


422 


Vì sao tin Phât 




Nguồn gốc và ý nghĩa việc hồi hướng công đức được các 
học giả đem ra bàn cãi. Mặc dầu tập tục cổ xưa này còn hiện hữu 
đến ngày nay tại nhiều quốc gia Phật Giáo, một số rất ít Phật Tử 
theo tập tục cổ xưa này hiểu được ý nghĩa của việc hồi hướng 
cồng đức và cách thức thích đáng để thi hành. 

Nhiều người đã phí phạm thì giờ và tiền bạc vào những lễ 
nghi và trình diễn vồ nghĩa để tưởng niệm người đã qua đời. 
Họ không hiểu là không thể nào giúp đỡ được người chết đơn 
giản bằng cách xây dựng mộ phần, mộ chí và nhà táng to lớn 
và những đồ tế lễ khác. Cũng chẳng có thể giúp đỡ được người 
chết bằng cách đốt hương, vàng mã v.v...; và cũng chẳng thể giúp 
đỡ người chết bằng cách giết các súc vật và đem các loại thực 
phẩm khác để dâng cúng. Ta cũng không nên phí phạm đem 
đốt các vật dụng của người chết cho rằng họ sẽ được hưởng do 
hành động này, đáng ra các vật dụng này nên đem phân phát cho 
những người nghèo khó. 

Cách duy nhất để giúp đỡ người chết là làm một số cồng 
đức theo đúng cách thức đạo giáo để tưởng nhớ đến họ. Công 
đức gồm có những hạnh lành như bố thí, xây trường học, tự 
viện, cô nhi viện, thư viện, bệnh viện, ấn tống kinh sách để tặng, 
và các cồng việc từ thiện tương tự. 

Tín đồ của Đức Phật nên hành động khôn ngoan và không 
nên mù quáng làm theo bất cứ điểu gì. Trong khi những người 
khác cầu nguyện thánh thần cho người chết thì người Phật Tử 
trải tâm từ-ái trực tiếp đến họ. Bằng cách làm những việc thiện, 
họ có thể hồi hướng cồng đức này đến người yêu quí để những 
người này được hưởng lợi lạc. Đó là cách thức tốt nhất để tưởng 


K. Sri. Dhammananda 


423 


nhớ, để đem vinh dự thật sự và để khắc ghi mãi mãi tên người đã 
khuất. Được hoan hỉ, người quá cố sẽ đền đáp phúc lành lại cho 
những thân quyến hiện tiền. Cho nên bổn phận của thân quyến 
là tưởng nhớ đến người đã ra đi bằng cách hồi hướng công đức, 
và rải tâm từ-ái trực tiếp đến họ. 


Chương 17 

BÓI TOÁN VÀ MỘNG MỊ 


THUẬT CHIÊM TINH VÀ THIÊN VĂN HỌC 

“Tôi tin chiêm tinh học, nhưng không tin vào các chiêm tinh 
gia 

Ngay từ thuở sơ khai, con người đã bị quyến rũ bởi các 
tinh tú và lúc nào cũng cố gắng tìm một số liên hệ giữa những 
tinh tú này với định mệnh con người. Quan sát tinh tú và sự 
vận hành của các vì sao đã phát xuất hai lãnh vực nghiên cứu 
quan trọng gọi là Khoa Chiêm Tinh và Thiên Văn Học. Thiên 
Văn Học được coi như một loại khoa học thuần túy chuyên 
vào đo đạc khoảng cách, sự tiến hóa và sự hoại diệt, vận hành 
của các vì sao v.v... Dĩ nhiên, tất cả những cách tính toán này 
đều đặt liên hệ với hành tinh trái đất và xem những vận hành 
giữa các hành tinh ảnh hưởng nhân loại trên bình diện vật 
chất ra sao. Thiên Văn Học hiện đại tìm tòi những câu trả 
lời cho những câu hỏi còn chưa được giải đáp liên quan đến 
nguồn gốc con người và sự chấm dứt chung cuộc có thể xảy 
ra cho loài người. Đó là một lãnh vực nghiên cứu rất hấp dẫn, 
và kiến thức mới của chúng ta vê' vũ trụ và các giải ngân hà 
đã đem nhiều áp lực đến nhiều tỏn giáo để đánh giá lại những 


K. Sri. Dhammananda 


425 


cơ sở lập luận lâu đời liên quan đến đấng sáng tạo và sự sáng 
tạo đời sống. 

Phật Giáo không phải đối đẩu với việc khó xử nào, đơn giản 

vì Đức Phật không khuyên khích tín đồ của Ngài phán đoán 

những điểu vượt khỏi tầm hiểu biết của mình. Tuy nhiên Ngài 

cũng có một số điểu ám chỉ mà dưới ánh sáng kiến thức hiện 

đại đạt được qua khoa học, cho thấy Đức Phật ý thức rõ ràng 

rằng bản chất thực sự của vũ trụ vốn không phải được sáng tạo 

trong một phút huy hoàng nào đó, rằng trái đất chỉ là một hạt 

bụi nhỏ chẳng quan trọng gì trong tất cả không gian, rằng sự 

thành trụ và sự hoại diệt tiếp diễn liên tục và mọi sự vật lúc nào 
• • • • ^ • • • • 

cũng chuyển động không ngừng nghỉ. 

Tuy nhiên, nhìn chung, Chiêm tinh lại là một lãnh vực ng¬ 
hiên cứu hoàn toàn khác hẳn. Con người từ thuở sơ khai bắt đầu 
nghĩ ngợi xâu xa vê' sự tương quan của mình với vũ trụ. Khi xã 
hội loài người tiến vào các hoạt động nông nghiệp từ cách săn 
bắn để sinh nhai và bắt đầu nhận thấy sự liên hệ giữa sự vận 
hành của mặt trời qua nhiều năm và những sinh hoạt của mình 
vê' trồng trọt, gặt hái, và trong những dự án tương tự. Con người 
càng trở nên thông thạo có thể tiên đoán được sự chuyển động 
của mặt trời, và đã sáng chế ra cách đo lường thời gian, chia 
thành năm, tháng, ngày, giờ, phút và giây. 

Con người liên kết kiến thức này với cuộc sống do đó cảm 
thấy có một sự tương quan giữa chu kỳ của cuộc sống của mình 
với sự vận hành của những hành tinh. Do đó nảy sinh ra Hoàng 
Đạo - con đường biểu kiến của mặt trời. Nó gồm có mười hai 
chòm sao. Nghiên cứu sự vận chuyển của các chòm sao này trong 


426 


Vì sao tin Phât 




tương quan với đời sống của con người gọi là giải đoán tử vi. 

Sự nghiên cứu chiêm tinh liên hệ đến sự hiểu biết lớn lao vê' 
bản chất con người gồm khả năng ước định chính xác vận hành 
của các hành tinh, cùng với trí thấu hiểu bên trong vào hiện 
tượng hình như không thể giải thích được của vũ trụ. Có nhiều 
nhà chiêm tinh gia lỗi lạc trong quá khứ và đến ngày nay cũng 
có một số. Nhưng bất hạnh thay lại có một số lớn các kẻ bịp bợm 
đã làm chiêm tinh bị ô danh. Họ lừa bịp người ta bằng cách tiên 
đoán những biến chuyển tương lai giả dối. Họ kiếm được những 
món tiền lớn bằng cách khai thác sự ngu dốt và sỢ hãi của người 
cả tin. Và kết quả là sau một thời gian dài, các khoa học gia phỉ 
báng chiêm tinh và không tin vào khoa này. Tuy nhiên thái độ 
thù nghịch của khoa học gia không hẳn là đúng. Mục đích chính 
của người đoán tử vi là phải thấu đáo bên trong đặc tính của một 
người, giống như bức hình quang tuyến X cho thấy tính chất 
thân thể của con người. 

Thống kê cho thấy ảnh hưởng của mặt trời theo ký hiệu 
Hoàng Đạo trên sự ra đời của những người bất thường vào một 
số tháng nào đó. Nhiều tội ác tương ứng với ký hiệu Hoàng Đạo 
mà mặt trời vận hành trong vài tháng nào đó của một năm. Cho 
nên sự hiểu biết vê' mối tương quan này sẽ giúp con người dự 
tính cho đời mình có ý nghĩa hơn, hòa hỢp với khuynh hướng 
bẩm sinh của mình và sự va chạm sẽ ít đi qua dòng đời. 

Một đứa nhỏ mới sinh ra giống như một hạt giống. Trong 
thân nó chứa đựng tất cả những chất liệu cho nó thành một cá 
nhân tương tự nhưng khác hẳn tất cả những người đồng chủng, 
giống như hạt giống tiềm năng của nó phát triển tùy thuộc vào 


K. Sri. Dhammananda 


427 


cách nuôi dưỡng mà nó nhận được. Bản chất của một người 
được sinh khởi ngay bên trong của mình, nhưng sự tự do của 
chính mình quyết định có thực sự sử dụng được tài cán và khả 
năng của mình hay không. Con người có thể khắc phục được 
thói xấu và nhược điểm hay không là tùy ở lúc thiếu thời được 
rèn luyện ra sao. Nếu ta nhận rõ được bản chất của mình - khu¬ 
ynh hướng lười biếng, bứt rứt, lo âu, khủng hoảng, độc ác, gian 
xảo, ganh ghét - chúng ta có thể có những biện pháp tích cực 
để chế ngự chúng. Bước đẩu tiên giải quyết vấn đê' là nhận thức 
được chúng như thế nào. 

Giải thích chiêm tinh cho biết sở thích và xu hướng của 
chúng ta. Một khi đã vạch rõ ra được, chúng ta phải có những 
biện pháp cẩn thiết để hoạch định đời sống của mình trong cách 
xử thế để trở thành người cồng dân hữu dụng của thế giới. Ngay 
cả đến một người có khuynh hướng tội ác cũng có thể trở nên 
một thánh nhân, nếu người đó nhận thức được bản chất của 
mình và có những biện pháp để sống một cuộc đời lương thiện. 

Tử vi là một biểu đồ cho thấy nghiệp lực của một người 
được tính từ lúc mới sinh. Nghiệp lực quyết định giờ sinh và do 
biết giờ sinh này, một chiêm tinh gia tài giỏi có thể lập một biểu 
đồ chính xác vê' vận mệnh, trong suốt thọ mạng của một người. 

Mọi người đều biết trái đất phải mất khoảng một năm để 
quay chung quanh mặt trời. Sự vận hành này, nhìn từ trái đất, 
đặt mặt trời ở nhiêu vị trí hoàng đạo trong một năm. Một người 
sinh ra (không phải là ngẫu nhiên mà do ảnh hưởng của ng¬ 
hiệp lực) khi mặt trời di chuyển trong một của mười hai ký hiệu 
Hoàng Đạo. 


428 


Vì sao tin Phât 




Qua tử vi, bạn có thể quyết định thời gian nào đó trong cuộc 
đời, bạn cần phải giảm hay tăng mức độ sáng tạo hoặc cẩn phải 
theo dõi các hoạt động và sức khỏe của mình. 

THÁI ĐỘ PHẬT GIÁO VỚI CHIÊM TINH 

Câu hỏi mà đa số người ta hay nêu lên là Phật Giáo chấp 
nhận hay bài bác khoa chiêm tinh. Nói cho chính xác, Đức Phật 
không tuyên bố trực tiếp gì đến vấn đê' này vì cũng như trong 
nhiều trường hợp khác, Ngài dạy là bàn cãi vê' vấn đê' này không 
liên quan gì đến việc phát triển tâm linh. Không như các tôn 
giáo khác, Phật Giáo không kết án khoa chiêm tinh và con người 
hoàn toàn tự do lĩnh hội được từ mồn này cho cuộc sống mình 
có ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, nếu nghiên cứu kỹ lời dạy của Đức 
Phật, chúng ta có khả năng chấp nhận rằng một hiểu biết chính 
đáng và thông minh vê' chiêm tinh có thể là một dụng cụ hữu 
ích. Có sự liên hệ trực tiếp giữa đời sống của một người và những 
vận hành rộng lớn của vũ trụ. Khoa học hiện đại phù hợp với 
Giáo Lý Đạo Phật. Thí dụ chúng ta biết có một sự liên kết chặt 
chẽ giữa sự di chuyển của mặt trăng và tính khí của chúng ta. 
Sự kiện này được thấy rõ ràng ở những người khủng hoảng tinh 
thần hay kẻ hung bạo bất bình thường. Cũng rất đúng với một 
vài chứng bệnh như suyễn và viêm cuống phổi hay bị nặng thêm 
vào những tuần trăng tròn dần. Cho nên có đủ căn cứ để tin là 
các hành tinh khác cũng ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. 

Phật Giáo chấp nhận có một năng lượng vũ trụ rộng lớn 
rung động mọi sinh vật kể cả cây cối. Năng lượng này tác động 
tương hỢp với năng lượng của nghiệp mà một cá nhân tạo ra và 


K. Sri. Dhammananda 


429 


quyết định cho tiến trình của một kiếp sống . Sự ra đời của của 
một cá nhân không phải là bước sáng tạo đẩu tiên cho một kiếp 
sống mà chỉ là sự tiếp diễn của một kiếp sống luồn luồn đã hiện 
hữu và sẽ tiếp tục hiện hữu trong bao lâu mà nghiệp lực chưa bị 
dập tắt bởi sự giải thoát cuối cùng trong tình trạng vồ điều kiện. 
Bây giờ để một kiếp sống tự nó biểu hiện dưới một hiện hữu 
mới, một số yếu tố, như thời tiết, mầm giống, và thiên nhiên 
phải hội đủ. Những thứ này được hỗ trỢ bởi năng lượng của tinh 
thần và của nghiệp và tất cả những thành phẩn này luôn luôn ở 
trong sự phản ứng liên tục, phụ thuộc lẫn nhau đưa đến kết quả 
là những thay đổi không ngừng của một kiếp sống con người. 

Theo các nhà chiêm tinh học, thời gian ra đời của một con 
người được tiền định bởi năng lượng vũ trụ và nghiệp lực. Cho 
nên, có thể kết luận là việc sinh ra đời không phải là ngẫu nhiên 
mà là kết quả của các phản ứng giữa nghiệp lực của một cá nhân 
và lực của năng lượng vũ trụ. Tiến trình của đời sống con người 
được tiền định, nguyên do một phần của hành động chính của 
một chúng sinh trong quá khứ và những năng lượng vận chuyển 
vũ trụ. Ngay khi bắt đầu, sự sống kiểm soát bởi sự tưong hợp 
giữa hai lực ấy ngay cả lúc chào đời. Do đó một nhà chiêm tinh 
tài giỏi, là người hiểu rõ vũ trụ cũng như thông suốt ảnh hưởng 
của nghiệp, có thể lập một biểu đồ cho cuộc sống của một người, 
căn cứ vào giờ sinh của người ấy. 

Trong khi vê' một ý nghĩa nào đó chúng ta phải gánh chịu 
những lực ấy thì Đức Phật chỉ rõ cho chúng ta thấy một phương 
cách có thể thoát khỏi các ảnh hưởng của chúng. Tất cả những 
nghiệp lực đều tàng chứa trong tiềm thức thường được miêu tả 


430 


Vì sao tin Phât 




là những yếu tố thanh tịnh hay bất tịnh của tâm. Vì nghiệp lực 
ảnh hưởng đến vận mệnh của một người nên ta có thể phát triển 
tâm trí để vồ hiệu hóa ảnh hưởng tội lỗi gây ra từ bất thiện ng¬ 
hiệp trước đây Một người cũng có thể thanh lọc được tâm mình 
và có thể tự mình quét sạch được nghiệp lực, và ngăn không cho 
tái sinh tiếp diễn. Khi không có tái sinh, sự sống không có tiềm 
lực, và hậu quả là không có kiếp “tương lai” để có thể khẳng định 
hay thiết lập biểu đồ (tử vi), ở giai đoạn phát triển tinh thần và 
tâm linh như thế, một người có thể vượt qua sự cẩn thiết muốn 
biết đời mình ra sao \à hầu hết tất cả những bất toàn và bất toại 
nguyện đã được dẹp sạch. Một người tinh thẩn phát triển cao độ 
không cần đến tử vi. 

Vào đẩu Thế Kỷ Thứ Hai Mươi, những nhà tâm lý và phân 
tâm học đã cồng nhận có rất nhiều điểu vê' tâm ý con người 
hơn là các nhà duy vật cứng ngắc đã từng chấp nhận. Có nhiều 
điểu hơn cho thế gian có thể nhìn thấy và xúc chạm được. Nhà 
Tâm Lý Học Thụy Sĩ nổi tiếng Carl Jung, thường lấy tử vi bệnh 
nhân của ông. Có một dịp khi ông nghiên cứu chiêm tinh về 500 
cuộc hôn nhân, ông thấy những khám phá của Ptolemy mà các 
nhà chiêm tinh Tây Phương căn cứ vào, vẫn còn giá trị; những 
phương vị thuận lợi giữa mặt trời và mặt trăng của các cặp vợ 
chồng khác nhau đã đem hạnh phúc cho các cuộc hồn nhân. 

Nhà tâm lý học Pháp nổi tiếng Michel Gauguelin khởi thủy 
có một quan niệm tiêu cực vê' chiêm tinh học, sau khi đã khảo sát 
khoảng chừng 20.000 bản nghiên cứu tử vi, ngạc nhiên thấy rằng 
những đặc tính của những người được nghiên cứu trùng hỢp với 
cách mô tả đặc tính mà phương pháp tâm lý hiện đại áp dụng. 


K. Sri. Dhammananda 


431 


Việc trồng hoa, cây và rau vào thời điểm khác nhau trong 
một năm đã làm cho chúng mọc mạnh và nhanh khác nhau. 
Cho nên chắc chắn con người sinh vào thời điểm nào đó trong 
một năm sẽ có những đặc tính khác biệt hOn những người sinh 
ở thời điểm khác. Hiểu được nhược điểm, những thất bại và các 
thiếu sót của mình, một người có thể cố gắng hOn nữa để thắng 
lướt chúng và tự mình sẽ làm cho mình trở thành một người 
hữu dụng hon cho xã hội. Việc hiểu biết này cũng sẽ giúp cho 
người ấy rất nhiều trong việc tránh những bất hạnh và thất bại. 
(Thí dụ ra đi khỏi nước mà mình đã sinh ra, đồi khi có thể giúp 
cho một người tránh khỏi ảnh hưởng của các vì sao). 

Shakespeare nói rằng: “Lỗi lầm không phải nOi các vì sao mà 
chính nối chúng ta”. Một nhà chiêm tinh học nổi tiếng đã nói: 
“Các vì sao chỉ thúc đẩy mà không thúc ép”. St Thomas Aquinas 
nói: “các hành tinh ảnh hưởng nhiều trên phần cơ bản của con 
người hơn trên những dam mê”, nhưng nhờ con người tri thức 
có thể sắp xếp đời sống hài hòa với các hành tinh cùng trau dồi, 
sử dụng tài năng bẩm sinh của mình để cẩu tiến. 

Khoa chiêm tinh không thể tự động giải quyết tất cả những 
vấn đề. Bạn phải tự mình làm lấy. Giống như một bác sĩ có thể 
chẩn bệnh, đoán biết tính chất của bệnh, một chiêm tinh gia 
chỉ có thể cho thấy một số phương diện nào đó về cuộc đời 
và cá tính của bạn. Sau đó phẩn còn lại chính là bạn phải điểu 
chỉnh lối sống của bạn. Đương nhiên, cồng việc sẽ dễ dàng 
hơn nếu hiểu biết điểu gì phù hỢp hay không phù hỢp với bạn. 
Một số người lại quá lệ thuộc vào thuật chiêm tinh. Họ tìm 
đến chiêm tinh gia bất cứ lúc nào có một điểu gì xảy ra hay nếu 


432 


Vì sao tin Phât 


họ thấy mộng. Cẩn nhớ rằng thời nay khoa chiêm tinh là một 
môn khoa học không toàn hảo và ngay cả đến những chiêm 
tinh gia giỏi nhất cũng có những lầm lẫn quan trọng. Sử dụng 
chiêm tinh học một cách thông minh giống như bạn sử dụng 
một dụng cụ nào đó làm cho đời bạn thoải mái và thú vị. Trên 
hết hãy coi chừng những chiêm tinh gia giả mạo đánh lừa bạn 
bằng cách không nói sự thực mà chỉ nói những điểu bạn thích 
nghe. 

Đừng nên mong đợi hồng vận đến với mình hay dễ dàng 
đến tầm tay mà phần mình không mất chút cồng sức nào cả. 
Nếu bạn muốn có mùa gặt tốt, bạn phải gieo giống và giống phải 
là loại giống tốt. Nên nhớ: “Cơ hội chỉ gõ cửa, nhưng không bao 
giờ bẻ gẫy khóa để vào”. 

BÓI TOÁN VÀ BÙA NGẢI 

Chuyên cần là vì sao đem may mắn nhất. 

Mặc dù Phật Giáo không bài bác tín ngưỡng nơi các chư 
thiên, quỷ thần, thuật chiêm tinh, và bói toán nhưng lời khuyên 
của Đức Phật là không nên lệ thuộc vào các năng lực trên đây. 
Một Phật Tử tốt có thể thắng lướt tất cả những khó khăn của 
mình nếu người đó hiểu biết cách sử dụng trí thông minh và 
sức mạnh ý chí của mình. Những cách tin tưởng trên không có 
ý nghĩa tinh thần và giá trị gì cả. Con người phải vượt qua tất 
cả những vấn đê' và khó khăn bằng nỗ lực của chính mình chứ 
không phải qua trung gian của chư thiên, quỷ thần, thuật chiêm 
tinh và bói toán. Một trong những truyện Phật Giáo Ịataka (Túc 
Sinh Truyện), Ngài Bồ Tát nói: 


K. Sri. Dhammananda 


433 


“Kẻ ngu dại trông ngóng ngày may mắn, 

Nhưng hồng vận chẳng bao giờ đến cả, 

Hồng vận chính nó là hồng vận của vì sao, 

Chỉ là vì sao thì làm nên được gì?” 

Bồ Tát tin rằng chuyên cẩn là vì sao may mắn nhất và ta 
không nên phí thì giờ bằng cách tham khảo các vì sao và ngày 
hồng vận để được thành cồng. Nỗ lực hết sức để tự giúp mình 
tốt hơn là chỉ trông vào các vì tinh tú hay những nguồn lực bên 
ngoài. 

Mặc dù một số Phật Tử thực hành bói toán, và phổ biến một 
số hình thức bùa ngải dưới chiêu bài tồn giáo, Đức Phật không 
bao giờ khuyên khích một ai làm những điểu này. Giống như 
bói toán, bùa ngải là loại hình thức mê tin, không có một giá trị 
đạo giáo nào cả. Tuy thế mà ngày nay vẫn có nhiều người, vì đau 
yếu và kém may mắn cho rằng nguyên nhân đau yếu và xui xẻo 
là do sức mạnh của bùa ngải. Khi nguyên nhân của đau yếu và 
bất hạnh không được biết chắc và không tìm ra dấu vết, nhiều 
người có khuynh hướng tin là các khó khăn đó do bùa ngải hoặc 
do một số nguyên nhân bên ngoài. Họ quên rằng họ đang sống 
ở thế kỷ thứ hai mươi. Đó là thời đại tiên tiến của việc phát triển 
và đạt thành quả của khoa học. Những khoa học gia lãnh đạo 
của chúng ta đã dẹp qua một bên nhiều tín ngưỡng mê tin, và họ 
đã đem được cả người lên cung trăng! 

Tất cả các đau yếu đểu do nguyên nhân tinh thẩn hay vật 
chất (tâm bệnh và thân bệnh). Trong Shakespeare, Macbeth hỏi 
bác sĩ có một loại thuốc nào có thể chữa được bệnh cho người 
vỢ không, được bác sĩ trả lời rằng; “Bà cẩn nhiều sự siêu phàm 


434 


Vì sao tin Phât 




hơn là các thầy thuốc”. Cái mà vị bác sĩ muốn giải thích là một 
số bệnh chỉ có chữa khỏi nếu tâm ý được thanh tịnh trong sạch. 
Một số các bệnh xáo trộn tinh thần nghiêm trọng tự nó trở thành 
thân bệnh như lở loét dạ dẩy, đau bao tử v.v... 

Đương nhiên thân bệnh có thể được chữa khỏi bởi một bác 
sĩ giỏi. Và sau cùng, một số xáo trộn không thể giải thích được 
có thể do nguyên nhân mà người Phật tử gọi là do nghiệp quả 
đã chín muồi. Đó có nghĩa là chúng ta phải trả một số hành vi 
bất thiện mà chúng ta gây ra trong kiếp trước. Nếu chúng ta có 
thể hiểu đó là trường hợp của một số bệnh nan y, chúng ta phải 
hết sức kiên tâm chịu đựng vì biết được nguyên nhân thực sự 
của chúng. 


Ai thấy không hết bệnh nên tìm đến một thầy thuốc chuyên 
môn để được điều trị thận trọng hơn. Nếu sau khi đã được khám 
xét tổng quát chữa trị mà không hết bệnh và thấy vẫn cẩn đến 
sự điểu trị, người đó có thể tìm đến một vị đạo sư tồn giáo thích 
hợp hơn để được hướng dẫn. 


Người Phật Tử được khuyên bảo cẩn trọng đừng để rơi vào 
hố sâu mê tín dị đoan khiến tâm bị rối loạn bởi sự sợ hãi không 
cẩn thiết và vô căn cứ. Trau dồi một sức mạnh ý chí mạnh mẽ 
bằng cách không tin vào ảnh hưởng của bùa ngải. 


Một khóa thiền ngắn giúp ích rất nhiều để thanh lọc tư 
tưởng bất thiện trong tâm. Thiền dẫn đến sự thanh lọc tâm ý. 
Tâm được thanh lọc tự động dẫn đến một thân thể trong sạch và 
khoẻ mạnh. Phật Pháp có tác dụng giảm đau và chữa khỏi các 
loại tâm bệnh này. 


K. Sri. Dhammananda 


435 


TIN COI ĐONG COT 

Tin coi đồng cốt không phải là cách hành đạo của Phật Giáo: 
Đó chỉ là một lối tin tưởng theo truyền thống và tâm lý. 

Tại nhiều quốc gia, người dân tìm lời khuyên bảo và chỉ dẫn 
nơi các đồng cốt để tránh các khó khăn trong các tình huống mà 
họ cho là ngoài tẩm hiểu biết của họ. 

Người ta tìm đến đồng cốt trong nhiều cách và nhiều lý do. 
Khi đau yếu mà y khoa thì hình như vô hiệu, một số người trở 
nên thất vọng và quay vê' bất cứ nơi nào để tìm an ủi. Vào những 
lúc như vậy, người ta tìm đến đồng cốt. Một số người cũng quay 
vê' với đồng cốt, khi họ gặp phải vấn đê' phức tạp và không tìm ra 
cách giải quyết khả dĩ chấp nhận được. Một số khác tin coi đồng 
cốt vì tham lam muốn làm giàu nhanh chóng. 

Một số người tin rằng khi một con đồng trong trạng thái 
xuất thẩn, linh hồn của một thẩn linh hoặc của một chư thiên 
nào đó nhập vào và truyền thông qua con đồng để ban bảo các 
lời khuyên hoặc hướng dẫn những ai đang cẩn giúp đỡ. Những 
người khác tin rằng trong trạng thái lên đồng, tiềm thức nổi lên 
và thay thế tâm thức. 

Tin coi đồng cốt rất phổ thông trong đại chúng. Phật 
Giáo có thái độ trung lập đối với việc tin coi đồng cốt. Rất 
khó có thể kiểm chứng những truyền đạt của con đồng là 
đúng hay sai. Tin coi đồng cốt không phải là một cách hành 
đạo của Phật Giáo; việc này chỉ là loại thực hành có tính cách 
truyền thống. 

Tin coi đồng cốt chỉ là muốn được lợi lạc vật chất thế gian, 
Giáo lý của Đức Phật là để phát triển tinh thẩn. Tuy nhiên, nếu 


436 


Vì sao tin Phât 




người ta tin tưởng điều mà đồng cốt truyền đạt là đúng, không 
có lý do gì người Phật Tử lại phản đối tập tục này. 

Nếu một người thấu hiểu và hành trì Phật Pháp, người đó 
có thể nhận thức được thực chất của những vấn đê' khó khăn 
của mình. Người đó có thể khắc phục được khó khăn của chính 
mình mà không cần phải tin coi đồng cốt. 

NHỮNG GIẤC MỘNG VÀ Ý NGHĨA VỂ MỘNG 

“Đời chẳng là gì cả mà chỉ là một giấc mộng”. 

Một trong những vấn đê' lớn nhất không giải quyết được của 
con người là sự bí mật của các giấc mộng. Từ thuở số khai, con 
người đã cố gắng phân tích các giấc chiêm bao, và cố giải thích 
chúng bằng thuật ngữ tiên tri và tâm lý, nhưng dù có một vài 
biện pháp thành cồng mới đây, chúng ta có lẽ vẫn không tiến gần 
đến câu trả lời cho câu hỏi khó khăn trở ngại này: “Mộng là gì?” 

Một nhà tho lãng mạn Anh William Wordsworth có một 
quan niệm khá kỳ lạ: Cuộc đời mà chúng ta đang sống chỉ là một 
giấc mộng và chúng ta sẽ tỉnh dậy với thực tại khi chúng ta chết, 
khi giấc “mộng” của chúng ta chấm dứt. 

“Sự sinh ra đời của chúng ta chỉ là giấc ngủ, và lãng quên: 

Linh hồn cùng sinh ra với chúng ta, vì sao của đời chúng ta 

Đã lặn đi nOi nào đó, 

và đến từ xa.” 

Một quan niệm tưong tự được giải thích trong một câu 
chuyện vui cổ Phật Giáo kể một chư thiên đang vui choi cùng 
với các chư thiên khác. Quá mệt, chư thiên này nằm xuống ngủ 


K. Sri. Dhammananda 


437 


một giấc và tịch luôn. Chư Thiên này tái sinh thành một cô gái 
ở trần gian. Cô lấy chồng, có một vài đứa con và sống rất lâu. 
Sau khi chết cồ lại sinh làm chư thiên giữa những chư thiên bạn 
hữu mới chỉ vừa chấm dứt cuộc chơi. (Câu chuyện này cũng làm 
sáng tỏ tính chất tương đối của thời gian, đó là ý niệm thời gian 
của người trần thế khác biệt ra sao với thời gian của kiếp sống ở 
một cõi khác). 

Phật giáo đã nói gì vê' những giấc mộng? Cũng giống như 
tất cả văn hóa khác, Phật Giáo đã có phần đóng góp phải chăng 
của mình với những người tự cho là có tài đoán mộng. Những 
người này kiếm được rất nhiều tiền bằng cách khai thác cái ngu 
muội của những ai tin tưởng là mỗi giấc mộng đểu có ý nghĩa 
tinh thẩn hoặc tiên tri. 

Theo tâm lý Phật Giáo, giấc mộng là những tiến trình ý 
tưởng diễn ra như những hoạt động của tâm trí. Khi xét về diễn 
tiến của các giấc mộng, cần nhớ rằng tiến trình ngủ có thể được 
coi như rơi vào năm giai đoạn sau: 

1. Buồn ngủ 

2. Ngủ thiu thiu 

3. Ngủ say 

4. Ngủ chập chờn 

5. Tĩnh ngủ 

Ý nghĩa và nguyên nhân các giấc mộng đã là đê' tài thảo luận 
trong cuốn sách nổi tiếng “Mỉlỉnda Panha” hay “Những câu hỏi 
của Hoàng Đế Milinda” [Mi Tiên vấn đáp], trong đó Tỳ kheo Na 
Tiên nói mộng có sáu nguyên nhân, ba thuộc hữu cơ, hơi (trong 


438 


Vì sao tin Phât 




bao tử), mật và đờm dãi. Nguyên nhân thứ tư do sự xen vào của 
sức mạnh siêu nhiên, nguyên nhân thứ năm do phục hồi nhớ 
lại kinh nghiệm quá khứ, và thứ sáu ảnh hưởng của các biến 
cố tương lai. Nói rõ ràng là các giấc mộng chỉ xuất hiện trong 
lúc thiu thiu ngủ giống như giấc ngủ của con khỉ. Trong sáu 
nguyên nhân Tỳ Kheo Na Tiên khẳng định nguyên nhân cuối 
cùng gọi là các giấc mộng tiên tri mới là quan trọng, còn những 
giấc mộng khác tương đối vồ nghĩa. 

Mộng là hiện tượng do tâm tạo ra và chúng là các hoạt động 
của tâm. Tất cả mọi người đểu nằm mộng, mặc dù có người 
không nhớ được. Phật Giáo dạy một số mộng có ý nghĩa tâm lý. 
Sáu nguyên nhân kể trên cũng có thể xếp loại theo cách thế sau 
đây: 

I. Mỗi một tư tưởng tạo ra đểu được tàng trữ trong tiềm 
thức và một số các tư tưởng này ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm 
ý tùy theo những lo âu của chúng ta. Khi chúng ta ngủ, một số 
những tư tưởng này được hoạt hóa và hiện ra đến chúng ta như 
những bức tranh chuyển động trước chúng ta. Việc này xảy ra 
vì trong khi ngủ, năm giác quan của chúng ta tiếp xúc với trần 
cảnh tạm thời ngưng lại. Tiềm thức được tự do trở nên ưu thế và 
“tái diễn” những tư tưởng tàng trữ. Những giấc mộng này có thể 
có giá trị về phẩn tâm nhưng không thể xếp vào loại tiên đoán. 
Chúng chỉ là sự phản chiếu của tâm ý đang nghỉ ngơi. 

II. Loại mộng thứ hai cũng vồ nghĩa. Loại mộng này do 
nguyên nhân bởi sự kích thích trong và ngoài làm thành một 
chuỗi tư tưởng thuộc thị giác nhìn thấy bởi tâm ý lúc nghỉ ngơi. 
Những yếu tố bên trong nhiễu loạn cơ thể (như ăn quá no khiến 


K. Sri. Dhammananda 


439 


ngủ không ngon hoặc mất thăng bằng và sự va chạm giữa các 
thành phẩn cấu tạo thành cơ thể). Kích khích bên ngoài là khi 
tâm ý bị xáo trộn (mặc dù người ngủ không ý thức gì cả) do 
hiện tượng thiên nhiên như thời tiết, gió, lạnh, mưa, tiếng xào 
xạc của lá cây, tiếng lộp độp trên cửa sổ v.v... Tiềm thức phản 
ứng với những sự náo động ấy, tạo thành những bức ảnh để giải 
thích ngay chúng. Tâm ý điểu tiết sự bực bội trong một cách có 
vẻ hữu lý nên người nằm mộng vẫn tiếp tục ngủ không bị quấy 
rẩy. Những giấc mộng này không quan trọng nên không cẩn có 
sự giải thích. 

III. Rồi đến các loại mộng có tính cách tiên đoán. Những 
loại này quan trọng. Loại mộng này ít có và chỉ khi có một sự 
kiện sắp xẩy đến rất đáng kể với người nằm mộng. Phật Giáo 
dạy rằng ngoài thế giới hữu hình mà ta có thể kinh nghiệm thấy, 
có các chư thiên hiện hữu ở một cõi khác hoặc một số quỷ thần 
hướng vê' trái đất và ta không nhìn thấy họ được. Họ cũng có thể 
là thân nhân hay bạn bè của chúng ta đã quá cố và đã tái sinh. 
Họ vẫn duy trì mối liên hệ tinh thẩn trước đây, và quyến luyến 
với chúng ta. Khi người Phật Tử hồi hướng cồng đức đến chư 
thiên và các người quá vãng, người Phật Tử tưởng nhớ chư thiên 
và các thân nhân đã khuất và mời họ chia sẻ niềm vui tích lũy 
cồng đức. Đối lại, chư thiên hoan hỉ và theo dõi chúng ta và chỉ 
cho ta điều gì đó trong mộng khi chúng ta phải đối đẩu với các 
khó khăn lớn và các chư thiên che chở chúng ta khỏi bị tổn hại. 

Cho nên, khi có một việc gì quan trọng sắp sẩy ra trong đời 
sống của chúng ta, các chư thiên hoạt hóa một số năng lượng 
tinh thần trong tâm ý, thể hiện cho ta thấy trong giấc mộng. 


440 


Vì sao tin Phât 


Những giấc mộng này có thể báo trước sự nguy hiểm sắp sẩy tới 
hoặc cả đến sửa soạn cho chúng ta trước những tin quá vui bất 
thần. Những thông điệp này được đưa ra trong thuật ngữ tượng 
trưng (giống như âm bản của bức ảnh chụp) và phải đưọc giải 
thích khéo léo và với trí thông minh. Bất hạnh thay có rất nhiều 
người lẫn lộn loại mộng này với hai loại đầu, cuối cùng đã uổng 
phí thì giờ và tiền bạc để tin coi các đồng cốt và những kẻ đoán 
mộng giả mạo. Đức phật nhận thức rằng việc này có thể bị khai 
thác để đạt lợi dưỡng riêng tư, nên Ngài đã khuyến cáo các thầy 
tu chống lại các bói toán, chiêm tinh và đoán mộng dưới danh 
nghĩa Phật Giáo. 

IV. Cuối cùng, tâm của chúng ta là nơi dung chứa tất cả 
nghiệp lực tích lũy trong quá khứ. Đôi khi, lúc nghiệp chín 
muồi, (đó là, khi hành động mà chúng ta làm trong kiếp trước 
hay trong giai đoạn đẩu của cuộc đời, sắp lãnh quả) tâm ý đang 
trong lúc nghỉ ngơi có thể gây ra hình ảnh điểu sắp xảy ra. Lại 
nữa, hành động sắp xảy ra là một hành động hết sức quan trọng 
và phải có năng lượng mạnh đến nỗi tâm “toát” ra năng lực phụ 
trội dưới hình thức một giấc mơ như thật. Những giấc mộng 
này rất ít khi xảy ra, chỉ riêng một số người với một loại tinh 
thần đặc biệt mới có được. Dấu hiệu của hiệu quả một số nghiệp 
cũng hiện ra trong tâm chúng ta vào những chập tư tưởng cuối 
cùng khi chúng ta sắp từ giã thế giới này. 

Những giấc mộng có thể xảy ra khi hai người còn sống gửi 
cho nhau thông điệp bằng thẩn giao cách cảm. Khi một người 
khao khát mạnh mẽ muốn truyền đạt với một người khác, người 
đó tập trung (tư tưởng) vào thông điệp và người mà mình muốn 


K. Sri. Dhammananda 


441 


truyền đạt. Khi tâm ý ở trong trạng thái nghỉ ngơi, đó là lúc ở 
trong một trạng thái lý tưởng để nhận những thông điệp được 
nhìn thấy như giấc mộng. Thường thường những giấc mộng này 
chỉ xuất hiện trong lúc cường độ mạnh vì tâm con người không 
đủ mạnh để nhận được những thông điệp trong một thời gian 
dài. 

Những người trần đểu là những kẻ nằm mơ, và họ thấy là 
thường còn cái gì thực sự là vô thường. Họ không nhìn thấy trẻ 
rồi cũng cuối cùng đi đến già, đẹp rồi cũng xấu, khỏe rồi cũng 
bệnh, và chính đời sống cũng chấm dứt với cái chết. Trong cõi 
trần mộng ảo này, cái thật sự chẳng có thực chất lại được nhìn 
thấy như thực thể. Chỉ những ai tỉnh thức như các Đức Phật và 
A La Hán mới nhìn thấy được thực thể. 

Các Đức Phật và A La Hán không bao giờ nằm mộng. Ba 
loại mộng đẩu không bao giờ xuất hiện trong tâm các Ngài, vì 
tâm các Ngài bao giờ cũng “tĩnh lặng”, và không thể bị các giấc 
mộng hoạt hóa. Loại mộng sau chót cũng không thể xuất hiện 
với các Ngài vì các Ngài đã nhổ hết năng lực tham dục, và không 
còn “mảy may” năng lực lo âu hay khát vọng bất toại nguyện để 
hoạt hóa tâm phát sinh mộng mị. Đức Phật cũng được gọi là 
Đấng Tinh Thức vì cách Ngài cho cơ thể nghỉ ngơi không phải là 
cách mà chúng ta ngủ để rồi mộng mị. 

Những nghệ sĩ và và các nhà tư tưởng vĩ đại như Goethe, 
người Đức, thường được nói đến là có cảm hứng tốt nhất do các 
giấc mộng. Điểu này có thể là đúng vì khi tâm ý họ tách hẳn năm 
giác quan lúc ngủ, những tư tưởng trong sáng phát xuất, những 
tư tưởng này sáng tạo đến mức độ cao nhất. Wordsworth cũng 


442 


Vì sao tin Phât 




giải thích như vậy khi ông nói những vẩn thơ hay là do kết quả 
từ “những cảm xúc mạnh mẽ được nhớ ra trong tĩnh lặng”. 


CHỮA BỆNH BẰNG ĐỨC TIN 

Chữa bệnh bằng đức tin - một phương pháp tâm lý. 

Cách trị bệnh bằng đức tin được phổ biến tại nhiều quốc 
gia. Nhiều người cố gắng gây ảnh hưởng trong cồng chúng bằng 
sự thu phục tình cảm gọi là chữa bệnh bằng đức tin. Để gây ấn 
tượng với bệnh nhân vê' hiệu quả của sự trị liệu bằng thần thông, 
một số lang y dùng danh nghĩa một vị thẩn hoặc một đối tượng 
tồn giáo để giới thiệu hương vị của tồn giáo vào phương pháp trị 
liệu bằng đức tin của họ. Sự dẫn nhập tôn giáo vào cách trị liệu 
này hiện nay là chiêu bài hay một cái bẫy để lừa dối bệnh nhân 
vào việc khai triển tâm thành tín và đê' cao lòng tin tưởng của 
người bệnh hơn nữa vào lang y trị bệnh bằng đức tin. Thi hành 
cách chữa trị này trong quần chúng có dụng ý thu phục họ vào 
một loại tôn giáo đặc biệt nào đó. 

Cho đến bây giờ, sự kiện thực tế liên quan đến việc trị liệu 
bằng đức tin là yếu tố tôn giáo không quan trọng đến như thế. 
Có rất nhiều trường hỢp các lang y thi triển cách điều trị bằng 
đức tin không dùng đến danh nghĩa tồn giáo. Một trường hợp 
đáng kể là khoa thôi miên, áp dụng thuật thôi miên không cẩn 
xen vào khía cạnh nào của tồn giáo cả. Những kẻ liên kết tồn 
giáo với thuật dùng đức tin để chữa bệnh muốn dùng một hình 
thức tinh vi tạo ảo tưởng hấp dẫn mong thu phục người vào tồn 
giáo của họ bằng cách sử dụng cách trị liệu này, và mồ tả các 
trường hợp được chữa lành như do phép lạ. 


K. Sri. Dhammananda 


443 


Người dùng đức tin để trị bệnh áp dụng các phương pháp về 
điểu kiện hóa tâm ý bệnh nhân vào một thái độ tinh thần đem 

• y é • • 

đến kết quả vài thay đổi tâm lý và sinh lý thuận lợi sẽ diễn ra. 
Việc này ảnh hưởng được điểu kiện của tâm thẩn, tim mạch, lưu 
thông khí huyết và nhiều chức năng của cơ quan khác; do đó tạo 
ra được một cảm giác mạnh khỏe. Nếu ốm đau mà do điểu kiện 
của tâm trí, thì chính tâm trí chắc chắn có thể tạo điểu kiện thích 
hợp để trợ lực diệt trừ bất cứ bệnh tật nào nào có thể xảy ra. 

Trong phạm vi này, điểu cần ghi nhớ là sự tu tập thiền kiên 
trì và đểu đặn có thể giúp giảm thiểu nhiều hình thức của ốm 
đau nếu không trừ tiệt được chúng. Có nhiều bài pháp trong 
Giáo Lý của Đức Phật cho thấy nhiều loại bệnh được diệt trừ 
do điều kiện của tâm. Do đó đáng cho ta cố gắng tu tập thiển để 
thân tâm đưoc an lạc. 


MÊ TÍN VÀ GIÁO ĐIỂU 

Người ta hay “giễu cỢt mê tin của người khác trong khi lại yêu 
dấu mê tín của mình.” 

Ốm đau bệnh tật có thể chữa khỏi nhưng mê tin không thể 
chữa khỏi. Và nếu vì lý do này hay lý do khác, bất cứ một mê tin 
nào đã kết tinh vào một tồn giáo, thì mê tin đó rất dễ dàng trở 
thành một căn bệnh hầu như bất trị. Trong khi tham gia hoạt 
động tồn giáo, một số người, ngay cả những người có giáo dục 
hiện đại, đã quên mất nhân phẩm mà đi chấp nhận những hình 
thức mê tín lố bịch nhất. 

Các loại tín ngưỡng và nghi lễ có tính mê tín được áp dụng 
để trang trí cho tôn giáo để lôi cuốn quẩn chúng. Nhưng đôi khi 


444 


Vì sao tin Phât 




cây leo trồng lên để tô điểm điện thờ lại mọc quá lớn che khuất 
cả điện thờ dẫn đến kết quả là giáo lý của tôn giáo đã bị loại bỏ 
nhường chỗ cho tín ngưỡng và nghi lễ mê tín trở thành ưu thế - 
cây leo làm lu mờ điện thờ. 

Cũng giống như mê tín, niềm tin giáo điểu cũng làm tắc 
nghẽn sức phát triển của tôn giáo. Niềm tin giáo điều luôn luôn 
đi đồi với sự cố chấp. Ta cũng nhớ lại thời đại Trung Cổ với 
những tòa án dị giáo, những vụ tàn sát tàn bạo, bạo động, lăng 
nhục, cực hình và những vụ thiêu sống người vồ tội hết sức tàn 
nhẫn. Ta cũng nhớ đoàn quân viễn chinh thập tự giá dã man tàn 
bạo. 

Tất cả những biến cố ấy đểu bị khích động bởi niềm tin 
giáo điểu trong quyển năng tôn giáo và đi đến kết quả bất khoan 
dung. 

Trước kia khi kiến thức khoa học chưa phát triển, người 
ngu muội có nhiều niềm tin sai lầm [mê tín]. Chẳng hạn rất 
nhiều người tin rằng nhật thực hay nguyệt thực mang điểm xấu 
và bệnh dịch. Ngày nay chúng ta biết những cách tin như vậy 
không đúng. Vài nhà tồn giáo thiếu lưong tâm khuyến khích 
người dân tin vào mê tin để họ có thể sử dụng các tín đồ cho 
lợi ích riêng của mình. Khi thực sự thanh lọc được hết tâm vồ 
minh, ta sẽ nhìn thấy vũ trụ đúng bản chất của nó và sẽ không 
còn khổ đau bởi mê tin và giáo điểu. Đó là sự cứu độ mà người 
Phật Tử mong muốn. 

Quả là hết sức khó khăn để loại trừ được cảm xúc gắn bó 
với mê tín hay giáo điểu. Ngay cả đến ánh sáng của kiến thức 
khoa học cũng không đủ mạnh khiến cho chúng ta xa lìa được 


K. Sri. Dhammananda 


445 


những quan niệm sai lẩm. Chẳng hạn, chúng ta đã có kiến thức 
từ bao nhiêu thế hệ qua là trái đất chuyển động chung quanh 
mặt trời; nhưng trên kinh nghiệm chúng ta vẫn thấy mặt trời 
mọc, di chuyển qua bẩu trời, và lặn vào buổi chiểu. Chúng ta 
cần phải có có một bước nhẩy vọt của trí thức mới tưởng tượng 
được là thật ra chúng ta đang chuyển động mạnh với một tốc độ 
phi thường chung quanh mặt trời. 

Chúng ta phải hiểu là những nguy hiểm của giáo điểu và 
mê tin đi tay trong tay với tồn giáo. Đây là lúc những người trí 
nên tách rời tồn giáo khỏi giáo điểu và mê tin. Nếu không, danh 
nghĩa đẹp đẽ của tôn giáo sẽ bị hoen ố, và làm gia tăng số người 
không đức tin như chúng ta đã từng thấy. 


-HẾT- 


446 


THUẬT NGỮ TRA cứu 


Ăn chay 

Ân đức của Đức Phật 
Ba Thân Phật 

Bạn phải tự cứu chính mình 
Bằng chứng lịch sử vê' Đức Phật 
Bát Chánh Đạo - con đường Trung Đạo 
BỒ Tát 

Bói toán và bùa ngải 

Các cõi giới khác 

Chân lý tối thượng 

Chiêm tinh học và Thiên văn học 

Chữa bệnh bằng đức tin 

Chứng nghiệm 

Có biện hộ cho chiến tranh được không? 

Có thể biết được nguyên nhân đầu tiên không? 
Con người chịu trách nhiệm cho mọi thứ 
Con người của Đức Phật 
Con người là cai ngục của chính mình 


447 


Con người và tôn giáo 

Danh và Sắc 

Đạo đức Phật Giáo 

Đạo Phật có Bi Quan không? 

Đạo Phật có giống những giáo lý đương thời khác tại Ấn 
không? 

Đạo Phật có vô thẩn không? 

Đạo Phật là một lý thuyết hay một triết lý? 

Đạt Phật Quả 

Đổi đạo trước khi chết 

Đức Phật Cồ Đàm, vị khai sáng Đạo Phật 

Đức Phật có hiện hữu sau khi nhập diệt không? 

Đức Phật im lặng 

Đức Phật tương lai 

Đức tin, tin tưởng và thành tâm 

Đường tắt tới thiên đường và sự chấm dứt thế giới 

Giải thoát qua quả thánh A La Hán 

Giới 

Giới luật là gì? 

Hai trường phái chính của Phật Giáo 
Hãy tự làm 

Hiểu rõ bản chất của con người 
Hiểu rõ bản chất của đời sống 
Không có kẻ phạm tội 


448 


Không tự đẩu hàng 
Lễ nghi tang chế Phật Giáo 
Linh hồn có bất diệt không? 

Lòng khoan dung cần thiết cho thời đại ngày nay 

Lòng nhân từ thực sự 

Lòng từ ái 

Lý nhân duyên 

Mê tín và Giáo điểu 

Mọi vật đểu thay đổi 

Mục đích của đời sống là gì? 

Mười thiện nghiệp và mười bất thiện nghiệp 
Ngày trăng tròn và các tập tục tồn giáo 
Nghiệp là gì? 

Người cư sĩ sống theo chánh pháp 

Người nối nghiệp Đức Phật 

Người Phật Tử có thể gia nhập quân đội không? 

Nguồn gốc của thế giới 

Những giấc mộng và ý nghĩa của chúng 

Những nhà hoằng pháp 

Nhược điểm của loài người và quan niệm vê' Thượng Đế 
Niềm tin vào Chư Thiên 
Niết Bàn 

Phải chăng Đức Phật là hóa thân của Thượng Đế 
Phật Giáo là gì? 


449 


Phật Giáo và Chính trị 

Phật Giáo và Phái nữ 

Phật Giáo với con người trong xã hội 

Phật Tử có tồn thờ thần tượng không? 

Phương pháp hạn chế sinh đẻ, phá thai, tự tử 

Quan điểm Phật Giáo vê hồn nhân 

Quan niệm của Phật Giáo vê' thiên đường và địa ngục 

Sát sanh vì nhân đạo 

Sinh lý và tôn giáo 

Sự cần thiết có một tồn giáo 

Sự đóng góp của Phật Giáo cho nhân loại 

Sự phát triển đạo đức và tinh thần 

Sư tử hống 

Tại sao chúng ta nương tựa nơi Đức Phật? 

Tại sao dân số thế giới lại tăng? 

Tại sao không có Hòa Bình? 

Tái sinh 

Tam Tạng kinh điển 

Thái độ của Đức Phật đối với kiến thức thế gian 
Thái độ Phật Giáo đối với đời sống loài vật 
Thẩn thông phép lạ 
Thế giới quỷ thần 
Thiền 

Thông điệp cho tất cả 


450 


Thông điệp cuối cùng của Đức Phật 
Thường kiến và Đoạn kiến 
Tìm kiếm mục đích cuộc sống 
1 in coi đống cõt 
Tôn giáo của tự do 

rpA__ • ' _ 1_ • ^_• 

lôn giáo hiện đại 
Tôn giáo nào đích thực? 

Tôn giáo trong thời đại khoa học 
Truyền thống, tập tục và lễ hội 
Tự bảo vệ chính mình 
Từ bỏ thế tục 
Tứ Diệu Đế 
Vi Diệu Pháp là gì? 

Ý nghĩa của cầu nguyện 
Ý nghĩa của tụng kinh Paritta 
Ý nghĩa tồn giáo của việc tiết độ ăn uống 
Ý niệm Thượng Đê 
Ý niệm Thượng Đế và sự sáng tạo 




Samanta trân trọng cảm ơn mọi ý kiến đóng góp của độc giả. 


Mọi thông tin xin gửi về: 

info@samanta.vn hoặc trinhducvinh2004@gmail.com 




Công ty Cổ phẩn Doanh nghiệp xã hội Samanta 
16 - Dương Quảng Hàm - Cẩu Giấy - Hà Nội 
Tel: (+84)904 325 449 
Website: www.samanta.vn 











